PGS.TS. MAI NGỌC ANH 
(Chủ biên) 


0UÄN LÝ NHÀ NƯỚC 
WÊ &Iñ0 DỤC ĐI HỤC 


KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 
VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 


(Sách chuyên khảo) 


\\J NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM MINH TUẤN 


Chịu trách nhiệm nội dung 
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
TS. ĐỖ QUANG DŨNG 
Biên tập nội dung: ThS. PHẠM THỊ KIM HUẾ 


TS. HOÀNG MẠNH THẮNG 
ThS. NGUYÊN MINH HUỆ 


TRẦN THỊ THANH PHIỆT 

TRẦN PHAN BÍCH LIÊU 

Trình bày bìa: xa DUY ng 
Chế bản vi tính: HOANG MINH TAM 
Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
Đọc sách mẫu: BẠN KINH TẾ 
NGUYÊN VIỆT HÀ 


Số đăng ký xuất bản: 427-2021/CXBIPH/14-365/CTQG. 
Quyết định xuất bản số: 17-QĐ/NXBCTQG, ngày 18/02/2021. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 04/2021. 

Mã số ISBN: 978-604-57-6502-9. 


(ÂN LÝ NHÀ NƯỚG 
VỀ 0IÁ0 DỤC DI H6 


KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 
VÀ KHUYỀN NGHỊ ĐỔI VỚI VIỆT NAM 


PGS.TS. MAI NGỌC ANH 
(Chủ biên) 


(UÄN LÝ NHÀ NƯỚC 
VÊ 6Iñ0 DỤC BI H0 


KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 
VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 


(Sách chuyên khảo) 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2020 


CHỦ BIÊN 
PGS.TS. MAI NGỌC ANH 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 
PGS.TS. MAI NGỌC ANH 
PGS.TS. ĐỖ THỊ HẢI HÀ 
TS. NGUYÊN ĐĂNG NÚI 
TS. NGUYÊN ĐÌNH HƯNG 
TS. BÙI THỊ HỒNG VIỆT 
TS. KHIẾU THỊ NHÀN 
ThS. NGUYÊN MINH HUỆ 


LỮI NHÀ XUẤT BẢN 


Ổ” Nam, cho đến nay, mặc dù Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đã ban hành nhiều chính sách, thực hiện nhiều chương 
trình dự án hỗ trợ phát triển mạng lưới giáo dục đại học, song do việc 
thực hiện quy hoạch chưa tốt, chưa định hình được chính sách xây 
dựng các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu... nên quy mô, 
danh tiếng của các trường đại học Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn 
so với các nước trong khu vực ASEAN và thế giới. Chất lượng đào tạo 
đại học chưa cao, các chương trình đào tạo liên thông được thế giới 
thừa nhận chưa nhiều, kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp phần lớn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng lao động. Hệ thống 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học mới hình thành nên thể chế và 
tiêu chí đánh giá hoạt động cần được hoàn thiện. Hoạt động hỗ trợ cho 
sinh viên còn nhiều vướng mắc do các chính sách hỗ trợ tín dụng đối 
với sinh viên đang theo học còn nhiều bất cập... 

Trung Quốc có một số trường đại học có quy mô, danh tiếng được 
xếp hạng trên thế giới và khu vực. Có được kết quả đó do Trung 
Quốc đã ban hành nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục đại học 
nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có những công trình 
nghiên cứu được đưa vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, 
thu hút nhân tài từ nước ngoài,... Sự thành công trong tăng trưởng 
và phát triển kinh tế của Trung Quốc có vai trò rất lớn từ kết quả 
thực hiện cải cách giáo dục đại học. 

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề trên, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Quản 
lý nhà nước về giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Trung 
Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo) 


6 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


do PGS.TS. Mai Ngọc Anh chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên 
cứu của đề tài cấp nhà nước KHGD/16-20.ÐT008: Quản lý nhà 
nước đối với giáo dục đại học: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc 
và khuyến nghị cho Việt Nam, thuộc Chương trình Khoa học và 
Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu phát 
triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 
nền giáo dục Việt Nam”, mã số KHGD/16-20. 

Nội dung cuốn sách gồm ba phần nêu tổng quan hệ thống chính 
sách đối với giáo dục đại học và kết quả thực hiện chính sách phát 
triển giáo dục đại học của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay; phân 
tích thực trạng chiến lược, chính sách đối với phát triển giáo dục đại 
học của Việt Nam thời gian qua; qua đó các tác giả đã mạnh dạn đề 
xuất một số khuyến nghị về quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ 
kinh nghiệm của Trung Quốc nhằm phát triển giáo dục đại học ở 
Việt Nam trong những năm tiếp theo. 

Việc xây dựng chiến lược, chính sách đối với giáo dục đại học có 
ý nghĩa thực tiễn quan trọng để cung cấp nguồn nhân lực dồi dào 
được trang bị những kiến thức, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát 
triển kinh tế đất nước trong thời gian tới. Những nhận định, kiến 
nghị nêu trong cuốn sách có giá trị tham khảo tốt, nhưng vẫn còn 
có nhận định, kiến nghị của các tác giả cần tiếp tục được trao đổi, 
nghiên cứu thêm. Để thuận tiện cho bạn đọc trong theo dõi, nghiên 
cứu, tham khảo vấn đề này, Nhà xuất bản vẫn giữ nguyên các ý 
kiến, nhận xét của các tác giả và coi đây là quan điểm riêng của các 
tác giả. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn 
thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau. 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 8 năm 2020 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Phần | 


TỔNG (UAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, 
0HÍNH SÁCH °ỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
BũI VI §IÁ0 DỤC ĐẠI HP 

TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY 


Chương †1 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 6IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC, - 
qUY H0ACH MẠNG LƯỚI C SỬ 6IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC, ĐẦU TƯ 
NÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỔI VI PHÁT TRIỂN CÁC ĐẠI HỤC, 
NGÀNH ĐÀ0 TẠO TRỤNG ĐIỂM CỦA TRUNG QUỐC 
TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY 


I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRUNG QUỐC 
QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY 


1. Giai đoạn thứ nhất (1978-1985): phục hồi và tái thiết giáo dục 
đại học 

Sau thời kỳ Cách mạng Văn hóa, hệ thống giáo dục đại học của 
Trung Quốc trở nên lạc hậu và bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến 
đáp ứng nhu cầu từ thị trường lao động trong quá trình phát triển 
xã hội. Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của giáo dục đại học 
đối với phát triển kinh tế - xã hội, Đặng Tiểu Bình và những người 
kế nhiệm, đã ban hành hàng loạt chính sách thúc đẩy sự phát triển 
của hệ thống này theo hướng phục hồi và tái thiết giáo dục đại học 
nhằm giải quyết những yêu cầu từ hội nhập kinh tế toàn cầu. 

Năm 1979, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc thông qua “Quyết định về thống nhất lãnh đạo và tăng 
cường phân cấp quản lý hệ thống giáo dục đại học” (Decision on 
Strengthening the Higher Educatlon System of Unified Leadership 
and Decentralized Management). Theo đó, sự phân chia quản lý 


hành chính đối với các cơ sở giáo dục đại học giữa chính quyền trung 


10 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ương và chính quyền địa phương được thúc đẩy. Mặc dù hệ thống 
quản lý giáo dục đại học vẫn mang nặng tính tập trung ở thời kỳ này, 
chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch và 
quản lý hệ thống giáo dục đại học; song Quyết định năm 1979 đã tạo 
điều kiện để chính quyền địa phương từng bước tham gia tích cực 
vào quá trình điều hành, quản lý các cơ sở giáo dục đại học sau thời 
kỳ gián đoạn bởi Cách mạng Văn hóa. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện 
cho nhiều người được tiếp cận đào tạo bậc đại học, Chính phủ Trung 
Quốc đã cho phép khu vực tư nhân chính thức tham gia thực hiện 
giáo dục đại học. Đại học Xã hội Trung Quốc, cơ sở giáo dục tư thục 
bậc đại học đầu tiên được thành lập, đi vào hoạt động năm 1982. 

Năm 1985, Quyết định cải cách hệ thống giáo dục được ban 
hành bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
một quyết định mang tính lịch sử đối với sự phát triển của giáo dục 
đại học ở Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Theo đó, trách nhiệm 
điều hành vĩ mô hệ thống giáo dục đại học quốc gia được đặt lên vai 
Bộ Giáo dục. Chính quyền địa phương được trao nhiều quyền hơn 
đối với điều hành hệ thống giáo dục đại học. Bắt đầu từ thời điểm 
này, Bộ Giáo dục và các bộ, ngành ở trung ương của Trung Quốc 
chịu trách nhiệm quản lý, điều hành trực tiếp các cơ sở đại học trực 
thuộc; các cơ sở giáo dục đại học còn lại chuyển về hoạt động dưới 
sự quản lý, điều hành của chính quyền tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương và các khu tự tr. 


2. Giai đoạn thứ hai (1986-2010): phát triển năng lực học 
thuật quốc gia, hướng đến đại chúng hóa giáo dục đại học 

Cùng với những thay đổi theo hướng tích cực từ quá trình phát 
triển kinh tế, xã hội ở Trung Quốc sau khi hội nhập quốc tế, Chính 
phủ Trung Quốc không ngừng hoàn thiện những khiếm khuyết của 


quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước đối với giáo dục đại 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... ly Ì 


học nói riêng. Đứng trước những yêu cầu ngày càng gia tăng về chất 
lượng nguồn nhân lực trên thị trường lao động, chiến lược phát triển 
giáo dục đại học của Trung Quốc giai đoạn này hướng đến hai mục 
tiêu cơ bản là: @) Phát triển năng lực học thuật quốc gia; đi) Thực 
hiện đại chúng hóa giáo dục đại học. 

Cương lĩnh cải cách và phát triển giáo dục, được chính phủ 
Trung Quốc ban hành năm 1993, khẳng định lại tinh thần Quyết 
định năm 1985 và nhấn mạnh sự cần thiết phải hình thành hệ 
thống giáo dục đại học phù hợp với những biến đổi của nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển của hệ thống chính 
trị, hệ thống khoa học và công nghệ. 

Để nâng cao năng lực học thuật quốc gia, Chính phủ Trung Quốc 
bắt đầu đầu tư vào hệ thống phòng thí nghiệm ở nhiều cơ sở giáo 
dục đại học thông qua các chương trình, dự án như: Chương trình 
Tĩnh Hỏa (Spark Programm), Chương trình 973, Chương trình Hỏa 
Cự (Torch program)... Tiếp đến, năm 1992, Chính phủ Trung Quốc 
thúc đẩy việc thành lập các cơ sở giáo dục đại học đa ngành ở Dương 
Châu trên cơ sở sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành 
với các cơ sở giáo dục đại học đơn ngành. Việc sáp nhập được thực 
hiện trên tinh thần “phát triển, điều chỉnh, hợp tác, sáp nhập”. Từ 
nền tảng cơ sở vật chất và chất lượng hiện có của hệ thống giáo dục 
đại học, năm 1995 Chính phủ Trung Quốc chính thức triển khai Dự 
án 211 với mục tiêu phát triển 100 ngành trọng điểm, 100 đại học 
trọng điểm để thúc đẩy nâng cao năng lực học thuật hệ thống giáo 
dục đại học quốc gia. Ba năm sau, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục 
triển khai Dự án 985 nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng các cơ sở 
giáo dục đại học đẳng cấp thế giới. 

Dự án 211, Dự án 985 ra đời vào các năm 1995, 1998 với các mục 
tiêu xây dựng đại học trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực giảng 


dạy của các ngành học trọng điểm tại các đại học thuộc Dự án 211; 


12 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


xây dựng một vài đại học đẳng cấp hàng đầu thế giới, các đại học 
được thế giới biết là các đại học thuộc Dự án 985. Trong đó, nhóm 
đại học được định hướng phát triển theo mô hình được thế giới biết 
đến tập trung xây dựng các chương trình đào tạo hàng đầu thế giới 
dựa trên lợi thế chương trình đào tạo quốc gia mà đại học đang đảm 
nhận. Các Dự án 211, Dự án 985 đóng một vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự phát triển chung của giáo dục đại học ở Trung 
Quốc, bao gồm cả chất lượng giáo dục đại học. Dự án 211, Dự án 985 
là những dự án lớn nhất trong các dự án giáo dục đại học trọng điểm 
do Chính phủ Trung Quốc khởi xướng và thực hiện kể từ khi thành 
lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Chính 
phủ Trung Quốc còn đưa ra lộ trình đại chúng hóa giáo dục đại học 
với mục tiêu đến năm 2010, tối thiểu 15% dân số trong độ tuổi được 
tham gia giáo dục bậc đại học theo kế hoạch hành động cho sự phát 
triển giáo dục của thế kỷ XXI (Action Plan for Vitalizing for the 21*t 
Century) được ban hành năm 1998. Kế hoạch năm 1998 cung cấp 
một hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển hệ thống giáo dục 
đại học ngoài công lập, để hệ thống cơ sở giáo dục đại học ngoài công 
lập cùng với các cơ sở giáo dục đại học công lập hoàn thành mục tiêu 
bậc thấp của đại chúng hóa giáo dục đại học được đề ra. 

Với quan điểm giáo dục là công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế, 
là điều kiện cần thiết để phát triển xã hội trong bối cảnh cạnh tranh 
của nền kinh tế toàn cầu. Kể từ khi cải cách và mở cửa, mặc dù giáo 
dục đại học của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng ghi 
nhận, song sự thừa nhận của thế giới đối với chất lượng giáo dục đại 
học của Trung Quốc không thật sự cao. Đại học trọng điểm quốc gia 
của Trung Quốc vẫn còn duy trì một khoảng cách lớn với những đại 
học hàng đầu thế giới về tính chuyên nghiệp trong đào tạo và triết 


lý trong giáo dục. Sự xa rời giữa lý thuyết với thực tế phát triển của 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 18 


thời đại; nội dung và phương pháp đánh giá giảng dạy tỏ ra lỗi thời; 
đào tạo thực nghiệm, thực hành tương đối yếu; trách nhiệm xã hội 
của sinh viên, tỉnh thần sáng tạo, năng lực chủ động giải quyết các 
vấn đề xã hội rất hạn chế... là những vấn đề điển hình của giáo dục 
đại học ở Trung Quốc trong những năm cuối của thế kỷ XX. 

Do đó, phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc giai đoạn 
2001-2010, được Đảng và Chính phủ Trung Quốc định hướng tập 
trung vào 4 nội dung chính: (1) Cải cách chính sách và phát triển 
giáo dục đại học theo hướng tổng thể về giải quyết quy mô, chất 
lượng, cơ cấu và hiệu quả; (2) Trong quá trình thực hiện cải cách 
giáo dục đại học, các cải cách cơ cấu hệ thống giáo dục, cải cách 
giảng dạy là quan trọng, nên được ưu tiên hàng đầu, cải cách tư duy 
và quan điểm giáo dục là điều kiện tiên quyết cho các cuộc cải cách 
nói trên; (3) Cải cách chính sách và phát triển giáo dục đại học đáp 
ứng các yêu cầu đặt ra trên nền tảng kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của đất nước 
đồng thời bảo đảm tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; (4) Các 
quy định và chính sách về phát triển giáo dục đại học từng bước 
hoàn thiện trên cơ sở khoa học và dân chủ. Trên cơ sở những định 
hướng về phát triển giáo dục đại học, Trung Quốc đã đặt ra những 
mục tiêu chiến lược cho phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2001- 
2010: (1) Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục, tối ưu hóa cơ cấu ngành 
đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục; (2) Ưu tiên 
phát triển các chương trình đào tạo nghề, đặc biệt là những chương 
trình phục vụ cho các nhu cầu nhân lực ở các vùng nông thôn; 
(3) Ưu tiên phát triển các lĩnh vực có định hướng ứng dụng cao, 
những ngành trọng điểm phát triển công nghiệp và quốc phòng: (4) 
Phấn đấu đến năm 2010, tổng số sinh viên cao đẳng, đại học và dạy 
nghề đạt ít nhất 9,5 triệu sinh viên. 

Để đạt được mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học ở Trung 


Quốc, các chính sách về cải cách hệ thống quản lý giáo dục ở quốc 


14 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


gia này hướng đến nâng cao quyền hạn, trách nhiệm trong quản lý, 
điều hành các cơ sở giáo dục đại học của chính quyền địa phương; 
trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục đại học, từ thực 
hiện quản trị nội bộ, đến liên kết hợp tác đào tạo quốc tế; các chính 
sách liên quan đến hỗ trợ học phí, tín dụng đối với người học và giải 
quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp... Theo Zhong và 
Zhu (1997), ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc cũng ban hành các 
chính sách nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bậc đại học; đổi mới 
nội dung và khung chương trình đào tạo để cập nhật với những kiến 
thức, kỹ năng và thái độ trong đào tạo đại học từ các quốc gia tiên 
tiến trên thế giới; đẩy mạnh công tác đánh giá chất lượng giáo dục 
đại học thông qua kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

Cũng trong thời gian này, Chính phủ Trung Quốc chủ trương 
đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống “Newly-built undergraduate 
universities” (trường đại học mới xây dựng) nhằm giải quyết hai 
mục tiêu: 4) đẩy mạnh quá trình đại chúng hóa giáo dục đại học 
và (1) giải quyết các yêu cầu đặc thù từ phát triển kinh tế ở các 
địa phương khác nhau trên toàn Trung Quốc. Hệ thống “Newly- 
buIlt undergraduate unIversitles” được xây dựng dựa trên nguyên 
tắc tiến hành đào tạo những môn khoa học ứng dụng liên quan đến 
những chuyên ngành về khoa học tự nhiên, toán, kinh tế nhằm cung 
cấp lao động cho các ngành công nghiệp và kinh doanh thương mại. 
Nói cách khác, hệ thống “Newly-built undergraduate universitles” 
được Chính phủ Trung Quốc định hướng phát triển về đào tạo sinh 
viên theo hướng thực hành, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, cũng như hỗ trợ thực hiện mục 
tiêu chiến lược trong phát triển giáo dục đại học. 

Theo Wang và các tác giả (2011) cho biết, để phát triển trường 
đại học đẳng cấp thế giới, Dự án 985 được hình thành và phát triển 


qua hai giai đoạn dựa trên nền tảng lựa chọn từ các đại học thuộc 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 15 


Dự án 211. Giai đoạn đầu, Chính phủ Trung Quốc lựa chọn Đại học 
Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, sau đó tiếp tục lựa chọn 7 cơ sở 
giáo dục đại học khác đưa vào tham gia dự án, hình thành 9 cơ sở 
giáo dục đại học xem như “Tvy League của Trung Quốc” để đầu tư 
với mục tiêu đưa những cơ sở giáo dục đại học này thành cơ sở giáo 
dục hàng đầu thế giới. Giai đoạn thứ hai của Dự án 985 bắt đầu vào 
năm 2004 và kết thúc năm 2007, có 30 cơ sở giáo dục đại học công 
lập khác được lựa chọn về sau có mục tiêu thấp hơn, trở thành các 


đại học được thế giới biết đến. 


3. Giai đoạn thứ ba (2011-2020): phát triển giáo dục đại học 
tỉnh hoa trên nền tẳng đại chúng hóa giáo dục đại học 

Tiếp đà những thành quả đạt được của phát triển giáo dục đại 
học ở Trung Quốc, Quy hoạch quốc gia về cải cách và phát triển giáo 
dục trung, dài hạn của Trung Quốc giai đoạn 2010-2020 hướng đến 
các nội dung lớn: (1) Phát triển chất lượng cao trên nền giáo dục 
đại học đại chúng; (2) Định hướng thị trường và hội nhập quốc tế; 
(3) Tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục 
đại học; (4) Liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; 
(5) Các chính sách đòn bẩy cho phát triển giáo dục đại học. Quy 
hoạch 2010-2020 đã xác định 6 nhiệm vụ cải cách cần thực hiện, bao 
gồm: chính sách thu hút và bồi dưỡng nhân tài, chính sách tuyển 
sinh, quản trị nhà trường, quy định thành lập trường, quản lý nhà 
trường, và cải cách theo hướng giáo dục mở. 

Các mục tiêu cụ thể về phát triển giáo dục đại học được chỉ ra 
trong Quy hoạch giai đoạn 2010-2020 bao gồm: đến năm 2020 số 
năm giáo dục trung bình của lực lượng lao động đạt 11,2 năm; 40% 
số người trong độ tuổi được phổ cập giáo dục đại học... Nói cách 
khác, đến năm 2020, số lao động có trình độ văn hoá giáo dục bậc 


đại học tăng gấp đôi so với năm 2009. 


16 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trong khi tỷ lệ theo học của sinh viên khu vực phía Đông Trung 
Quốc luôn ở trên mức trung bình toàn Trung Quốc; tỷ lệ theo học đại 
học của sinh viên Trung Quốc ở khu vực phía Tây là thấp hơn mức 
trung bình toàn Trung Quốc bởi những bất lợi từ điều kiện tự nhiên, 
sự yếu kém từ kết cấu hạ tầng, tụt hậu về kinh tế, cũng như là khu 
vực tập trung nhiều người nghèo, người dân tộc thiểu số... Để thực 
hiện mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học, Bộ Giáo dục, Ủy ban 
Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính Trung Quốc đã phối 
hợp ban hành Chương trình đổi mới giáo dục đại học khu vực phía 
Tây Trung Quốc vào năm 2013. Bộ Giáo dục, Ủy ban Cải cách và 
Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính Trung Quốc yêu cầu các tỉnh ở khu 
vực phía Tây xây dựng các nguyên tắc và thực hiện quy hoạch giáo 
dục đại học theo hướng quốc tế hóa, nâng cao thành tựu về nghiên 
cứu khoa học, thích nghi với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn; thúc đẩy sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 
hợp tác tạo ra sản phẩm, tuyển dụng sinh viên... Chương trình ban 
hành năm 2013 nhấn mạnh: 

- Đối với chương trình đào tạo ở khu vực phía Tây, các cơ sở giáo 
dục đại học đang tham gia Dự án 211, Dự án 985 được đầu tư tăng 
cường nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo liên quan đến 
công nghiệp quốc phòng, nông nghiệp, dầu khí, công nghiệp và các 
dịch vụ để hỗ trợ phát triển sinh kế... Những cơ sở giáo dục đại học 
chưa tham gia Dự án 211, Dự án 985 được tăng cường đầu tư theo 
hướng củng cố và phát triển các lĩnh vực đào tạo gắn liền với văn 
hóa biên giới, đồng bằng... 

- Đối với đào tạo giảng viên, Chương trình ban hành năm 2013 
nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao trình độ giảng dạy cho 
giảng viên trẻ thông qua các chương trình học bổng và triển khai dự 
án đưa giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài; tăng cường đào tạo song 


ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số. Chương trình tập trung thực hiện 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 17 


đào tạo năng lực đặc biệt quốc gia “Đào tạo tiến sĩ theo nhu cầu đặc 
biệt quốc gia”... 

- Về phát triển nghiên cứu khoa học, Chương trình ban hành 
năm 2013 khẳng định, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo 
dục ở khu vực phía Tây sẽ được đầu tư phát triển phòng thí nghiệm 
trọng điểm phục vụ nghiên cứu khoa học, thúc đẩy việc hình thành 
liên minh học thuật ở khu vực này... Sẽ có thêm nhiều dự án, chương 
trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được trao cho các cơ sở giáo 
dục đại học trọng điểm ở khu vục này để mở rộng phạm vi hưởng lợi 
đối với các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực. 

- Về nguồn lực: khuyến khích chính quyền địa phương đầu tư 
xây dựng các cơ sở giáo dục đại học nhằm phục vụ phát triển các 
ngành công nghiệp và sự phát triển của địa phương: chính quyền 
trung ương tiếp tục cải thiện hệ thống phân bổ ngân sách theo 
hướng hỗ trợ tín dụng sinh viên; học bổng: tín dụng với cơ sở giáo 
dục đại học... 

Trước sự biến động của thế giới đa cực, quá trình toàn cầu hóa, 
cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học là yếu tố cốt lõi của 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ Trung Quốc 
khẳng định lại quan điểm, các cơ sở giáo dục đại học là các trung 
tâm thực hiện giảng dạy, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ xã hội. 
Trong đó đào tạo nhân tài là sứ mệnh, là bản chất của cơ sở giáo 
dục đại học “phải rất rõ ràng, giảng viên đại học là bản sắc đầu tiên, 
đào tạo nhân lực là ưu tiên hàng đầu”. Kế hoạch ð năm lần thứ 13 
về phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc được ban hành bởi 
Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh cải 
cách và phát triển giáo dục đại học phải được triển khai toàn diện 
để nâng cao trình độ giảng dạy; một số cơ sở giáo dục đại học và 
một số chương trình đào tạo cần được đầu tư để đạt hoặc tiệm cận 


chuẩn chương trình đào tạo của các nước phát triển. Quan điểm của 


18 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bộ Giáo dục Trung Quốc đối với nâng cao chất lượng giáo dục đại 
học được thể hiện rõ như sau: 

Thứ nhất, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học thực hiện 
phát triển “song hạng nhất: () kiến thức chuyên ngành; đ¡) tính 
chuyên nghiệp. Căn cứ vào những thay đổi của quá trình phát triển 
xã hội trong gia1 đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở giáo dục 
đại học chủ động nghiên cứu để thích nghi. Một mặt, các cơ sở giáo 
dục đại học tập trung phát triển “kiến thức chuyên ngành”, hướng 
vào việc cập nhật, kế thừa để đổi mới hệ thống kiến thức; khuyến 
khích giảng viên ứng dụng các lý thuyết mới, kiến thức mới, công 
nghệ mới vào giảng dạy; chú ý hơn đến trau dồi ý thức sáng tạo, 
tỉnh thần và khả năng sáng tạo của sinh viên; thúc đẩy hợp tác với 
các ngành công nghiệp và doanh nghiệp để hình thành bài giảng 
gắn với thực tế đáp ứng được nhu cầu phát triển của các ngành 
công nghiệp. Bên cạnh việc phát triển “kiến thức chuyên ngành”, 
các cơ sở giáo dục đại học còn phải xây dựng cùng lúc “tính chuyên 
nghiệp”. “Tính chuyên nghiệp” là sự kết hợp giữa nhu cầu xã hội với 
hệ thống kiến thức, tập trung vào việc giáo dục nuôi dưỡng ý thức 
dân tộc, trách nhiệm xã hội của sinh viên; chú ý hơn đến thực tiễn, 
tăng cường năng lực của sinh viên để giải quyết vấn đề thực tế; sinh 
viên được đào tạo để thích nghi và tôn trọng sự đa dạng văn hóa của 
quá trình hội nhập, nhưng vẫn phải giữ vững màu sắc chính trị của 
Trung Quốc trong quá trình hội nhập và phát triển. 

Thứ hai, Trung Quốc nhấn mạnh giáo dục đại học là cơ sở để 
có được nền giáo dục chất lượng cao, không có nền giáo dục bậc đại 
học vững mạnh rất khó để đạt được giáo dục sau đại học hạng nhất; 
Chính phủ Trung Quốc cảnh báo tình trạng một số cơ sở giáo dục 
đại học chỉ chú ý đến phát triển giáo dục sau đại học mà bỏ bê giáo 


dục bậc đại học. 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 19 


Thứ ba, giáo dục đại học không chỉ tập trung vào phát triển 
một số nhân tài mà bỏ qua sự hỗ trợ phát triển đối với toàn bộ dân 
số trong độ tuổi, Trung Quốc thực hiện phát triển giáo dục tinh hoa 
song hành với giáo dục đại chúng ở bậc đại học. 

Thứ tư, tăng cường khả năng trao đổi và hợp tác quốc tế. Cùng 
với sự phát triển quốc tế hóa giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại 
học cần trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kết quả nghiên cứu khoa học 
và cách thức địa phương hóa những kinh nghiệm quốc tế. 

Thứ năm, mặc dù nhiều chương trình đào tạo liên quan đến 
công nghiệp chế tạo ở các đại học hàng đầu Trung Quốc được xếp 
trong top 50 thế giới theo Q8 World University Ranking; song trong 
những năm tới Chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục định hướng ưu 
tiên, đầu tư phát triển 4 khối ngành đào tạo như đào tạo về công 
nghệ chế tạo; y khoa; nông nghiệp; sư phạm. Đối với các chương 
trình đào tạo truyền thống, Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các cơ 
sở giáo dục đại học phấn đấu, cập nhật, nâng cấp để thích ứng với 
sự phát triển của công nghệ mới, ngành công nghiệp mới, các định 
dạng mới; chú ý đến việc tích hợp kiến thức của các chương trình 
đào tạo khác nhau, để tìm một hướng phát triển mới nhằm nâng cao 
chất lượng các chương trình đào tạo truyền thống. 

Năm 2017, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và Ủy ban Cải cách và Phát 
triển Quốc gia Trung Quốc đã ban hành danh sách các cơ sở giáo dục 
tham gia Dự án World Class 2.0 với các mục tiêu cụ thể như: 

- Đến năm 2020: một số cơ sở giáo dục đại học, một số chương 
trình đào tạo đại học được xếp hạng hàng đầu thế giới. 

- Đến năm 2030: có thêm nhiều cơ sở giáo dục đại học và 
chương trình đào tạo đại học được xếp hạng trong số những cơ sở 
giáo dục đẳng cấp hàng đầu thế giới, chương trình đào tạo hàng 
đầu thế giới. 


20 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Đến năm 2050: Trung Quốc trở thành một cường quốc giáo dục 
đại học của thế giới, dẫn đầu về số lượng các đại học và ngành học 


hàng đầu thế giới. 


Bảng 1.1: Danh sách các chương trình đào tạo được lựa chọn 
tham gia Dự án World Class 2.0 


Tên các chương trình đào tạo | Số cơ sở giáo dục 
được lựa chọn đại học tham gia 


Khoa học tự nhiên và khoa học vật lý 


L2 ÌeinheaahasmmÐ | 


Nguồn: Dự án World Class 2.0, 2016. 


Để thực hiện được mục tiêu, Chính phủ Trung Quốc xác định 
ưu tiên đầu tư phát triển các chương trình đào tạo cần thiết, hỗ trợ 
chuyển đổi và phát triển ngành công nghiệp, hoặc hỗ trợ phát triển 
khu vực; đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh 
hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế, cũng như công nhận bằng cấp 
đào tạo, chương trình đào tạo giữa các quốc gia. Để thúc đẩy sự phát 
triển của hệ thống giáo dục đại học, hình thành những tổ chức giáo 
dục đại học tốt hơn trong tương lai, chính quyền trung ương, chính 
quyền địa phương Trung Quốc cần tăng cường hỗ trợ qua các dự án 


đối với những cơ sở giáo dục đại học mà họ trực tiếp quản lý. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 51 


II. QUY HOẠCH, PHÂN TẦNG, XẾP HẠNG 
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Về quy hoạch và phân bố cơ sở giáo dục đại học 

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập 
năm 1949, với quan điểm giáo dục phục vụ giai cấp vô sản, 61 cơ sở 
giáo dục đại học tư nhân đã được quốc hữu hóa, sáp nhập với các cơ 
sở giáo dục đại học được tiếp quản để hình thành 205 cơ sở giáo dục 
đại học công lập trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. 

Năm 1955, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc có 227 cơ sở giáo dục 
đại học. Toàn bộ các cơ sở giáo dục đại học thời điểm này đều là công 
lập và được quản lý, điều hành trực tiếp bởi Bộ Giáo dục, các bộ, cơ 
quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ Trung Quốc. Đến năm 1965, 
số cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung Quốc tăng và đạt con 
số 434 cơ sở, trong đó 34 cơ sở được quản lý, điều hành bởi Bộ Giáo 
dục Trung Quốc. Các bộ, cơ quan ngang bộ ở trung ương trực tiếp 
điều hành 149 cơ sở giáo dục đại học theo ngành dọc. 251 cơ sở giáo 
dục đại học mới được thành lập tại các tỉnh/thành, khu tự trị chịu 
sự điều hành từ chính quyền Trung ương. Cách mạng Văn hóa giai 
đoạn 1966-1976 đã ảnh hưởng tới hoạt động quản lý, điều hành sự 
phát triển của hệ thống giáo dục đại học ở Trung Quốc. Quản lý sự 
phát triển giáo dục đại học ở Trung Quốc, cho đến trước khi ban 
hành Quyết định năm 1985 được đặt toàn bộ dưới sự điều hành của 
chính quyển trung ương. Trước những đòi hỏi của quá trình đổi mới, 
mở cửa của nền kinh tế, hoạt động điều hành hệ thống giáo dục đại 
học ở Trung Quốc đã có những chuyển mình để phù hợp với thay đổi 
của thồi kỳ hội nhập. 

Sau khi Cương lĩnh năm 1993 của Trung Quốc được ban hành, 
71 cơ sở giáo dục đại học được đặt dưới sự điều hành của Bộ Giáo 
dục Trung Quốc, 50 cơ sở giáo dục đại học được quản lý theo ngành 


59 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


dọc bởi các bộ, cơ quan ngang bộ ở trung ương, các cơ sở giáo dục đại 
học còn lại được trao cho chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, các khu tự trị. Các chủ thể và đối tượng quản lý này 
được khẳng định lại trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi (Hội đồng 
Đại biểu nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2016): 
“việc ban hành quyết định thành lập cơ sở giáo dục đại học do Phòng 
Quản lý giáo dục thuộc Quốc vụ viện thực hiện; quyết định thành 
lập các cơ sở giáo dục cao đẳng do Phòng Quản lý giáo dục của tỉnh, 
thành phố, khu tự trị trực thuộc trung ương ban hành nhưng phải 
báo cáo Bộ Giáo dục”. Sau khi Cương lĩnh năm 19983 của Trung 
Quốc được ban hành, không còn tình trạng thành lập mới các cơ sở 
giáo dục đại học công lập trực thuộc chính quyền trung ương; các cơ 
sở giáo dục công lập trực thuộc bộ, ngành ở trung ương một phần 
chuyển về dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục Trung Quốc, một phần 
chuyển về cho địa phương quản lý và một phần được duy trì để phục 
vụ mục tiêu phát triển của ngành. Việc thành lập mới các cơ sở giáo 
dục đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập đến thời điểm hiện 
nay đều do chính quyền địa phương đề xuất; thẩm quyền phê duyệt 
do Phòng Quản lý giáo dục thuộc cơ quan quản lý ở trung ương hay 
địa phương đảm nhận. Sau Cương lĩnh năm 1998 của Trung Quốc, 
Chính phủ Trung Quốc chỉ xây dựng chiến lược tổng thể phát triển 
giáo dục đại học với những định hướng, mục tiêu phát triển; việc xây 
dựng quy hoạch phát triển giáo dục đại học với các con số về cơ sở 
đào tạo, ngành đào tạo, bậc đào tạo, đối tượng đào tạo... theo không 
gian lãnh thổ, do chính quyền tỉnh, thành phố, khu tự trị chịu trách 
nhiệm thực hiện, căn cứ vào điều kiện nguồn lực, cũng như chiến 
lược phát triển giáo dục của chính quyền trung ương và chiến lược 


phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 28 


Bảng 1.2: Phân cấp cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 


Số cơ sở giáo dục đại học 


Trong đó 


Tổn E 
: Địa phương quản lý 


Năm | sốcơ sở | Trung 


c0 00£ U sữjnề Cơ sở đào tạo Cơ sở đào tạo ngoài 
đại học ; quản lý Ga 223 : CôH TẠO : 
Đại học |Cao đẳng| Đại học |Cao đẳng 
1949 205 
1955 + Í 
1965 434 183 
1978 598 
1995 1.054 121 
2015 | 2.560 118 683 1.026 423 310 
2017 | 2.663 119 70 1.063 458 322 


Nguồn: James Jacob, 2009; Zhu và Lou, 2011; Bộ Giáo dục Trung 
Quốc, 2018a. 


Quy hoạch phát triển giáo dục đại học không chỉ khác nhau giữa 
khu vực phía Đông, miền Trung và phía Tây, mà còn khác cả giữa 
các tỉnh trong cùng khu vực bởi các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 
triển của giáo dục đại học từ môi trường địa lý tự nhiên, điều kiện 
giao thông, phân bố dân cư, quy mô kinh tế và năng suất lao động. 
Đặc biệt, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh hoàn 
toàn khác nhau dựa trên địa chính trị và địa kinh tế của từng tỉnh; 
thêm vào đó là trình độ giáo dục không đồng nhất giữa các tỉnh. 

Tỉnh Cam Túc nằm ở phía Tây Trung Quốc, với 49 cơ sở giáo dục 
đại học tính đến cuối năm 2015, bảo đảm được 32% dân số trong độ 
tuổi được tiếp cận giáo dục đại học. Nói cách khác, tỷ lệ đại chúng 


hóa giáo dục đại học ở Cam Túc mới đạt 32%, thấp hơn mức trung 


24 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


bình toàn Trung Quốc. Chính quyền địa phương xác định mục tiêu 
đến năm 2020, một số đại học hàng đầu của tỉnh bước vào hàng ngũ 
các đại học hàng đầu ở khu vực phía Tây. Để thực hiện được mục 
tiêu đặt ra, một mặt, dựa vào chiến lược Made in China 2025, Cam 
Túc định hướng phát triển các chương trình đào tạo định hướng 
ứng dụng ở các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống “Trường đại 
học mới xây dựng” nhằm giải quyết nhu cầu nhân lực của năm cụm 
công nghiệp truyền thống và năm cụm công nghiệp mới nổi trên địa 
bàn. Đồng thời, chính quyền tỉnh đẩy mạnh sự phát triển của “hợp 
tác nhà trường - doanh nghiệp để thúc đẩy cải cách giáo dục nghề 
nghiệp”. Mặt khác, việc triển khai các chiến lược của chính quyền 
trung ương đã đem đến một sứ mệnh mới đối với giáo dục đại học 
của Cam Túc. Giáo dục đại học ở Cam Túc không chỉ được mở rộng 
về quy mô đào tạo, mà còn nâng cao mức độ tiệm cận với chương 
trình đào tạo chuẩn quốc tế. Trước những yêu cầu của quá trình 
phát triển, chính quyền Cam Túc đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ 
có thêm 10 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ và hơn 30 chương trình 
đào tạo bậc thạc sĩ được thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học ở 
Cam Túc. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Cam Túc cũng xác định tập 
trung đầu tư, xây dựng để có 15 chương trình đào tạo đại học thuộc 
top 20% trên phạm vì toàn Trung Quốc vào năm 2020; phấn đấu đến 
năm 2030 xây dựng được một số chương trình đào tạo thuộc nhóm 
hàng đầu thế giới; đến giữa thế kỷ XXI xây dựng được một số đại học 
được thế giới biết đến. 

Các chương trình đào tạo hàng đầu trên địa bàn tỉnh Cam Túc 
được xác định là những chương trình đào tạo liên quan đến khoa 
học, kỹ thuật xây dựng; hóa học và các chương trình đào tạo có liên 
quan đến công nghiệp vật liệu mới; bảo vệ môi trường và sinh thái; 
công nghiệp tiết kiệm năng lượng, công nghệ thông tin và khoa học 


máy tính... Đây là những chương trình đào tạo xuất hiện nhiều 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 25 


trong các đại học hàng đầu ở Trung Quốc và trên thế giới. Bên 
cạnh việc đầu tư phát triển ngành học, chính quyền tỉnh Cam Túc 
còn nhấn mạnh đến xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, 
khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, tăng 
cường hợp tác trao đổi quốc tế trong giáo dục đại học và đặc biệt là 
thúc đẩy cải cách quản trị nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Cũng là một tỉnh thuộc khu vực phía Tây, tuy nhiên quy hoạch 
phát triển giáo dục đại học của Vân Nam đến năm 2020 lại khác 
nhiều so với tỉnh Cam Túc. Quy hoạch cải cách và phát triển giáo 
dục trung và dài hạn của tỉnh Vân Nam (2010-2020) xác định căn 
cứ theo nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của địa phương, tỉnh 
sẽ bổ sung thêm các thể chế giáo dục đại học có tính đến đặc điểm 
khu vực; tối ưu hóa cấu trúc phân phối khu vực của giáo dục đại 
học; điều chỉnh và tối ưu hóa cơ cấu ngành đào tạo theo hướng liên 
ngành, ứng dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao 
động trên địa bàn tỉnh. Do là tỉnh có số trường tham gia Dự án 211 
thuộc nhóm ít nhất nên mục tiêu xây dựng các ngành học trọng 
điểm, các phòng thí nghiệm trọng điểm để nâng cao chất lượng giáo 
dục đại học của tỉnh trong gia1 đoạn tới được đặt ra, phấn đấu trong 
những năm tới xây dựng được một số chương trình đào tạo hàng đầu 
quốc gia. 

Đối với Hồ Bắc, một tỉnh thuộc khu vực kinh tế phát triển của 
miền Trung Trung Quốc, khi tỷ lệ nhập học của sinh viên đã lên 
đến trên 40% dân số trong độ tuổi năm 2015, chính quyền tỉnh đặt 
mục tiêu phổ cập giáo dục đại học với mức 60% dân số trong độ tuổi. 
Đồng thời chính quyền tỉnh cũng xác định đầu tư phát triển hệ 
thống giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu, đặc biệt nâng tầm 
hai cơ sở giáo dục đại học là Đại học Vũ Hán, Đại học Khoa học - Kỹ 
thuật Hoa Đông từ trường được thế giới biết đến theo phân khúc đầu 
tư của Dự án 985 lên thành trường đẳng cấp quốc tế. Thêm vào đó, 


26 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


chính quyền tỉnh cũng xác định lựa chọn đầu tư, để xây dựng được 
10 chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế đối với các đại học trên địa 
bàn tỉnh. Các chương trình đào tạo được đầu tư theo quy hoạch phát 
triển giáo dục đại học đến năm 2020 tập trung vào năng lượng tiết 
kiệm, năng lượng mới, điện tử, y học, các ngành công nghiệp mới nổi 
và bảo vệ môi trường,... Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhấn mạnh sứ mệnh 
phục vụ và trách nhiệm xã hội của các đại học thông qua hoạt động 
kết nối giữa “đô thị - nông thôn”, sự tham gia của các cơ sở giáo dục 
đại học vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc nói 
chung, của tỉnh Hồ Bắc nói riêng. 

Chính quyền thành phố Thượng Hải xác định quy hoạch phát 
triển giáo dục đại học đến năm 2038ð là xây dựng được một số ngành 
đào tạo đặc trưng với tư cách là ngành tiên phong đạt chuẩn đẳng 
cấp quốc tế; xây dựng được một số cơ sở giáo dục đào tạo nghề mẫu 
mực và một số cơ sở giáo dục đại học tư thục mẫu mực. Các chương 
trình đào tạo bậc đại học ở Thượng Hải hướng đến đào tạo nhân tài 
làm việc trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ hậu cần 
vận chuyển, kỹ thuật và công nghệ, y tế, văn hóa và giáo dục. Chính 
quyền tỉnh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ sở giáo dục 
đại học ở Thượng Hải trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường đào tạo 
nhân tài trong nước, đặc biệt là hỗ trợ phát triển giáo dục nhân tài 
ở khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc. 

Là một tỉnh thuộc khu vực phía Đông, đối với phát triển giáo 
dục đại học, chính quyền tỉnh Phúc Kiến chủ trương thúc đẩy việc 
xây dựng các đại học hạng nhất và các ngành đào tạo hạng nhất; 
phấn đấu đến năm 2020 xây dựng được 60 chương trình đào tạo 
trọng điểm đẳng cấp quốc tế; xây dựng được 100 chương trình đào 
tạo trọng điểm có quan hệ chặt chẽ đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội của Phúc Kiến, 30 trong số đó sẽ trở thành các chương trình 


đào tạo chính của quốc gia. Chính quyền Phúc Kiến không có chủ 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 27 


trương đầu tư, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học công lập, mà tập 
trung vào tối ưu hóa hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện hành, thực 
hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục cao đẳng hình thành các đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực... hỗ trợ xây dựng Khu Khoa học Đại học Quốc 
gia. Chính quyền tỉnh chủ trương khuyến khích các cơ sở giáo dục 
đại học tập trung vào đào tạo kỹ thuật, y tế và nông nghiệp; ở chiều 
ngược lại, các chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành tài chính, 


kinh tế, chính trị và pháp luật lại có xu hướng bị thu hẹp. 


2. Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 

Bên cạnh chiến lược phát triển các chương trình đào tạo trọng 
điểm quốc gia, phát triển các đại học trọng điểm quốc gia, đại học 
được thế giới biết đến, đại học đẳng cấp thế giới, Chính phủ Trung 
Quốc còn hướng tới mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học trong 
bối cảnh trao quyền quy hoạch, thành lập và điều hành các cơ sở 
giáo dục đại học về cho chính quyền cấp tỉnh và quyền tự chủ đến 
các cơ sở giáo dục đại học. Nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập mới 
được thành lập dưới các hình thức sáp nhập các cơ sở giáo dục đại 
học cũ, nâng cấp từ cao đẳng lên đại học và thành lập những cơ sở 
giáo dục đại học mới của địa phương. 

Sự thành lập các cơ sở giáo dục đại học công lập một mặt gây 
ra nhiều vướng mắc cần giải quyết trong việc phân bổ tài chính của 
ngân sách tỉnh cho đầu tư phát triển đại học; mặt khác cũng gây 
nhiều khó khăn cho học sinh và gia đình khi đưa ra quyết định lựa 
chọn cơ sở giáo dục để theo học. Đối với chính quyền địa phương, 
đó là cơ sở giáo dục đại học nào sẽ được ưu tiên đầu tư để thúc đẩy 
phát triển học thuật trở thành trường nổi tiếng không chỉ của tỉnh 
mà còn vươn tới tầm quốc gia, quốc tế; những cơ sở giáo dục nào nên 
được đầu tư theo hướng đào tạo chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu 
tuyển dụng nhân lực lành nghề trên thị trường lao động. Đối với 


28 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


người học là sự thiếu thông tin trong quyết định lựa chọn theo học 
ở các cơ sở giáo dục đại học ứng dụng với thời gian đào tạo 4 năm, 
hay các cơ sở giáo dục cao đẳng nghề với thời gian đào tạo không 
quá 3 năm khi họ rất thiếu thông tin về sự ưu việt về cơ hội việc 
làm có được sau khi kết thúc khóa đào tạo 4 năm của các trường 
đại học chuyên nghiệp so với cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của 
sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo cao đẳng 3 năm. Rõ ràng việc theo 
học ở những cơ sở giáo dục có danh tiếng tốt, cơ hội việc làm sau 
khi tốt nghiệp cũng khả quan hơn rất nhiều so với việc theo học ở 
những cơ sở giáo dục đại học còn lại. Điều này làm cho xếp hạng 
đại học ngày càng nhận được sự quan tâm của cả cơ sở giáo dục 
đại học, người học và cơ quan quản lý giáo dục. Bảng xếp hạng đầu 
tiên đối với các trường đại học của Trung Quốc được Viện Khoa học 
Quản lý Quảng Đông công bố ngày 13 tháng 9 năm 1987. Sau đó có 
thêm nhiều cơ quan tham gia nghiên cứu đưa ra các tiêu chí đánh 
giá xếp hạng đại học như Mạng lưới hiệp hội cựu sinh viên Trung 
Quốc (CUAA)... 

Bộ tiêu chí xếp hạng cơ sở giáo dục đại học danh tiếng thế giới 
(Academlc ranking of world universitles - ARWU) đã được Đại học 
Giao thông Thượng Hải giới thiệu lần đầu năm 2003. Bảng xếp 
hạng thực hiện đánh giá thứ tự xếp hạng 1.500 cơ sở giáo dục đại 
học danh tiếng trên thế giới trên các tiêu chí: 

() Trường có cựu sinh viên đạt giải thưởng Nobel, huy chương 
Fields. Hợp phần này được tính tối đa 10%. Theo tiêu chí này, cựu 
sinh viên bao gồm những người từng được đào tạo và cấp bằng thuộc 
các chương trình đào tạo bậc đại học của nhà trường. Nếu sinh viên 
tốt nghiệp trong khoảng thời gian gần đây thì điểm của hợp phần 
này sẽ cao hơn và điểm hợp phần sẽ giảm khi sinh viên đã tốt nghiệp 
nhiều năm về trước. Thông tin đưa vào tính toán điểm của hợp phần 


này lấy từ http://nobelpr1ze.orgí 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 29 


(1) Số cán bộ, giảng viên đạt giải thưởng Nobel, huy chương 
Fields. Hợp phần này được tính tối đa 20%. Theo đó những cán bộ, 
giảng viên đang là cán bộ cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đạt giải 
Nobel trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học và kinh tế, được trao 
huy chương Fields về toán học. Điểm trọng số cũng khác nhau tùy 
thuộc vào năm mà nhà khoa học của trường nhận được giải thưởng. 
Trong đó đối với giải thưởng Nobel, nếu thành quả là sự đóng góp 
của nhiều thành viên thì điểm trọng số sẽ tính theo tỷ lệ số cán bộ, 
giảng viên nhà trường trong tổng số những người nhận giải thưởng 
đó. Thông tin đưa vào tính toán điểm của hợp phần này lấy từ http:// 
www.mathunion.org/ 

(11) Số lượng các nhà khoa học có số lượng trích dẫn trong lĩnh 
vực nghiên cứu (Highly Cited Researchers - HICT) theo đánh giá 
của Clarivate Analytics. Hợp phần này được tính tối đa 20%. Thông 
tin đưa vào tính toán điểm của hợp phần này lấy từ https://clarivate. 
com/hcr/ 

(v) Số ấn phẩm khoa học được công bố trong lĩnh vực tự nhiên 
và xã hội. Hợp phần này được tính tối đa 20%. Theo quy định, việc 
tính điểm giữa người chịu trách nhiệm chính của nghiên cứu được 
công bố trong lĩnh vực tự nhiên và xã hội sẽ được tính điểm cao hơn 
gấp đôi so với những thành viên tham gia viết bài và tỷ lệ điểm được 
tính thấp nhất khi thành viên đó là người đứng cuối cùng trong 
nhóm từ 4 nhà khoa học công bố trở lên. Thông tin đưa vào tính toán 
điểm của hợp phần này lấy từ http:/www.webofscience.com/ 

(v) Số lượng bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học thuộc danh 
mục khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thuộc hệ thống SCI và SSCI 
(PUB). Hợp phần này được tính tối đa 20%. Thông tin đưa vào tính 
toán điểm của hợp phần này lấy từ http:/www.webofscience.com/ 

(vJ) Định mức nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên cơ sở 
giáo dục đại học (PCP). Hợp phần này được tính tối đa 10%. 


ö0 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 1.3: So sánh các tiêu chí xếp hạng cơ sở giáo dục 


đại học của Đại học Giao thông Thượng Hải và một số bảng 


xếp hạng cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng thế giới 


Theo QS (World 
University 
Rankings) 


Theo THE (World 
University Rankings) 


Theo Đại học CG1ao thông 
Thượng Hải (Academiec 
Ranking ofWorld 
Universities) 


Danh tiếng học thuật 
(30%) 

Tỷ lệ giảng viên trên 
sinh viên (10%) 


Giảng dạy: 30% 

Danh tiếng học thuật: 15% 
TY lệ giảng viên/sinh viên: 4,ð% 
Tỷ lệ tiến sĩ trên tổng số cán 
bộ giảng viên: 2,25% 

Số học bổng tài trợ nghiên 
cứu sinh: 6% 

Thu nhập của các nhà khoa 
học: 2,25% 


Trường có cựu sinh viên 
đạt giải thưởng Nobel, huy 
chương Flelds (Alumn)): 10% 


Mạng nghiên cứu 


quốc tế (10%) 


Nghiên cứu khoa học: 30% 

TY lệ công trình công bố trên 
tổng số cán bộ giảng viên: 18% 
Thu từ nghiên cứu: 6% 

Số công trình công bố: 6% 


Số cán bộ, giảng viên đạt 
giải thưởng Nobel, huy 
chương Rlelds (Award): 20% 


Trích dẫn mỗi bài 
(109) và hài viết tho 
mỗi giảng viên (5%) 


Trích dẫn: 30% 


Số lượng các nhà khoa học 
có số lượng trích dẫn trong 
lĩnh vực nghiên cứu (Highly 
Citied Researchers - HICT): 
20% 


Tỷ lệ giảng viên quốc 
tế (2,5%) và tỷ lệ sinh 
viên quốc tế (2,5%) 
Tỷ lệ sinh viên trao 
đổi trong nước (2,5%) 
và tỷ lệ sinh viên trao 
đổi nước ngoài (2,5% 


Hợp tác quốc tế: 7,55% 

Số sinh viên quốc tế theo học 
tại trường: 2,ð% 

Cán bộ, giảng viên làm việc 
và tham gia giảng dạy tại 
trường: 2,ð% 

Hợp tác trao đổi quốc tế: 2,ð% 


Số ấn phẩm khoa học được 
công bố trong lĩnh vực tự 
nhiên và xã hội (Nature 
and ScIence - N&S): 20% 


Danh tiếng của nhà 
tuyển dụng (20%) 


Thu từ chuyển giao công 
nghệ (2,5%) 


Số lượng bài báo đăng tải 
trên các tạp chí khoa học 
thuộc danh mục khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội 
thuộc hệ thống SCLI và 
SSCI (PUB): 20% 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... ;3Ì 


Theo Đại học Giao thông 
Th S 1d KIEN: 
s k bàn Theo THE (World Thượng Hải (Academie 
niversi 
M : M University Rankings) Ranking of World 
Rankings) : Sáo 
Universities) 
Nhân viên có bằng Định mức nghiên cứu khoa 
tiến sĩ (5%) học của cán bộ, giảng viên 
cơ sở giáo dục đại học 
(PCP): 10% 


Nguồn: THE, Q8, ARWU, 2019. 


Năm 2013, Mạng lưới hiệp hội cựu sinh viên Trung Quốc đưa ra 
bộ chỉ số để xếp hạng đại học theo sao (%). Hệ thống tiêu chí được 
sử dụng để đưa vào đánh giá xếp hạng sao trường đại học gồm đóng 
góp khoa học và đóng góp tài năng, trong đó: 

- Đóng góp tài năng được xác định thông qua các chỉ báo đối với 
cựu sinh viên trường về tài năng học thuật, đo lường bằng các giải 
thưởng quốc tế có uy tín, giải thưởng vinh danh của quốc gia; tài năng 
kinh doanh hay tài năng chính trị được thể hiện thông qua việc được 
bầu vào làm việc ở bộ máy quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

- Đóng góp khoa học được xem xét trên các tiêu chí phản ánh 
mức độ đóng góp của đội ngũ sư phạm nhà trường đối với sự phát 
triển về khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu hay số lượng 


giảng viên xuất sắc thông qua số giải thưởng nhà trường nhận được. 


Bảng 1.4: Tiêu chuẩn xếp hạng đại học dựa trên 


bảng xếp hạng sao 


STTL Tiêu chuẩn sao Ý nghĩa xếp sao 


1 |Tám sao *%x%%*%*%*%* Đại học hàng đầu thế giới 
2 |Bảy sao tkk%w*w*%*%*% Đại học đẳng cấp thế giới 
Sáu sao *%w*%*%*%* Đại học cấp cao thế giới, hàng đầu 


châu Á, hàng đầu Trung Quốc 


32 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


STT Tiêu chuẩn sao Ý nghĩa xếp sao 
4 |Năm sao *%**%*% Các trường đại học nổi tiếng thế giới, 


các trường đại học cấp cao châu Á, các 


trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc 


5. Bốn sao *%*%*% Đại học nổi tiếng châu Á, cấp cao 
Trung Quốc 

6 |Ba sao *w*% Đại học nổi tiếng Trung Quốc 

7. Hai sao *w Đại học cấp cao khu vực ở Trung Quốc 

8 ¡Một sao % Đại học nổi tiếng khu vực ở Trung Quốc 


Nguồn: http:/www.cuaa.net/cur/2013xJ/05.shtml. 


Bên cạnh việc tiến hành xếp hạng theo sao đối với cơ sở giáo 
dục đại học, Mạng lưới hiệp hội cựu sinh viên Trung Quốc còn đưa 
ra bảng xếp hạng cơ sở giáo dục đại học theo 12 chỉ số hợp phần. 
Nhìn chung, để xếp hạng đại học, các chỉ số liên quan đến kết quả 
nghiên cứu khoa học của cả giảng viên và sinh viên; tiếp đến là các 
tiêu chí phản ánh mức độ phát triển của nhà trường. Những tiêu chí 
phản ánh danh tiếng nhà trường thông qua sự thành công của cựu 
sinh viên trong hệ thống chính trị, khả năng gây ảnh hưởng tới môi 
trường bên ngoài của những đại học được xếp vào nhóm các chỉ số 
hợp phần cuối cùng trong xếp hạng đại học. 

Với tư tưởng thoát ly cách phân loại cơ sở giáo dục đại học của 
Hoa Kỳ, năm 2013, Mạng lưới hiệp hội cựu sinh viên Trung Quốc đã 
đưa ra “Bộ tiêu chí phân loại trường đại học”. Bộ tiêu chí phân loại 
trường gồm hai cách phân loại cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ 
sở giáo dục đại học của Trung Quốc được phân tổ thành 4 loại hình 
theo mức độ nghiên cứu: đại học nghiên cứu, đại học nghiên cứu ứng 
dụng, đại học ứng dụng, đại học kỹ thuật. Ngoài ra nhóm này cũng 
đề xuất phân tầng đại học thành tầng đại học tổng hợp đa ngành và 
hệ thống các trường đại học đơn ngành. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 


nh) 


Bảng 1.5: Tiêu chí xếp hạng cơ sở giáo dục đại học của CUAA 


Chỉisố | Chỉ số thành phần Chỉ số hợp phần - 
trọng 

Phát triển | Chất lượng giảng dạy | Bậc giảng dạy 10,4 
tài năng Cựu sinh viên xuất sắc 16,0 
Khoa Giáo viên xuất sắc 120 
Xây dựng môn học 9,6 
Nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Cao 16,0 
khoahọc Cơ sở nghiên cứu Đổi mới 9,6 
Dự án nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản 9,6 
Tác động Định hướng trường | Cấp trường 2,0 
xã hội Danh tiếng xã hội Tài trợ cựu sinh viên 5,0 
Cạnh tranh nguồn lực 2,2 
Gây ảnh hưởng đến 3,2 

truyền thông 
Ảnh hưởng quốc tế  |Ảnh hưởng quốc tế 4,4 


Nguồn: CUAA, 2013. 


Các chỉ tiêu thực hiện phân tầng theo quan điểm của Mạng lưới 
hiệp hội cựu sinh viên Trung Quốc gồm 3 nhóm tiêu chí cho cách 
phân tầng thứ nhất và 2 nhóm tiêu chí đối với cách phân tầng thứ 
hai. Cụ thể như sau: 

- Chất lượng sinh viên tốt nghiệp được đo lường thông qua quá 
trình đào tạo tài năng, đó là số giải thưởng quốc tế mà sinh viên 
nhận được, các giải thưởng khoa học quốc gia được vinh danh. 

- Kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên cơ sở giáo 
dục đại học, được đo lường thông qua các giải thưởng quốc tế, quốc 
gia, đặc biệt nhấn mạnh trọng số của các giải thưởng được Chính 
phủ Trung Quốc công bố ð trong top 10 thành tựu khoa học công 
nghệ của Trung Quốc; các công trình được công bố trên các tạp chí 


^Z LS ^ ` ^ Z ^Z ~ ° Z 
quốc tế theo chuẩn toàn cầu, trong đó nhấn mạnh trọng sổ của các 


J4 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nghiên cứu được xuất bản của các bài thuộc hệ thống BSI, các bài 


báo về khoa học và tự nhiên từ 1% các trường đại học hàng đầu trên 


thế giới. 


Vị thế của nhà trường, đó là xếp hạng của nhà trường trên 


trường quốc tế và khu vực, cũng như những ảnh hưởng của nhà 


trường đối với những biến đổi về kinh tế, chính trị, khoa học và xã 


hội ở địa phương, quốc gia và khu vực. 


Bảng 1.6: Tiêu chí phân loại cơ sở giáo dục đại học 
của CUAA năm 2013 


Căn cứ 
phân loại 


TT 


Loại hình cơ sở 
giáo dục đại học 


Tiêu chí phân loại 


1 | Theo mức độ 


nghiên cứu 


Cơ sở giáo dục đại học 


nghiên cứu 


Cơ sở giáo dục đại học 
nghiên cứu ứng dụng 


Cơ sở giáo dục đại học 
kỹ thuật 


Cơ sở giáo dục đại học 
ứng dụng 


@® Chất lượng sinh 
viên tốt nghiệp 

@ Kết quả nghiên cứu 
khoa học của cán bộ 
giảng viên 

@ Vị thế nhà trường 


2 | Theo ngành 
học và lĩnh 


vực nghề 


nghiệp 


Cơ sở giáo dục đại học 
tổng hợp 


Cơ sở giáo dục đại học 


chuyên ngành 


@® Chất lượng ngành 
và chuyên ngành 


@ Nghề nghiệp sau tốt 


nghiệp của sinh viên 


Nguồn: CUAA, 2013. 


- Về chất lượng ngành và chuyên ngành, là mức tuyển sinh đầu 


vào và tỷ lệ có được việc làm sau khi tốt nghiệp. 


- Về nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp, là tỷ lệ sinh 


viên có việc làm và tỷ lệ làm đúng nghề được đào tạo. 


Đến năm 2015, nhóm nghiên cứu này tiếp tục phát triển ý tưởng 


phân loại đại học ở Trung Quốc dựa trên phiên bản năm 2013. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 35 


Theo phiên bản năm 2015 về xếp hạng đại học, thay vì phân chia 
thành 6 mô hình cơ sở giáo dục đại học khác nhau, nhóm đã tổ hợp 
lại thành 4 nhóm: cơ sở giáo dục nghiên cứu; cơ sở giáo dục chuyên 
nghiệp; cơ sở giáo dục kỹ thuật. Theo đó số tiêu chí phục vụ cho việc 


phân loại các cơ sở giáo dục đại học cũng được điều chỉnh cho phù hợp. 


Bảng 1.7: Tiêu chí phân loại cơ sở giáo dục đại học 


của CUAA 
1P Căn cứ Loại hình Tiêu chí 
phân loại trường đại học phân loại 
1 | Cơ sở giáo dục Đại học nghiên cứu @® Chất lượng sinh 
nghiên cứu Trung Quốc viên tốt nghiệp (học 
Đại học nghiên cứu viên nghiên cứu tài 
ngành/lĩnh vực năng) 


Đại học nghiên cứu vùng |@ Kết quả nghiên 
Đại học nghiên cứu cứu khoa học (giải 
tính năng vùng thưởng cao cấp) 

2_ ¡Chuyên nghiệp Đại học chuyên nghiệp @ Giảng viên tài năng 


3 Ứng dụng Đại học nghiên cứu 
ứng dụng 
4 | Kỹ thuật Đại học kỹ thuật 


Nguồn: http:/www.cuaa.net/cur/2015/15.shtml. 


Trong thời gian qua, các cách phân hạng cơ sở giáo dục đại học 
của các tổ chức trong và ngoài Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến quá trình thực hiện quy hoạch giáo dục đại học ở Trung Quốc. 
Chính quyền thành phố Thượng Hải đã ban hành Quy hoạch phát 
triển giáo dục đại học Thượng Hải giai đoạn 2015-2030, theo đó các 
cơ sở đại học được chia thành 4 tầng thực hiện các chức năng đào 
tạo: nghiên cứu học thuật, nghiên cứu ứng dụng, ứng dụng công 
nghệ, kỹ năng ứng dụng; 3 loại hình trường đại học: tổng hợp (trên 7 
ngành đào tạo), đa ngành (3-6 ngành đào tạo), còn lại là các trường 


36 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 6IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đơn ngành; chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ban hành Phương án cải 
cách toàn diện, sâu sắc giáo dục đại học, theo đó các cơ sở giáo dục 
đại học được phân thành các tầng: đại học đẳng cấp thế giới, đại 
học trọng điểm quốc gia, đại học trọng điểm của tỉnh, đại học định 
hướng ứng dụng chất lượng cao và đại học tư thục đặc sắc. Tỉnh 
Chiết Giang trong báo cáo Đánh giá cải cách quản lý các tổ chức 
giáo dục đại học tỉnh Chiết Giang, đã chỉ rõ các cơ sở giáo dục đại 
học trên địa bàn tỉnh được phân thành: đại học nghiên cứu, đại học 
nghiên cứu giảng dạy, đại học giảng dạy. 

Việc phân tầng giáo dục đại học là một căn cứ cơ bản để thực 
hiện phát triển giáo dục đại học phù hợp và có hiệu quả. Đối với 
chính quyền trung ương, từ khi Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển 
giáo dục đại học đẳng cấp thế giới, việc phân tầng cơ sở giáo dục đại 


học trên phạm vi toàn Trung Quốc đã được hình thành, theo đó: 


Hình 1.1: Phân tầng cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 


“Q85” Đại học Bắc Kinh 
_ Đại học Thanh Hoa 
39 9 2 


Trường đào tạo trÌnñ độ tiên sĩ 


Trường đào tạo trình độ cao đẳng 


Nguồn: Niên giám Thống kê Giáo dục Trung Quốc, 2015. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... J7 


- Cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu là những cơ sở giáo dục đại 
học thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ: đào tạo các bậc đại học, sau 
đại học và xây dựng, phát triển hệ thống học thuật đáp ứng các yêu 
cầu theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu trong 
quan điểm của Chính phủ Trung Quốc bao gồm các đại học thuộc Dự 
án 985 hay thuộc Dự án 211. 

- Cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu - giảng dạy. Mặc dù các cơ sở 
giáo dục đại học thuộc nhóm này cũng tham gia cùng lúc hai nhiệm 
vụ như nhóm đầu là nghiên cứu và đào tạo các hệ đào tạo bậc đại 
học. Tuy nhiên, mức độ yêu cầu nghiên cứu, học thuật của nhóm 
này thay vì tiệm cận chuẩn quốc tế, chỉ hướng đến trỏ thành cơ sở 
giáo dục có uy tín trong nước. Những cơ sở giáo dục đại học thuộc 
nhóm này trên địa bàn tỉnh được đào tạo đến trình độ thạc sĩ, tiến 
sĩ nhưng chưa được lựa chọn để tham gia Dự án 211 trước đây, hay 
chương trình song trọng điểm hiện nay. 

- Cơ sở giáo dục đại học giảng dạy thường gắn với các cơ sở giáo 
dục đại học được giảng dạy tối đa đến bậc đại học. Những cơ sở giáo 
dục này nhìn chung do địa phương quản lý, hoạt động chủ yếu đáp 
ứng nhu cầu tuyển dụng lao động ở địa phương. 

Năm 2017, khi Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố Dự án World 
Class 2.0, việc lựa chọn các ngành đào tạo để tham gia dự án với 
mục tiêu xây dựng ngành học hạng nhất theo chuẩn quốc tế cũng 
phải căn cứ vào các tiêu chí nhất định. 

II. ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC, 
NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRỌNG ĐIỂM Ở TRUNG QUỐC 


1. Quan điểm đầu tư ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo 
dục đại học, ngành đào tạo đại học trọng điểm 
Mặc dù tài chính cho hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công 


lập vẫn do nhà nước Trung Quốc cung cấp, tuy nhiên từ năm 1979 


Bìo, QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc các bộ của chính quyền 
trung ương thì được bảo đảm hoạt động bằng ngân sách trung ương; 
các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc sự quản lý của chính 
quyền địa phương thì nguồn tài chính được bảo đảm từ ngân sách 
địa phương. Mức độ tài chính mà các cơ sở giáo dục đại học công 
lập nhận được từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương hoặc 
cả hai, là khác nhau và phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm, điều kiện 
vùng miền, mức độ ưu tiên trong cung ứng giáo dục đại học ở khu 
vực đó... 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các nhà khoa học và 
các chính trị gia đều chung quan điểm, “khoa học và công nghệ là 
chìa khóa, tài năng là cốt lõi, còn giáo dục là nền tảng của sự phát 
triển”. Giáo dục là căn nguyên cơ bản của một quốc gia. Sứ mệnh 
của Đảng và Chính phủ Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc xây 
dựng nền tảng giáo dục vững chắc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, 
mà còn thúc đẩy đổi mới giáo dục để giáo dục thích ứng quá trình cải 
cách, phát triển kinh tế - xã hội. 

Là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục, giáo dục đại 
học ở Trung Quốc không chỉ đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng những 
tài năng cấp cao, phát triển khoa học và công nghệ, mà còn góp 
phần thúc đẩy hiện đại hóa đất nước Trung Quốc theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đảng và Chính phủ Trung Quốc nhận thức sâu 
sắc vai trò, trách nhiệm của hệ thống giáo dục đại học của quốc gia 
này. Tuy nhiên, khi giáo dục đại học của Trung Quốc vẫn chưa giải 
quyết được các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của quá trình 
hội nhập và toàn cầu hóa thì vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn 
về chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc so với các quốc gia 
tiên tiến, phát triển trên thế giới. Việc lựa chọn đầu tư trọng điểm 
đối với một số cơ sở giáo dục hàng đầu, một số ngành đào tạo hàng 


đầu của Trung Quốc là biện pháp tối ưu mà Chính phủ Trung Quốc 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 39 


tin rằng khi thực hiện có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách 
về chất lượng so với các nền giáo dục tiên tiến; đồng thời việc đầu 
tư này góp phần thúc đẩy tầm ảnh hưởng về nghiên cứu khoa học 
của các cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển xã hội Trung 
Quốc. Chính vì vậy, bên cạnh những khoản chi thường xuyên, chỉ 
đầu tư phát triển dành cho cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính 
phủ Trung Quốc đã thực hiện lộ trình đầu tư phát triển các chương 
trình, dự án phát triển khoa học - công nghệ trọng điểm quốc gia, 
với quan điểm “Tiến bộ khoa học - công nghệ và giáo dục là nền 
tảng hiện đại hóa”. Ỏ Trung Quốc, hàng loạt các chương trình dự 
án hỗ trợ phát triển năng lực của cơ sở giáo dục đại học được ban 
hành, cụ thể như: 

Năm 1985, Ủy ban Khoa học công nghệ Nhà nước của Trung 
Quốc (tiền thân của Bộ Khoa học công nghệ) ban hành Chương trình 
Tĩnh Hỏa (Spark Program) nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế 
địa phương, vườn ươm phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và 
khuyến khích áp dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Chương trình Phát triển nghiên cứu kỹ thuật công nghệ cao 
(Chương trình 863) năm 1986 cùng với Chương trình Phát triển 
nghiên cứu cơ bản trọng điểm quốc gia (Chương trình 973) năm 
1997 đã cung cấp nguồn lực cho các đại học định hướng thực hiện 
nghiên cứu để nâng cao năng lực tự đổi mới sáng tạo và phát triển 
các ngành công nghệ cao. 

Năm 1988, Chương trình Hỏa Cự (Torch Program) đã được Bộ 
Khoa học công nghệ Trung Quốc ban hành nhằm khuyến khích khai 
thác tiểm năng công nghệ và chuyển giao, thương mại hóa và quốc 
tế hóa các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ cao, thành lập 
các khu công nghệ cao. Tính đến năm 2012, Chương trình Hỏa Cự 
đã tài trợ 94 khu kiểu mẫu đổi mới sáng tạo tự chủ (research parks) 


do các đại học thành lập và quản lý, tạo dựng được 7.369 doanh 


40 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nghiệp khởi nghiệp do giáo sư đại học sáng lập hoặc đồng sở hữu với 
các doanh nghiệp. Ví dụ điển hình là Công viên công nghệ Trung 
Quan Thôn, khu kiểu mẫu đổi mới sáng tạo tự chủ lớn nhất được 
thành lập năm 1988, bao gồm 41 trường đại học, 206 viện nghiên 
cứu và các trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp khác, nơi được ví là 
Thung lũng Silicon của Trung Quốc. 

Ý tưởng hình thành các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, ngành 
đại học trọng điểm được đưa ra năm 1993; đến năm 1995, Dự án 211 
được ban hành với mục tiêu đưa 100 cơ sở giáo dục đại học trọng 
điểm, chương trình đào tạo đại học trọng điểm của Trung Quốc 
phát triển thành công trong thế kỷ XXI. Ngoài những cơ sở giáo dục 
đại học trực thuộc Bộ Giáo dục được lựa chọn tham gia Dự án 211, 
những cơ sở giáo dục đại học còn lại được lựa chọn theo nguyên tắc 
“một bộ một cơ sở giáo dục đại học, một tỉnh một cơ sở giáo dục đại 
học”. Mặc dù có một số tiêu chí phản ánh tính ưu việt của cơ sở giáo 
dục đại học được lựa chọn tham gia Dự án như mức độ danh tiếng, 
đội ngũ các nhà khoa học của nhà trường..., mối quan hệ giữa cơ sở 
giáo dục đại học và chính phủ mới là yếu tế quan trọng ảnh hưởng 
đến quyết định được lựa chọn tham gia vào Dự án 211; tiền đề xây 
dựng Dự án 98ã. 

Trước năm 2006, nền công nghiệp của Trung Quốc chủ yếu tập 
trung vào gia công; từ năm 2006, với nhận thức đổi mới về khoa học 
và tri thức là chìa khóa để tăng trưởng bền vững, các cơ sở giáo dục 
đại học của Trung Quốc phải tham gia vào quá trình này. Mô hình 
Triple Helix về tương tác giữa đại học - công nghiệp - chính phủ 
được thúc đẩy mạnh mẽ ở Trung Quốc. Để thúc đẩy mối liên kết 
giữa đại học - công nghiệp - chính phủ trong phát triển ngành công 
nghiệp với vai trò đầu tàu từ các đại học, phục vụ sự phát triển khoa 
học kỹ thuật, kinh tế của quốc gia, mười phòng thí nghiệm cấp quốc 


gia liên quan đến các lĩnh vực hải dương học, vũ trụ, sức khỏe dân 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... dị] 


số, nguyên tử, năng lượng mới, nông nghiệp,... được thành lập trên 
phạm vi toàn quốc; 6 trong số đó liên kết với 6 cơ sở giáo dục đại học 
có uy tín đã được thành lập với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học công nghệ 
Trung Quốc. 

Thêm vào đó, Chính phủ Trung Quốc phê duyệt thành lập Dự 
án 211, nhằm tạo ra các trung tâm đổi mới sáng tạo kết hợp giữa 
các cơ sở giáo dục đại học với các tập đoàn. Các phòng thí nghiệm và 
các trung tâm này đã trở thành lực lượng nghiên cứu và phát triển 
quan trọng để thực hiện các dự án chính của nhà nước. 

Mặc dù đạt được những thành công nhất định, nhưng Dự án 211, 
Dự án 985 cũng đã tạo ra những mâu thuẫn trong phát triển giáo 
dục đại học ở Trung Quốc. Để giải quyết những vấn đề bất cập này, 
Chính phủ Trung Quốc đã hình thành Dự án Phát triển cơ sở giáo 
dục đẳng cấp quốc tế và ngành học hàng đầu thế giới (Developing 
World-Class UnIversitles and First-Class Disciplines proJect) còn 
được biết đến dưới tên gọi Dự án World Class 2.0 vào năm 2015 
để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học trong bối cảnh mới. 
Đến năm 2017, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công bố danh sách các 
trường tham gia Dự án World Class 2.0. Theo đó, các đầu tư ngân 
sách nhà nước theo các hạng mục của Dự án 211, Dự án 98 sẽ được 
thay thế bằng các hạng mục của Dự án World Class 2.0. Tham gia 
vào Dự án World Class 2.0 là các đại học thuộc Dự án 98ã và đại 
học thuộc Dự án 211 với mục tiêu lựa chọn 42 cơ sở giáo dục đại học 
để đầu tư nâng cấp thành đại học đẳng cấp thế giới; 100 cơ sở giáo 
dục đại học trong đó có 25 đại học chưa từng tham gia Dự án 211 
trước đây được lựa chọn để đầu tư phát triển ngành học hàng đầu 
thế giới. Nhiều ngành học từng được lựa chọn trong Dự án 211 giờ 
đây không còn phù hợp, hoặc năng lực giảng dạy của ngành đó ở các 
đại học thuộc Dự án 211 không đáp ứng yêu cầu sẽ bị thay thế bằng 


ngành học mới và do cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực thực hiện. 


49 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đại học Sư phạm Nam Trung là một ví dụ điển hình, bởi đây là đại 
học có 9 ngành học từng được lựa chọn tham gia Dự án 211, nhưng 
với danh sách công bố mới của Bộ Giáo dục, Đại học Sư phạm Nam 
Trung chỉ còn một ngành được lựa chọn tham gia phát triển ngành 


đào tạo hàng đầu thế giới trong Dự án World Class 2.0. 


2. Căn cứ đầu tư phát triển đại học đẳng cấp thế giới của 
Trung Quốc 

Tham vọng đầu tư xây dựng đại học đẳng cấp thế giới của Trung 
Quốc hình thành từ trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa, tuy nhiên phải đến khi mở cửa và hội nhập kinh tế quốc 
tế, dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, nhà nước Trung Quốc 
mới thiết lập lộ trình phát triển tập trung vào xây dựng kinh tế, 
khôi phục và xây dựng các hướng dẫn, chính sách phát triển đối 
với các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia. Năm 1985 Đại 
học Thanh Hoa được đề xuất trở thành một “đại học tầm cõ thế giới 
với đặc điểm xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc”. Năm 1986, Đại 
học Bắc Kinh tuyên bố chủ trương “trở thành một đại học đẳng cấp 
thế giới là mục tiêu phát triển của nhà trường” và điều này được 
cựu chủ tịch của Đại học Bắc Kinh nhắc lại tại Diễn đàn giáo dục 
đại học quốc gia “xây dựng một đại học hàng đầu thế giới với đặc 
điểm xã hội chủ nghĩa”. Năm 1993, trong Cương lĩnh cải cách và 
phát triển giáo dục của Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Quốc xác 
định, để đáp ứng những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 
mới trên thế giới, Trung Quốc phải tập trung huy động nguồn lực 
trung ương và địa phương để hình thành 100 đại học trọng điểm và 
các ngành đào tạo đại học trọng điểm. Tại Lễ kỷ niệm 90 năm của 
Đại học Phúc Đán, tại Lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Giao thông 
Thượng Hải, rồi Lễ kỷ niệm 100 năm Đại học Bắc Kinh, lãnh đạo nhà 
nước của Trung Quốc đều khẳng định để đạt được sự hiện đại hóa, 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 43 


Trung Quốc phải có một số đại học hạng nhất với đẳng cấp thế giới 
đặc sắc Trung Quốc. 

Trên cơ sở phân tích về tình hình thế giới và trong nước cũng 
như sứ mệnh của giáo dục đại học, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chỉ ra: Chất lượng là huyết mạch của 
giáo dục đại học và nâng cao chất lượng là cốt lõi của cải cách và 
phát triển giáo dục đại học. Chỉ khi tuân thủ con đường nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học mới có thể đạt được bước đại nhảy vọt về 
kinh tế - xã hội; mới biến nền giáo dục đại học của Trung Quốc từ 
lớn đến mạnh, cũng như bảo đảm việc cung cấp tài năng và hỗ trợ 
cho sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng một quốc gia 
thịnh vượng mang màu sắc Trung Quốc. 

Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh việc tập trung xây dựng các cơ sở 
giáo dục đại học trọng điểm, các chương trình đào tạo trọng điểm; 
tập trung vào cải cách thể chế và lấy đổi mới làm bước đột phá 
để đẩy nhanh quá trình xây dựng các đại học trọng điểm, đại học 
đẳng cấp thế giới. Trung Quốc cần phải kiên trì cải cách và đổi mới, 
khuyến khích các đại học trọng điểm trở thành nguồn đổi mới tri 
thức, tăng cường thử nghiệm cải cách giáo dục, mở rộng cơ chế hợp 
tác, thiết lập các liên minh chiến lược để đổi mới hợp tác, thúc đẩy 
chia sẻ tài nguyên và cùng thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, 
từng bước đưa Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc 
giáo dục hàng đầu thế giới với các cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới. 
Đại học đẳng cấp thế giới là lực lượng quan trọng để đổi mới tri thức 
và chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ thành lực lượng 
sản xuất thực sự, là cầu nối trao đổi thành tựu phát triển văn hóa - 
kỹ thuật của Trung Quốc với thành tựu văn minh tiên tiến trên thế 
giới. Năm 2010, Kế hoạch Cải cách và Phát triển giáo dục trung và 
dài hạn quốc gia (2010-2020) của Trung Quốc đã khẳng định lại, 


44 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


đến năm 2020, một số đại học trọng điểm, hàng đầu của Trung Quốc 
sẽ trở thành đại học đẳng cấp hàng đầu thế giới. 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình phát 
biểu tại Hội nghị chuyên đề Giáo viên - Sinh viên tại Đại học Bắc 
Kinh năm 2014 khẳng định: “Một đại học đẳng cấp hàng đầu thế 
giới được xây dựng ở Trung Quốc, phải thể hiện được những đặc 
điểm giáo dục của Trung Quốc. Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh 
Hoa, Đại học Chiết Giang, Đại học Phúc Đán phải nghiêm túc tiếp 
thu tỉnh hoa và kinh nghiệm vận hành của các đại học hàng đầu thế 
giới như đại học Harvard, Oxford, Stanford, MIT, Cambridge”. Dựa 
trên Kế hoạch 5 năm lần thứ mười ba cho phát triển kinh tế và xã 
hội quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc năm 2015, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành Kế hoạch 
tổng thể thúc đẩy xây dựng đại học và các ngành đào tạo hạng nhất 
thế giới, trong đó nhấn mạnh những đại học đẳng cấp thế giới, các 
ngành đào tạo hàng đầu thế giới phải thể hiện được đặc điểm Trung 
Quốc nhằm đào tạo các cá nhân tham gia vào quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. 

Theo các học giả cũng như các chính trị gia, đại học đẳng cấp 
thế giới chỉ có thể được xây dựng từ lịch sử và văn hóa của các quốc 
gia. Mặc dù đại học đẳng cấp thế giới ở các quốc gia khác nhau là 
khác nhau. Chúng có những điểm riêng biệt, nhưng cũng tổn tại 
một số điểm chung. Nói cách khác, tất cả các quốc gia đều chủ động 
trong việc lập kế hoạch và xây dựng các đại học đẳng cấp thế giới 
của riêng họ dựa trên điều kiện lịch sử và văn hóa mà họ nắm giữ 
cùng với sự định hướng của chính phủ. Đại học đẳng cấp thế giới 
của Trung Quốc phải có đặc điểm Trung Quốc. Đại học đẳng cấp thế 
giới không mang màu sắc Trung Quốc không phải là đại học đẳng 


cấp thế giới mà Trung Quốc muốn xây dựng. Đặc điểm Trung Quốc 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 45 


xuất phát từ những yêu cầu thiết yếu của chủ nghĩa xã hội mang 
màu sắc Trung Quốc, từ truyền thống 5000 năm thực hiện giáo dục 
không bị gián đoạn, từ sự kết hợp hữu cơ của lịch sử, chính trị, kinh 
tế và giáo dục của Trung Quốc. 

Đại học đẳng cấp thế giới được xây dựng ở Trung Quốc phải dựa 
trên những cơ sở giáo dục đại học có nền tảng sức mạnh, tiềm năng, 
tầm nhìn, chiến lược và thành tựu trong đào tạo nhân tài. Đại học 
đẳng cấp thế giới được xây dựng dựa trên nền văn hóa đẳng cấp thế 
giới và tập hợp các học giả tầm cỡ thế giới. Văn hóa đẳng cấp thế 
giới phản ánh mức độ văn hóa cao và là môi trường cho sự tồn tại và 
phát triển của các tài năng đẳng cấp thế giới. Bất cứ nơi nào, không 
có văn hóa đẳng cấp thế giới, rất khó để thu hút, đào tạo và giữ chân 
những tài năng đẳng cấp thế giới, và rất khó để đóng vai trò của tài 
năng đẳng cấp thế giới. Văn hóa đẳng cấp thế giới bao gồm mối quan 
hệ tương hỗ giữa văn hóa vật chất và văn hóa thể chế nhằm tạo điều 
kiện để các thành viên trau dồi kiến thức và sự đam mê. Các đại 
học hàng đầu thế giới ở Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và các 
nước phát triển khác không phải là kiểu mẫu duy nhất đại diện cho 
văn hóa đẳng cấp thế giới. Từ quan điểm này, xây dựng một nền văn 
hóa đẳng cấp thế giới là rất quan trọng đối với việc xây dựng đại học 
đẳng cấp thế giới mang đặc trưng Trung Quốc, thậm chí là cốt lõi 
của vị trí chiến lược của nó. 

Xây dựng ngành học đẳng cấp thế giới và trau dồi tài năng đẳng 
cấp thế giới, các ngành đào tạo hàng đầu thế giới phải phát triển 
trong môi trường văn hóa và không khí đẳng cấp thế giới, phải được 
liên kết chặt chẽ với xây dựng văn hóa đẳng cấp thế giới. Bất kỳ đại 
học nào thiếu văn hóa đẳng cấp thế giới đều không thể tạo ra các 
ngành học đẳng cấp thế giới, cũng như không thể nuôi dưỡng những 
tài năng đẳng cấp thế giới. Các ngành học hàng đầu thế giới thường 


46 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


gắn liền với đào tạo bậc thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Không có các 
dự án trọng điểm, cơ sở giáo dục đại học khó có thể thu hút được sự 
tham gia của các nhà khoa học và tài năng sáng tạo hàng đầu thế 
giới, rất khó để hình thành ngành học đẳng cấp thế giới. Nhiều đại 
học ở Hoa Kỳ trở thành đại học hàng đầu thế giới thông qua các 
dự án nghiên cứu khoa học như chương trình Apollo dưới sự hỗ trợ 
ngân sách từ chính quyền liên bang. 

Đại học đẳng cấp thế giới do Trung Quốc xây dựng là đại học 
đẳng cấp thế giới tương xứng với sự trẻ hóa của Trung Quốc và vị 
thế của nó góp phần chuyển đổi Trung Quốc từ một quốc gia lớn về 
giáo dục đại học thành một cường quốc mạnh trong giáo dục đại 
học. Nhiệm vụ của việc xây dựng đại học đẳng cấp thế giới ở Trung 
Quốc là tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài và tăng cường khả 
năng đổi mới độc lập, phù hợp với nhu cầu thực tế của phát triển 
kinh tế và xã hội. Đại học đẳng cấp thế giới được xây dựng ở Trung 
Quốc phải tích hợp chặt chẽ chiến lược tài năng quốc gia, chú ý phát 
triển tích hợp công nghệ thông tin và giáo dục, cập nhật các khái 
niệm giáo dục, đổi mới mô hình giảng dạy và phương pháp đánh giá, 
cải cách sâu sắc nội dung giáo dục và cơ chế đào tạo, tập trung vào 
việc cải tiến đổi mới của sinh viên. Khả năng tỉnh thần và đổi mới, 
theo quy luật phát triển tài năng, xem xét toàn diện vai trò toàn 
diện của giáo dục cơ bản và giáo dục đại học trong việc trau đồi tài 
năng sáng tạo hàng đầu, kết hợp khoa học và giáo dục để trau dồi 
tài năng đổi mới quốc tế, cần phải thúc đẩy hơn nữa việc quốc tế hóa 
đào tạo nhân sự, mở rộng tầm quốc tế. 

Chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là sự lựa chọn của lịch sử, sự 
lựa chọn của người dân và sự lựa chọn cho tương lai. Các đại học 
hàng đầu của Trung Quốc phải phục vụ và đóng góp cho sự nghiệp 


xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Chỉ bằng cách xây 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 47 


dựng đại học đẳng cấp thế giới dựa trên “đặc điểm Trung Quốc”, các 
đại học hàng đầu của Trung Quốc mới có thể giành được sự ủng hộ, 
giành được thành công. Mặc dù Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng 
đại học đẳng cấp thế giới, điều không có nghĩa là tất cả các đại học 


^ Z ^ v ^ A .À ` 
đều có thể hoặc nên theo đuổi mục tiêu này. 


3. Mức đầu tư ngân sách nhà nước đối với phát triển đại học 
trọng điểm, ngành đào tạo đại học trọng điểm 

Từ năm 1984 đến năm 1993, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư 
910 triệu NDT để xây dựng 81 phòng thí nghiệm cấp quốc gia. 

Dự án 211 được ban hành từ năm 1995 với mục tiêu nâng cao 
chất lượng giảng dạy và nghiên cứu ở 100 đại học trọng điểm quốc 
gia khi tiến vào thế kỷ XXI. Theo Zong và Zhang, 2017, hơn 17 tỷ 
NDT đã được đầu tư vào 118 cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án. 
Theo Gavin Newton - Tanzer (2015), đến khi hoàn thành xứ mệnh 
lịch sử, tổng số tiền ngân sách nhà nước Trung Quốc cung cấp cho 
các cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 211 là hơn 36,83 tỷ NDT, 
trong đó chính phủ trung ương đã đầu tư tổng cộng 7,84 tỷ NDT; số 
tiền còn lại do chính quyền địa phương đảm nhận. 

Được thành lập từ năm 1998, Dự án 985 ban đầu lựa chọn hai 
cơ sở giáo dục trọng điểm để đầu tư phấn đấu trở thành đại học 
đẳng cấp thế giới. Trong đó Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa 
là hai cơ sở giáo dục được ưu tiên đầu tư trọng điểm với kinh phí 
khoảng 1.8 tỷ NDT/năm từ nguồn vốn của ngân sách trung ương 
trong vòng 3 năm liên tiếp tính từ 1999. Bảy cơ sở giáo dục đại học 
còn lại tham gia dự án theo dạng 2+7 gia1 đoạn đầu được nhận kinh 
phí hỗ trợ phát triển đại học từ nguồn vốn của cả Bộ Giáo dục và 
chính quyền địa phương. Trong giai đoạn đầu, tổng số tiển ngân 
sách nhà nước đầu tư phát triển 9 đại học được gọi là Ivy-leage của 
Trung Quốc khoảng 11,3 tỷ NDT. 


48 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 1.8: Kinh phí tài trợ các cơ sở giáo dục đại học 


trọng điểm tham gia Dự án 98ð giai đoạn đầu 


Cơ sở giáo dục „ mạ : : 
`... ' 108 d0iscos Nguõn đầu tư 
¬ (ty NDT) 

Đại học Bắc Kinh 1,8 MOE 
Đại học Thanh Hoa 1,8 MOE 
Đại học khoa học kỹ|_ 0,3+0,3+0,3 MOE + Viện Khoa học 
thuật Trung Quốc Trung Quốc + An Huy 
Đại học Nam Kinh 0,6+0,6 MORE + Giang Tô 
Đại học Phúc Đán 0,6+0,6 MOE + Thượng Hải 
Đại học Giao thông 0,6+0,6 MOE + Thượng Hải 
Thượng Hải 
Đại học Chiết Giang|  0,7+0,7 MOE + Thượng Hải 
Đại học G1Iao thông 0,6+0,8 MOE + Tây An 
Tây An 
Học viện công nghệ. 0,3+0,3+0,4 - MOE + Khoa học công nghệ 
Cáp Nhĩ Tân quốc phòng + Hắc Long Giang 


Nguồn: Mai Ngọc Anh và các cộng sự, 2019a. 


Từ năm 2002, có 30 cơ sở giáo dục đại học khác được lựa chọn 
tham gia dự án, với mục tiêu phát triển thấp hơn, trở thành cơ sở 
giáo dục được thế giới biết đến. Theo Cheng Ying (2011), trong giai 
đoạn thứ hai, tổng số tiền mà chính quyền trung ương Trung Quốc 
đầu tư cho các đại học thuộc Dự án 98 là 18,9 tỷ NDT, trong đó 
12,9 tỷ NDT được dành để đầu tư phát triển hạ tầng trang thiết bị 
phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. 

Theo Gavin Newton-Tanzer (2015), tính đến cuối năm 2013, 
tổng số tiền ngân sách nhà nước Trung Quốc đầu tư cho các đại học 


tham gia Dự án 985, qua 3 giai đoạn, lên đến hơn 33 tỷ NDT. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 49 


Bảng 1.9: Trọng tâm đầu tư theo các giai đoạn phát triển 
của Dự án 985 


Giai đoạn Trọng tâm đầu tư 


1999-2001 Kết cấu hạ tầng và các hạng mục xây dựng khác 


thuộc khuôn viên trường 


2002-2007 Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục ở giai 
đoạn trước 

Đầu tư phát triển nền móng cho đổi mới khoa học 
và công nghệ, dựa trên triết học và đổi mới khoa 


học xã hội 


2009-2013 Hình thành đội ngũ giảng viên tài năng và nâng 


tầm năng lực nội sinh thực hiện đổi mới 


Nguồn: Cheng Ying, 2011. 


Cuối năm 2018, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thông qua phương 
án phân bổ 40 tỷ NDT đối với xây dựng 42 cơ sở giáo dục đẳng cấp thế 
giới và xây dựng hơn 440 chương trình đào tạo xếp hạng đẳng cấp thế 
giới tại 142 đại học được lựa chọn tham gia Dự án World Class 2.0. 
Dự án tập trung đầu tư phát triển các các nghiên cứu liên quan đến 
phát triển khoa học tự nhiên, những nghiên cứu đòi hỏi đầu tư lớn về 
các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu. Tham gia xây dựng và quản lý 
điều hành Dự án này không chỉ có Bộ Giáo dục, Bộ Tài Chính mà còn 
có cả Ủy ban Cải cách và Phát triển giáo dục quốc gia, cùng với chính 
quyền địa phương nơi có sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học 
công lập vào dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh. 

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
CỦA TRUNG QUỐC ĐẾN NĂM 2035 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc thông qua định hướng phát triển của Trung Quốc giai 
đoạn 2020-2035. Với mục tiêu xây dựng một xã hội thịnh vượng 


50 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


toàn diện, Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư 
phát triển đối với giáo dục đại học. Giáo dục đại học trở thành “giáo 
dục cơ bản” không thể thiếu để phát triển đất nước trong thời đại 
mới. Sự phát triển của giáo dục đại học, không chỉ đưa Trung Quốc 
trỏ thành một cường quốc về kinh tế, mà còn cả về khoa học và công 
nghệ vào năm 2035. Sự phát triển của giáo dục đại học còn tạo điều 
kiện để Trung Quốc đạt được mục tiêu xã hội phát triển bình đẳng; 
sức mạnh văn hóa của Trung Quốc được tăng cường, cuộc sống của 
người dân ngày càng giàu có, tỷ lệ các nhóm thu nhập trung bình 
tăng lên, khoảng cách giữa thành thị, nông thôn và mức sống của 
người dân được thu hẹp; môi trường sinh thái về cơ bản được cải 
thiện; hình thành sự thịnh vượng chung của xã hội tràn đầy sức 
sống. Giáo dục đại học là cơ sở hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa 
xã hội chủ nghĩa. 

Mô hình phát triển “năm trong một” được đề ra tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng 
định lại sự phát triển kinh tế là cơ sở quan trọng nhất cho phát triển 
chung của xã hội; là nguyên tắc cơ bản mà Trung Quốc luôn tuân 
thủ trong bốn mươi năm qua và đó cũng là hệ tư tưởng chỉ đạo cơ 
bản cần phải tuân thủ lâu dài. Chiến lược phát triển giáo dục đại 
học đến năm 2035 của Trung Quốc cũng dựa trên nguyên tắc này. 

Mặc dù đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như kỳ vọng 
đối với hệ thống giáo dục đại học, song hệ thống giáo dục đại học của 
Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề phải hoàn thiện để thích nghi với 
yêu cầu từ quá trình mở cửa, thực hiện cải cách và phát triển kinh 
tế - xã hội ở quốc gia này. Bởi hiện ở Trung Quốc còn tồn tại những 
vấn đề: 

- Chất lượng trung bình của giáo dục đại học ở Trung Quốc vẫn 


chưa đạt được mức trình độ trung bình của các nước tiên tiến trên 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... B1 


thế giới. Thêm vào đó, khả năng nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo 
dục đại học không đủ mạnh; năng lực đào tạo nhân tài chưa cao. 

- Sự phát triển của giáo dục đại học của Trung Quốc vẫn chưa 
được cân bằng tổng thể, đặc biệt là khoảng cách tiếp cận giáo dục 
đại học giữa các khu vực phía Đông và phía Tây còn tương đối lớn, 
không có lợi cho sự phát triển bền vững và cân bằng lâu dài của nền 
kinh tế, không có lợi cho việc thúc đẩy công bằng và ổn định xã hội. 

- Các tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng giáo dục 
đại học không đồng đều giữa các nhóm trường, các khu vực địa lý 
hành chính. 

- Nội dung giảng dạy và phương pháp giáo dục đại học bị tụt 
hậu so với yêu cầu của thời đại công nghệ số. 

Mức độ cởi mở và quốc tế hóa giáo dục đại học chưa theo kịp nhu 
cầu chiến lược hiện tại của phát triển kinh tế và mở cửa hội nhập 
của Trung Quốc; mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với các 
đơn vị tuyển dụng lao động chưa được hình thành đầy đủ. 

- Cơ chế đầu tư kinh phí giáo dục đại học qua nhiều kênh khác 
nhau trong các cơ sở giáo dục đại học chưa hoàn hảo, nhiều cơ sở 
giáo dục đại học gặp nhiều khó khăn về nguồn lực bởi hình thức này. 

- Chế độ, trình độ quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu 
quả vẫn còn cách một khoảng nhất định so với trình độ ở các quốc 
gia tiên tiến trên thế giới. 

Những hạn chế từ hệ thống giáo dục đại học ảnh hưởng trực tiếp 
đến mức độ phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Cụ thể: 

- Mặc dù là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ; tăng 
trưởng kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào sự đầu tư 
bên ngoài. Nói cách khác, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang 
phụ thuộc vào đầu tư FDI từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển 
bên ngoài lãnh thổ và hoạt động xuất khẩu sản phẩm từ các doanh 


nghiệp FDI trên thị trường quốc tế. 


52 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Năng lực độc lập đổi mới công nghệ của Trung Quốc chưa đủ 
mạnh, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thấp hơn nhiều so với các 
nước phát triển. 

- Mặc dù Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất lớn, ngành sản 
xuất của Trung Quốc không mạnh, ở mức thấp trong chuỗi giá trị 
công nghiệp thế giới, chưa tạo ra nhiều công nghệ cốt lõi. 

- Tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc còn thấp, điều này không có 
lợi cho sự kết tụ của các yếu tố sản xuất, ảnh hưởng đến cải thiện 
nhu cầu tiêu dùng và thực hiện tăng trưởng kinh tế trong nước. 

- Khoảng cách phân phối thu nhập giữa các tầng lớp dân cư tương 
đối lớn khi hệ số GINI là 0,51 (đứng thứ 2/15 quốc gia thành viên của 
OECD có khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn nhất thế giới) không 
có lợi cho phát triển kinh tế, cũng như xây dựng một xã hội hài hòa. 

- Thế giới đang thay đổi, sự ổn định của thị trường cũng như tác 
động tương hỗ từ thị trường đến nền kinh tế Trung Quốc cũng biến 
động theo sự phát triển của nền kinh tế. 

Tất cả những điều trên là những thách thức và cần được giải 
quyết trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục đại 
học của Trung Quốc đến năm 2035. Các chỉ số mục tiêu của chiến 
lược phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc đến năm 2085 là: 

- Đến năm 2085, tỷ lệ theo học bậc đại học ở Trung Quốc đạt 
65 - 70% dân số trong độ tuổi, góp phần làm tăng số năm được đào 
tạo bình quân của lao động Trung Quốc lên mức 13,5 năm. Điều này 
sẽ giúp liên tục cải thiện năng suất lao động và năng suất nhân tố 
tổng hợp của Trung Quốc, thúc đẩy tăng trưởng bền vững lâu dài 
của nền kinh tế Trung Quốc. 

Việc phổ cập giáo dục đại học và nâng cao trình độ học vấn 
chung của người lao động sẽ giúp thu hẹp hệ số GINIL, thúc đẩy sự 
công bằng trong phân phối thu nhập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 


thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội ở Trung Quốc. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 53 


- Đến năm 2085, Trung Quốc sẽ có 5 đến 7 đại học hàng đầu 
trên thế giới, có thể chiếm lĩnh đỉnh cao học thuật và đổi mới tri 
thức; đào tạo, cung cấp một số lượng lớn tài năng phục vụ quá trình 
phát triển của đất nước, giống như vai trò của Đại học Stanford ở 
Thung lũng Silicon. 

- Đến năm 2035, một khu vực giáo dục đại học được hình thành 
đầy đủ, cân bằng và linh hoạt, tạo điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển 
kinh tế đồng bằng sông Châu Giang, vành đai kinh tế sông Dương 
Tử, vòng tròn kinh tế Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. 

- Đến năm 2085, một cơ chế hiệu quả cho sự hợp nhất chặt chẽ 
giữa các cơ sở giáo dục đại học với các viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp được hình thành; một nền tảng cho đổi mới tri thức, đổi mới 
công nghệ trên phạm vi toàn lãnh thổ Trung Quốc được hình thành; 
một hệ thống đổi mới quốc gia được cải tiến hơn, Trung Quốc thực 
sự trở thành một quốc gia đổi mới. 

- Đến năm 2035, mô hình cung ứng giáo dục đại học thông 
minh dựa trên mạng thông tin mới nhất sẽ được thiết lập, chất 
lượng giáo dục đại học sẽ được cải thiện đáng kể; các nguồn lực của 
giáo dục đại học chất lượng cao sẽ bao trùm toàn Trung Quốc, giáo 
dục đại học sẽ công bằng hơn ở mức độ lớn hơn. Một mô hình mới 
của xã hội học tập cấp cao mà người học có thể học ở khắp mọi nơi 
sẽ được thành lập. 

- Tiếp tục mở rộng giáo dục đại học, đẩy nhanh quá trình quốc 
tế hóa giáo dục đại học và cải thiện đáng kể mức độ trao đổi và hợp 
tác quốc tế trong giáo dục đại học của Trung Quốc; phấn đấu thu 
hút 1 triệu sinh viên nước ngoài đến học tập tại Trung Quốc vào 
năm 2085. 

Các biện pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu Chiến lược phát 
triển giáo dục đại học đến năm 2035 được Đảng Cộng sản Trung 


Quốc đặt ra: 


54 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Tiếp tục thúc đẩy xây dựng các đại học đẳng cấp thế giới và 
các ngành học hàng đầu thế giới. Để đạt được mục tiêu Dự án World 
Class 2.0 về đại học đẳng cấp thế giới với ngành đào tạo hạng nhất 
cùng tính chuyên nghiệp hàng đầu, Trung Quốc nhấn mạnh đến 
tầm quan trọng của tăng cường hỗ trợ, đổi mới phương pháp phân 
bổ nguồn lực. Việc xây dựng chương trình đào tạo hạng nhất tại các 
cơ sở giáo dục đại học hàng đầu phải tính đến các lợi thế chuyên 
môn của các cơ sở giáo dục đại học. Ngành học hạng nhất phải được 
xây dựng trên thực trạng chương trình đào tạo hiện hành, sự hỗ trợ 
liên ngành trong phát triển ngành học hạng nhất, đồng thời phải 
gắn kết hỗ trợ giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
Trung Quốc. Quá trình xây dựng Dự án World Class 2.0 phải loại 
bỏ những bất cập từng xuất hiện trong triển khai Dự án 985, Dự án 
211 khi các đại học được lựa chọn tham gia hai dự án này không sợ 
bị dừng quyền thụ hưởng dù không đáp ứng các chỉ tiêu cần phải 
hoàn thành theo tiến độ từng giai đoạn. Nói cách khác, các Dự án 
985, Dự án 211 đã tạo ra tình trạng thiếu tính ganh đua, không có 
tính loại trừ, làm ảnh hưởng đến động lực phấn đấu của nhiều cơ 
sở giáo dục đại học. Chính vì thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn 
mạnh, Dự án World Class 2.0 đặc biệt chú ý giải quyết những vấn 
đề bất cập này. Thêm vào đó, Dự án còn chú ý đến tăng cường hỗ 
trợ đối với các đại học ở khu vực miền Trung và miền Tây nhằm 
thúc đẩy sự phát triển cân bằng của giáo dục đại học giữa các khu 
vực trên phạm vi toàn lãnh thổ Trung Quốc. Việc thực hiện Dự án 
World Class 2.0 đến năm 2035 sẽ cải thiện đáng kể mức độ giảng 
dạy, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ của các tổ chức giáo dục đại 
học có liên quan, dẫn dắt và thúc đẩy mức độ chung của giáo dục đại 
học ở Trung Quốc. 

- Tiếp tục thúc đẩy phân loại, phân cấp và tối ưu hóa cấu trúc 


của các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học. Sự phân tầng khoa học 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... B5 


của các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học không chỉ là nhiệm vụ 
cấp bách trong phát triển giáo dục đại học ở Trung Quốc, mà còn 
là nhiệm vụ cần một thời gian dài để hoàn thành. Từ năm 1999 với 
mục tiêu thực hiện mở rộng quy mô giáo dục đại học, nhiều cơ sở 
giáo dục cao đẳng và đại học mở rộng tuyển sinh. Vấn đề phối kết 
hợp không nhịp nhàng về cấu trúc chương trình đào tạo với nhu cầu 
của thị trường lao động không chỉ gây ra những khó khăn về việc 
làm cho cử nhân đại học, mà còn tạo ra sự thiếu hụt nhân lực nghề 
cần thiết phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội. Thêm vào đó, sự 
phát triển của giáo dục đại học ở Trung Quốc thời gian qua cho thấy, 
hiện tượng các cơ sở giáo dục cao đẳng đang gấp rút nâng cấp, thăng 
cấp lên thành các đại học. Tuy nhiên, trong số các đại học được nâng 
cấp từ cơ sở giáo dục cao đẳng, có những đại học có nền tảng nghiên 
cứu học thuật yếu, mức độ tích hợp ngành học với nhu cầu của nhân 
tài trong phát triển kinh tế - xã hội và cơ cấu ngành nghề của khu 
vực không cao. Điều này không chỉ tạo nên sự không thực tế trong 
phát triển giáo dục đại học, mà còn gây khó khăn trong huy động 
nguồn lực thực hiện hỗ trợ nhà trường. Thêm vào đó, mặc dù chủ 
trương xây dựng “song hạng nhất”, phát triển đại học đẳng cấp thế 
giới, đại học được thế giới biết đến với Dự án World Class 2.0 đang 
diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một điều rất rõ ràng là 
không phải mọi đại học đều phấn đấu để trở thành đại học đẳng cấp 
thế giới, đại học được thế giới biết đến; và thật sự là không phải cơ sở 
giáo dục đại học nào cũng có đủ năng lực để trở thành đại học đẳng 
cấp thế giới, đại học được thế giới biết đến. Hệ thống giáo dục đại 
học phải giải quyết tổng thể nhu cầu ở tất cả các cấp độ trong phát 
triển kinh tế và xã hội của khu vực và toàn Trung Quốc. Việc phân 
tầng hệ thống giáo dục đại học thúc đẩy quá trình này, theo đó các 
cơ sở giáo dục đại học ở các tầng khác nhau với lợi thế tương ứng sẽ 


hỗ trợ các ngành công nghiệp mà họ phục vụ, và khả năng phục vụ 


56 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


xã hội theo cách tối ưu. Thông qua các thiết lập phân loại, hướng 
dẫn phân loại, hỗ trợ phân loại và đánh giá phân loại, mỗi trường 
đại học có thể được định vị và phát triển đúng hướng. Chính vì thế, 
Trung Quốc khẳng định rằng, đến năm 2035, bên cạnh nỗ lực đầu 
tư xây dựng nhóm các trường đại học đẳng cấp thế giới, quốc gia này 
cũng sẽ xây dựng một số lượng lớn các trường cao đẳng dạy nghề cấp 
cao, các trường đại học thuộc hệ thống “newly - built' để đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như của các ngành 
công nghiệp. 

- Tiếp tục tăng đầu tư vào giáo dục đại học để không chỉ hình 
thành hệ thống giáo dục đại học đẳng cấp thế giới mà còn thúc đẩy 
sự công bằng về chất lượng giáo dục đại học giữa các vùng miền, khu 
vực. Bên cạnh việc đầu tư lớn để xây dựng các đại học hạng nhất và 
các ngành học hạng nhất với giáo viên xuất sắc, thiết bị giảng dạy 
hiện đại nhằm đào tạo những tài năng ưu tú phục vụ cho sự phát 
triển của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ 
Trung Quốc không quên tạo ra sự công bằng thông qua đầu tư phát 
triển giáo dục đại học đối với các khu vực kém phát triển, cho các đối 
tượng ở khu vực kém phát triển hơn, các đối tượng thuộc diện nghèo, 
có hoàn cảnh xuất thân từ gia đình có thu nhập thấp. 

- Tiếp tục cải cách phương pháp giáo dục và giảng dạy bậc đại 
học. Sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ cùng với 
sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tri thức dẫn đến những 
thay đổi to lớn về phương tiện phổ biến kiến thức theo không gian 
và thời gian, chu kỳ đổi mới tri thức được rút ngắn. Để đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc vào năm 2035, giáo 
dục đại học phải liên tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. 
Trước tiên, các đại học của Trung Quốc cần nhanh chóng thay đổi 
phương thức đào tạo từ chuyển giao kiến thức sang giáo dục theo 
hướng phát triển tổng thể, kể cả học thuật cùng khả năng vận dụng 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... B7 


vào thực tiễn đối với sinh viên. Tiếp đến, ngoài nhiệm vụ nâng cao 
ý thức và tư tưởng chính trị, tính nhân văn, tỉnh thần tương tác và 
hợp tác xã hội của người học; hệ thống giáo dục đại học của Trung 
Quốc cần đặc biệt chú ý đến việc trau dồi tỉnh thần đổi mới của sinh 
viên, qua đó tăng cường khả năng tiếp thu, áp dụng thông tin kiến 
thức và phát triển tư duy phê phán, sáng tạo của sinh viên. Tư duy 
độc lập của người học được đặt vào trung tâm hoạt động giảng dạy, 
theo đó các hoạt động rèn luyện khả năng tư duy của người học 
được thực hiện thông qua hướng dẫn người học cách dự đoán, phán 
đoán xu hướng, mức độ phát triển của các sự vật, hiện tượng trong 
tương lai. Ngoài ra, giáo dục đại học ở Trung Quốc trong giai đoạn 
tới hướng đến tăng cường khả năng thích ứng, sự linh hoạt của sinh 
viên để đối phó với sự tiến bộ công nghệ và thay đổi nghề nghiệp. Hệ 
thống chương trình giảng dạy được định hướng phải cập nhật, đổi 
mới kể cả nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm củng cố các 
kiến thức chuyên ngành để nâng cao khả năng thích nghi và tăng 
cường năng lực phản ứng của sinh viên đối với sự phát triển của 
công nghệ trong thời đại mới. Bên cạnh đó, giáo dục đại học ở Trung 
Quốc được định hướng liên tục mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, hình 
thành một hệ thống chương trình giảng dạy linh hoạt, phong phú, 
thúc đẩy giao thoa và hội nhập liên ngành, từ nghệ thuật, khoa học, 
kỹ thuật đến các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Tiểm năng đổi 
mới cần được khai thác triệt để, nhằm tạo ra số lượng lớn tài năng 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Sự chủ động trong học tập của học 
sinh và tính linh hoạt của hệ thống giảng dạy, cùng các phương tiện 
khoa học và công nghệ mới cần liên tục cải tiến, cập nhật; từ đó cho 
phép người học tự do hơn trong việc lựa chọn môn học, chọn khóa 
học, chuyển ngành và chuyển trường. Cuối cùng, hệ thống giáo dục 
đại học của Trung Quốc phải thay đổi triệt để các ý tưởng giáo dục 


và giảng dạy khép kín, thiết lập một khái niệm mới về giáo dục mở 


bIo, QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


và tăng cường hơn nữa hợp tác với các doanh nghiệp và xã hội. Một 
mặt, cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc phải tham gia phát triển 
kinh tế và văn hóa xã hội thông qua giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học và các hình thức dịch vụ xã hội khác nhau. Mặt khác, các cơ sở 
giáo dục đại học của Trung Quốc phải phối hợp và tận dụng các tổ 
chức công, các tổ chức dịch vụ xã hội để tạo điều kiện, khuyến khích 
sinh viên tham gia thực hành xã hội và hiểu nhu cầu xã hội trong 
quá trình học tập. Tăng cường kết nối giữa nhà trường và xã hội, lý 
thuyết và thực hành. Đồng thời, các tổ chức học tập cao hơn phải cho 
phép cộng đồng sử dụng hiệu quả hơn các cơ hội học tập khác nhau 
mà họ cung cấp và liên tục cập nhật kiến thức để biến cơ sở giáo dục 
đại học thành cơ sở học tập suốt đời. 

- Một trong những nhiệm vụ chiến lược của Trung Quốc đối 
với giáo dục đại học vào năm 2035 là tận dụng cơ hội thúc đẩy và 
hoàn thiện cải cách hệ thống, cơ chế nhằm phát triển giáo dục đại 
học xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Theo 
đó, Trung Quốc phải nghiên cứu và cải cách những thiếu sót của hệ 
thống hiện hành, tìm hiểu và xây dựng các cơ sở, cơ chế giáo dục 
đại học có lợi cho việc kích thích sức sống của các tổ chức giáo dục 
đại học, nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục đại học ở Trung 
Quốc. Tiếp đến là đổi mới cơ chế đào tạo nhân tài. Các cơ sở giáo dục 
đại học với trình độ phát triển khác nhau chủ động trong xây dựng 
mô hình và phương pháp đào tạo nhân tài phù hợp với đặc điểm của 
nhà trường; tập trung vào việc trau đồi, đổi mới nhằm đáp ứng yêu 
cầu ở mọi cấp độ xã hội. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học cần 
thiết lập và cải thiện cơ chế điều chỉnh năng động của ngành đào 
tạo phù hợp với những thay đổi của phát triển kinh tế - xã hội, từ 
đó hình thành một hệ thống học tập linh hoạt hơn. Việc tiếp theo 
mà các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm là tăng cường cải cách hệ 


thống nghiên cứu khoa học, cải thiện sự kết hợp giữa giảng dạy và 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... B9 


nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao 
với nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đẩy mạnh sự liên kết giữa cơ sở 
giáo dục đại học với các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc thay đối cách 
thức tuyển sinh cũng cần được thực hiện nhằm thay đổi giáo dục 
phổ thông theo “định hướng kiểm tra” - cái mà không đem lại lợi ích 
trong rèn luyện tính độc lập, tư duy phê phán, phản biện bằng giáo 
dục theo hướng “chất lượng” nhằm đẩy mạnh tinh thần sáng tạo và 
khả năng sáng tạo của người học từ bậc phổ thông. 


Chương 2 


GHÍNH SÁCH, UY ĐỊNH PỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
ĐỐI VI TỰ CHỦ ĐẠI H00 


I. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ NƯỚC 
TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 
Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập 
năm 1949, mô hình giáo dục đại học của Liên Xô đã được vận dụng 


vào Trung Quốc. 


Bảng 2.1: Sự biến động số lượng cơ sở giáo dục đại học 


của Trung Quốc 


1947 1953 
Đa ngành 55 1ã 
Kỹ thuật 17 37 
Nông nghiệp lỗ 25 
Lâm nghiệp 1 4 
Y và dược 22 28 
Sư phạm KÀI 32 
Ngôn ngữ và văn học 4 ï 
Kinh tế và tài chính 9 5 
Khoa học chính trị 
Luật và khoa học tự nhiên 5 
Nghệ thuật 18 18 
Khác 36 7 


Nguồn: Bộ Giáo dục, năm 1984; Zhu và Lou, 2011. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 61 


Tháng 11 năm 1951, Bộ Giáo dục Trung Quốc thông qua 
quyết định chuyển đổi các loại hình cơ sở giáo dục đại học của 
Trung Quốc thời kỳ trước đó sang áp dụng mô hình cơ sở giáo dục 
đại học của Liên Xô. Từ năm 1952 đến đầu năm 1953, đã diễn ra 
sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc hệ thống giáo dục đại học 
của Trung Quốc. Theo đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học đa ngành, 
đơn ngành đã được sáp nhập để phù hợp với chiến lược phát triển 
của Trung Quốc. 

Kế nhiệm Mao Trạch Đông khi Trung Quốc tiến hành mở cửa, 
hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh: 
“Giáo dục đại học hướng đến đáp ứng những đòi hỏi của quá trình 
phát triển đương đại và tương lai”. Giáo dục đại học được Đảng và 
Chính phủ Trung Quốc định hình lại để phù hợp với yêu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc. 

Để tạo điều kiện phát triển học thuật của các cơ sở giáo dục đại 
học, Chính phủ Trung Quốc yêu cầu thành lập Hội đồng khoa học ở 
tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập từ năm 1978. Từ năm 1979, 
các cơ sở giáo dục đại học công lập được khuyến khích dịch và giới 
thiệu một số giáo trình được sử dụng rộng rãi ở các nước phương Tây 
để đưa vào chương trình giảng dạy bậc đại học ở Trung Quốc, nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế. Mặc dù chủ trương dịch và đưa vào giảng dạy một số giáo trình 
nổi tiếng của phương Tây được đề cập từ đầu năm 1979, rồi Quyết 
định năm 198ã về Cải cách hệ thống giáo dục đã được ban hành bởi 
Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tạo điều kiện để 
các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng quyền tự chủ và phát triển 
quan hệ hợp tác quốc tế trong giáo dục; nhưng phải đến khi Cương 
lĩnh năm 1993 của Trung Quốc được ban hành, sự chuyển mình 


của giáo dục đại học ở Trung Quốc theo hướng hội nhập và tiệm 


62 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


cận tới chương trình giáo dục theo chuẩn quốc tế mới bắt đầu tiến 
triển. Theo Huang (20083), chủ trương này chỉ được thực hiện trên 
quy mô rộng khắp sau khi Khung cải cách chương trình giáo dục cơ 
bản của Trung Quốc (Framework for the Chinese Basic Education 
Curriculum Reform) được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành năm 
2001. Theo Rhoads và Hu (2012), theo đó, nhiều giáo trình đang 
được sử dụng ở các nước phương Tây đã được dịch và đưa vào sử 
dụng trong các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc. 

Đến thời điểm hiện nay, ngoại trừ các chương trình đào tạo liên 
quan đến y tế, an ninh, quân sự, các chương trình đào tạo còn lại 
theo Danh mục điều chỉnh chuyên ngành đào tạo đại học từ năm 
2012, đều do các khoa chủ động thiết kế rồi trình Hội đồng khoa học 
nhà trường ra quyết định. Sau đó các trường đại học sẽ gửi văn bản 


đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để báo cáo. 


Bảng 2.2: Sự chủ động của cơ sở giáo dục đại học 
trong phát triển chương trình đào tạo bậc đại học 
ở Trung Quốc 


Loại lÏ 
Mở chương Loại Í (chương trình phục 
trình đào tạo (chương trình cơbản) ¡ vụ nhu câu phát 


Loại II 
(chính phủ kiểm 


., — „_.. §0át và phân bổ) 
triển quốc gia) 


Cơ sở giáo | Trường chủ động Chính phủ quy định 
dục đại học | Hội đồng khoa học trường 


Cơ quan Nhận đăng ký của trường 
chủ quản | Rà soát, kiểm tra sự chính 
xác của thông tin 

Trình Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục ra quyết định triển khai 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 63 


Chương trình đào tạo ( Chương trình Chương trình 
đại trà chất lượng cao quốc tế 


Môn bắt buộc ¡Các môn chính trị, giáo dục tư tưởng sinh 
của Bộ Giáo dục ' viên do Bộ quản lý 

Các trường được chủ động xây dựng các 
môn học lựa chọn cho sinh viên quốc tế | Theo kết cấu 
của chương trình 


Môn bắt buộc ¡Do nhà trường quy định  r 
c quốc tế 
cua trường 


Môn bắt buộc _:Do các ngành của từng trường quy định 


của ngành 


Nguồn: Mai Ngọc Anh và các cộng sự, 2019. 


Trong nhiều năm qua, ở Trung Quốc các học phần về khoa học 
tự nhiên được tự do giảng dạy trong chương trình đào tạo ở các cơ sở 
giáo dục đại học; tuy nhiên, những học phần liên quan đến đường 
lối chính trị, an ninh - quốc phòng, giáo dục thể chất được kiểm soát 
chặt chẽ và là những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 
cử nhân đối với sinh viên Trung Quốc. Đối với sinh viên quốc tế theo 
học bậc đại học ở Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc cho phép các 
cơ sở giáo dục đại học chủ động xây dựng những môn học lựa chọn 
thay thế. 

Bên cạnh các chương trình đào tạo, truyền thống, nhiều đại học 
ở Trung Quốc tiến hành tự đào tạo cử nhân với các chương trình 
được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc kết hợp với các đại học hàng 
đầu ở Hoa Kỳ và châu Âu... tiến hành đào tạo cấp bằng cử nhân cho 
sinh viên. Việc xây dựng chương trình đào tạo do nhà trường chủ 


động nhưng phải làm công văn thông báo với Bộ Giáo dục. 


64 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


II. CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
VỀ TỰ CHỦ HỌC THUẬT VÀ ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Quan điểm của nhà nước Trung Quốc về tự chủ học thuật và đào 


tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học 


Bảng 2.8: Danh mục ngành đào tạo bậc đại học 


của Trung Quốc năm 2012 


Mã ` Số chương trình đào tạo 
STTilinh Tên lĩnh vực ni THÍ te ty: "sẽ... 

vực : 

1 01 [Triết học 1 /3(01K) |OIT 

2 02 Kinh tế 4 J10(02K) |07T 

h) 03 [Luật 6 [18(4K) 8Tvwà IITK 

4 04 |Giáo dục P2 18 2K) äđT 

5 05 'Ngôn ngữ 3 13 4T 

6 | 06 Lịch sử 1 14 5T 

(j 07 |Khoa học tựnhiên. 12 |28 ST 

8 08 Kỹ thuật 31 |108(5K) [57T và 8STK 

9 09_ |Nông nghiệp F¡ 18 9T 

10 | 10 |Y, dược 11 |26(18K) |10T và 9TK 

11/ 11 Quản lý 9_ 32(3K) (8Tvà 2TK 

12 | 12 |Khoa học xã hội 29 4T 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc. 


Đến thời điểm hiện nay, hệ thống giáo dục đại học của Trung 


Quốc bao gồm các đại học đa ngành và các cơ sở giáo dục đại học 


đơn ngành cùng tham gia đào tạo đối với 12 lĩnh vực. Thông báo của 


Bộ Giáo dục Trung Quốc (2012) về 


“Danh mục điều chỉnh ngành 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 65 


đào tạo đại học”, xác định 12 lĩnh vực đào tạo, với 92 ngành và 
506 chương trình đào tạo. Trong khi số ngành đào tạo, so với Danh 
mục ngành đào tạo bậc đại học được công bố năm 1998, tăng từ 73 
ngành lên 92 ngành; số chương trình đào tạo lại giảm xuống còn 506 
chương trình so với con số 635 chương trình trước đó. Nói cách khác, 
trong quá trình xây dựng danh mục ngành đào tạo bậc đại học, Bộ 
Giáo dục Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh, đưa thêm cũng như 
xóa bỏ nhiều chương trình đào tạo không còn phù hợp. Theo đó, 
danh mục ngành đào tạo đại học của Trung Quốc năm 2012 gồm 2 
hệ thống chính, () đào tạo cơ bản (352 chương trình) và (1) đào tạo 
chuyên nghiệp (154 chương trình); trong đó 62 chương trình đào tạo 
thuộc diện phải được sự cho phép của chính phủ mới được tiến hành 
đào tạo. Nói cách khác, những chương trình đào tạo liên quan đến y 
tế, an ninh, quân sự thì việc phê duyệt hoàn toàn do chính phủ kiểm 


E¬s: b3 ^ ˆ 
soát và phân bổ. 


2. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về phát 
triển chương trình đào tạo đại học 

Thứ nhất, về hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo. 

Đau khi ban hành Thông tư Nâng cao chất lượng giảng dạy các 
hệ cao đẳng, đại học và sau đại học năm 2001, đến năm 2003 Bộ 
Giáo dục Trung Quốc ban hành Dự án đổi mới giảng dạy bậc đại học, 
trong đó đề cập đến những thay đổi trong mô hình giảng dạy, chương 
trình đào tạo, cùng triết lý giáo dục. Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện 
Trung Quốc trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 nhấn mạnh vai trò của 
giáo dục đại học và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng của chương 
trình giáo dục đại học. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc (2006), Dự 
án đổi mới giảng dạy đại học (Quality Engineering) được ban hành, 
hướng đến đẩy mạnh cải cách và chia sẻ tài nguyên nhằm nâng 
cao chất lượng giảng dạy bậc đại học với năm nội dung trọng tâm: 


() chương trình đào tạo phải bảo đảm được kiến thức và ý thức 


66 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


chính trị để sinh viên tiếp tục sự nghiệp xây dựng, phát triển chủ 
nghĩa xã hội; (1) chương trình đào tạo đem đến cho người học môi 
trường tự rèn luyện và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân; 
(11) chương trình đào tạo bảo đảm sự kết nối giữa nhà trường với thực 
tiễn đòi hỏi của thị trường lao động; (v) chương trình đào tạo được 
xây dựng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giảng dạy, coi công nghệ thông tin là giải pháp chiến lược nhằm thay 
đổi phương pháp giảng dạy cũng như chia sẻ tài nguyên học thuật; 
(v) chương trình đào tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc 
đẩy sự phát triển của hệ thống giảng dạy lý thuyết - thực hành. 

Thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh, đào tạo đại 
học hướng đến phát triển con người toàn diện nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển xã hội. Cơ sở giáo dục đại học chủ động phối kết hợp 
với các viện nghiên cứu, các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp 
trong triển khai các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhằm đào 
tạo những cử nhân đạt được chuẩn nghề nghiệp quốc gia, đào tạo 
các tài năng khoa học dựa trên điều kiện thực tế, đặc biệt liên quan 
đến các ngành đào tạo liên quan nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 
lợi, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp mới nổi. Các chương 
trình đào tạo cử nhân ứng dụng, các chương trình đào tạo của các 
trường cao đẳng được yêu cầu giảm tỷ lệ giờ giảng lý thuyết. Các 
giáo trình phục vụ giảng dạy được thúc đẩy xuất bản; các phòng thí 
nghiệm, cơ sở thực nghiệm được tăng cường đầu tư; việc thực hành, 
tham gia kiến tập của sinh viên được đề cao. 

Đối với đào tạo tài năng, thông báo khẳng định, Chính phủ tiếp 
tục đầu tư một số cơ sở đào tạo đội ngũ trẻ, tài năng, xuất sắc trở 
thành các nhà khoa học làm việc trong các viện nghiên cứu, cơ sở 
giáo dục đại học, cán bộ, công chức với năng lực cao, các nhà quản 
lý tài năng và các doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, đào tạo tài 
năng trẻ còn hướng đến việc đào tạo đội ngũ bác sĩ xuất sắc, đội 


ngũ cán bộ y tế lâm sàn đáp ứng nhu cầu về cải cách hệ thống y tế 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... G7 


quốc gia; đào tạo đội ngũ giáo viên giải quyết được những đòi hỏi về 
giáo dục phổ thông trong bối cảnh phát triển khoa học - công nghệ 
của cách mạng công nghiệp 4.0. Phương pháp sư phạm trong đào 
tạo người học ở Trung Quốc từng bước thay đổi theo hướng khuyến 
khích người học tham gia chủ động vào các bài giảng, từ đó thúc đẩy 
tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và sáng tạo; phương pháp dạy 
học tập trung vào giáo viên được thay thế bằng phương pháp dạy 
học lấy người học làm trung tâm, v.v.. Chính phủ Trung Quốc cũng 
đã ban hành quy định giờ giảng tối thiểu của các giáo sư cơ hữu 


trong đào tạo bậc cử nhân. 


Bảng 2.4: Thống kê các cơ sở tham gia đào tạo sau đại học 


của Trung Quốc hiện nay 


Chịu sự quản lý | Chịu sự quản lý 


của chính quyền của chính quyền 


Tổng trung ương địa phương 
số Trong 
Bộ Giáo Bộ ngành. —„ ; 
„ Tông . đó tư 
dục khác ' 
nhân 
Tổng số 815 | 76 228 BÌ1 6 
Cơ sở giáo dục đại học. 578 76 34 468 5 
Viện nghiên cứu 257 0 194 42 1 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2018. 


Đối với đào tạo sau đại học, Chính phủ Trung Quốc khẳng 
định, đội ngũ có học hàm cần phải trao dồi kiến thức chuyên môn 
thông qua công bố các ấn phẩm nghiên cứu khoa học trên các tạp 
chí quốc tế chuyên ngành hàng đầu. Các đại học cần liên kết chặt 
chẽ hơn với các viện nghiên cứu nhằm đẩy mạnh hợp tác giảng dạy, 


hướng dẫn liên ngành. 


68 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Sau khi ban hành Dự án World Class 2.0, Ủy ban Cải cách và 
Phát triển giáo dục quốc gia, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Trung 
Quốc phối hợp ban hành Thông tư hướng dẫn thúc đẩy xây dựng 
song hạng nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc. 
Theo đó, việc xây dựng các ngành học hạng nhất xác định rõ định 
hướng học thuật của ngành và đáp ứng các nhu cầu của xã hội. 
Các chương trình đào tạo hạng nhất xoay quanh chiến lược phát 
triển của toàn Trung Quốc đồng thời tương đồng với những chương 
trình đào tạo quốc tế. Việc xây dựng các chương trình đào tạo hạng 
nhất được thực hiện trong một tổng thể tương trợ lẫn nhau, với các 
ưu tiên rõ ràng trong tổng thể phát triển của hệ thống giáo dục 
đại học. Các chương trình đào tạo hạng nhất được xây dựng theo 
nguyên lý tạo ra cơ sở trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực 
tiễn, từ đó nâng cao ảnh hưởng và tiếng nói về giáo dục đại học của 
Trung Quốc ra tầm quốc tế; góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa 
đặc sắc Trung Quốc với sự tiến bộ của hệ thống khoa học tự nhiên 


và khoa học xã hội. 


Bảng 2.5: Thống kê số chương trình đào tạo hạng nhất, 


số chuyên ngành đào tạo hạng nhất của Trung Quốc 


F .__ Số chương 
` „ Đôchuyên  _ 
Mã " Đồ ` trình hạng 
_ _ Số ngành K 
lĩnh, Tên lĩnh vực ` chuyên „ nhất được 
: ngành R hạng nhất 
vực ngành lựa chọn 
được chọn ng 
: đào tạo 
01. Triết học 1 4 
02 Kinh tế 4 17 
03 Luật 6 32 20 71 
04 ¡Ngôn ngữ ạ 76 
05 Lách sử 1 6 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 69 


sy .__ | Số chương 
„ IMõchuyên| _ 
Mã E Đô : trình hạng 
' T-.. 5ô : ngành £ 
lĩnh Tên lĩnh vực ' chuyên „ |¡ nhãt được 
: ngành : hạng nhất 
vực ngành lựa chọn 
l được chọn - 
đào tạo 
06 Giáo dục 2 36 1 2 
07 Khoa học tựnhiên 12 36 15 116 
08 Kỹ thuật g1 168 37 169 
09 Nông nghiệp Kí ĐT 10 25 
10 'Y, dược 11 45 11 45 
11 Quản lý 9 42 5 10 
12 |Khoa học xã hội 5 J3 11 26 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2018a. 


Thứ hai, về khung chương trình đào tạo, đề cương môn học và tỷ 
lệ tín chỉ bắt buộc của các học phần tư tưởng chính trị trong chương 
trình đào tạo. 

Sau khi mở cửa và hội nhập, Chính phủ Trung Quốc đã ban 
hành những quy định điều chỉnh khung chương trình đào tạo phù 
hợp với mục tiêu phát triển của thời kỳ hội nhập. Đến thời điểm 
hiện nay, các ngành giống nhau sử dụng chung khung chương trình 
đào tạo. 

Các học phần được đưa vào giảng dạy do đó được kết cấu thành 
4 phần: () những học phần bắt buộc là những học phần mà sinh 
viên phải tham dự, bao gồm ngoại ngữ, chính trị, thể chất, quốc 
phòng...; (1i) những học phần cơ bản của ngành là những học phần 
nền tảng của từng ngành riêng biệt chẳng hạn như lịch sử phát 
triển của khoa học xã hội, lịch sử phát triển của khoa học tự nhiên...; 
(11) những học phần cơ bản của chuyên ngành; và (v) những học 


phần của chuyên ngành. 


70 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 2.6: So sánh cấu trúc khung chương trình đào tạo 


bậc cử nhân ở Trung Quốc 


Trước những 
năm 1990 


Từ năm 1990 đến 
năm 2002 


Từ năm 2003 đến nay 


Tổng số đơn vị 
học trình tích lũy 
(180) 


~ 170 tín chỉ 


~ 141 tín chỉ 


Những môn học 


bắt buộc 


Những môn học 


cơ bản 


Học phần bắt buộc 
76,ỗ% (những học phần 
bắt buộc theo quy định 
của Bộ Giáo dục, học 
phần cơ sở ngành, học 
phần chuyên ngành) 


Học phần bắt buộc: 60% 
(những học phần bắt 
buộc theo quy định của 
Bộ Giáo dục, học phần 
cơ sở ngành, học phần 


chuyên ngành) 


Những môn học 


cơ sở của ngành 


Học phần lựa chọn giới 
hạn 8,2% 

Học phần lựa chọn 9,4% 
(học phần cơ sở ngành, 
học phần chuyên ngành) 


Học phần lựa chọn 35,7% 


(học phần cơ sở ngành, 
học phần chuyên ngành) 


Những môn học 


chuyên ngành 


Đề án 1,2% 


Khóa luận/thi 
tốt nghiệp 


Khóa luận 4,8% 


Khóa luận 4,3% 


Nguồn: Futao Huang, 2006, tr.25. 


Trước những năm 1990, giáo dục đại học ở Trung Quốc được thực 
hiện theo nguyên tắc cứng nhắc, với sự ấn định chương trình đào tạo 
từ phía cơ quan quản lý nhà nước, và từ bản thân cơ sở giáo dục đại 
học, không có sự lựa chọn đăng ký môn học từ phía sinh viên. Tuy 
nhiên, sau thời gian hội nhập và đặc biệt là sau khi ban hành Cương 


lnh năm 1993 của Trung Quốc, quan điểm trong đào tạo đại học 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... FÀÌ 


ở Trung Quốc đã có những chuyển biến theo hướng mở, hướng đến 
người học và giải quyết nhu cầu thị trường lao động. Người học bắt 
đầu được đăng ký một số học phần theo nhu cầu cá nhân bên cạnh 
những học phần nền tảng, bắt buộc của ngành đào tạo, của Chính 
phủ Trung Quốc. Thay vì hai hình thức để xét tốt nghiệp, toàn bộ 
sinh viên Trung Quốc từ năm 1990 chỉ phải hoàn thành khóa luận 
tốt nghiệp cùng với các tín chỉ được tích lũy để có thể nhận được bằng 
cử nhân. 

Giai đoạn 1990-2002, để hoàn thành bậc đào tạo đại học, người 
học phải thực hiện đề án và chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Trong 
thời gian gần đây, sinh viên bậc đại học chỉ phải viết chuyên đề thực 
tập tốt nghiệp. Nói cách khác, trong khi tỷ lệ tín chỉ, số lượng tín chỉ 
của học phần bắt buộc có xu hướng giảm, tỷ lệ tín chỉ cho viết khóa 
luận tốt nghiệp cũng giảm; tỷ lệ tín chỉ đối với các học phần lựa chọn 
được gia tăng, tạo điều kiện cho người học lựa chọn những môn học 
theo nhu cầu của bản thân và định hướng thị trường. Mặc dù vậy, 
các học phần như: Nguyên lý chủ nghĩa Mác, Tư tưởng Mao Trạch 
Đông, Tư tưởng Đặng Tiểu Bình và thuyết ba đại diện, Đạo đức và 
pháp luật, Lịch sử cận đại Trung Quốc, Đường lối quân sự, Thể dục, 
Tiếng Anh và Khoa học máy tính căn bản là những học phần bắt 
buộc mà Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học 
phải thực hiện đào tạo với mức 2 tín chỉ một học phần, và tổng số 16 


tín chỉ cho 8 học phần này. 


3. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về quy 
mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

Năm 1985, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc ban hành Quyết định về cải cách hệ thống giáo dục cho phép 
các đại học được tự chủ cải cách phương thức tuyển sinh. Sau một 
thời gian dài triển khai, Luật Giáo dục đại học do Hội đồng Đại biểu 


72 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nhân dân Trung Quốc ban hành năm 1998 khẳng định: Các cơ sở 
giáo dục đại học được tự chủ trong tuyển sinh. Mặc dù vậy, việc tự 
xác định quy mô tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học dựa trên một 
số tiêu chuẩn về tỷ lệ sinh viên - giảng viên (16,83: 1), diện tích xây 
dựng trung bình trên đầu người (34 m}),... Đây cũng chính là những 
chỉ tiêu mà cơ quan quản lý cơ sở giáo dục đại học xem xét thông qua 


quy mô tuyển sinh mà nhà trường đề xuất hằng năm. 


4. Chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với tuyển sinh 
vào các cơ sở giáo dục đại học 

Sau thời kỳ Cách mạng Văn hóa, phương thức tuyển sinh đại 
học một năm một lần được Quốc vụ viện khôi phục (năm 1977), các 
đại học thực hiện tuyển sinh theo hướng dẫn thực hiện kỳ thi tuyển 
sinh đại học do Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành. 

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 1999, các môn thi của kỳ 
thi tuyển sinh đại học được xác định theo mô hình 3+X, trong đó 3 
môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh; X đại diện cho môn 
thi xã hội tích hợp hoặc môn thi khoa học tự nhiên tích hợp được 
thử nghiệm đầu tiên ở Quảng Đông. Sau 3 năm hệ thống môn thi 
theo mô hình này được triển khai rộng rãi trên toàn lãnh thổ Trung 
Quốc. Đến năm 2004, Bộ Giáo dục Trung Quốc quyết định nhất thể 
hóa môn thì đại học của các tỉnh, thành theo mô hình 3 + X. Cũng 
trong năm 2004, bên cạnh việc thực hiện đề thi chung toàn quốc, một 
số tỉnh, thành phố (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Giang Tô, 
Chiết Giang) được Chính phủ Trung Quốc giao thí điểm tự chủ hoàn 
toàn về đề thi theo mô hình 3 + X, một số tỉnh, thành được tự chủ 
một phần về đề thi (Hải Nam, Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên). 

Do tính chất khốc liệt của kỳ thi tuyển sinh đại học, việc ôn thi 
trở thành nhu cầu thiết yếu đối với phần lớn học sinh trung học phổ 
thông và gia đình họ. Mặc dù chi phí cho luyện thi không thấp, làm 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 7ö 


gia tăng gánh nặng tài chính cho các phụ huynh, nhưng việc đầu 
tư học hành cho con cái theo quan điểm của người dân Trung Quốc 
là hoàn toàn chính đáng. Nhiều gia đình sẵn sàng chi tới hơn 170 
triệu đồng (quy ra tiền Việt Nam đồng giá hiện hành) cho một đợt 
ôn luyện đại học của người thân. Cũng bởi tầm ảnh hưởng kết quả 
của kỳ thi đến điều kiện việc làm trong tương lai của người học, tình 
trạng gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là điều 
hạn hữu. Để ngăn chặn tình trạng gian lận, các nhà chức trách địa 
phương đã áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến vào cuộc chiến chống 
gian lận thi cử của kỳ thi tuyển sinh đại học. Máy bay không người 
lái, camera hồng ngoại, máy quét vân tay và máy quét nhãn cầu... 
đã được đưa vào sử dụng để ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi 
cử những năm gần đây. Từ năm 2016, hình thức phạt tù từ 3 đến 7 
năm đối với những người gian lận trong khi thi của đợt tuyển sinh 
đại học đã được Chính phủ Trung Quốc ban hành. 

Từ năm 2003, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho phép Đại học Thanh 
Hoa và Đại học Bắc Kinh tiên phong thí điểm sử dụng thêm một 
số chỉ tiêu để xét tuyển bên cạnh kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại 
học. Đây được xem như mô hình đầu tiên về tự chủ tuyển sinh của 
các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Trung Quốc sau khi thành lập 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mô hình tuyển sinh không 
hoàn toàn độc lập này được Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa 
sử dụng để tuyển sinh đối với 5% trong tổng số hạn ngạch tuyển 
sinh của nhà trường. Mô hình thứ hai là mô hình tuyển sinh hoàn 
toàn độc lập của Đại học Phúc Kiến và Đại học Giao thông Thượng 
Hải bắt đầu từ năm 2006. Theo đó kết quả của kỳ thi tuyển sinh 
đại học chỉ mang ý nghĩa tham khảo; việc xét tuyển phụ thuộc vào 
kết quả phỏng vấn của nhà trường đối với thí sinh. Mô hình thứ ba 
là tự tuyển sinh của một số trường cao đẳng nghề. Theo đó thí sinh 


chỉ cần tham gia và đạt yêu cầu tuyển chọn từ cuộc thi do trường 


74 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


cao đẳng nghề thực hiện. Theo Mini Gu, Area Specialist và Jessica 
Magaziner (2016), đến năm 2008, tổng số cơ sở giáo dục đại học được 
trao quyền tự chủ về tuyển sinh dưới các hình thức, mô hình khác 
nhau đã tăng lên và đạt con số 68 cơ sở. 

Mặc dù được tự chủ trong xác định chỉ tiêu và phương án tuyển 
sinh, song các đại học công lập, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học 
nhận được đầu tư từ ngân sách trung ương của Trung Quốc, bị phân 
bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo hộ khẩu. Việc tuyển chọn sinh viên ở 
những cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 211, Dự án 985 trước 
đây và Dự án World Class 2.0 hiện nay đang gây ra những quan 
điểm trái chiều trong thực hiện tuyển sinh. Với số sinh viên được 
tuyển bị giới hạn ở mức trần, những đại học hàng đầu phải cân nhắc 
để bảo đảm chủ trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ 
viện về phát triển giáo dục đại học trên phạm vi toàn Trung Quốc 
được thực hiện. Theo đó, người học từ những khu vực kém phát triển 
vẫn có cơ hội theo học ở những đại học hàng đầu Trung Quốc; các cơ 
sở giáo dục đại học thuộc Dự án 211, Dự án 985 hay Dự án World 
Class 2.0, do đó phải công bố hạn ngạch chỉ tiêu tuyển sinh đối với 
các tỉnh. Theo Yiqin Eu (2018), tuy nhiên, hạn ngạch này là một con 
số tùy tiện do Bộ Giáo dục Trung Quốc ấn định hằng năm và chưa 
bao giờ giải thích rõ ràng về vấn đề này. 

Mặc dù chính sách hạn ngạch tạo điều kiện cho người học từ các 
tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn hơn, môi trường giáo dục kém 
hơn đến theo học ở những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Trung 
Quốc đặt tại những thành phố phồn hoa, song thực tế cho thấy, 
sinh viên ngoại tỉnh vẫn bị phân biệt đối xử khi nhập học vào cơ sở 
giáo dục đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Theo Haibo Zhang (2009), 
người dự thi ngoài Bắc Kinh cần phải có điểm xét tuyển cao hơn so 
với người bản địa để được trở thành sinh viên của một trường nào 


đó ở Bắc Kinh. Kết quả là số sinh viên đến từ Bắc Kinh được tuyển 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 75 


vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh có tỷ lệ cao hơn nhiều so 
với những người đến từ các tỉnh, thành khác, dù tổng số sinh viên 
của Bắc Kinh thấp hơn so với số còn lại của toàn Trung Quốc. Còn 
đối với tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, cũng như nhiều tỉnh, thành khác ở 
Trung Quốc, người học chỉ có thể trở thành sinh viên của những đại 
học theo Dự án 985 ngoài tỉnh, do địa phương không có cơ sở giáo 
dục đại học nào được lựa chọn vào Dự án 98ã. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc 
(2010) chủ trương đổi mới phương thức thi tuyển sinh đại học nhằm 
mục tiêu tuyển được những ứng viên với kết quả thi được thực hiện 
trong quá trình theo học ở các trường phổ thông. Thượng Hải và Chiết 
Giang là các tỉnh, thành phố được lựa chọn thí điểm để cải cách toàn 
diện kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Phương án cải cách tổng thể 
tuyển sinh đại học được thực hiện theo phương châm “hai cơ bản và 
một tham khảo”, trong đó () cơ bản đầu tiên là hệ thống 3 môn thi 
bắt buộc gồm Hán ngữ, Toán và Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 
90 phút (riêng môn thi ngoại ngữ được thực hiện với hai phần nghe, 
viết; thí sinh được quyền thi hai lần một năm và lấy điểm của lần thi 
cao nhất); (1) cơ bản thứ hai là 3 bài kiểm tra được lựa chọn trong 
6 - 7 môn học (chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học và sinh học) 
của năm thứ ba bậc phổ thông trung học (Mạng lưới tuyển sinh tỉnh 
Đơn Tây, 2017) với thời gian làm bài là 60 phút; (11) một tham khảo 
là đánh giá toàn diện kết quả học tập của học sinh trong thời kỳ theo 
học bậc phổ thông. Mặc dù đạt được một số thành tựu đáng kể, tạo 
cơ hội để học sinh được đào tạo toàn diện, cũng như tạo ra được sự 
kết nối chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học thông 
qua việc khắc phục tình trạng học lệch nhằm phục vụ kỳ thi theo mô 
hình cũ. Tuy nhiên, đánh giá về việc triển khai hình thức thi này, việc 
bảo đảm số lượng giáo viên - học sinh theo từng môn lựa chọn trong 


nhóm môn học thuộc diện kiểm tra trong quá trình học sinh theo học 


76 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ở trường phổ thông, cũng như bảo đảm kết cấu hạ tầng phục vụ giảng 
dạy những môn học là tương đối khó khăn nếu áp dụng ở các khu vực 
kinh tế kém phát triển thuộc phía Tây Trung Quốc. 


5. Chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với đào tạo tiến sĩ 

Đào tạo tiến sĩ là bậc giáo dục cuối cùng trong hệ thống giáo dục 
quốc dân của Trung Quốc. Đào tạo tiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kép là 
đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học của Trung Quốc và đào tạo đội 
ngũ cán bộ khoa học có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc. 

Đào tạo tiến sĩ chiếm một vị trí quan trọng trong xây dựng chiến 
lược mới của quá trình xây dựng các đại học đẳng cấp thế giới và 
ngành học đẳng cấp thế giới. Thời gian qua, với sự đầu tư của ngân 
sách nhà nước, chất lượng đào tạo tiến sĩ tại các đại học thuộc Dự 
án 211, Dự án 985 của Trung Quốc đã được cải thiện, tiệm cận dần 
đến chuẩn mực quốc tế. Nhiều nghiên cứu sinh theo học tại Trung 
Quốc đã, đang tham gia trình bày kết quả nghiên cứu tại các hội 
nghị khoa học quốc tế; nhiều công bố trên các tạp chí khoa học hàng 
đầu thế giới được thực hiện bởi các nghiên cứu sinh theo học ở các cơ 
sở giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc. Những tiến sĩ được 
đào tạo tại Trung Quốc, sau khi nhận bằng, một phần đã được mời 
trở thành giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng như Đại 
học Standford, Viện công nghệ Massachusetts,...; một phần làm việc 
trong các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân; một phần phụng sự 
cho đất nước Trung Quốc khi làm việc tại các tổ chức công như Viện 
Vật lý Kỹ thuật, Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung 
Quốc... Sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phần 
nào giúp cho hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc vươn tầm 
quốc tế, có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển, tiến bộ của 
văn minh nhân loại. Chất lượng đào tạo tiến sĩ được biết đến như 


thước đo tốt nhất cho sự vươn tầm này. 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... T7 


Tuy nhiên, quy mô đào tạo tiến sĩ không phải là vô hạn, nó phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố. Tại Trung Quốc, quy mô đào tạo tiến sĩ chịu 
ảnh hưởng bởi các yếu tố ảnh hưởng như: định hướng chính sách của 
nhà nước, từ nhu cầu của thị trường lao động. 

Với những đóng góp đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
từ đào tạo tiến sĩ của Trung Quốc, Đại hội toàn quốc lần thứ XVIII 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, “là cấp độ cao nhất 
trong hệ thống giáo dục, đào tạo tiến sĩ không chỉ là cầu nối giữa 
nghiên cứu khoa học với công nghiệp mà giờ đây đã trở thành nguồn 
lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Trung 
Quốc trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo”. Với mục 
tiêu trở thành một cường quốc về khoa học và công nghệ, một trung 
tâm khoa học lớn của thế giới vào năm 2050, Chính phủ Trung Quốc 
đã và đang tiến hành phát triển hệ thống giáo dục “song hạng nhất” 
ở một số đại học trọng điểm Trung Quốc sau giai đoạn triển khai Dự 
án 211 và Dự án 98ã. Các chương trình đào tạo tiến sĩ ở Trung Quốc 
trong gia1 đoạn tới hướng tới thực hiện các nghiên cứu hàn lâm song 
hành với phát triển nghiên cứu ứng dụng để không những nâng cao 
vị trí xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc mà còn 
nâng cao khả năng cạnh tranh về công nghệ, công nghiệp, thương 
mại và dịch vụ của Trung Quốc với các cường quốc trên thế giới. 
Quy mô đào tạo tiến sĩ của Trung Quốc tăng lên bởi nhu cầu về số 
lượng đội ngũ giảng viên cần được giải quyết để thực hiện mục tiêu 
phổ cập giáo dục đại học ở Trung Quốc, năng lực cạnh tranh trong 
nghiên cứu khoa học, kể cả mặt hàn lâm lẫn ứng dụng cần tiếp tục 
nâng cao. Các định hướng nghiên cứu trong gia1 đoạn tới tập trung 
vào giải quyết các vấn đề hợp tác liên ngành, tính linh hoạt, tính đa 
dạng và các giá trị thực tiễn của tri thức. 

Nhu cầu thị trường lao động đối với nghiên cứu sinh được đào 


tạo ở Trung Quốc không chỉ xuất hiện ở các tập đoàn kinh tế lớn, 


78 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


các viện nghiên cứu mà còn cả ở các cơ sở giáo dục đại học. Từ năm 
2007 đến năm 2013, chi phí nghiên cứu và phát triển của các doanh 
nghiệp ở Trung Quốc tăng từ 268 tỷ NDT lên hơn 907 tỷ NDT và đã 
thu hút được khoảng 40 nghìn tiến sĩ đến làm việc cho các đơn vị 
nghiên cứu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi so sánh với số lượng 
tiến sĩ làm việc trong các doanh nghiệp của Hoa Kỳ thì con số này 
lại tương đối khiêm tốn; tổng số tiến sĩ làm việc trong các doanh 
nghiệp của Trung Quốc chưa đạt tỷ lệ 1/3 so với số tiến sĩ làm việc 
tại các đơn vị nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp ở Hoa 
Kỳ. Trong những năm tới, với vị trí là cường quốc kinh tế thứ hai thế 
giới sau Hoa Kỳ, nhu cầu về tiến sĩ làm việc trong các doanh nghiệp 
của Trung Quốc tất yếu cũng tăng lên. 

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo nghiên cứu sinh không 
chỉ gia tăng nguồn kinh phí được phân bổ cho đào tạo, mà còn gia 
tăng cả nguồn kinh phí cho đầu tư hạ tầng phục vụ giảng dạy và 
nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học từ ngân sách nhà nước. Đặc 
biệt trong bối cảnh sản phẩm của quá trình đào tạo tiến sĩ góp phần 
vào việc nâng cao thứ hạng đại học dựa trên tiêu chuẩn của các tổ 
chức quốc tế. Thứ hạng đại học càng cao thì ngân sách mà nhà nước 
Trung Quốc phân bổ cho nhà trường càng tăng. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, cùng với chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, 
thuyết “Ba đại diện”! của Giang Trạch Dân là những định hướng 
chính trị để phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc nói 
chung và ứng dụng trong phát triển giáo dục đại học ở Trung Quốc 


nói r1êng. 


1. Đó là (1) Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất; (2) Đại 
diện cho nền văn hóa tiên tiến nhất; (3) Đại diện cho quyền lợi của đa số 
quần chúng. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 79 


Phát triển giáo dục đại học nói chung, sau đại học nói riêng theo 
chiều rộng và chiều sâu của Trung Quốc trong giai đoạn tới phải 
dựa vào đội ngũ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học. Đào tạo 
tiến sĩ không chỉ giải quyết nhân lực cho các cơ sở giáo dục đại học 
mà còn cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao cho khu vực kinh 
tế tư nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực 
thực hiện nghiên cứu. 

Để thực hiện điều này, việc thiết lập một mô hình đào tạo sau 
đại học chuyên nghiệp sẽ được định hình theo hướng nâng cao chất 
lượng toàn diện thông qua chế độ đào tạo kết hợp giữa hàn lâm 
và ứng dụng. Cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu phối hợp với 
doanh nghiệp một cách chặt chế hơn trong quá trình đào tạo nghiên 
cứu sinh và nghiên cứu sản phẩm. Chính phủ Trung Quốc với mục 
tiêu phát triển hệ thống song trọng điểm tiếp tục tăng cường xây 
dựng cơ sở thực hành, đồng thời đẩy mạnh đầu tư để chuẩn hóa các 
chương trình giảng dạy với hệ thống giáo trình theo chuẩn quốc tế. 
Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ban hành 
các chính sách hỗ trợ sinh viên sau đại học kéo dài thời gian học tập 
tại nhà trường để hoàn thành nghiên cứu cấp cao. Chính phủ Trung 
Quốc nhấn mạnh phải thiết lập một quy trình tuyển chọn đặc biệt 
cho những tài năng đặc biệt, khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại 
học trực tiếp đăng ký hồ sơ học nghiên cứu sinh mà không cần phải 
qua bậc học cao học. Nói cách khác, Chính phủ Trung Quốc đang 
thiết lập một hệ thống chính sách hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp có thời 
gian theo học ở bậc sau đại học trung bình khoảng 4 năm và nhận 
được bằng tiến sĩ khi rời khỏi cơ sở giáo dục đại học. Để hỗ trợ sinh 
viên theo học sau đại học, đặc biệt là khóa đào tạo tiến sĩ, Chính phủ 
Trung Quốc chỉ đạo tăng cường các ưu đãi cho sinh viên sau đại học, 
thông qua cấp học bổng quốc gia, điều chỉnh mức vay và lãi suất vay 
đối với sinh viên sau đại học để bảo đảm rằng sinh viên tốt nghiệp 


có cơ hội tốt nhất tiếp cận với đào tạo tiến sĩ. 


30 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bên cạnh đó, tiêu chuẩn điều kiện tham gia hướng dẫn nghiên 
cứu sinh ngày càng được chuẩn hóa; điều kiện bắt buộc để giảng 
viên được tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh là phải có bài đăng 
trên tạp chí quốc tế (theo yêu cầu của từng lĩnh vực riêng biệt); phải 
là chủ nhiệm một dự án khoa học tự nhiên/khoa học xã hội, hoặc 
một dự án nghiên cứu cấp quốc gia bên cạnh những quy định tối 
thiểu về sức khỏe, học vị và trình độ ngoại ngữ... Trong những năm 
tới, Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ trao đổi học thuật 
của các trợ giảng, tăng cường trao đổi và chia sẻ tài nguyên giữa các 
trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, xây dựng một đội 
ngũ giảng viên tận tụy và tích hợp. 

lII. CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 


VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Quan điểm của nhà nước Trung Quốc về tự chủ tài chính đối với 
cơ sở giáo dục đại học 

Sự phân cấp về quản lý theo Quyết định năm 1979 đã ảnh hưởng 
đến cơ cấu nguồn tài chính bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục 
đại học công lập ở Trung Quốc. Mặc dù, hoạt động của các cơ sở giáo 
dục đại học công lập vẫn được bao cấp toàn bộ bằng tiền ngân sách 
nhà nước. Tuy nhiên, tổng số tiền cơ sở giáo dục đại học nhận được là 
khác nhau, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa cơ sở đó với chính quyền 
trung ương, chính quyền địa phương, cũng như mức độ ưu tiên về 
đầu tư của chính quyền trung ương, chính quyền địa phương đối với 
nhà trường; ngoài ra điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương cũng 
là yếu tố ảnh hưởng lớn tới ngân sách được đầu tư cho nhà trường. 

Năm 1985, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
thông qua Quyết định năm 1985, theo đó ngoài nguồn ngân sách 


nhà nước, các trường đại học chủ động gia tăng nguồn thu ngoài 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 81 


ngân sách. Ngay sau Quyết định năm 1985 được ban hành, các đại 
học công lập được thu học phí đối với một số nhóm đối tượng đặc 
biệt; đến năm 1989 ngoại trừ một số chuyên ngành đặc thù, sinh 
viên đại học phải đóng học phí; mức thu học phí thời điểm bấy giờ 
trong khoảng 100-300 NDT/sinh viên/năm; các sinh viên còn lại 
được nhà nước chi trả khoảng 1.200 NDT cho chi phí đào tạo hằng 
năm. Ở thời điểm này, các đại học công lập ở Trung Quốc hình thành 
hệ thống hai nguồn thu, từ ngân sách nhà nước và từ người học. 
Đến năm 1997, tất cả sinh viên theo học đại học phải đóng học phí 
với mức như nhau. Nguồn thu ngoài ngân sách từ học phí được luật 
hóa trong Luật Giáo dục đại học Trung Quốc năm 1998. Chính phủ 
Trung Quốc nhấn mạnh học phí không chỉ là vấn đề kinh tế, nó là 
một vấn đề xã hội và cần được nghiên cứu cẩn thận. Theo Dong và 
Wan (2012), học phí của các chương trình đào tạo đối với sinh viên 
trong nước của Trung Quốc được tính toán dựa trên nguyên lý chia 
sẻ giữa nhà nước, người học và xã hội, nhà nước chịu trách nhiệm 


trong việc kiểm soát xác định mức học phí của các đại học. 
Bảng 2.7: Sự biến động về học phí và chỉ phí đầu tư 
trên đầu sinh viên từ ngân sách nhà nước 


Đơn vị tính: NDT 


1997 2000 | 2005 | 2010 | 2015 ¡ 2017 
Học phí bình quân/năm | 2.500 | 4.000 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 


Tổng chi phí đầu tư cho| - = : 31.000 = 33.500 


giáo dục đại học/năm 


Bình quân chị sinh hoạt|  - - - 14.200 - 16.700 
phí của sinh viên/năm 
Bình quân chi hỗ trợ từ| - 12.000 12.000| 12.300 | 12.300 12.300 


ngân sách nhà nước trên 


đầu sinh viên/năm 


Nguồn: HBEC, 2017. 


32 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Để tăng thêm kinh phí phục vụ đào tạo và nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, ý thức phấn đấu của người học, Chính phủ Trung Quốc 
cho phép các cơ sở giáo dục đại học công lập, đặc biệt là các cơ sở 
giáo dục đại học công lập hàng đầu, được thu học phí cao hơn 5ð lần 
so với trước khi Dự án 211 được ban hành. Đến năm 2000 Chính 
phủ Trung Quốc lại cho phép các cơ sở giáo dục công lập được tăng 
học phí cao hơn 1,6 lần so với năm 1997; từ năm 2005 đến năm 2015 
mức học phí ở các cơ sở giáo dục đại học công lập được duy trì ở mức 
4.500 NDT và dao động xung quanh mức 5.000 NDT/sinh viên/năm 
vào năm 2017, với sự chênh lệch giữa các ngành, các cơ sở giáo dục 
đại học khác nhau. Mặc dù cho phép các cơ sở giáo dục đại học tăng 
học phí nhưng Chính phủ Trung Quốc vẫn thực hiện hỗ trợ chỉ phí 
đào tạo theo đầu sinh viên và số tiền này được Chính phủ Trung 
Quốc chuyển trực tiếp tới nhà trường và giao toàn quyền sử dụng 
nguồn kinh phí này cho nhà trường. Nói cách khác, mặc dù học phí, 
số tiền mà người học phải đóng cũng biến động tăng theo thời gian, 
tuy nhiên số tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền cần 
có để đào tạo một sinh viên đại học. Với quan điểm đào tạo ra những 
con người có tri thức để phục vụ xã hội chủ nghĩa, Chính phủ Trung 
Quốc đã duy trì mức hỗ trợ chi phí theo đầu sinh viên hằng năm cao 
hơn nhiều lần số tiền mà một sinh viên trường công phải chỉ trả. 

Từ năm 200/7, riêng đối với ngành sư phạm, với mục tiêu nâng 
cao chất lượng giáo dục phổ thông nhằm thu hút người tài và tham 
gia phục vụ cho sự phát triển của hệ thống giáo dục phổ thông ở 
vùng nông thôn và các khu vực kinh tế khó khăn, Chính phủ Trung 
Quốc đã ban hành chính sách miễn học phí đối với sinh viên ngành 
sư phạm. Theo đó, sinh viên sư phạm tại các cơ sở giáo dục đại học 
sư phạm ở Trung Quốc được lựa chọn sẽ phải ký một bản cam kết 
với cơ sở giáo dục đại học và phòng quản lý giáo dục địa phương nơi 
họ đăng ký hộ khẩu trước khi nhập học rằng họ sẽ thực hiện nghĩa 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 83 


vụ giảng dạy bậc tiểu học và trung học với thời gian tối thiểu không 
dưới 12 năm. Những sinh viên hưởng chế độ, chính sách này phải 
thực hiện nghĩa vụ giảng dạy tối thiểu 2 năm đầu ở khu vực nông 
thôn trước khi có khả năng điều chuyển sang đảm nhận công việc 
khác ở khu vực đô thị!. 

Đối với nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của nhà trường, từ năm 
1989, sinh viên phải chỉ trả chi phí ký túc xá. Nhìn chung, đến thời 
điểm hiện tại, ký túc xá ở các đại học của Trung Quốc là tương đối đa 
dạng với phòng 4 người, phòng 6 người hoặc phòng 8 người, thậm chí 
phòng 10 người. Tuy nhiên, trang thiết bị để duy trì sinh hoạt như 
điều hòa không khí, vòi hoa sen và nước nóng là không đồng đều 
giữa các cơ sở giáo dục đại học và các vùng. Điều kiện cơ sở vật chất 
khác nhau, mức phí ký túc xá khác nhau giữa các cơ sở giáo dục đại 
học, giữa các khu vực cũng khác nhau. Nhìn chung, mức chi trả ký 
túc xá là một khoản tiền mà nhà trường thu được từ người học, tuy 
nhiên mức thu này chiếm tỷ lệ không nhiều trong tổng nguồn thu 
ngoài ngân sách của nhà trường. 

Bên cạnh nguồn thu từ ký túc xá, các cơ sở giáo dục đại học công 
lập còn được phép cho thuê cơ sở vật chất để bổ sung nguồn thu và 
tăng chất lượng dịch vụ của nhà trường. Từ năm 1992, Chính phủ 
Trung Quốc đã thúc đẩy việc hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp đại 
học, cam kết hỗ trợ về thuế, thành lập quỹ hỗ trợ phát triển nhằm 
khuyến khích các cơ sở giáo dục cung cấp dịch vụ có thu phí đối với 
cộng đồng và xã hội. Chính phủ Trung Quốc chủ động đầu tư phát 
triển các phòng thí nghiệm trọng điểm ở các trường đại học danh 
tiếng qua nhiều chương trình, dự án khác nhau, tạo điều kiện thúc 
đẩy sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp do trường đại học 


quản lý; đồng thời Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng tạo điều 


1. Tổng Cục Thống kê Trung Hoa, 2007. 


34 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


kiện khuyến khích đối với các trường đại học phát triển loại hình 
doanh nghiệp này. DeJinn Su, Dayong Zhou, Chunlin Lau, Lanlan 
Kong (2015) cho biết, Founder Group đã mang lại khoảng 61,8 tỷ 
NDT cho Đại học Bắc Kinh năm 2012; 94 đại học tham gia Dự án 
Hỏa Cự đã tạo ra 132.000 việc làm và thu được 20,67 tỷ NDT năm 
2012. Doanh nghiệp đại học thuộc các đại học 211, 985 thành công 


hơn nhiều lần so với nhóm còn lại... 


Bảng 2.8: Quá trình tự chủ tài chính giáo dục đại học 
ở Trung Quốc từ năm 1985 đến nay 


Năm. Tự chủ tài chính Thực tiễn triển khai 


1985 Phân bổ tài chính Chính quyền trung ương, chính 
quyền địa phương 


1986 | Học phí của sinh viên | Một số sinh viên tại các trường đại 
học công lập phải đóng học phí theo 
học (tự nguyện đóng để được trở 
thành sinh viên do điểm xét tuyển 
dưới mức chuẩn) 


1989: | Hệ thống lưỡng học phí Có sự khác biệt về học phí giữa các 
1997 sinh viên 

Chính phủ xác định mức học phí 
chung với tất cả sinh viên chính quy 


1993 Các nguồn tài chính | Học phí, chí phí giáo dục, thu nhập 
được huy động của |từ hoạt động dịch vụ của nhà trường 
nhà trường và các khoản tài trợ 


1998 Mở rộng nguồn tài| Từ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 
chính mà nhà trường | đại học; giữa đại học với doanh ng- 
được quyền huy động |hiệp (qua tài trợ); giữa đại học với 
các ngân hàng (bảo trợ của chính 


quyền địa phương) 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 85 


Năm| Tự chủ tài chính Thực tiễn triển khai 


2013 |Mở rộng phạm vi đầu | Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại 
tư của các đại học học công lập với các tổ chức phi chính 
công trực thuộc Bội phủ chưa được chấp thuận 

Giáo dục Sự thông qua của Bộ Giáo dục, Bộ 
Tài chính theo quy định 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 


Thu từ nghiên cứu khoa học cũng là một trong những nguồn thu 
được Chính phủ Trung Quốc quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở 
giáo dục đại học có thêm kinh phí từ hoạt động này. 

Kathryn Mohrman, Yiqun Geng và YingJie Wang (2011) cho 
biết, nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trả lương và thù 
lao đối với cán bộ, công nhân viên được tuyển dụng. Thu nhập của 
cán bộ, giảng viên đại học được xác định từ hai nguồn hình thành: 
(1) tiền lương cố định được xác định dựa trên học hàm, học vị, số năm 
công tác, cũng như vị trí quản lý...; đi) tiền lương biến đổi phụ thuộc 
vào mức chi trả phúc lợi của nhà trường cho cán bộ, giảng viên, bao 
gồm: thưởng công bố nghiên cứu khoa học, phụ cấp, vượt giờ... 

Quản lý tài sản của các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc 
Bộ Giáo dục thực hiện theo quan điểm “Nhà nước thống nhất sở 
hữu, Bộ Tài chính quản lý tổng hợp, Bộ Giáo dục quản lý giám sát, 
các trường quản lý cụ thể”. 

Năm 2013, ở Trung Quốc để chuẩn hóa tài quản lý tài sản của 
các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục phối hợp với 
Bộ Tài chính ban hành quy định tạm thời về quản lý tài sản nhà 
nước đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục nhằm 


bảo đảm sự an toàn và toàn vẹn tài sản nhà nước, tăng giá trị tạm 


1. Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2012. 


36 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thời của tài sản nhà nước dựa trên Luật Công ty, Luật Tài sản công 
ty nhà nước, Luật Ban hành các biện pháp tạm thời quản lý tài sản 
nhà nước của các đơn vị sự nghiệp, Luật Ban hành tạm thời các biện 
pháp quản lý tài sản nhà nước của các trường đại học trực thuộc Bộ 
Giáo dục và các luật khác, cùng các quy định có liên quan đến quản 
lý tài sản nhà nước. Theo quy định này, có 5 điểm lớn mà các cơ sở 
giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục khi sử dụng tài sản 
nhà trường phải tuân thủ và xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Bộ Tài 
chính Trung Quốc. Cụ thể như: 

Thứ nhất, đối với việc sử dụng tài sản nhà trường phục vụ 
kinh doanh. 

Việc sử dụng tài sản tài chính để thực hiện đầu tư ra bên ngoài từ 
500.000 NDT' đến dưới 8.000.000 NDT phải được sự phê chuẩn của 
Bộ Giáo dục (Vụ Tài vụ), sau đó được báo cáo lên Bộ Tài chính theo 
dõi; từ 8.000.000 NDT trở lên phải được Bộ Tài chính phê chuẩn. 

Việc sử dụng các tài sản có giá trị từ 5.000.000 NDT trở lên, phải 
được sự chấp thuận của Bộ Tài chính với các bản báo cáo kiểm toán 
tóm tắt được thực hiện bởi Bộ Giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học. 
Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học phải thông báo cho Văn phòng 
Quản lý tài sản nhà nước của Trung Quốc về hoạt kinh doanh, đầu 
tư này. 

Thứ hai, đối vói các tài sản mà nhà trường thuê, mượn từ nhà nước. 

Cơ sở giáo dục đại học phải báo cáo với Bộ Giáo dục, Bộ Tài 
chính về tình trạng tài sản, dựa trên hồ sơ kiểm toán. Dựa trên 
thông tin phản hồi từ hồ sơ, Bộ Giáo dục sẽ ra các quyết định cụ thể 
về thu hồi, đổi hay duy trì những tài sản nhà nước cho nhà trường 
thuê, mượn. 

Tài sản nhà nước, cho mượn, cho thuê được xác định trên mức 
giá cho thuê hiện hành. Đơn vị sử dụng tài sản nhà nước để cho thuê 


có thời hạn không quá ð năm. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 87 


Doanh thu từ đầu tư nước ngoài và việc sử dụng tài sản nhà 
nước để cho thuê, cho vay phải quản lý thống nhất trong sổ sách kế 
toán nhà trường. 

Thứ ba, việc xử lý tài sản kinh doanh. 

Cơ sở giáo dục đại học trong quá trình thực hiện đầu tư bị lỗ cần 
phải có các minh chứng đối với khoản đầu tư bị lỗ và phải báo cáo về 
Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính. 

Thứ tư, bán và chuyển nhượng tài sản. 

Bộ Giáo dục kiểm tra, phê duyệt báo cáo đối với các hoạt động 
bán chuyển nhượng, trong đó các đơn vị cần gửi đầy đủ hồ sơ về 
Bộ, bao gồm: Đơn đề nghị thanh lý tài sản nhà nước của các cơ 
quan Trung ương; đơn vị đã đồng ý sử dụng việc bán tài sản nhà 
nước, đáp ứng được chuyển nhượng, chuyển giao (của thường vụ 
đảng ủy trường)... 

Thứ năm, các khoản góp vốn và đầu tư liên quan đến sử dụng 
tài sản của các đại học trực thuộc bộ chỉ được phép thực hiện từ các 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoặc doanh nghiệp mà nhà nước 


K4 *“~ ^⁄ ^? ^ 
năm g1ữ vốn cổ phân. 


2. Quy định của nhà nước Trung Quốc về các khoản thu, chỉ 
của cơ sở giáo dục đại học 

Hiện nay, theo Hong Shen và những người khác (2017), các 
đại học nhận được đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách địa 
phương đối với: () Bảo đảm hoạt động của đại học; (1) Cải cách 
phương pháp giảng dạy và đào tạo: (11) Phát triển nghiên cứu khoa 
học; v) Thúc đẩy xây dựng đại học đẳng cấp thế giới; (v) Thúc đẩy 
sự tài trợ từ khu vực tư nhân; (vi) Đẩy mạnh hoạt động quản trị 
nhà trường. Mức đầu tư ngân sách nhà nước vào các đại học là khác 
nhau. Các trường tham gia Dự án World Class 2.0 được Chính phủ 
Trung Quốc đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước hơn so với nhóm 


38 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đại học còn lại. Các khoản đầu tư tập trung vào phòng thí nghiệm 
và thúc đẩy đại học đạt đẳng cấp thế giới... 

Học phí của các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học được xác 
định theo một tỷ lệ nhất định của chi phí giáo dục hằng năm. Từ 
năm 2000 đến nay, học phí của sinh viên cao đẳng và đại học chiếm 
không quá 25% chi phí giáo dục của họ. Đến năm 2018, mức học phí 
bình quân đối với sinh viên nhập học được chính quyền địa phương 
cho phép cơ sở giáo dục đại học tự ấn định xung quanh mức 5.000 
NDT/sinh viên/năm tùy theo từng ngành và từng đại học; đặc biệt 
các đại học công lập hàng đầu thuộc Dự án 985, Dự án 211 được yêu 
cầu thu học phí thấp hơn các cơ sở giáo dục đại học công lập khác. 

Bên cạnh thu học phí, nhà trường còn nhận được đầu tư trực 
tiếp của Chính phủ đối với mỗi sinh viên mà nhà trường đào tạo với 
mức đầu tư khoảng 12.000 NDT/sinh viên/năm. 

Để tăng cường hơn nữa việc quản lý học phí, tăng cường tính 
minh bạch của học phí, chuẩn hóa hành vi của các cơ sở giáo dục 
đại học và bảo vệ hiệu quả các quyền, lợi ích hợp pháp của sinh viên 
và phụ huynh, chính sách học phí đối với sinh viên đại học ở Trung 
Quốc được xác định từ các quy định của Quốc vụ viện hoặc được Bộ 
Tài chính, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Giáo dục 
Trung Quốc, chính quyền địa phương không được quyền xác định 
mức học phí. 

Để tạo điều kiện cho việc học tập và nâng cao chất lượng cuộc 
sống đối với sinh viên, các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 
có thể cung cấp dịch vụ cho sinh viên với mức phí tự xác định. Tuy 
nhiên, phí dịch vụ được cung ứng tại các cơ sở giáo dục đại học phải 
tuân theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận và thu ngay lập tức 
khi sử dụng. Đặc biệt loại phí này không được kết hợp với học phí. 

Đối với các dự án nghiên cứu khoa học, Chính phủ Trung Quốc 


đầu tư tiền ngân sách để nhà trường nghiên cứu tạo ra sản phẩm. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 89 


Sau khi sản phẩm khoa học được tạo ra, tiền thu được từ bán sáng 

chế sẽ trả cho nhóm nghiên cứu 70%, nhà trường giữ 30% còn lại. 

Nhà nước không thu hồi vốn đầu tư đối với hoạt động nghiên cứu. 
Các đại học phải dành 4-6% nguồn thu để hỗ trợ sinh viên thuộc 


diện chính sách theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc. 


3. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về đầu tư 
cho các cơ sở giáo dục đại học 

Trước khi Quyết định năm 1985 được ban hành, đầu tư ngân 
sách nhà nước đối với giáo dục đại học ở Trung Quốc được thực hiện 
theo nguyên tắc “căn cứ + phát triển”, thì hiện nay, các cơ sở giáo dục 
đại học công lập được đầu tư dựa trên nguyên tắc “số lượng cố định 
+ hỗ trợ đặc biệt”. Nói cách khác, đầu tư của ngân sách nhà nước đối 
với “số lượng cố định” bao gồm chi ngân sách nhà nước đối với hỗ trợ 
đào tạo theo đầu sinh viên của từng đại học, chi ngân sách nhà nước 
bảo đảm trả tiền lương cơ bản cho giảng viên...; còn đầu tư ngân 
sách nhà nước đối với “hỗ trợ đặc biệt” bao gồm các khoản chi mà 
ngân sách nhà nước dành cho phát triển nghiên cứu khoa học, đầu 
tư kết cấu hạ tầng phục vụ giảng dạy nghiên cứu nhằm xây dựng 
đại học đẳng cấp thế giới... Tuy nhiên, mức độ đầu tư từ ngân sách 
nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập là khác nhau, 
dựa trên nguyên tắc “kết quả hành động”. Nói cách khác, những cơ 
sở giáo dục đại học có nhiều giảng viên, sinh viên đạt được các giải 
thưởng trong nước, quốc tế; các cơ sở giáo dục đại học có nhiều công 
trình nghiên cứu được công bố quốc tế; những cơ sở giáo dục đại học 
được xếp hạng cao theo bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học uy 
tín thế giới... sẽ nhận được đầu tư, hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc 
nhiều hơn đối với những cơ sở giáo dục đại học công lập còn lại. 

Thực tế là, mặc dù đều thuộc “số lượng cố định” song những cơ 


sở giáo dục đại học nghiên cứu sẽ được đầu tư ngân sách nhà nước 


90 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nhiều hơn so với các đại học công lập khác, khi tỷ lệ sinh viên sau 
đại học theo học ở những cơ sở này cao hơn rất nhiều so với nhóm 
còn lại. Ngoài ra, chi phí đào tạo đối với sinh viên sau đại học là cao 
hơn so với chi phí đào tạo bậc đại học. Nói cách khác, cũng là hỗ 
trợ chi phí học tập theo đầu sinh viên, tuy nhiên mức hỗ trợ mà cơ 
sở giáo dục đại học nghiên cứu nhận được sẽ cao hơn nhiều so với 
những cơ sở giáo dục nghiên cứu giảng dạy hay giảng dạy. Bên cạnh 
đó, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn ở các cơ sở giáo dục 
đại học nghiên cứu cũng nhiều hơn những cơ sở giáo dục khác; số 
tiền ngân sách nhà nước chỉ trả cho đội ngũ giảng viên ở các cơ sở 
giáo dục đại học nghiên cứu cũng nhiều hơn. Ngoài ra, các tài năng 
nước ngoài được thu hút về làm việc tại Trung Quốc cũng tập trung 
chủ yếu ở những đại học nghiên cứu... Còn đối với “hỗ trợ đặc biệt” 
thì rõ ràng các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu nhận được khoản 
đầu tư vượt trội so với những cơ sở giáo dục công lập khác vì những 
kết quả đầu ra mà những cơ sở giáo dục đại học này đóng góp với sự 
phát triển xã hội, sự phát triển của nền học thuật của Trung Quốc 
thông qua các phát minh sáng chế được tạo ra từ đại học, thông qua 
các công bố quốc tế... 

Từ khi thực hiện tự chủ, để có nguồn vốn đầu tư phát triển nhà 
trường, lớp nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong điều kiện hạn 
chế về đầu tư ngân sách nhà nước; các đại học (công lập và tư thục) 
được chính quyền địa phương cho phép sử dụng đất làm tài sản bảo 
đảm để vay vốn ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn. 
Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương không chỉ đứng 
ra bảo lãnh vay mà còn hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay cho đầu 
tư xây dựng đại học. 

Trước chủ trương đại chúng hóa giáo dục đại học, để đáp ứng 
nhu cầu mở rộng quy mô tuyển sinh từ năm 1999, các cơ sở giáo dục 


đại học công lập ở Trung Quốc đã thực hiện vay tín dụng từ các ngân 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 91 


hàng thương mại; nhiều chính quyền địa phương đã can thiệp và 
yêu cầu ngân hàng thương mại cấp thêm hạn mức tín dụng để các 
trường có nguồn lực xây ký túc xá, hạ tầng phục vụ giảng dạy và các 
hoạt động khác. Tuy nhiên, việc dễ dàng tiếp cận các khoản tín dụng 
từ ngân hàng đã làm cho rủi ro tín dụng của hệ thống cơ sở giáo dục 
đại học công lập rơi vào tình trạng báo động. Z2hu và Lou (2011) cho 
biết, đến năm 2005, tổng dư nợ tín dụng của các cơ sở giáo dục đại 
học công lập là 200 tỷ NDT. Điều này buộc chính quyền trung ương 
phải có những can thiệp vĩ mô. Theo đó, ngân hàng thương mại chỉ 
cho vay đối với những cơ sở giáo dục đại học công lập đã nhận được 
sự phê duyệt về cho vay tài chính từ Bộ Giáo dục. 

Mặc dù chính sách hỗ trợ tài chính đối với cơ sở giáo dục đại 
học chưa thật sự thành công nếu nhìn từ hiệu quả vay phát triển 
kết cấu hạ tầng hậu cần, song chính sách này đem đến những hiệu 
ứng tích cựu trong phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu. Từ năm 
2002, khi Bộ Giáo dục Trung Quốc chính thức thúc đẩy thí điểm dự 
án phát triển tinh thần doanh nhân tại các đại học thuộc Dự án 985; 
thêm vào đó, Điều 35 Luật Giáo dục đại học Trung Quốc năm 1998, 
Luật Giáo dục đại học Trung Quốc sửa đổi năm 2015 cũng quy định 
về việc các đại học được khuyến khích ký kết hợp đồng, phối hợp làm 
dự án nghiên cứu với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và khu vực 
tư nhân khác, thì sự chủ động trong phối hợp hợp tác nghiên cứu 
khoa học giữa các đại học của Trung Quốc với các tổ chức ngoài nhà 
nước được tăng lên đáng kể. Hiện tại, sự hợp tác giữa nhà nước - 
nhà trường - ngành công nghiệp ở Trung Quốc được thực hiện dưới 
ba hình thức: () Các đại học, viện nghiên cứu sau khi tạo ra được 
công nghệ, sản phẩm mới sẽ chuyển giao cho doanh nghiệp để thực 
hiện thương mại hóa; (1) Ủy thác dự án, theo đó các doanh nghiệp 
sẽ tài trợ đối với việc tạo ra sản phẩm được nghiên cứu từ trường 


đại học; (11) Hợp tác nghiên cứu giữa đại học và doanh nghiệp dựa 


92 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


trên nghiên cứu nhu cầu thị trường và thực hiện dưới sự tài trợ của 
doanh nghiệp; hoặc hai bên cùng phối hợp nghiên cứu. Ngoài ra, 
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trung và dài hạn được 
ban hành năm 2006 (Chinas National Medium-and Long-Term 
Programme for Sclence and Technology Development) được Chính 
phủ Trung Quốc đặt ra với mục tiêu đến năm 2020 Trung Quốc trở 
thành trung tâm đổi mới công nghệ; Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới 
về khoa học và công nghệ vào năm 2050. Những điều này làm nảy 
sinh nhu cầu về vốn và cơ chế hỗ trợ tiếp cận tín dụng ngân hàng, 
góp phần trợ giúp các cơ sở giáo dục đại học thực hiện mục tiêu của 
Chính phủ Trung Quốc. 


IV. CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
VỀ TỰ CHỦ BỘ MÁY CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Quan điểm về mức độ can thiệp của nhà nước Trung Quốc trong 
hình thành bộ máy tổ chức của các loại hình cơ sở giáo dục đại học 

Quan điểm về sự tồn tại và phát triển của bộ máy chỉ đạo, định 
hướng sự phát triển cơ sở giáo dục đại học công lập ở Trung Quốc 
biến động theo thời gian. Trước năm 1949, Hội đồng đại học là tổ 
chức đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực và đưa ra 
quyết sách phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Khi nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa được thành lập, quyền hạn, trách nhiệm của 
hiệu trưởng được xác lập, theo đó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học 
là người đứng đầu Hội đồng đại học, là người chịu trách nhiệm cuối 
cùng đối với tất cả các quyết định của nhà trường. Đến năm 1958, 
Hội đồng đại học được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ủy đại học. 
Năm 1961, đẳng ủy đại học vẫn trực tiếp lãnh đạo Hội đồng đại học; 
tuy nhiên hiệu trưởng được bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng đại học của 
cơ sở giáo dục công lập. Năm 1966, nhất thể hóa vị trí hiệu trưởng 
với bí thư đảng ủy đại học. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 93 


Tháng 10 năm 1978, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành Quy 
định tạm thời đối với các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, theo đó 
đảng ủy đại học quyết định các hoạt động từ giảng dạy, nghiên cứu, 
cũng như định hướng phát triển nhà trường: hiệu trưởng chịu trách 
nhiệm triển khai các hoạt động theo chỉ đạo từ đảng ủy đại học. Hội 
đồng đại học bị giải tán và Hội đồng khoa học được thành lập. 

Năm 1988, Bộ Giáo dục Trung Quốc quyết định thí điểm gia 
tăng quyền hạn và trách nhiệm hiệu trưởng tại một số cơ sở giáo 
dục đại học mà đảng ủy không thực hiện tốt vai trò lãnh đạo phát 
triển nhà trường (Quyết định của Ủy ban Giáo dục quốc gia Trung 
Quốc về thực thi hệ thống trách nhiệm hiệu trưởng đại học). Ở thời 
điểm này, một vài cơ sở giáo dục đại học đã thành lập Hội đồng đại 
học dưới sự điều hành của hiệu trưởng. Hiệu trưởng điều hành các 
hoạt động của đại học dưới sự kiểm soát của đảng ủy đại học về tư 
tưởng chính trị. 

Năm 1998, Luật Giáo dục đại học của Trung Quốc được ban 
hành, đảng ủy lãnh đạo chính trị nhà trường, đảng ủy thông qua các 
quyết định về cải tổ đại học, kế hoạch và các nguyên tắc quản lý cơ 
bản. Hiệu trưởng là người đại diện hợp pháp của nhà trường; chịu 
trách nhiệm về quản lý, giảng dạy và nghiên cứu, bổ nhiệm và giải 
tán khoa, tuyển dụng và sa thải cán bộ, viên chức, xây dựng và thực 
thi kế hoạch ngân sách nhà trường. 

Luật Giáo dục đại học năm 1998 của Trung Quốc khẳng định 
các vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà trường do cơ quản chủ quản bổ 
nhiệm. Các vị trí quản lý còn lại của nhà trường do hiệu trưởng nhà 
trường quyết định dưới sự lãnh đạo về tư tưởng chính trị của đẳng 
ủy đại học. Hội đồng khoa học tư vấn cho ban giám hiệu quyết định 
chương trình đào tạo, môn học và các kế hoạch nghiên cứu khoa học 
của đại học; tuy nhiên chưa xác định số lượng tối thiểu về thành 


viên của Hội đồng khoa học. 


94 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Năm 2010, chủ trương tái thành lập Hội đồng đại học ở các cơ sở 
giáo dục đại học của Trung Quốc được đề cập trong Cương yếu quy 
hoạch cải cách và phát triển giáo dục trung và dài hạn của Trung 
Quốc giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên, đến năm 2014, Bộ Giáo dục 
Trung Quốc mới ban hành Quy định thí điểm thành lập Hội đồng 
đại học (Quyết định số 37 năm 2014). Theo quy định này, Hội đồng 
đại học: tối thiểu 21 thành viên; thường hoạt động với nhiệm kỳ 5 
năm; quy chế, chương trình làm việc trong nhiệm kỳ đầu Hội đồng 
đại học do nhà trường xây dựng. Bên cạnh các vai trò như tham gia 
đánh giá chất lượng quản trị đại học, đánh giá chất lượng đào tạo, 
phát triển hợp tác xã hội và thu hút tài trợ cho ngân sách trường, 
Hội đồng đại học còn tham gia dự thảo hoặc sửa đổi quy định quan 
trọng của nhà trường... Hội đồng đại học trong cơ cấu tổ chức của cơ 
sở giáo dục đại học công lập chưa được thể chế hóa trong Luật Giáo 
dục đại học sửa đổi năm 2015 của Trung Quốc. 

Từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dưới 
sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, Chính phủ Trung Quốc đã cải tổ hệ 
thống giáo dục đại học. Hệ thống giáo dục đại học cũ được thay thế 
bằng hệ thống giáo dục đại học mới với chức năng đào tạo nhân tài 
xây dựng xã hội chủ nghĩa thực hiện bởi cơ sở giáo dục đại học công 
lập với sự quản lý của chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. Cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung Quốc 
trở thành cơ quan kéo dài của Chính phủ Trung Quốc. Căn cứ tình 
hình thực tế của Trung Quốc ở thời điểm đó, hiệu trưởng đại học 
được xác định bởi sự lựa chọn từ tổ chức quản lý ở cấp cao hơn. Bản 
sắc và điều kiện chính trị là tiêu chí của việc lựa chọn hiệu trưởng 
và đây cũng là những tiêu chí lựa chọn cán bộ làm việc trong bộ 
máy nhà nước. Ưu điểm của việc bổ nhiệm hiệu trưởng chủ yếu 
thể hiện ở hai khía cạnh: () Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và 


Chính phủ Trung Quốc đối với cơ sở giáo dục đại học. Thêm vào đó, 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 95 


ứng viên hiệu trưởng, trong quá trình lựa chọn, phải trải qua một 
số thủ tục dân chủ nhất định như lắng nghe và thực hiện phản hồi 
tích cực để nhận được sự đồng thuận từ đội ngũ giảng viên và nhân 
viên...; (1) Duy trì sự liên tục và ổn định trong quản trị đại học 
theo định hướng của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, các ứng viên 
hiệu trưởng thường được đào tạo, bồi dưỡng qua các vị trí trước khi 
đảm nhiệm chức vụ. 

Từ khi thực hiện cải cách và mở cửa hội nhập quốc tế, Trung 
Quốc chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. 
Chính phủ Trung Quốc chuyển từ chính phủ quản lý sang chính 
phủ định hướng phục vụ; quản lý nhà nước thực hiện theo hình thức 
tập trung hóa sang phân cấp và trao quyền; quản lý nhà nước đối 
với cơ sở giáo dục đại học cũng đã, đang và tiếp tục có những điều 
chỉnh để theo kịp xu hướng thời đại, nhưng vẫn bảo đảm bản sắc 
Trung Quốc. Mặc dù là một tổ chức học thuật, có tư cách pháp nhân 
độc lập, đảm nhận chức năng giảng dạy, nghiên cứu và truyền bá 
kiến thức; song cơ sở giáo dục đại học còn là cánh tay kéo dài của 
Chính phủ Trung Quốc. Việc bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục 
đại học công lập của Trung Quốc được bộ phận hành chính của cơ 
quan quản lý cao hơn thực hiện. Cơ quan bổ nhiệm chia các cơ sở 
giáo dục đại học thành các cấp độ khác nhau, do đó hiệu trưởng cơ 
sở giáo dục đại học cũng được tự động chia thành các cấp độ khác 
nhau. Hệ thống phân cấp quan liêu này làm cho hiệu trưởng cơ sở 
giáo dục đại học hướng đến theo đuổi quyền lực nhiều hơn là theo 
đuổi định hướng phát triển học thuật. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục 
đại học được bổ nhiệm bởi một tổ chức cấp cao hơn, điều này làm cho 
hiệu trưởng chỉ chịu trách nhiệm trước chủ thể bổ nhiệm. Do đó, quá 
trình thực hiện công việc của một số hiệu trưởng thiếu tính cạnh 
tranh và không lắng nghe ý kiến của giảng viên và nhân viên. Hiệu 


trưởng được lựa chọn thường chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ 


96 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


sở giáo dục đại học trước cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý nhà 
trường. Điều này khiến cho hiệu trưởng được xem như người phát 
ngôn của chính phủ. Sự phụ thuộc này khiến hiệu trưởng khó có 
thể đóng vai trò sáng tạo văn hóa xã hội, hướng dẫn tinh thần và 
lãnh đạo thay đổi ý thức hệ. Do có quá nhiều cơ sở giáo dục đại học 
trực thuộc, các cơ quan bổ nhiệm không sát sao trong công tác cán 
bộ; nhiều cơ sở giáo dục đại học xảy ra mâu thuẫn, bất hòa nội bộ, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đổi mới, phát triển của nhà 
trường. Thêm vào đó, mặc dù có quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng và 
điều kiện lựa chọn nghiêm ngặt được thực hiện tại các cơ sở giáo dục 
đại học ở Trung Quốc, song rất nhiều công việc được thực hiện một 
cách hình thức, giáo điều, chẳng hạn như sự chọn lọc ứng viên qua 
các cuộc thăm dò ý kiến với phạm vi nhỏ. Các cuộc thăm dò ý kiến, 
trưng cầu ý kiến được thực hiện ở các cấp độ cụ thể và các đối tượng 
cũng được xác định bởi bộ phận tổ chức; kết quả không công khai và 
dễ dàng tạo cho mọi người cảm giác hình thức; việc đánh giá ứng cử 
viên cũng rất dễ giáo điều. Theo phương thức này, trách nhiệm của 
cơ sở giáo dục đại học trong lựa chọn người điều hành nhà trường đã 
được đẩy lên bộ máy hành chính cấp trên. 

Đề cương Kế hoạch Cải cách và Phát triển giáo dục trung và dài 
hạn quốc gia (2010-2020) do Trung Quốc ban hành năm 2010 (sau 
đây gọi là Đề cương 2010) chỉ ra rằng, để cải thiện hệ thống đại học 
hiện đại với đặc điểm của Trung Quốc, việc cải thiện cơ cấu quản trị 
các cơ sở giáo dục đại học công lập là cần thiết; theo đó phương pháp 
lựa chọn và bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cần được 
thay đổi. Đề cương 2010 nhấn mạnh, việc thúc đẩy cải cách thể chế 
quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học cần phải được điều chỉnh 
theo hướng giảm mức độ quản lý hành chính đối với các cơ sở giáo 
dục đại học. Nghị quyết của phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 97 


khẳng định lại điều này, quản lý hành chính đối với các cơ sở giáo 
dục đại học cần được từng bước hủy bỏ. 

Để thực hiện Đề cương 2010, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phát 
động cuộc bầu cử tuyển chọn công khai với vị trí hiệu trưởng cơ sở 
giáo dục đại học vào năm 2011 và 2012. Năm 20138, Bộ Giáo dục 
Trung Quốc tuyên bố việc thực hiện cải thiện cơ chế lựa chọn, bổ 
nhiệm bí thư và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ. Tuy nhiên, chưa có ứng 
viên tự động ứng cử đối với các cuộc bầu cử công khai đã được tiến 
hành. Cho đến nay, quản lý hành chính và chọn hiệu trưởng trên 
cơ sở bầu cử của cơ sở giáo dục đại học vẫn chưa có gì biến chuyển. 

Việc lựa chọn, bổ nhiệm các nhà lãnh đạo đại học đang tuân 
thủ nguyên tắc không giữ một vị trí quản lý quá hai nhiệm kỳ liên 
tiếp. Chính vì thế, sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ hiệu trưởng 
liên tiếp (thường là 10 năm), dù nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của 
đội ngũ sư phạm nhà trường và người học, họ cũng không thể tiếp 
tục làm hiệu trưởng tại cơ sở giáo dục đại học đó. Nếu còn trong độ 
tuổi quản lý, người này có thể được đề cử vào vị trí bí thư hoặc được 
điều chuyển sang cơ sở giáo dục đại học khác để tiếp tục làm hiệu 
trưởng. Việc luân chuyển hiệu trưởng, bổ nhiệm người từ nơi khác 
về làm hiệu trưởng có hiệu quả là ngăn chặn hình thành các nhóm 
lợi ích riêng. Tuy nhiên, đối với sự phát triển dài hạn của cơ sở giáo 
dục đại học, thì việc luân chuyển này là không có lợi cho phát triển 
lâu dài của trường. Chính vì vậy, Đề cương nhấn mạnh Trung Quốc 
cần đẩy mạnh triển khai trao quyền lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng 
đại học cho Hội đồng đại học và cơ sở giáo dục đại học được toàn 
quyền tự quyết đối với nhiệm kỳ hiệu trưởng dựa trên kết quả thực 
hiện công việc và sự ủng hộ của đội ngũ sư phạm nhà trường. 

Cải cách quản lý hành chính nhà nước đối với giáo dục đại học 


là cần thiết trong việc hình thành hệ thống quản trị đại học hiện đại. 


98 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Quốc vụ viện đã ban hành Kế hoạch tổng thể thúc đẩy xây dựng 
các đại học hạng nhất và các ngành học hạng nhất, nhấn mạnh 
tăng cường cải cách toàn diện các cơ sở giáo dục đại học và đẩy 
nhanh việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học hiện đại mang 
màu sắc Trung Quốc; tập trung loại bỏ các trở ngại về thể chế... 
là chìa khóa để đạt được mục tiêu xây dựng song hạng nhất. Để 
xây dựng đại học hạng nhất và ngành đào tạo hạng nhất, cần phải 
có một hiệu trưởng hàng đầu. Cải cách phương pháp tuyển chọn 
hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học là điều cần phải đẩy mạnh 
thực hiện trong giai đoạn tới. Nhiều quan điểm cho rằng, trong 
gia1 đoạn tới, các cơ quan nhà nước không nên can thiệp vào quá 
trình tuyển chọn hiệu trưởng đại học công lập ở Trung Quốc; việc 
lựa chọn hiệu trưởng nên trao cho một hội đồng tuyển chọn từ nhà 
trường với các thành viên từ đảng ủy nhà trường, ban giám hiệu, 
đại diện giảng viên, đại diện cựu sinh viên. Theo đó, tiêu chí về 
trình độ học thuật của hiệu trưởng đại học công lập nên cân nhắc 
điều chỉnh khi đại học hiện đại là đại học đa dạng và đa chức năng. 
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học không chỉ là nhà giáo dục, mà 
còn là chính trị gia và quản trị viên. Là lĩnh hồn của cơ sở giáo dục 
đại học, hiệu trưởng phải có năng lực giải quyết các vấn đề hành 
chính, phát triển học thuật của cơ sở giáo dục đại học. Các đại học 
hạng nhất phải có hiệu trưởng hàng đầu. 

Tại các đại học của Trung Quốc, bộ máy quản lý đại học nắm 
toàn quyền về quản lý và điều hành nhà trường. Nói cách khác, 
hoạt động tuyển dụng cán bộ, giảng viên không phải trách nhiệm 
của các đơn vị thành viên; phân bổ tiền lương và phúc lợi do Ban tổ 
chức nhân sự đại học đảm nhận. Theo Wei Liu (2018), Ban đào tạo 
đại học chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn tuyển sinh đối với 
các trường thành viên, ban hành quy chế đại học về giảng dạy... Ban 


Khoa học chịu trách nhiệm về đánh giá kết quả nghiên cứu cũng 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 99 


như phân bổ nguồn lực đối với các dự án nghiên cứu của các trường 
thành viên. 

Kathryn Mohrman, Yiqun Geng và Yingjie Wang (2011), cho 
biết, từ năm 1999, bên cạnh số định biên về cán bộ, giảng viên được 
nhà nước Trung Quốc ấn định, Ban tổ chức nhân sự của cơ sở giáo 
dục đại học còn được trao quyền thực hiện xét tuyển, ký hợp đồng 
lao động với những nhà khoa học có mong muốn được làm việc cho 
trường. Nói cách khác, từ năm 1999, các cơ sở giáo dục đại học quản 
lý hai nhóm đối tượng lao động. Nhóm thứ nhất bao gồm số cán bộ, 
giảng viên trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 
làm việc tại nhà trường; nhóm thứ hai là cán bộ hợp đồng lao động 
làm việc cho nhà trường và thù lao hoàn toàn do nhà trường chi trả. 
Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc thường không 
sử dụng hết số biên chế được giao, số biên chế còn thiếu được bổ 
sung từ nhóm lao động hợp đồng có nhiều đóng góp cho sự phát triển 


của cơ sở giáo dục đại học. 


2. Quy định của nhà nước Trung Quốc về thành lập, sáp 
nhập, giải thể cơ sở giáo dục đại học 

2.1. Thẩm quyền thành lập các cơ sở giáo dục đại học 

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2015, tại Điều 29 quy định: 
Quốc vụ viện có thẩm quyền ra quyết định thành lập các đại học; 
chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị được 
trao quyền phê duyệt thành lập các cơ sở giáo dục đại học trình độ 
cao đẳng trên địa bàn, bao gồm: các trường cao đẳng nghề, trường 
cao đẳng chuyên nghiệp. 

Để ra quyết định thành lập cơ sở giáo dục đại học, Quốc vụ viện, 
chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị khi 
phê chuẩn thành lập cơ sở giáo dục đại học phải căn cứ vào ý kiến 


chuyên gia với những thủ tục hồ sơ cần thiết. 


100 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc (2000), Chính phủ Trung Quốc 
quy định những cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tỉnh không được 
phép sử dụng các từ “Trung Quốc”, “quốc gia”, “quốc tế”, cũng không 
được sử dụng tên địa danh ngoài tỉnh hoặc các tên cá nhân gắn với 
tên trường ngoài công lập; tên của cơ sở giáo dục đại học trực thuộc 
tỉnh do Bộ Giáo dục Trung Quốc phê duyệt. 

Điều 24, Chương 3, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2015 
của Trung Quốc quy định, việc thành lập cơ sở giáo dục đại học, cao 
đẳng phải dựa trên nhu cầu và phù hợp với chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của Trung Quốc, lợi ích xã hội và lợi ích cộng đồng. 

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ cổ giáo dục đại học tăng cường giám 
sát, đánh giá các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở đánh giá thường 
xuyên về điều kiện học, chất lượng giáo dục... Bộ Giáo dục và các 
cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục đại học thuộc chính quyền 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị xây dựng báo cáo, 
khuyến nghị thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo 
dục đại học và trình Quốc vụ viện, chính quyền tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, khu tự trị ra quyết định cuối cùng. 

2.2. Thành lập, chia tách, sáp nhập, thay đổi, chấm dứt cơ 
sở giáo dục đại học 

Thứ nhất, đối với việc thành lập các cơ sở giáo dục đại học do 
chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị 
quản lý. 

Thực hiện phân cấp quản lý giáo dục, quy định thành lập, chia 
tách, sáp nhập, thay đổi, chấm dứt cơ sở giáo dục đại học được chính 
quyền địa phương ban hành. Nghiên cứu quản lý giáo dục đại học ở 
Thượng Hải cho thấy: 

- Hồ sơ thành lập trường cao đẳng 

Đơn xin thành lập trường cao đẳng phải có các văn bản minh 
chứng đáp ứng yêu cầu của luật và các quy định liên quan đến thành 


lập trường cao đẳng. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 101 


+ Hồ sơ năng lực bộ máy quản lý trường cao đẳng gồm: hiệu 
trưởng/hiệu phó, hội đồng trường (hội đồng quản trị), Hội đồng khoa 
học trường; trong đó lãnh đạo nhà trường phải có trình độ, phẩm 
chất chính trị, đạo đức, kỹ năng quản lý giáo dục đại học theo quy 
định của nhà nước. 

+ Khung chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo về 
chuyên môn và tư tưởng chính trị đối với người học. 

+ Hiệu trưởng: có tối thiểu ð năm kinh nghiệm trong quản lý 
giáo dục đại học, có bằng tối thiểu là cao đẳng. 

+ Về nhân sự: tổng số giảng viên cơ hữu có bằng cử nhân trở lên 
không dưới 70 người, trong đó tổng số giảng viên cơ hữu đảm nhận 
các môn học bắt buộc chuyên ngành không được thấp hơn 20% tổng 
số cán bộ, giáo viên cơ hữu của trường cao đẳng; số giảng viên thỉnh 
giảng không nhiều hơn 1/4 tổng số giáo viên cơ hữu; mỗi chuyên 
ngành đào tạo có ít nhất 3 giảng viên cơ hữu trong đó có một giảng 
viên chính/cao cấp. 

+ Về diện tích đất và kết cấu hạ tầng: Theo chính quyền thành 
phố Bắc Kinh (2017), khuôn viên có diện tích tối thiểu 20,21 ha (khu 
vực nông thôn) hoặc 12,12 ha (khu vực đô thị); phòng học, phòng thí 
nghiệm không được nhỏ hơn 20 m?; có tối thiểu 80.000 quyển sách 
với ngành nghệ thuật, hành chính, tài chính; các ngành quản lý, lao 
động, nông nghiệp, y tế có tối thiểu 40.000 quyển sách; tổng giá trị 
trang thiết bị giảng dạy không dưới 300 triệu USD với các ngành 
triết học, kinh tế, luật, văn học, giáo dục; không ít hơn 500 triệu USD 
với các ngành còn lại. 

+ Về chi phí hoạt động giáo dục, vốn đầu tư đối với trường đại 
học phải có nguồn ổn định, đáng tin cậy. 

- Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục 

Đơn xin mở trường đại học tư thục phải minh chứng được: 

+ Hồ sơ năng lực bộ máy quản lý nhà trường: hiệu trưởng/hiệu phó, 
Hội đồng quản trị, Hội đồng khoa học, trong đó lãnh đạo nhà trường 


102 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


phải có trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, kỹ năng quản lý giáo 
dục đại học theo quy định của nhà nước. 

+ Hiệu trưởng có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý 
giáo dục đại học, có bằng tối thiểu là đại học. 

+ Về ngành đào tạo: tối thiểu 3 ngành hoặc tối thiểu 20 chuyên 
ngành. 

+ Về chương trình đào tạo: khung chương trình đào tạo với các 
môn học bắt buộc cơ sở ngành và chuyên ngành, khẳng định được 
chất lượng chính trị trang bị cho người học. 

+ Về nhân sự: Theo chính quyền thành phố Thượng Hải (2017), 
tổng số giảng viên cơ hữu không dưới 280 người, tổng số giảng viên 
chuyên trách có trình độ đào tạo bậc tiến sĩ không ít hơn 30% tổng 
số cán bộ, giảng viên; ít nhất 01 giảng viên cơ hữu là giảng viên cao 
cấp phụ trách 01 chuyên ngành đào tạo. 

+ Về diện tích đất và hạ tầng trang thiết bị: khuôn viên có diện 
tích tối thiểu 20,21 ha (khu vực nông thôn) hoặc 12,12 ha; khu vực 
hành chính, nghiên cứu khoa học, các phòng học thuộc ngành kỹ 
thuật, nông nghiệp, y học có diện tích không nhỏ hơn 20 m°; khu vực 
phòng học đối với khối nhân văn, khoa học xã hội, quản lý có diện 
tích không được ít hơn 15 m°, lĩnh vực thể thao, ngành nghệ thuật 
lớp học không được ít hơn 30 m. 

+ Về số đầu sách phục vụ giảng dạy ngành khoa học, kỹ thuật, 
nông nghiệp, y tế không được ít hơn 80 đầu sách; không được ít hơn 
100 đầu sách với các ngành nhân văn, khoa học xã hội; không ít 
hơn 80 đầu sách với các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật. Có tối thiểu 
80.000 quyển sách với ngành nghệ thuật, hành chính, tài chính; 
các ngành quản lý, lao động, nông nghiệp, y tế có tối thiểu 40.000 
quyển sách. 

+ Về giá trị thiết bị giảng dạy và nghiên cứu đối với ngành quản 
lý, nông nghiệp, y tế không được ít hơn 5.000 NDT/lóp học; đối với 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 108 


ngành nhân văn, khoa học xã hội không ít hơn 3.000 NDT/lớp học; 
đối với lĩnh vực thể thao không ít hơn 4.000 NDT/lớp học. Tổng giá 
trị trang thiết bị giảng dạy không dưới 300 triệu USD với các ngành 
triết học, kinh tế, luật, văn học, giáo dục; không ít hơn 500 triệu USD 
với các ngành còn lại. 

- Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục đại học theo hình thức hợp tác 
quốc tế 

Theo Quy chế Hợp tác quốc tế về giáo dục đại học của Trung 
Quốc, các biện pháp kiểm tra, phê duyệt và quản lý đối với các dự 
án giáo dục hợp tác quốc tế giữa Trung Quốc và quốc gia khác do 
Phòng Lao động Hành chính thuộc Quốc vụ viện đảm nhận. Điều 3 
của Quy chế khẳng định nhà nước khuyến khích các cơ sở giáo dục 
Trung Quốc hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, hợp 
tác phát triển giáo dục đại học ở tất cả các trình độ đào tạo bậc đại 
học. Tuy nhiên, việc hợp tác phát triển giáo dục đại học phải tuân 
thủ những quy định, cụ thể như sau: 

+ Phải có văn bản ký kết hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học của 
Trung Quốc với cơ sở giáo dục đại học của nước đối tác; văn bản này 
có thể ký kết bằng tiếng nước ngoài, hoặc tiếng Trung nhưng phải 
phù hợp với quy định văn bản của Trung Quốc về quản lý giáo dục 
đại học như mục đích, mục tiêu của hợp tác đào tạo, nội dung và thời 
gian hợp tác, số lượng và cách thức đầu tư, quyền, nghĩa vụ của các 
bên, cách thức giải quyết tranh chấp. 

+ Đơn xin thành lập cơ sở giáo dục đại học theo hình thức hợp 
tác quốc tế do cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc xây dựng và 
trình cơ quan chủ quản. 

+ Giấy chứng nhận pháp lý của các cơ sở giáo dục đại học. 

+ Minh chứng nguồn vốn (tài sản và đầu tư vốn). 

+ Quyên góp tài sản và bằng chứng liên quan (tặng); trường hợp 


có đầu tư thông qua sở hữu trí tuệ, thì bao gồm bản sao chứng nhận 


104 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


sở hữu trí tuệ, điều kiện hiệu quả, giá trị thực tế, cơ sở để tính giá, 
hợp đồng giá ký kết giữa hai bên. 

Hồ sơ trình phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

® Tên dự án hợp tác giáo dục đại học (không có từ Trung Quốc, 
quốc gia, không vi phạm pháp luật và các quy định hành chính của 
Trung Quốc và không gây tổn hại đến lợi ích công cộng; nếu sử dụng 
tên quốc tế thì bản dịch phải phù hợp với quy định sử dụng tên trong 
giáo dục đại học của Trung Quốc). 

® Mục đích, quy mô, mức độ và loại hình trường học. 

® Nguồn gốc tài chính, tài sản. 

® Thực hiện tái đầu tư phát triển giáo dục đại học (25% tổng học 
phí đầu tư bảo dưỡng, mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy). 

® Phương pháp, thành phần nhân sự, quyền hạn, nhiệm kỳ, quy 
tắc của ban quản lý chung. 

® Quy trình, thủ tục thay thế người đại diện theo pháp luật. 

® Hình thức quản lý và giám sát. 

® Thủ tục chấm dứt hoạt động và thanh lý tài sản. 

® Các thủ tục sửa đổi điều lệ. 

® Các vấn đề khác theo yêu cầu của các điều khoản của cơ quan 
chủ quản. 

Cơ quan kiểm tra và phê duyệt nếu không chấp thuận việc 
thành lập một cơ sở giáo dục hợp tác giữa Trung Quốc với nước ngoài 
phải nêu rõ lý do bằng văn bản: 

® Trái với lợi ích xã hội và lợi ích công cộng, truyền thống lịch 
sử, văn hóa và bản chất của giáo dục không đáp ứng nhu cầu giáo 
dục của quốc gia hoặc địa phương; 

® Một trong các cơ sở giáo dục tham gia hợp tác không đáp ứng 
các điều kiện; 

® Thỏa thuận hợp tác không đáp ứng các yêu cầu pháp định dù 
đã sửa chữa; 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 105 


® Có sai lệch nội dung trong hồ sơ; 

® Không hợp lệ theo quy định của pháp luật và quy định 
hành chính. 

Phạt tiền không quá 30.000 NDT đối với người có trách nhiệm 
và người có trách nhiệm trực tiếp khác; sẽ bị xử phạt hành chính 
theo pháp luật với một trong những trường hợp sau: 

® Không trung thực trong quảng cáo tuyển sinh; 

® Tăng cường thu phí hoặc nâng cao tiêu chuẩn tính phí; 

® Chất lượng giáo dục và giảng dạy thấp; 

® Không thực hiện việc quản lý tài chính theo các quy định liên 
quan của nhà nước; 

® Sự phân bố không cân đối giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Thứ hai, đối với việc chia tách, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại 
học do chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu 
tự trị quản lý. 

Chia tách các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện dựa trên 
thảo luận giữa cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chủ quản, thông 
qua bởi hội đồng trường/Đảng ủy trường hoặc 2/3 thành viên của 
Hội đồng quản trị. 

Các cơ sở giáo dục đại học được sáp nhập dựa trên sự đồng thuận 
của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo 
dục đại học thuộc diện sáp nhập; sự đồng thuận của 2/3 thành viên 
Hội đồng quản trị, hội đồng trường/Đảng ủy trường theo Quy định 
tạm thời về thành lập trường cao đẳng và đại học. 

Thứ ba, đối với việc đổi tên cơ sở giáo dục do chính quyền tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị quản lý. 

Thay đổi tên các trường đại học tư thục tùy thuộc vào hội đồng 
trường hoặc ban giám đốc, trình độ, quy mô giảng dạy và nghiên cứu 


khoa học, phù hợp với pháp luật và các quy định hành chính, không 


106 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


gây tổn hại đến lợi ích công cộng; mức độ, cấp bậc thay đổi phải phù 


hợp với các quy định liên quan của nhà nước. 


3. Quy định của nhà nước Trung Quốc về tiêu chuẩn, quy 
trình lựa chọn, bổ nhiệm đối với một số chức danh quản lý cơ 
sở giáo dục đại học 

3.1. Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng đại học 

Tại Trung Quốc, đối với các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo 
dục quản lý, việc bổ nhiệm hiệu trưởng được thực hiện theo hai 
phương thức cụ thể: () cơ quan chủ quản lựa chọn hiệu trưởng từ 
đội ngũ lãnh đạo cao cấp của nhà trường; (1) cơ quan chủ quản thực 
hiện điều động, luân chuyển hiệu trưởng: điều người từ bên ngoài về 
làm hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học. 

Là một tổ chức đảm nhận chức năng nghiên cứu, trau dồi kiến 
thức học thuật, cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc cần hiệu 
trưởng có trình độ học vấn cao, có triết lý giáo dục rõ ràng, hiểu biết 
sâu sắc về luật giáo dục để điều hành cơ sở giáo dục đại học theo 
chính sách giáo dục nhà nước dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Do đó, tiêu chí đầu tiên để lựa chọn hiệu 
trưởng là bằng cấp của ứng viên. Ứng viên được lựa chọn làm hiệu 
trưởng phải () thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau về học thuật, là 
một học giả hàng đầu hoặc một nhà nghiên cứu xuất sắc; (1ï) tiêu 
chí tiếp theo để lựa chọn hiệu trưởng là phẩm chất của hiệu trưởng. 
Các hiệu trưởng đại học công lập của Trung Quốc thực hiện điều 
hành trường dưới sự lãnh đạo của đảng ủy đại học. Hiệu trưởng 
đại học cần phải hợp tác với bí thư đảng ủy và các lãnh đạo khác để 
tìm kiếm sự phát triển chung. Điều này đòi hỏi hiệu trưởng phải có 
phẩm chất dân chủ và năng lực quản lý toàn diện bên cạnh phẩm 
chất cá nhân, nhằm thực hiện công việc trong mối quan hệ phức tạp 


của điều hành trường học bậc cao; (1) Luật Giáo dục đại học đưa ra 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 107 


những yêu cầu rõ ràng về nhiệm vụ của các hiệu trưởng đại học công 
lập. Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc, hiệu trưởng đại học hội 
tụ kiến thức khoa học, đạo đức và năng lực quản trị nhà trường. Nói 
cách khác, hiệu trưởng đại học không chỉ có trình độ học vấn uyên 
thâm, mà còn có khả năng quy tụ và quản lý nhân tài. Đây là tiêu 
chuẩn tiếp theo được Bộ Giáo dục Trung Quốc sử dụng khi lựa chọn 
ứng cử viên cho vị trí hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học trực thuộc. 

Trong những năm qua, quy trình lựa chọn hiệu trưởng đại học 
công lập ở Trung Quốc được thực hiện bởi những cơ quan có thẩm 
quyền. Quá trình lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng thường chú ý đến 
các tiêu chí, bao gồm phẩm chất chính trị, nền tảng học vấn và kỹ 
năng quản lý. Cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lựa chọn, bổ 
nhiệm hiệu thưởng, tuân thủ sự kết hợp giữa các đề cử cá nhân và 
đề cử tổ chức, mở rộng phạm vi đề cử và tiến hành đánh giá dân 
chủ. Theo Vương Kinh (2011), mở rộng sự tham gia của đội ngũ sư 
phạm nhà trường trong quá trình lựa chọn hiệu trưởng là một biểu 
hiện cụ thể của nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong việc lựa chọn 
hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Trung Quốc. 

3.2. Quy định bổ nhiệm bí thư đẳng ủy cơ sở giáo dục đại học 

Ở Trung Quốc, các đại học thuộc hệ thống C9, bí thư đảng ủy đại 
học do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trực 
tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm; các cơ sở giáo dục đại học công lập còn 
lại, tùy theo phân hệ trực thuộc, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm bí thư 
Đảng ủy đại học do ủy ban đảng cấp quản lý trực tiếp ra quyết định. 

V. CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
VỀ TỰ CHỦ NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Từ khi thực hiện cải cách trong quản lý giáo dục đại học ở Trung 
Quốc được thực hiện năm 1985, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư 
đảng ủy trường là những chức vụ do cơ quan chủ quản trường đại 


108 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


học trực tiếp bổ nhiệm. Các chức vụ quản lý trong nhà trường do 
hiệu trưởng trực tiếp bổ nhiệm. 

Mặc dù hiệu trưởng được chủ động trong việc thành lập, sáp 
nhập và giải thể khoa, phòng ban; tuy nhiên có một số vị trí chức 
danh làm việc tại các phòng, ban, trung tâm bắt buộc phải được duy 
trì ở cơ sở giáo dục đại học như: hội đồng khoa học, hội đồng đánh 
giá giảng viên, hội đồng học vị,... 

Lãnh đạo khoa, phòng, ban và giảng viên là đội ngũ thuộc biên 
chế nhà trường, từ năm 1999 ngoại trừ nhóm đối tượng cơ hữu, nhà 
trường bắt đầu ký hợp đồng lao động với giảng viên mới (thường là 3 
năm); sau khi kết thúc thời gian hợp đồng, nếu giảng viên hợp đồng 
đáp ứng đủ yêu cầu của nhà trường sẽ được xét tuyển để trở thành 
giảng viên cơ hữu của nhà trường. Ban tuyển dụng của đại học do 
hiệu trưởng đứng đầu và chỉ tham gia đề xuất, còn quyết định tuyển 
dụng do Ban tổ chức nhân sự đảm nhiệm. 

Cơ sở giáo dục đại học được trao trách nhiệm trong việc tăng 
cường nâng cao đạo đức và bản lĩnh chính trị của giảng viên; xây 
dựng cơ chế dài hạn, xây dựng hệ thống giảng viên với lý tưởng, đạo 
đức nghề nghiệp và bầu không khí học tập, nghiên cứu lành mạnh 
tại nhà trường. Ngoài ra, mặc dù không can thiệp vào hoạt động 
đào tạo của nhà trường, nhưng Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu tất 
cả các giáo sư phải dành một lượng thời gian nhất định tham gia 
giảng dạy các khóa học đại học, dạy các khóa học cốt lõi và các khóa 
học cơ bản bậc đại học năm thứ nhất. Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng 
khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985, Dự án 211 
đẩy mạnh hoạt động mời chuyên gia nước ngoài về làm việc, thỉnh 
giảng tại nhà trường. 

Về quản lý nhân lực giảng viên trong điều kiện tự chủ, mặc dù 
không trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý nhân sự đối với từng 
đại học, nhưng để bảo đảm chất lượng giảng viên đại học, ngay từ đầu 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 109 


những năm 1990, Trung Quốc đã ban hành các quy định liên quan 
đến đánh giá chất lượng giảng viên. Việc đánh giá chất lượng giảng 
viên đại học một lần nữa được nhấn mạnh trong Luật Giáo dục đại 
học sửa đổi năm 2015 của Trung Quốc. Ngoài ra, cơ quan quản lý trực 
tiếp cơ sở giáo dục đại học yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện 
báo cáo thường niên các dữ liệu liên quan đến hoạt động giảng dạy 
của cơ sở đào tạo. Như vậy, dù không trực tiếp tham gia quản lý giảng 
viên tại các trường, nhưng thông qua các báo cáo gửi lên từ các cơ sở 
giáo dục đại học, cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học biết 
được tình trạng số lượng, cơ cấu, chất lượng giảng viên của từng cơ 
sở giáo dục đại học, từ đó có những chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp đối với 


việc phát triển nguồn nhân lực nhà trường. 


1. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc đối với 
cán bộ, giảng viên trường đại học 

1.1. Về đạo đức 

Để chuẩn hóa hành vi đạo đức trong giảng dạy bậc đại học, hệ 
thống Luật Giáo dục đại học của Trung Quốc, Luật Giáo viên của 
Trung Quốc, Luật Đạo đức nghề nghiệp của giáo viên ở các đại học 
và cao đẳng của Trung Quốc cùng các các quy tắc, quy định được 
ban hành bởi các cơ quan quản lý giáo dục địa phương Trung Quốc, 
các cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung Quốc nhấn mạnh: 

- Giảng viên phải có lòng trung thành và cống hiến vì sự nghiệp 
giáo dục của đất nước; tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy tắc và 
kỷ luật, có một định hướng chính trị vững chắc và đúng đắn; nghiêm 
túc và có trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy được giao 
bởi các cơ sở giáo dục đại học. Giảng viên đại học phải thấm nhuần 
chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình... 
trong giảng dạy bậc đại học. Tuân thủ các giá trị cốt lõi trong giảng 


dạy bậc đại học ở một quốc gia xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm 


110 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


của Trung Quốc trong kỷ nguyên xã hội mới. Chính vì vậy, việc kiên 
định về lập trường tư tưởng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước xã 
hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; việc tăng cường trau đồi đạo đức 
nghề nghiệp, thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo luật pháp là hết 
sức cần thiết. Phục vụ xã hội, gánh vác trách nhiệm xã hội thông 
qua các hoạt động phổ biến, tuyên truyền và chuyển giao văn hóa, 
phổ biến tri thức khoa học, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho xã 
hội và tích cực tham gia xây dựng xã hội từ môi trường đại học là 
trách nhiệm của mỗi giảng viên đại học. 

Theo Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán (2018), mỗi giảng 
viên đại học phải ý thức được sự cần thiết thực hiện đổi mới, cập nhật 
nội dung giảng dạy và thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp 
với sự phát triển của thời đại, cũng như tham gia nghiên cứu khoa 
học phục vụ giảng dạy, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, không ngừng 
nâng cao trình độ giảng dạy. Chăm sóc và giáo dục sinh viên với tỉnh 
thần trách nhiệm cao, đối xử bình đẳng và công bằng, nghiêm túc, 
yêu cầu và thúc đẩy sinh viên phát triển lành mạnh. 

1.2. Về trình độ của giảng viên 

Giảng viên trẻ, theo Zhao Jian (2012), có trách nhiệm tìm hiểu 
các chính sách giáo dục của đảng và nhà nước Trung Quốc, nghiên 
cứu các lý thuyết khoa học, phương pháp giáo dục và giáo dục đại 
học, hiểu nhiệm vụ, nghĩa vụ của giảng viên, hiểu các quy tắc, quy 
định của quản lý giảng dạy trường học, kinh nghiệm giảng dạy của 
các giảng viên xuất sắc để rút ngắn thời gian tích lũy kiến thức. 

Giảng viên trẻ sẽ được đào tạo trước khi đứng lớp, nội dung đào 
tạo chủ yếu liên quan đến các vấn đề về tâm lý giáo dục đại học, 
đạo đức nghề nghiệp và điều lệ giáo dục, phương pháp giảng dạy, kỹ 
năng và kiến thức giảng dạy. Những người vượt qua kỳ thi nghiệp 
vụ sư phạm sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo để được đứng lớp. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 111 


Giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên, đã hoàn thành 
khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm và có chứng chỉ trình độ chuyên 
môn sẽ đủ điều kiện giảng dạy khóa học. 

Giảng viên của khóa học phải nắm vững nội dung cơ bản, những 
điểm chính và khó khăn của khóa học theo yêu cầu của giáo trình; 
phải làm quen với tất cả các tài liệu giảng dạy và nắm vững một 
số sách tham khảo phục vụ giảng dạy, các tài liệu hỗ trợ liên quan 
được xuất bản bằng tiếng Trung Quốc, tiếng nước ngoài. Giảng viên 
của khóa học phải trực tiếp thực hiện các bài giảng của hơn một nửa 
nội dung khóa học và chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng của 
khóa học. 

Tuổi tối đa để được tuyển trở thành giảng viên cơ hữu nhà trường 
là 45 tuổi với các chức danh khoa học là giáo sư; 40 tuổi với những 
người đạt học hàm phó giáo sư; không quá 3ð tuổi với những người 
đạt học vị tiến sĩ. 

1.3. Yêu cầu đối với giảng dạy bậc đại học chuẩn bị trước 
khi đến lớp 

- Chuẩn bị bài giảng là một phần quan trọng trong việc thực 
hiện giảng dạy của giảng viên. Trước khi bắt đầu khóa học, giảng 
viên phải nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo, hiểu nền tảng học tập 
của người học và cấu trúc kiến thức hiện có; giảng viên trước khi lên 
lớp phải nghiên cứu vai trò và nhiệm vụ của môn học, cũng như hiểu 
được điều kiện tiên quyết để theo học cũng như sự kết nối giữa môn 
học và học phần tiếp theo. 

- Giảng viên phải chuẩn bị nội dung giảng dạy theo yêu cầu của 
giáo trình, sắp xếp nội dung giảng dạy một cách khoa học và hợp lý, 
chuẩn bị kế hoạch dạy học một cách chi tiết. Giảng viên cần liên tục 
cập nhật nội dung giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy trên cơ 
sở đọc nhiều tài liệu tham khảo và sách tham khảo giảng dạy, theo 


nhu cầu phát triển của ngành học và ứng dụng thực tế. 


119 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Việc giảng dạy các môn học cơ bản cơ sở theo khung chương 
trình đào tạo phải tuân thủ tính nguyên tắc của hệ thống, từ phương 
thức giảng dạy, đến đánh giá người học... 

- Trước khi lớp học bắt đầu, giảng viên cần điển cẩn thận thời 
gian biểu của học phần và làm rõ các sắp xếp cụ thể như tiến trình 
giảng dạy, sắp xếp bài tập về nhà, tư vấn và trả lời câu hỏi, phương 
pháp đánh giá. 

- Các tài liệu và thiết bị giảng dạy như phần mềm đa phương 
tiện, mô hình giảng dạy, biểu đồ treo tường, đồ dùng dạy học và các 
thí nghiệm trình diễn cần thiết cho việc giảng dạy nên được chuẩn 
bị trước. Trước khi buổi học bắt đầu, các thiết bị phục vụ cho giờ 
giảng nên được kiểm tra, để không tạo ra sự cố. 

1.4. Yêu cầu đối với giảng dạy bậc đại học khi dạy học trên lớp 

- Dạy học trên lớp là hình thức cơ bản và liên kết trung tâm 
của quá trình dạy học. Theo giáo trình của khóa học, giảng viên 
thiết kế cấu trúc giảng dạy rõ ràng, chặt chẽ và logic mạnh mẽ. Các 
bài giảng nêu bật những điểm chính của nội dung giảng dạy và 
phản ánh những thành tựu mới, tính liên kết với các môn học liên 
quan. Trong khi truyền đạt kiến thức, giảng viên nhấn mạnh đến 
tương tác, trao đối với người học nhằm phát huy tư duy sáng tạo và 
phát triển toàn diện của người học. 

- Dạy học trên lớp phải chú ý đến phương pháp giảng dạy và 
chủ động giới thiệu phương pháp giảng dạy hiện đại. Việc sử dụng 
phương pháp giảng dạy hỗn hợp, thảo luận, trực tuyến và ngoại 
tuyến, tăng cường tương tác trong lớp học được khuyến khích nhằm 
thúc đẩy sự nhiệt tình học tập của người học và cải thiện hiệu quả 
giảng dạy. Giảng viên cần chú ý đến thông tin phản hồi từ người học 
về hiệu quả bài giảng, để có những điều chỉnh kịp thời nhằm đạt 


được một sự hài hòa trong giảng dạy. 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 113 


- Giảng viên phải ăn mặc gọn gàng và cư xử một cách văn minh 
với người học. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên nói tiếng phổ 
thông và sử dụng các từ chuẩn để chuẩn hóa ngôn ngữ. 

- Giảng viên thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tận tâm. Đến 
lớp đúng thời gian quy định, không làm việc riêng trong lớp, không 
nói bất cứ điều gì không liên quan đến việc giảng dạy của khóa học, 
không trả lời hoặc gọi điện thoại di động, không tự ý tăng hoặc giảm 
thời gian của lớp học, không tự ý điều chỉnh lớp học, dừng lớp học, 
vì lý do không thể công khai. Những người vi phạm sẽ bị xử lý theo 
các quy định của nhà trường. 

- Khi bắt đầu khóa học, giảng viên nêu các yêu cầu cần thực 
hiện trong toàn khóa học và giới thiệu cho người học về mục tiêu 
tổng quan của môn học, thời gian biểu với cấu trúc bài tập về nhà, 
thí nghiệm, bài kiểm tra, bài kiểm tra cuối khóa, v.v.. 

- Trong trường hợp có sự cố về giảng đường như mất điện, hỏng 
thiết bị, v.v.. giảng viên nên linh hoạt điều chỉnh phương pháp giảng 
dạy và hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trên lớp, không được tạm 
dừng các lớp học mà không được phép. 

1.5. Yêu cầu đối với giảng dạy bậc đại học về đánh giá học phần 

Đánh giá học phần là một trong những công cụ quan trọng trong 
giảng dạy. Đây là một phương thức quan trọng để đánh giá kiến 
thức tiếp thu và kết quả học tập của sinh viên. 

Đánh giá học phần bao gồm hai phần: đánh giá quá trình và 
đánh giá cuối cùng. Nhà trường khuyến khích giáo viên tích cực 
thực hiện các đánh giá về hình thức và chú ý đến đánh giá quá 
trình. Phương pháp đánh giá giữa các lớp khác nhau trong cùng một 
đợt học phải nhất quán. 

Bảo đảm các thủ tục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học là trách nhiệm và nghĩa vụ của giảng viên. Giảng viên 


phải tuân thủ các sắp xếp kiểm tra của trường và đơn vị. 


114 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


2. Chính sách hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc đối với cơ sở 
giáo dục đại học trong thu hút nhân lực chất lượng cao 

2.1. Chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ đối với đội ngũ 
giảng viên của cơ sở giáo dục đại học 

Để nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên 
trẻ, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương chủ động phát 
triển các chương trình đào tạo giảng viên thông qua chương trình 
đào tạo ở nước ngoài dành cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học 
khu vực Tây Trung Quốc; tăng cường đào tạo giảng viên song ngữ Ở 
các vùng dân tộc thiểu số và đào tạo một nhóm giáo viên song ngữ 
nhằm nâng cao trình độ giảng dạy song ngữ; tăng cường xây dựng 
đạo đức và luân lý, xây dựng cơ chế dài hạn, tăng cường đạo đức 
nghề nghiệp và xây dựng hệ thống giảng viên, tăng cường lý tưởng 
nghề nghiệp của giảng viên, đạo đức nghề nghiệp, giáo dục tiêu 
chuẩn, đạo đức và bầu không khí học tập. 

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, để người học được tiếp cận với 
đội ngũ có trí tuệ tình hoa nhất, Trung tâm Đánh giá chất lượng 
giáo dục đại học (HEE©) của Trung Quốc đã gửi công văn yêu cầu 
tất cả các giáo sư tham gia giảng dạy các học phần trong chương 
trình đào tạo bậc đại học. Sử dụng tiêu chí đánh giá sự tham gia 
của các giáo sư, giảng viên cao cấp vào dạy các học phần cốt lõi, các 
học phần đại cương ở năm thứ nhất là các tiêu chí của kiểm định 
chất lượng nhà trường. Bên cạnh đó, chính quyền trung ương, chính 
quyền địa phương còn khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tăng 
cường mời chuyên gia nước ngoài về làm việc, thỉnh giảng tại các đại 
học thuộc Dự án 211, Dự án 985 và các cơ sở giáo dục khác có thực 
hiện đào tạo liên kết quốc tế. 

Về quản lý nhân lực giảng viên trong điều kiện tự chủ, mặc dù 
không trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý nhân sự đối với từng cơ 
sở giáo dục đại học, nhưng để bảo đảm chất lượng giảng viên đại học, 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 115 


ngay từ đầu những năm 1990, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành 
các quy định liên quan đến đánh giá chất lượng giảng viên. Việc 
đánh giá chất lượng giảng viên đại học một lần nữa được nhấn 
mạnh tầm quan trọng trong Luật Giáo dục đại học của Trung Quốc. 
Từ năm 2004, Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học của 
Trung Quốc thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy định kỳ 5 năm 
một lần ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra, Bộ Giáo dục 
Trung Quốc còn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện báo cáo 
thường niên các dữ liệu liên quan đến hoạt động giảng dạy của cơ 
sở đào tạo. Như vậy, dù không trực tiếp tham gia quản lý giảng viên 
tại các đại học, nhưng thông qua các báo cáo gửi lên từ các đại học, 
Bộ Giáo dục Trung Quốc biết được tình trạng số lượng, cơ cấu, chất 
lượng giảng viên của từng đại học, từ đó có những chỉ đạo trực tiếp, 
gián tiếp đối với việc phát triển nguồn nhân lực nhà trường. 

2.2. Chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài Hoa kiều hồi hương 
làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 

Một là, chính sách thu hút nhân tài của chính quyền trung ương. 

Ông Đặng Tiểu Bình đã nhận thức sâu sắc sự tụt hậu về công 
nghệ và giáo dục của Trung Quốc so với các quốc gia phát triển sau 
Cách mạng Văn hóa. Theo Chen, :]1anguo (2006), việc đưa sinh viên 
đi du học là một trong những biện pháp quan trọng để đưa Trung 
Quốc theo kịp các nền kinh tế phát triển. Chính vì thế, ngay cả 
trong thời kỳ khó khăn, hạn chế về ngân sách, ông Đặng Tiểu Bình 
đã quyết tâm phân bổ một lượng ngoại tệ đáng kể đầu tư cho sinh 
viên đi học ở các nước tiên tiến. 

Tháng 7 năm 1978, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố quyết định 
đối tượng sinh viên được tuyển chọn đi đào tạo ở nước ngoài thuộc 
ngành khoa học tự nhiên, trong đó xác định nhóm đối tượng đi học 
đại học (gồm sinh viên tuyển thẳng, sinh viên xuất sắc đang theo 


học đại học) và những người theo học bậc sau đại học. Những sinh 


116 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


viên chính quy thuộc khối ngành ngôn ngữ, khoa học quản lý, quản 
lý kinh tế, khoa học xã hội cũng đã được lựa chọn cử đi đào tạo ở 
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu dài hạn 
về phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ của quốc gia, cũng như 
phát triển những ngành đào tạo bậc đại học. 

Cùng với quá trình phát triển, bên cạnh số lượng sinh viên được 
cử đi theo diện học bổng của Chính phủ Trung Quốc, số sinh viên 
đăng ký tham gia đào tạo ở nước ngoài theo diện tự túc cũng gia 
tăng. Vì vậy, Quốc vụ viện Trung Quốc đã thông qua các điều khoản 
tạm thời đối với du học sinh bậc đại học vào tháng 01 năm 1981 
(văn kiện đầu tiên về chiến lược đào tạo đại học ở nước ngoài sau 
khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), tạo tiền đề 
thực hiện chủ trương khuyến khích người dân chủ động chỉ trả học 
phí khi theo học đại học ở nước ngoài. Các quy định tạm thời về 
sinh viên theo học ở nước ngoài được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban 
hành năm 1986, khẳng định việc du học nước ngoài là một phần 
quan trọng trong chính sách mở cửa, là cách thức quan trọng để 
nâng cao trình độ chuyên môn. Chính sách du học của Bộ Giáo dục 
Trung Quốc năm 1986 nhấn mạnh: bố trí theo nhu cầu, bảo đảm 
chất lượng và kết hợp nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn. 

Theo tư tưởng của Đặng Tiểu Bình, giáo dục là công cụ thiết yếu 
thực hiện hiện đại hóa kinh tế. Do đó, những lưu học sinh Trung 
Quốc ở nước ngoài cần được tạo cơ hội tốt và được cung cấp điều kiện 
làm việc tốt khi trở về phục vụ đất nước. 

Quy định sắp xếp, bố trí việc làm đối với những người trở về sau 
khi đi du học được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành năm 1981, các 
đơn vị cử người đi đào tạo ở nước ngoài được yêu cầu giữ liên lạc chặt 
chẽ với du học sinh và tạo điều kiện để họ trở về làm việc. Nhiều cơ 
sở nghiên cứu sau tiến sĩ đã được thành lập nhằm tạo điều kiện thu 


hút những nhà khoa học Trung Quốc ở nước ngoài về nước thực hiện 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 117 


nghiên cứu. Ban Quản lý và Điều phối các cơ sở nghiên cứu sau tiến 
sĩ đã được Quốc vụ viện thành lập năm 1983 để thúc đẩy sự phát 
triển của các cơ sở nghiên cứu sau tiến sĩ ở quốc gia này. 

Wei và Sun (2012) cho biết, nhận thức được một lượng không 
nhỏ tài năng Trung Quốc ở nước ngoài đã thành danh, có một trái 
tim yêu nước, đồng thời không muốn con cháu quên đi nguồn gốc 
dân tộc, họ muốn đem những kiến thức, kỹ năng tiên tiến đã tích luỹ 
được ở nước ngoài về phục vụ sự phát triển quê hương, chính quyền 
trung ương Trung Quốc đã triển khai nhiều chính sách, biện pháp 
để thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ cao, từng 
được đào tạo ở nước ngoài hồi hương. 

Ở Trung Quốc năm 1985, Văn phòng tìm kiếm tài năng ngoài 
nước, Bộ Giáo dục cùng với Ủy ban quốc gia về khoa học và công 
nghệ thông qua văn bản kêu gọi những tiến sĩ đã tốt nghiệp ở nước 
ngoài về phục vụ đất nước dựa trên nguyên tắc gắn đam mê nghiên 
cứu với phục vụ phát triển đất nước. 

Năm 1987, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư 10 triệu NDT vào 
các quỹ nghiên cứu trong nước để thu hút và khuyến khích các tài 
năng trở về làm việc phục vụ sự phát triển của quốc gia; 20% chi 
phí đào tạo sinh viên ở nước ngoài được Chính phủ Trung Quốc 
trích lập, hỗ trợ các nhà khoa học trở về làm việc tại Trung Quốc 
từ năm 1990. 

Ở Trung Quốc, do chính phủ không chấp nhận một công dân sở 
hữu hai quốc tịch, nên những người không có quốc tịch Trung Quốc 
gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm dài hạn ở quốc gia này. Để 
tạo điều kiện trong thu hút nhân tài ngoài nước làm việc dài hạn ở 
Trung Quốc, mà không phải từ bỏ quốc tịch của các quốc gia phát 
triển, năm 2000, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc 
đã công bố chính sách khuyến khích tài năng hàng đầu ở nước ngoài 


trở về làm việc, với những thay đổi lớn trong các quy định về chất 


118 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


lượng đối tượng được tuyển, mức lương, phụ cấp, quỹ nghiên cứu 
khoa học, nhà ở, bảo hiểm, thăm thân nhân, việc làm của các thành 
viên gia đình và điều kiện học hành của con cái họ. 

Để huy động nhiều hơn sự đóng góp của cộng đồng người Hoa tại 
hải ngoại đối với sự phát triển của Trung Quốc đại lục, năm 2001, 
Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tài chính 
Trung Quốc đã ban hành quy định khuyến khích du học sinh trở lại 
phục vụ đất nước theo nhiều cách, theo đó lưu học sinh có thể phục 
vụ sự phát triển của quê hương thông qua hình thức làm việc bán 
thời gian, hợp tác nghiên cứu, đào tạo tài năng và cung ứng các dịch 
vụ trung gian, v.v.. Các đối tác trong nước sẽ tạo điều kiện để những 
nhà khoa học Trung Quốc ở nước ngoài làm việc cho đất nước tốt hơn 
thông qua cung cấp nguồn lực đầu vào, bảo vệ quyền công nghệ và 
sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt hơn, tạo thuận 
lợi với thủ tục xuất - nhập cảnh... 

Đến năm 2004, để gõ bỏ những bất cập từ chính sách cư trú ảnh 
hưởng đến việc tham gia làm việc dài hạn của người nước ngoài, 
người Hoa kiều, Chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách đầu 
tiên về người nước ngoài ở Trung Quốc, đó chính là giấy phép cư trú 
dài hạn (“thẻ xanh” của Trung Quốc). Đối tượng được hướng tới là 
những nhà khoa học đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới, các 
nhà khoa học làm chủ công nghệ cốt lõi, những người giữ vị trí quản 
lý cao cấp trong các tập đoàn lớn của thế giới, hoặc những người đầu 
tư vào Trung Quốc với vốn tối thiểu 500.000 USD. 

Năm 2008, để nâng cao hiệu quả của việc thu hút tài năng ngoài 
nước đến/về làm việc tại Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã 
ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài từ nước ngoài về nước gọi 
tắt là Kế hoạch ngàn người với sự thống nhất chỉ đạo, hành động 
của toàn hệ thống chính trị, toàn thể đảng viên và các đối tượng có 


liên quan, từ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 119 


Quốc vụ viện (Chính phủ), Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, Bộ 
Nguồn nhân lực và An sinh xã hội, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng và Ủy ban Cải cách, Bộ 
Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an, Bộ Tài chính, 
Cục Mặt trận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Học 
viện Kỹ thuật Trung Quốc, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung 
Quốc, Quỹ khoa học tự nhiên, Văn phòng... Kế hoạch này gồm hai 
chương trình lớn là Chương trình thu hút ngắn hạn và Chương 
trình thu hút dài hạn. Mỗi chương trình lớn bao gồm các hạng mục 
khác nhau (nhân tài trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, nhân tài 
trẻ tuổi, nhân tài là người không mang quốc tịch Trung Quốc, nhân 
tài trong lĩnh vực công nghệ mới và công nghệ đỉnh cao, nhân tài 
cho khu vực Tân Cương và Tây Tạng, nhân tài trong lĩnh vực văn 
hóa, nghệ thuật), theo đó sẽ có các quy định riêng về đối tượng được 
thu hút, điều kiện để được thu hút (tuổi, trình độ, lĩnh vực hoạt 
động, kinh nghiệm làm việc), chế độ đãi ngộ, thời gian bắt buộc làm 
việc tại Trung Quốc khi nhận chế độ, quy trình xét duyệt... Chẳng 
hạn, với nhân tài trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng viên được 
lựa chọn không quá 5ð tuổi, phải có bằng tiến sĩ từ những trường 
đại học hàng đầu trên thế giới; ứng viên có học hàm giáo sư của các 
trường đại học nước ngoài nổi tiếng; các học giả làm việc ở các viện 
nghiên cứu hàng đầu; là người giữ vị trí quản lý cao cấp, các chuyên 
g1a hoặc phụ trách kỹ thuật tại một trong những công ty nước ngoài 
danh tiếng: là những người hồi hương nhưng có một số bằng sáng 
chế hoặc làm chủ một số công nghệ cốt lõi quan trọng đối với sự phát 


triển của Trung Quốc!. Nhân tài được thu hút còn là các nữ tiến sĩ 


1. Xem Wang H. và Bao: Reverse migratlon 1n contemporary China: 
Returnees, entrepreneurship and the Chinese economy; London, Palgrave 
Macmillan, 2015. 


120 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


có tuổi đời dưới 37 tuổi đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, 
và không quá 40 tuổi nếu làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội; 
nhân tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc công nghệ kỹ thuật 
có bằng thạc sĩ ở nước ngoài với tuổi đời không quá 40 tuổi đối với 
khu vực Tân Cương, Tây Tạng. Với những người được tuyển chọn, 
Chính phủ Trung Quốc cấp 1 triệu NDT/người (như một khoản tiền 
thưởng quốc gia, được miễn thuế thu nhập cá nhân), bổ nhiệm vào 
các vị trí lãnh đạo hoặc các vị trí chuyên môn, kỹ thuật trong các cơ 
sở nghiên cứu, giáo dục hoặc các doanh nghiệp nhà nước do chính 
phủ trực tiếp quản lý. Ngoài ra, bản thân họ cùng người thân (vợ/ 
chồng, con) còn được hưởng chế độ phúc lợi về nhà ở, y tế, giáo dục, 
phí di chuyển, tham quan... “thẻ xanh” Trung Quốc hoặc visa nhập 
cảnh nhiều lần có giá trị 2-5 năm. 

Nhờ sự điều chỉnh về chính sách, cùng với số tiền lớn được đầu 
tư từ chính phủ, Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đã thu 
hút được nhiều học giả tài năng người nước ngoài và người Trung 
Quốc ở ngoài nước đến/về phát triển trường đại học trọng điểm quốc 
gia thông qua những ưu đãi về nhà ở, mức lương cao, việc làm cho 
vợ (chồng), trường học quốc tế dành cho con cái họ và giấy phép cư 
trú (thẻ xanh) cho phép duy trì tư cách công dân nước ngoài; cùng 
với môi trường làm việc có những phòng thí nghiệm hiện đại về 
trang thiết bị, các nhóm hỗ trợ nghiên cứu được tuyển chọn... Số liệu 
báo cáo của The Times Higher (2016) cho thấy, các học giả trở về 
làm việc ở Đại học Bắc Kinh đã chiếm gần 40% trong tổng số 3.000 
nhân viên của trường. Nhiều người trong số họ có bằng tiến sĩ từ 
các trường đại học đẳng cấp thế giới như Harvard, Stanford, MIT, 
Cambridge và Oxford... Chính điều này đã đưa Đại học Bắc Kinh 
xếp thứ 42 thế giới, Đại học Thanh Hoa xếp thứ 47 thế giới. 

77% hiệu trưởng các trường đại học, 84% nghiên cứu viên của 


Viện Nghiên cứu kỹ thuật Trung Hoa, 75% nghiên cứu viên của 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 121 


Viện Khoa học Trung Quốc, 62% tham gia hướng dẫn nghiên cứu 
sinh, 71% Giám đốc Trung tâm Sư phạm Quốc gia... từng là lưu học 
sinh. Tuy vậy, có những đánh giá cho rằng Trung Quốc vẫn chưa 
thành công trong việc thu hút những nhân tài tốt nhất và sáng nhất 
hồi hương làm việc cho đất nước khi mà không nhiều Hoa kiều về 
làm việc ở Trung Quốc có năng lực tương đương với những Hoa kiều 
đang làm việc ở nước ngoài. 

Hai là, chính sách thu hút nhân tài của chính quyền địa phương. 

Cũng như chính quyền trung ương, chính quyền cấp tỉnh của 
Trung Quốc cũng tích cực triển khai chính sách thu hút nhân tài 
ngoài nước. Ví dụ, để thu hút các chuyên gia Trung Quốc ở nước 
ngoài đến/về làm việc tại Phúc Kiến, tỉnh Phúc Kiến trao “giấy phép 


K22 


cư trú”, đi kèm với quyền lợi khác về nhà ở, đăng ký kinh doanh, an 
sinh xã hội và giáo dục trẻ em. 

Ở Thâm Quyến, chính sách thu hút nhân tài ngoài nước trong 
3 lĩnh vực: @) khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong kinh 
doanh; (1) nghiên cứu khoa học và y tế, giáo dục; (11) văn hóa nghệ 
thuật và thể thao được quy định trong Biện pháp thu hút nhân tài 
cao cấp của thành phố Thâm Quyến theo 3 nhóm A, B và cùng các 
mức ưu đãi về tài chính một lần khác nhau, nhưng giống nhau về 
chế độ phúc lợi đối với các thành viên trong gia đình. Theo đó, nhân 
tài nhóm A bao gồm 17 đối tượng, từ những người đạt giải Nobel 
thế giới; huân chương, huy chương về khoa học công nghệ của chính 
phủ Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp; giải thưởng khoa học kỹ thuật 
cao nhất của Chính phủ Trung Quốc; viện sĩ viện khoa học của các 
quốc gia phát triển; tham gia vào các nhóm đổi mới sáng tạo hoặc 
được lựa chọn tham gia vào kế hoạch “Thu hút nhân tài cao cấp 
hải ngoại”; giải thưởng hữu nghị của Chính phủ Trung Quốc; đảm 
nhiệm vị trí giám đốc điều hành hoặc giám đốc kỹ thuật của 500 


doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong 10 năm gần đây; đảm nhiệm 


122 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


vị trí lãnh đạo của các tổ chức tín dụng quốc tế danh tiếng trong 
ð năm gần đây; đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của các tổ chức kế toán 
kiểm toán quốc tế danh tiếng trong 5 năm gần đây; đảm nhiệm vị 
trí chủ tịch hoặc phó chủ tịch của Tổ chức học thuật quốc tế danh 
tiếng: ủy viên ủy ban tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
(ISO); hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học danh tiếng 
trên thế giới; chỉ huy trưởng, chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ trưởng, 
hoặc trong ð năm gần đây đảm nhiệm chỉ huy bộ phận hòa âm phối 
khí của dàn nhạc nổi tiếng thế giới; đạt được giải kiến trúc quốc 
tế danh tiếng, giải thưởng văn học quốc tế danh tiếng, giải thưởng 
điện ảnh, truyền hình, diễn kịch quốc tế danh tiếng, giải thưởng 
âm nhạc quốc tế danh tiếng, giải thưởng quảng cáo quốc tế danh 
tiếng, đạt được giải cao nhất khác trong các cuộc thi nghệ thuật 
quốc tế loại A;... được hưởng mức ưu đãi 3 triệu NDT bên cạnh các 
ưu đãi về thuế thu nhập, chăm sóc y tế. Nhân tài nhóm B gồm 2ð 
đối tượng, tương ứng với nhân tài hàng đầu cấp địa phương, bao 
gồm những người đảm nhận vị trí phó tổng biên tập các tạp chí 
khoa học và công nghệ quốc tế (căn cứ vào báo cáo trích dân, JCR 
1 hoặc 2); những người được lựa chọn tham gia “kế hoạch nhân tài 
Châu Giang” của tỉnh Quảng Đông; trưởng nhóm đội ngũ nhân tài 
cao cấp nước ngoài thành phố Thâm Quyến... được hưởng những ưu 
đãi giống nhóm A, nhưng ưu đãi về tài chính chỉ ở mức 2 triệu NDT. 
Nhân tài loại C với 24 đối tượng là nhân tài cấp thấp hơn, được 
hưởng mức ưu đãi 1,6 triệu NDT cùng các mức ưu đãi giống những 
nhóm A, B, bao gồm trợ lý giáo sư ở các trường đại học hàng đầu 
thế giới; thành viên chính của nhóm tham gia hạng mục đổi mới 
sáng tạo của kế hoạch nghìn người ở cấp trung ương; thành viên 
chính của nhóm nghiên cứu đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Đông; 
đội trưởng hoặc cá nhân dành được giải thưởng Nam Việt của tỉnh 


Quảng Đông trong 5ð năm gần đây... 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 123 


Chính quyền thành phố Thượng Hải đã đưa ra Kế hoạch Hải quy 
vạn nhân thu hút nhân tài từ thị trường lao động quốc tế từ năm 
1992. Việc thực hiện kế hoạch này đã thu hút gần hai mươi nghìn 
người, thành lập hơn 4.000 doanh nghiệp mới. Cùng với Thượng 
Hải, Bắc Kinh đã thành lập một công viên khoa học và công nghệ, 
được gọi là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc” ở Trung Quan 
Thôn, nhằm mục đích thúc đẩy nền công nghiệp công nghệ cao của 
Trung Quốc. Cho đến cuối năm 2011, công viên khoa học và công 
nghệ Trung Quan Thôn đã có hơn 5.000 công ty và 12.000 doanh 
nhân hồi hương làm việc, trong đó gần một nửa (44%) có bằng sáng 
chế riêng của họ. Từ năm 2008, chính quyền Bắc Kinh cũng thành 
lập một trung tâm dịch vụ sinh viên ở nước ngoài để hỗ trợ tuyển 
dụng người Hoa ở nước ngoài. 

Trong năm 2011, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã đưa ra Kế 
hoạch Hải Âu cho những nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật, công nghệ dược phẩm. Tất cả những người làm việc 
tại Chiết Giang từ 2 năm đến 6 năm đều đủ điều kiện để nộp đơn 
xin cấp giấy phép cư trú và có thể được hưởng nhà ở, bảo hiểm y tế, 
giáo dục trẻ em và các khía cạnh khác của chính sách ưu đãi hỗ trợ. 
Ngoài việc hỗ trợ tài chính hơn 1 triệu NDT cho những người trở về 
đủ điều kiện, Kế hoạch Hải Âu còn thành lập văn phòng tại một số 
nước phát triển, bao gồm Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản... để thu 
hút các nhân tài hàng đầu ở ngoài nước đến/về phát triển Trung 
Quốc. Chính quyền tỉnh cung cấp các ưu đãi cho những người trở 
về bằng cách bảo đảm nhà ở, công việc cho vợ/chồng và giáo dục trẻ 
em. Ở mức độ hạn chế hơn, chính quyền tỉnh Quảng Đông đưa ra 
Kế hoạch Châu Giang hỗ trợ thu hút nhân tài từ hải ngoại trở về 
khởi nghiệp. 

Nhiều thành phố ven biển trực thuộc tỉnh cũng có kế hoạch thu 
hút tài năng riêng của họ, như thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang 


124 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


và thành phố Thành Châu, tỉnh Giang Tô. Ở sâu trong đại lục và 
khu vực phía Tây Trung Quốc, chính quyền tỉnh Vũ Hán và Thành 
Đô cũng thực hiện kế hoạch thu hút nhân tài hải ngoại. Cũng giống 
như các chinh sách của tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, 
nhân tài được thu hút sẽ được bố trí quỹ nhà ở, vị trí việc làm cho 
vợ/chồng, giáo dục trẻ em và các chính sách ưu đãi khác. Chẳng hạn 
như chính quyền tỉnh Vũ Hán đã cố gắng làm theo Trung Quan 
Thôn trong việc thành lập công viên công nghệ cao; chính quyền 
thành phố Thành Đô đã đầu tư 120 triệu NDT để thu hút nhân tài 
công nghệ cao, các chuyên gia tài chính từ hải ngoại. 

Theo Wang (2013), tính đến tháng 8 năm 2012, có 31 tỉnh, 
thành, khu vực tự trị ở Trung Quốc đã xây dựng 28 kế hoạch thu 
hút nhân tài. Theo Wang và Bao (2015), số kế hoạch này đã lên tới 
57 ở năm 2015. 

Khái quát hóa cách thức tổng quát mà các địa phương đã sử 
dụng để thu hút nhân tài ngoài nước đến/về Trung Quốc làm việc 
của Đồng Minh Vinh và Liệu Thiệu Vân (2016) cho thấy, chính 
quyền trung ương, chính quyền địa phương Trung Quốc đã, đang sử 
dụng một hoặc một số biện pháp sau để thu hút nhân tài ngoài nước 
đến/về làm việc ở Trung Quốc: () Chú trọng tổ chức các hoạt động, 
sự kiện thu hút nhân tài trong và ngoài nước; (1ï) Triển khai các dự 
án trọng điểm thu hút nhân tài ngoài nước gắn với nhu cầu phát 
triển của địa phương; (ii) Bảo đảm cơ sở vật chất đối với các cơ sở 
nghiên cứu của Trung Quốc ở trong và ngoài nước để thu hút nhân 
tài ngoài nước; (iv) Thực hiện chính sách linh hoạt về cư trú, kỳ 
nghỉ... nhằm thu hút nhân tài; (v) Thị trường hóa thu hút nhân tài. 


Chương 3 


(QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC ĐốI VÚI BẢ0 ĐẢM CHẤT LƯỢNG 
§IÁ0 DỤC ĐẠI HC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG BIÁ0 DỤC 
ĐẠI H0C Ủ TRUNG QUỐC 


I. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC VÀ KIỀM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và sự cần thiết thực hiện quản lý nhà 
nước đối với bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 

Đau khi Trung Quốc ban hành Quyết định thực hiện cải cách 
trong quản lý giáo dục đại học năm 1985, chính quyền địa phương 
được trao quyền nhiều hơn trong thực hiện quản lý hệ thống cơ sở 
giáo dục đại học. Mô hình quản lý hai cấp được hình thành, đồng 
thời các cơ sở giáo dục đại học cũng được trao quyền tự chủ nhiều 
hơn so với trước đây. Theo Läu (2016), trong quản lý giáo dục đại học, 
cơ quan quản lý giáo dục của nhà nước chuyển từ quản lý tập trung, 
mệnh lệnh sang quản lý vĩ mô và kiểm soát chất lượng đối với các cơ 
sở giáo dục đại học. Đánh giá chất lượng giáo dục đại học xuất hiện 
cùng với việc trao quyền tự chủ cho các trường, cơ quan quản lý nhà 
nước tiến hành giám sát từ xa đối với các cơ sở giáo dục đại học. 

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu của nền kinh 
tế tri thức, năng lực nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học ngày 


càng được quan tâm. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đầu tư 


126 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


phát triển các cơ sở giáo dục đại học đẳng cấp thế giới. Các tiêu chí 
về công bố quốc tế được đề cao và là tiêu chí quan trọng để chi trả 
lương cũng như thúc đẩy sự tham gia của các nhà khoa học. Do đó, 
các giáo sư thích làm việc ở các phòng thí nghiệm hay hướng dẫn 
học viên hơn là tham gia các khóa giảng dạy bậc đại học. Chất lượng 
hoạt động giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học bị xem nhẹ, dẫn đến 
khoảng cách chất lượng giữa nghiên cứu và giảng dạy ngày càng 
rộng ra, rất khó để thu hẹp. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 
đại học là cần thiết để tăng cường trao đổi giữa giảng dạy và nghiên 
cứu, hay ít nhất là thu hẹp khoảng cách giữa hai vấn đề này. 

Ngoài ra, với mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học, Chính 
phủ Trung Quốc không chỉ cho phép các cơ sở giáo dục đại học mở 
rộng quy mô tuyển sinh, mà còn khuyến khích thành lập thêm các 
cơ sở giáo dục đại học để thực hiện mục tiêu của Kế hoạch hành 
động cho sự phát triển giáo dục của thế kỷ XXI được ban hành năm 
1998. Sự mở rộng về số lượng tuyển sinh được thực hiện trong bối 
cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa có sự chuẩn bị thỏa đáng về 
đội ngũ giảng viên, kết cấu hạ tầng phục vụ giảng dạy đã làm ảnh 
hưởng đến chất lượng đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục đại học. Theo 
Tổng cục Thống kê Trung Quốc (2011), từ khi thực hiện chiến lược 
đào tạo đại học đại chúng, đến năm 2011 có trên 6 triệu cử nhân 
bước vào thị trường lao động, tuy nhiên chỉ 10% trong số họ có khả 
năng đáp ứng được các yêu cầu từ phía doanh nghiệp nước ngoài sử 
dụng lao động chất lượng cao. Nghiên cứu của Yan-hua (2014) cho 
biết, do sự bùng nổ về số sinh viên theo học ở các trường đại học nên 
số sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động cũng gia 
tăng; bên cạnh đó, do chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại 
học không đồng nhất, cơ hội việc làm, thu nhập đối với sinh viên ra 
trường ở các cơ sở giáo dục đại học khác nhau cũng khác nhau; thêm 
vào đó hầu hết sinh viên ra trường thiếu kiến thức thực tế và thiếu 


_ . ` n z ^ v ^ nh . . . AZ, 
kỹ năng làm việc nhóm nên đặt ra yêu cầu phải kiểm định chất 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 137 


lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các chương trình đào tạo 


được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục đại học. 


2. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống kiểm 
định chất lượng giáo dục đại học 

Sau khi Quyết định năm 1985 được ban hành, các cơ quan quản 
lý giáo dục của Trung Quốc đã tiến hành đánh giá chất lượng cơ sở 
giáo dục đại học định kỳ, 87 cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành 
kỹ thuật đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc lựa chọn thí điểm đánh 
giá chất lượng vào cuối năm 1990. 

Dựa vào kết quả của giai đoạn chuẩn bị (1985-1990), Ủy ban 
Giáo dục Nhà nước Trung Quốc (tiền thân của Bộ Giáo dục Trung 
Quốc) đã ban hành quy định đầu tiên vào tháng 10 năm 1990. Quy 
định đánh giá tổ chức giáo dục đại học xác định rõ các mục tiêu, 
tiêu chí, các bên tham gia và quy trình đánh giá cơ sở giáo dục đại 
học. Ba phương thức đánh giá chất lượng giáo dục đại học được đề 
xuất thực hiện, bao gồm: (1) đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo, (1) đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và (11) đánh giá 
ngẫu nhiên. Việc thực hiện đánh giá và các bên tham gia đánh giá 
được quy định bởi Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục đại học 
(HEE©) của Bộ Giáo dục và chính quyền các cấp. 

Hệ thống chỉ số được xác định từ năm 1990: () Đánh giá chất 
lượng chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu cấp 
một: đội ngũ lãnh đạo, quy chế quản lý chương trình đào tạo, đội 
ngũ giảng viên, đội ngũ cán bộ hỗ trợ giảng dạy, hạ tầng phục vụ 
giảng dạy, cấu trúc chương trình giảng dạy, nội dung chương trình 
giảng dạy, thực hiện giảng dạy, biện pháp nâng cao chất lượng giảng 
dạy và chất lượng đầu ra; (1) Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại 
học cũng bao gồm 11 chỉ tiêu cấp một, trong đó năm chỉ tiêu cấp 
một liên quan đến trình độ đội ngũ giảng viên, quy chế quản lý giáo 


dục, nội dung chương trình giảng dạy, cấu trúc chương trình giảng 


128 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


dạy và giảng dạy thực tế và sáu chỉ tiêu cấp một còn lại bao gồm 
biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tư tưởng hướng dẫn và ý 
tưởng giảng dạy, hạ tầng phục vụ giảng dạy, phong cách học tập, 
môi trường sư phạm, đánh giá xã hội; (11) Đánh giá ngẫu nhiên bao 
gồm các chỉ số cấp độ đầu tiên: hệ tư tưởng định hướng cơ sở giáo 
dục đại học, đội ngũ giảng viên, cải cách giảng dạy, điều kiện giảng 
dạy và quản lý giảng dạy, phong cách học tập và hiệu ứng giảng dạy, 
với một mục đặc biệt. 

Năm 1994, bốn năm sau khi ban hành Quy định đánh giá tổ 
chức giáo dục đại học, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã quyết định thực 
hiện đánh giá giáo dục đại học trên quy mô lớn với các hình thức 
khác nhau và các gia1 đoạn khác nhau: () 179 cơ sở giáo dục đại học 
thành lập sau năm 1976 được lựa chọn đánh giá bắt đầu từ năm 
1994 với mục đích thúc đẩy các tiêu chuẩn giảng dạy và quản trị 
trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm này; (1) 26 cơ sở giáo 
dục đại học danh tiếng (tham gia Dự án 211) được lựa chọn để đánh 
giá từ năm 1996; (11) 16 cơ sở giáo dục còn lại được đánh giá ngẫu 
nhiên bắt đầu từ năm 1998. Năm 2009, ba hình thức đánh giá đã 
được Bộ Giáo dục tích hợp vào một chương trình tổng thể. 

Kế hoạch chấn hưng giáo dục giai đoạn 2003-2007 của Bộ Giáo 
dục Trung Quốc đã ban hành chu trình thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học theo lộ trình 5 năm. Theo đó, Kế hoạch hướng 
dẫn tương đối chi tiết 7 nội dung mà Bộ Giáo dục Trung Quốc sử 
dụng để kiểm định chất lượng, cụ thể như sau: (1) xây dựng hệ 
thống bảo đảm chất lượng giảng dạy; (2) thành lập tổ chức đánh 
giá giáo dục đại học; (3) phát triển hệ thống rà soát định kỳ về chất 
lượng giảng dạy đại học; (4) xây dựng liên kết giữa đánh giá chương 
trình với trình độ chuyên môn và chứng chỉ; (5) xây dựng tiêu chuẩn 
đánh giá và các chỉ số; (6) xây dựng ngân hàng dữ liệu về giảng dạy 


đại học; (7) phát triển hệ thống báo cáo, phân tích. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 129 


Để thực hiện Kế hoạch chấn hưng giáo dục giai đoạn 2003-2007, 
Bộ Giáo dục Trung Quốc đã triển khai dự án bảo đảm chất lượng 
và cải cách trong các cơ sở giáo dục đại học với 12 nội dung trọng 
tâm là: (1) Thực hiện cải cách sâu hơn về chương trình dạy và học 
tập với sự giúp đỡ của công nghệ thông tin; (2) Khuyến khích sự 
tham gia của đội ngũ giáo sư vào giảng dạy các khóa học hệ đại học; 
(3) Cung cấp các khóa học chất lượng trên Internet cho sinh viên 
trên cả nước; (4) Tiếp tục cải thiện các tiêu chuẩn và phương pháp 
giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên; (5) Tăng cường đánh giá chất 
lượng của các cơ sở giáo dục đại học theo chu kỳ 5ð năm; (6) Thiết lập 
hệ thống cơ sở giảng dạy và cơ sở thí nghiệm với trang thiết bị hiện 
đại và internet; (7) Phát triển hệ thống môn học đáp ứng yêu cầu 
của nền kinh tế thị trường; (8) Điều chỉnh cấu trúc ngành, cấu trúc 
chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc; 
(9) Thúc đẩy cải cách trong giáo dục y tế; (10) Xây dựng tòa nhà thư 
viện điện tử và nâng cao chất lượng sách giáo khoa; (11) Nâng cao 
tư tưởng, đạo đức và văn hóa của sinh viên, giáo viên; (12) Mời các 
chuyên gia hàng đầu ở trong nước và nước ngoài đến giảng dạy tại 
các trường đại học Trung Quốc. 

Năm 2008, sau khi hoàn thành quy trình đánh giá chất lượng 
giảng dạy bậc đại học lần thứ nhất, HEEC đã đẩy mạnh triển khai 
giai đoạn 2 đánh giá chất lượng giảng dạy bậc đại học, nhằm giải 
quyết những tranh cãi trong việc sử dụng một bộ tiêu chuẩn chung 
để đánh giá tất cả các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc. Kế hoạch 
Cải cách và Phát triển giáo dục trung và dài hạn quốc gia (2010- 
2020) ban hành năm 2010 của Trung Quốc đã nêu rõ rằng cần phải 
“cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giảng dạy và cải thiện đánh 
giá giảng dạy của các trường cao đẳng và đại học”. Để thực hiện các 
yêu cầu của Kế hoạch về nâng cao toàn diện trình độ giảng dạy đại 


học và chất lượng đào tạo nhân sự, cũng như thúc đẩy phát triển 


130 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ý nghĩa của giáo dục đại học, Bộ Giáo dục Trung Quốc, trên cơ sở 
nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm đánh giá giảng dạy đại học đã ban 
hành hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục đại học vào tháng 10 
năm 2011. Hướng dẫn quy định rõ ràng việc thiết lập một hệ thống 
đánh giá chất lượng giảng dạy đại học năm trong một với đặc điểm 
của Trung Quốc. 

Từ năm 2011, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành quy định đánh 
giá chất lượng giáo dục đại học với một hệ thống đánh giá gồm: 

- Một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia duy nhất để giám sát chất 
lượng. 

- Hai trụ cột: đánh giá cơ sở đào tạo (ð năm/lần) và đánh giá 
chương trình đào tạo (6 năm/lần). 

- Ba bảo đảm: (1) Bảo đảm chất lượng bên trong (tự đánh giá); 
(2) Bảo đảm chất lượng bên ngoài (đánh giá bên ngoà)); và (3) Chất 
lượng quốc tế (đáp ứng yêu cầu và tham gia đánh giá theo tiêu 
chuẩn quốc tế). 

- Đánh giá giáo dục đại học được thực hiện dựa trên 3 nguyên 
tắc: () Kết hợp hệ thống trách nhiệm giải trình và định hướng rõ 
ràng; (1) Kết hợp giữa tự đánh giá và đánh giá ngoài; (11) Nguyên 
tắc công bằng và không thiên vị. 

Năm điểm mới được coi là sáng tạo trong bảo đảm chất lượng 
giáo dục của Trung Quốc: 

(1) Triết lý mới: lấy sinh viên làm trung tâm, định hướng kết 
quả và liên tục cải tiến chất lượng. 

(2) Tiêu chuẩn mới: @) Đạt được mục tiêu giáo dục đặt ra; 
(1) Phù hợp với yêu cầu xã hội; (11) Hỗ trợ đầu tư cho giáo viên và 
cơ sở vật chất; (v) Hiệu quả trong vận hành bảo đảm chất lượng; 
(v) Thỏa mãn nhu cầu sinh viên và cơ quan sử dụng. 

(3) Phương pháp mới: kết hợp giữa đánh giá định kỳ và giám sát 
thường xuyên về chất lượng. 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... lãi 


(4) Kỹ thuật mới: Xây dựng bộ dữ liệu quốc gia thống nhất giám 
sát giáo dục đại học gồm 7 lĩnh vực, 69 bảng và 560 tiêu chí. 

(5) Công nghệ mới: Chính phủ, nhóm đánh giá, cơ sở giáo dục và 
xã hội đều có quyền tiếp cận thông tin. 

Chính phủ Trung Quốc chỉ kiểm định chứ không xếp hạng các 
cơ sở giáo dục. Việc thực hiện kiểm định đại học công lập, thậm chí 
kể cả các đại học thuộc hệ thống Newly - built đều do Trung tâm 
Đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục Trung Quốc 
thực hiện; các cơ sở giáo dục đại học còn lại, việc kiểm định do trung 


tâm đánh giá giáo dục của chính quyền địa phương đảm nhận. 


Hình 3.1: Khái quát kiểm định chất lượng 


Đánh giá ngoài 
Đánh giá đủ điều kiện Hệ thống năm 
Giám sát dữ liệu z ¬..- 
giáo dục đại học Đánh giá quôc tê 


trong một 
Nguồn: Hedclub, 2017. 


giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đánh giá chương trình 
đào tạo 


Năm 2011, Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo hoàn thành đánh 
giá chương trình đào tạo ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học mới được 
thành lập thuộc hình thức Newly - built. Năm 2018, HEEC đã sửa 
đổi hệ thống chỉ số đánh giá sự phù hợp trên cơ sở tóm tắt toàn bộ 
công việc đánh giá sự phù hợp và nghiên cứu sâu rộng. 

Đánh giá chương trình đào tạo bắt đầu bằng một tuyên bố rõ ràng 
về việc phục vụ cho nhà nước và phục vụ trường học, nhấn mạnh vào 


ba điều cơ bản, đó là các điều kiện để điều hành một cơ sở giáo dục đại 


132 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


học về cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn cơ bản 
về quản lý giảng dạy và chất lượng giảng dạy của các cơ sở giáo dục 
đại học. HEEC hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thực hiện công 
việc tự đánh giá, tự xây dựng và tăng cường hệ thống bảo đảm chất 
lượng của riêng họ. Các kết luận của đánh giá chương trình đào tạo 
được chia thành ba loại: thành công, tạm dừng và thất bại. 

Đánh giá chương trình đào tạo đã thúc đẩy sự phát triển nhanh 
chóng của các cơ sở giáo dục đại học mới được thành lập, cho phép 
các tổ chức này đạt được cải tiến và thay đổi về: đội ngũ giảng viên, 
điều kiện giảng dạy, đại học định hướng nghiên cứu được điều chỉnh 
thành đại học định hướng ứng dụng và cơ cấu chuyên nghiệp đã 
được hiện thực hóa tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc địa 
phương. Việc chuyển đổi chương trình đào tạo theo định hướng ứng 
dụng phù hợp với nhu cầu thị trường đã nâng cao chất lượng đầu ra 
của sinh viên và làm hài lòng đơn vị sử dụng lao động. 

Năm 2013, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành chương trình 
đánh giá công việc giảng dạy tại các các cơ sở giáo dục đại học và 
quyết định tiến hành đánh giá công việc giảng dạy đại học cho gial 
đoạn 2014-2018. Chương trình nhấn mạnh những điểm nổi bật, đó 
là tuân thủ nguyên tắc đánh giá, thúc đẩy quản lý đánh giá, xây 
dựng định vị đặc trưng các cơ sở giáo dục đại học đang hoạt động, 
củng cố vị thế của các trung tâm đào tạo nhân tài, tăng cường xây 
dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và không ngừng nâng cao chất 
lượng đào tạo nhân sự. Chương trình là một cách để cơ sở giáo dục 
đại học đào tạo các bên liên quan tiến hành chẩn đoán, sắp xếp ý 
tưởng, tìm ra cách thức thực hiện cải thiện về giảng dạy và đào tạo 
nhân sự cơ sở giáo dục đại học. Việc xem xét các cơ sở giáo dục đại 
học không chỉ rà soát tình trạng phát triển của hệ thống bảo đảm 
chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc, mà còn rà soát sự phù 
hợp của Trung Quốc với xu hướng phát triển giáo dục đại học quốc 


tế. Các kết luận đánh giá kiểm toán sử dụng các báo cáo thực tế, bất 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 133 


kể lớp nào, để làm loãng tâm lý thực dụng của trường và tăng cường 
xây dựng ý nghĩa. Nội dung của báo cáo đánh giá nhấn mạnh rằng, 
phán đoán và đánh giá về tình hình chung của đào tạo nhân tài 
trong trường nên được thực hiện xung quanh trọng tâm kiểm toán 
và các khía cạnh của công việc giảng dạy ở trường đại học cần được 
khẳng định, cần cải thiện và phải được sửa chữa. 

Đánh giá được thực hiện trong điều kiện đưa ra phán quyết 
chính xác về tình hình cải cách và phát triển giáo dục đại học của 
Trung Quốc vào thời điểm đó và hình thành một hệ thống đánh giá 
giảng dạy đại học hoàn chỉnh của Trung Quốc. Nó có các đặc điểm 
sau: Thứ nhất, hệ tư tưởng chỉ đạo rất rõ ràng. Thứ hai, trọng tâm 
đánh giá thuộc về sinh viên. Thứ ba, các tiêu chí đánh giá là phù 
hợp và được thực hiện theo ð cấp độ. Thứ tư, đã phát triển một bộ 
phương pháp và kỹ thuật đánh giá hàng đầu thế giới. Thứ năm, 
HEEC của Bộ Giáo dục và các phòng tổ chức đánh giá của chính 
quyền cấp tỉnh đã tiến hành đào tạo có hệ thống và chuyên sâu đối 
với các chuyên gia tham gia đánh giá cũng như đội ngũ cán bộ, nhân 
viên có liên quan thuộc các cơ sở giáo dục đại học tham gia đánh giá. 
Đau ba thập kỷ thử nghiệm liên tục, khái niệm đánh giá chất lượng 
giảng dạy đại học đã được chấp nhận rộng rãi và đang thể hiện 
những tác động tích cực định hướng tương la. 

Tính đến tháng 7 năm 2018, tổng cộng có 560 cơ sở giáo dục đại 
học trên cả nước đã tham gia đánh giá, 417 tổ chức tham gia thực 
hiện. Hơn 5.300 chuyên gia đã được mời tham gia vào công tác đánh 
giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học với hơn 60 học giả 
từ hai học viện, hơn 700 lãnh đạo các đại học trọng điểm Trung Quốc, 
hơn 100 chuyên gia nổi tiếng ở nước ngoài; đã kiểm tra, đánh giá 
hơn 597.591 bài đăng trên tạp chí của học viên sau đại học, 265.865 
luận văn tốt nghiệp, 12.878 khóa học tại 261 cơ sở giáo dục đại học; 
thực hiện khoảng 10.983 lượt ghé thăm lớp học và quản trị đại học 
tại 273 cơ sở giáo dục đại học, 37.067 lượt phỏng vấn sâu với lãnh 


134 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đạo nhà trường và các đơn vị giảng dạy, thực hiện 3.669 loại hội nghị 
chuyên để. Thông qua các cuộc điều tra có hệ thống chuyên sâu này, 
các chuyên gia đánh giá đã đánh giá xung nhịp của công việc giảng 
dạy ở các trường cao đẳng và đại học ở Trung Quốc, giúp nhà trường 
tổng kết, rút kinh nghiệm để cải thiện chất lượng trong giai đoạn tới. 

Hệ thống đánh giá đã hoàn thiện, các tiêu chuẩn phù hợp, kỷ 
luật nghiêm ngặt, tạo được kết quả rất đáng chú ý. Đánh giá chất 
lượng giáo dục đại học của Trung Quốc đã được khẳng định vị thế và 
được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận. Theo khảo sát đối với 
345 chuyên gia đánh giá chất lượng giảng dạy đại học, 71% chuyên 
gia tin rằng quan điểm đánh giá của Trung Quốc là tiên tiến và 
chương trình là khoa học, 72% chuyên gia tin rằng phương pháp này 


là hợp lý và 53% chuyên gia tin rằng hiệu quả là rõ ràng. 


Hình 3.3: Sự phát triển của hệ thống đánh giá 


chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc 


Thúc đẩy triển khai quy trình mới bảo đảm 
chất lượng giáo dục đại học 
Khuyến khích các cơ sở giáo dục 
đại học hoàn thiện hệ thống 


Hoàn thành quy trình đánh giá 5 năm lân thứ nhất 


đối với đánh giá chất lượng giảng dạy bậc đại học 2008 bảo đảm chất lượng giáo dục 
ì 
Ban hành kế hoạch chấn hưng q Thành lập trung tâm đánh giá 
giáo dục giai đoạn 2003-2007 œZ 2004 chất lượng giáo dục (HEEC) 
2003 trực thuộc Bộ Giáo dục 
Hợp nhất 3 loại đánh giá được thực J 
` sử s00 2002 : 
hiện trong giai đoạn từ nắm 1394 Thực hiện đánh giá ngẫu nhiên đối với 
đến thời điểm hiện ra quyết định : các cơ sở giáo dục đại học còn lại 
Thực hiện đánh giá các trường Ù Thực hiện đánh giá đối với các cơ sở 
tham gia Chương trình 211 được thành lập sau năm 1976 
Ö 
1994 : : : 
đ Dự thảo Quy định đánh giá tô chức giáo dục đại học 
1990 


Thí điểm đánh giá chương trình đào tạo kỹ thuật 


Cuối những năm 1980/Ÿ 
Nguồn: Lñ, 2010, p.62. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 135 


Đánh giá rõ ràng đã thúc đẩy sự phát triển và cải thiện chất 
lượng giáo dục đại học. Đầu tiên, xác định các tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng giảng dạy đại học, trên quan điểm lấy sinh viên trở 
thành trung tâm của quá trình đào tạo, định hướng kết quả và cải 
tiến liên tục trong đánh giá, hướng dẫn tốt công việc giảng dạy đại 
học trong nước. Thứ hai, thông qua kiểm tra và đánh giá, tất cả các 
cơ sở giáo dục đại học đều tuân thủ các nhiệm vụ cơ bản của đánh 
giá, vị thế của các trung tâm giảng dạy đại học được củng cố, thúc 
đẩy đổi mới các khái niệm giảng dạy giáo dục đại học, nâng cao chất 
lượng đào tạo nhân sự cho các trường học. Thứ ba, việc thực hiện 
tách biệt quản lý và đánh giá, thúc đẩy sự tham gia của xã hội. Thứ 
tư, việc xem xét, đánh giá đã thúc đẩy trao đổi liên tỉnh về giáo dục 
đại học và thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học ở các tỉnh 
khác nhau. Thứ năm, cải thiện nền tảng dữ liệu lớn để giám sát 
chất lượng giáo dục đại học với các đặc điểm của Trung Quốc. Thứ 
sáu, một hệ thống đào tạo đánh giá tương đối hoàn chỉnh đã được 
thiết lập. 

Mặc dù việc xem xét, đánh giá chất lượng giáo dục đại học đã 
đạt được kết quả đáng chú ý về nhiều mặt, thúc đẩy hiệu quả cải 
cách và phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc, song vẫn còn 
một số lĩnh vực cần tiếp tục được cải thiện: () Ý nghĩa của thực hiện 
đánh giá chất lượng giáo dục đại học cần được tăng cường hơn nữa; 
(1) Vai trò định hướng chất lượng giáo dục đại học cho tương lai cần 
được tăng cường hơn nữa; (11) Áp dụng phân tích dữ liệu lớn trong 
đánh giá chất lượng giáo dục đại học cần phải được tăng cường hơn 
nữa; (v) Các kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đại học, cũng như 
kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách của nhà trường cần được 


tăng cường. 


136 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


II. QUAN ĐIỂM QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Quan điểm nhà nước Trung Quốc về bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học 

Kế thừa truyền thống hàng nghìn năm về giáo dục, khi nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Đảng và Chính 
phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy sự phát 
triển của hệ thống giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ Trung Quốc từ 
cuối những năm 1980. Cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng đối 
với giáo dục đại học được nhìn nhận là phương thức cơ bản, là biện 
pháp quan trọng để đạt được mục tiêu của nhiệm vụ này. Theo Ji 
Ping (2010), bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và xây dựng hệ 
thống bảo đảm chất lượng của giáo dục đại học không chỉ là khẩu 
hiệu mà còn là những hành động cụ thể khi Trung Quốc bước vào 
giai đoạn đại chúng hóa giáo dục đại học với tỷ lệ nhập học chung 
đạt hơn 23% người trong độ tuổi theo học trong các tổ chức giáo dục 
đại học ở quốc gia này. 

Sự phát triển hệ thống giáo dục đại học không chỉ góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội ở Trung Quốc, mà còn giải quyết 
được nhu cầu nâng cao kiến thức của người dân. Tuy nhiên, sự phát 
triển này cũng đem đến nhiều mâu thuẫn trong quản lý giáo dục 
đại học ở Trung Quốc. Đó là: () Trình độ và chất lượng giáo dục đại 
học chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động; (1) Sự phát 
triển không đồng đều về chất lượng giáo dục đại học giữa các cơ sở 
giáo dục đại học công lập, cũng như giữa các khu vực, vùng lãnh thổ; 
(i1) Nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển giáo dục còn 


thiếu và chưa mạnh. Cốt lõi của ba vấn đề trên bắt nguồn từ chất 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 187 


lượng hiện hành của hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc. Cải 
thiện chất lượng giáo dục đại học được nhìn nhận là cơ sở, là chìa 
khóa để hiện thực hóa mục tiêu củng cố nguồn nhân lực của Trung 
Quốc. Việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng là điều kiện hỗ 
trợ, cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục. Không xây dựng được 
hệ thống bảo đảm chất lượng một cách khoa học, hợp lý và hoạt động 
tốt sẽ rất khó thực hiện cải thiện chất lượng giáo dục đại học của 
Trung Quốc. 

Đào tạo nhân tài là nhiệm vụ cơ bản của giáo dục đại học. Nâng 
cao chất lượng đào tạo nhân tài cần phải thực hiện thông qua nâng 
cao chất lượng giảng dạy. Chất lượng giảng dạy đại học được bảo 
đảm bởi hoạt động đánh giá giảng dạy với quá trình giám sát, đưa 
ra các điều chỉnh nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy. 

Mục đích của việc thực hiện đánh giá giảng dạy là thúc đẩy thực 
hiện đầy đủ các mặt của giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học. 
Đánh giá giảng dạy định hướng thúc đẩy cải cách giảng dạy, nâng 
cao chất lượng giảng viên và tăng cường sáng kiến giảng dạy đại 
học, đáp ứng mong muốn được đào tạo toàn diện của các cá nhân 
cũng như đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động từ quá trình tăng 
trưởng, phát triển của nền kinh tế. 

Nguyên tắc cơ bản trong đánh giá giảng dạy đại học: (1) Nguyên 
tắc chủ quan: tập trung vào tự đánh giá, tự kiểm tra, để định vị 
chất lượng đào tạo người học của nhà trường; (2) Nguyên tắc mục 
tiêu: tập trung vào định hướng và mục tiêu đào tạo tài năng của 
nhà trường; (3) Nguyên tắc đa dạng: bên cạnh việc chú ý đến đa 
dạng hóa hoạt động đào tạo nhân tài của nhà trường, còn cần tôn 
trọng tính tự chủ và các đặc điểm riêng của nhà trường; (4) Nguyên 
tắc phát triển: một mặt chú ý đến tiêu chuẩn chất lượng nội bộ và 
hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường, nhưng mặt khác còn 


phải thiết lập cơ chế cải thiện và cải tiến liên tục chất lượng của nhà 


138 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


trường; (5ð) Nguyên tắc của chủ nghĩa thực chứng: tập trung vào 
việc đưa ra phán đoán dựa trên các dữ liệu thống kê; (6) Nguyên tắc 
khách quan: các đánh giá được đưa ra dựa trên sự kết hợp giữa trực 
tuyến và ngoại tuyến, tập trung và phân tán, kết hợp các kết quả 
kiểm tra từ báo cáo tự đánh giá đến các cuộc đánh giá thực địa khi 
đoàn đến làm việc tại cơ sở giáo dục đại học. Đánh giá toàn diện về 
từ các sự kiện, các bằng chứng là đủ để xem xét tính khách quan và 
vô tư của đánh giá. 

Trọng tâm của đánh giá chủ yếu dựa trên các mục tiêu đào tạo 
riêng của cơ sở giáo dục đại học và các tiêu chuẩn đào tạo phù hợp, 
cụ thể là: (1) Mức độ đạt được mục tiêu đào tạo và hiệu quả đào tạo; 
(2) Định hướng và mục tiêu đào tạo nhân tài đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế và xã hội của địa phương và quốc gia; (3) Mức độ bảo 
đảm tài nguyên giảng dạy đối với giáo viên; (4) Chất lượng giảng 
dạy và hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng: (5) Kết quả đầu 


ra của sinh viên và sự hài lòng của người sử dụng lao động. 


2. Quy định về vai trò trách nhiệm của các bên trong bảo 
đảm chất lượng giáo dục đại học 

Sau nhiều lần điều chỉnh phương án đánh giá chất lượng giáo 
dục đại học, đến năm 2011 Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành 
các hệ thống năm trong một để đánh giá chất lượng của các tổ chức 
giáo dục đại học. Hệ thống đánh giá năm trong một phân tầng và 
phân loại này được thiết kế tương ứng với những thách thức và yêu 
cầu mới đối với hệ thống giáo dục đại học ngày càng đa dạng. Nó 
kết hợp đánh giá ngoài, tự đánh giá, đánh giá và kiểm định chương 
trình, đánh giá quốc tế, giám sát dữ liệu. Trong đó, đánh giá ngoài 
bắt buộc thực hiện bởi các đơn vị đánh giá chất lượng được ủy quyền 
bởi cơ quan quản lý nhà nước là thành phần cốt lõi. Khác với bất 
kỳ hệ thống đánh giá đơn lẻ nào, hệ thống đánh giá năm trong một 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 139 


không chỉ là một hành động đánh giá một lần, mà là một thiết kế 
hàng đầu và là thành phần quan trọng của hệ thống bảo đảm chất 
lượng ở Trung Quốc, có sự tham gia của nhiều bên liên quan (cơ sở 
giáo dục đại học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ quan 
đánh giá chất lượng được chính phủ ủy quyền, sinh viên). 

Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong hệ thống 
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc được xác định 
như sau: 

Các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thiết lập một hệ 
thống bảo đảm chất lượng giáo dục, tự nghiên cứu và đánh giá; kết 
quả tự đánh giá được tổng hợp thành bản báo cáo chất lượng giáo 
dục nộp cho cơ quan quản lý trực tiếp nhà trước chịu trách nhiệm 
về mảng chất lượng, đây là cơ sở để tiến hành đánh giá bên ngoài. 

HEEC của Bộ Giáo dục Trung Quốc có trách nhiệm tạo ra khung 
tiêu chuẩn quốc gia về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, ban 
hành các chính sách về bảo đảm chất lượng và hỗ trợ các hoạt động 
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học được thực hiện bởi tổ chức bên 
ngoài nhà trường hay do nhà trường thực hiện. HEEC cũng có trách 
nhiệm trong việc khuyến khích sự tham gia sâu sắc của các tổ chức 
nghề nghiệp, các tổ chức ngành nghề chuyên nghiệp tiến hành tham 
gia đánh giá ngoài; phát triển các khóa học hoặc chương trình thực 
hành về đánh giá ngoài với các nhà giáo dục; tham gia vào quá trình 
đánh giá ngoài với tư cách là người đánh giá, v.v.. 

Các cơ quan đánh giá ngoài có nhiệm vụ tiến hành đánh giá 
ngoài để kiểm định các báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại 
học trên cơ sở ra quyết định của HEEC; giám sát chất lượng giáo 
dục thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia; phát triển một nhóm đánh giá 
và cung cấp các cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực cho họ; cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở giáo dục 


và các bên liên quan. Ngoài ra, hệ thống này còn thu hút các nhà 


140 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đánh giá cấp cao ở nước ngoài và các cơ quan đánh giá ngoài hàng 
đầu, tham gia đánh giá/công nhận quốc tế theo các tiêu chuẩn và 
quy trình được quốc tế công nhận. 

Về tự đánh giá. Cơ sở giáo dục đại học tự động thiết lập hệ thống 
bảo đảm chất lượng nội bộ, thực hiện tự nghiên cứu và đánh giá, dựa 
vào đó họ công bố báo cáo chất lượng cho công chúng và cung cấp 
nền tảng cho đánh giá bên ngoài. 

Về đánh giá ngoài. Việc đánh giá được phân loại ở cấp độ tổ chức 
được thực hiện bởi các cơ quan đánh giá ngoài trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ theo luật định, bao gồm đánh giá điều kiện và chất 
lượng giảng dạy nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thiết 
lập quan điểm, định hướng đúng đắn về phát triển các điểm khác 
biệt của nhà trường. Đánh giá đủ điều kiện được thực hiện sau năm 
2011, chủ yếu nhắm vào khoảng 600 cơ sở giáo dục đại học mới được 
thành lập từ năm 2000 (Newly - built). Đánh giá sự phù hợp lấy các 
tiêu chuẩn và yêu cầu quốc gia như quy mô cơ bản, đặt trọng tâm 
vào việc kiểm tra các điều kiện cơ bản của trường, quản lý giảng dạy 
và chất lượng giảng dạy của các tổ chức giáo dục đại học, hướng dẫn 
các tổ chức giáo dục đại học, trau đổi tài năng ứng dụng cho sự phát 
triển kinh tế và xã hội địa phương. 

Về kiểm định chương trình. Việc công nhận và đánh giá ở cấp độ 
chương trình đào tạo được thực hiện bởi các cơ quan công nhận đại 
diện cho ngành nghề, nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia sâu sắc 
của ngành vào giáo dục chuyên nghiệp và tăng cường đào tạo sinh 
viên cho nhu cầu xã hội. Đánh giá chương trình đào tạo nhấn mạnh 
rằng, các trường học nên thực hiện các biện pháp đánh giá dựa trên 
các tiêu chuẩn của riêng họ, tập trung vào mục đích giáo dục, đáp 
ứng nhu cầu của công chúng, khả năng hỗ trợ của giảng viên và 
tài nguyên giáo dục, hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng, sự 


hài lòng của sinh viên và người sử dụng lao động với mục đích trau 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 141 


dổi tài năng học thuật, phức tạp và đa dạng cho đổi mới khoa học 
và công nghệ quốc gia, nâng cấp kinh tế. Cơ chế kiểm định chương 
trình được thực hiện dựa trên nền dữ liệu quốc gia. Cấp độ đầu tiên 
là chứng nhận theo tiêu chuẩn nhà trường. Cấp độ thứ hai là chứng 
nhận theo tiêu chuẩn đủ điều kiện quốc gia. Cấp độ thứ ba là chứng 
nhận đối với tiêu chuẩn tương đương quốc tế. Kiểm định chương 
trình được thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật, y học, khoa 
học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và nông nghiệp. Đánh 
giá chương trình đào tạo chính thức ra mắt vào năm 2014, chủ yếu 
nhắm vào khoảng 650 cơ sở giáo dục đại học đã tham gia và thông 
qua đánh giá giảng dạy. 

Về giám sát dữ liệu giáo dục. Giám sát chất lượng dựa trên nền 
tảng dữ liệu quốc gia về giám sát chất lượng thường xuyên trong 
giáo dục đại học bao gồm giáo dục đại học và sau đại học, với bảy 
loại dữ liệu: tài nguyên giáo dục, chương trình và khóa học, khoa 
đào tạo, dạy và học, sinh viên, quản lý giảng dạy và quản lý và giám 
sát chất lượng. Dữ liệu được thu thập từ hơn 1.200 cơ sở giáo dục đại 
học toàn Trung Quốc; công bố dữ liệu cốt lõi về tình trạng giáo dục 
của cơ sở giáo dục đại học và xuất bản báo cáo quốc gia về giám sát 
và đánh giá chất lượng (giấy tờ màu xanh). 

Về đánh giá quốc tế. Đánh giá được thực hiện theo các tiêu 
chuẩn và quy trình quốc tế của các nhà đánh giá cấp cao ở nước 
ngoài hoặc các cơ quan quốc tế tham gia đánh giá ngoài, với mục 
đích tạo thuận lợi cho việc xây dựng các trường đại học và ngành 
học đẳng cấp thế giới. Ví dụ, hơn 100 chương trình kỹ thuật bao gồm 
kỹ thuật điện tử, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật hóa học,... của Đại 
học Thanh Hoa, Đại học Thiên Tân, Viện Công nghệ Đông Trung 
Quốc, v.v. đã đạt được chứng nhận ABET, IChemE, CTI, ASIIN và 
EUR-ACE. Hơn 20 trường kinh doanh tại Trung Quốc đã đạt được 
ba chứng nhận có thẩm quyền nhất của các trường kinh doanh quốc 
tế, bao gồm AMBA, AAGSB... 


142 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


III. QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Chủ thể kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

Ỏ Trung Quốc, chính phủ, các đại học và xã hội được xác định là 
những lực lượng chính trong xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng 
giáo dục đại học và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm chất lượng giáo dục 
đại học. Trong đó, chính phủ và xã hội (chủ yếu là cơ quan quản lý 
nhà nước về giáo dục của chính phủ) đóng vai trò hàng đầu trong 
việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng, kiểm soát, hướng dẫn 
và điều phối hướng xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng, cũng 
như xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, luật pháp và quy định đối với 
giáo dục đại học. Tuy nhiên, thay vì quản lý trực tiếp, quản lý vi mô, 
cơ quan công quyền được giao trách nhiệm trong phát triển giáo dục 
thực hiện chuyển đổi từ quản lý vi mô sang quản lý vĩ mô; chuyển 
từ quản lý trực tiếp sang quản lý điều hành tổng thể đối với các cơ 


sở giáo dục đại học. 


Bảng 3.1: Các đơn vị tham gia bảo đảm 


chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc 


Vị thế Chủ thể Các chương trình đánh giá 


Chính Trung tâm đánh »* Đánh giá chất lượng cơ sở giáo 
quyền giá chất lượng dục đại học công lập 
trung ương giáo dục đại học 
Trung tâm học * Kiểm định chương trình 
thuật và Phát * Thông qua những môn học trọng 
triển giáo dục điểm quốc gia 
sau đại học ° Đánh giá luận văn xuất sắc 


Trung Quốc  * Đánh giá môn học 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 143 


Vị thế Chủ thể Các chương trình đánh giá 
Chính Ủy ban kiểm + Đánh giá chất lượng các trường 
quyền địa định củachính cao đẳng trên địa bàn 
phương quyền địa se Đánh giá chất lượng đại học tư 
phương thục 


Tổchức Các tổ chức đánh Đánh giá chất lượng đại học và 
phichính giá độc lập được chương trình đào tạo 
phủ ủy quyền 
Xã hội Các công ty giáo Xếp hạng trường đại học 
dục, các viện 
nghiên cứu 


Nguồn: Liu, 2016, tr.70. 


Mạng lưới đánh giá chất lượng giáo dục bậc đại học ở Trung 
Quốc được dựa trên các tổ chức đánh giá ngoài ở cấp quốc gia và 
khu vực. Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học (HEEC) 
của Bộ Giáo dục Trung Quốc được thành lập năm 2004 nhằm thể 
chế hóa và đánh giá trực tiếp, thường xuyên, có hệ thống, chuyên 
nghiệp đối với việc bảo đảm chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học 
trong toàn Trung Quốc. Năm nhiệm vụ chính của trung tâm là: (1) 
tổ chức và thực hiện đánh giá giáo dục đại học; (2) tiến hành nghiên 
cứu các chính sách, quy định và các nguyên lý liên quan đến cải cách 
giáo dục đại học và đánh giá chất lượng giáo dục đại học; (3) phát 
triển hợp tác quốc tế với các tổ chức đánh giá ngoài ở các nước khác; 
(4) thực hiện đào tạo đánh giá viên; (5) cung cấp dịch vụ tư vấn và 
thông tin đánh giá liên quan. 

Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học có trách nhiệm 
cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chất lượng các cơ sở giáo dục 


đại học để xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 


144 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤ ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đây cũng là cơ quan được trao trách nhiệm chính trong bảo đảm 
chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc nhằm bảo đảm các tiêu 
chuẩn chất lượng, chính sách chất lượng giáo dục đại học đã ban 
hành được thực hiện trong các tổ chức giáo dục đại học. Chính vì 
vậy, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đánh giá chuyên nghiệp, 
Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học còn khuyến khích 
các cơ sở giáo dục đại học mời các tổ chức đánh giá chuyên nghiệp, 
các trung gian xã hội tham gia đánh giá mức độ và chất lượng của 
các ngành, chuyên ngành và các khóa học trong các cơ sở giáo dục 
đại học. 

Bộ Giáo dục Trung Quốc, chính quyền địa phương các tỉnh có 
trách nhiệm tiến hành phân loại các cơ sở giáo dục đại học, hướng 
dẫn các tổ chức giáo dục đại học định vị bản thân nhà trường, hình 
thành các phong cách quản lý cơ sở giáo dục đại học theo định vị nhà 
trường, khắc phục xu hướng đồng nhất hóa trong quản lý chất lượng 
giáo dục đại học. Tối ưu hóa cấu trúc bố trí các cơ sở giáo dục đại học 
và đưa ra kế hoạch phục hưng giáo dục đại học ở Trung Tây là việc 
mà Bộ Giáo dục Trung Quốc cần tiếp tục triển khai; chính quyền 
trung ương tiếp tục thúc đẩy sự hỗ trợ từ các cơ sở giáo dục đại học 
phía Đông đối với các cơ sở giáo dục đại học phía Tây, đặc biệt là đối 
với các cơ sở giáo dục đại học ở Tân Cương và Tây Tạng, nhằm cải 
thiện đáng kể về giảng viên cũng như thực hiện các nhiệm vụ đào 


tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý tại các khu vực này. 


Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục đại học (HEEC) của 
Bộ Giáo dục Trung Quốc chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá: 
1) Các đại học công lập; 2) Việc đánh giá các cơ sở giáo dục đại 


học còn lại trên địa bàn cấp tỉnh được tiến hành bởi các cơ quan 


bảo đảm chất lượng trực thuộc chính quyền địa phương. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 145 


Trung tâm Học thuật và Phát triển giáo dục sau đại học Trung 
Quốc (CDGDC - China Academic Degrees and Graduate Bducation 
Development Centre) thành lập năm 2003, dưới sự quản lý trực tiếp 
của Bộ Giáo dục Trung Quốc, được giao trách nhiệm thẩm định, 
đánh giá và tư vấn cho Bộ Giáo dục, Ủy ban bằng cấp học thuật 
của Quốc vụ viện ra các quyết định có liên quan đến cấp bằng sau 
đại học. Nhiều luận án, luận văn có kết quả bảo vệ xuất sắc đã 
được thẩm định bởi trung tâm này. Ngoài ra, trung tâm còn đảm 
nhận trách nhiệm đánh giá chương trình đào tạo. Trong giai đoạn 
2002-2004, trung tâm đã tiến hành kiểm định chất lượng của 1.366 
chương trình đào tạo sau đại học tại 229 cơ sở giáo dục đại học; đến 
giai đoạn 2004-2008, trung tâm đã tiến hành kiểm định chất lượng 
của 2.369 chương trình đào tạo sau đại học thuộc 331 đại học; đến 
các năm 2011-2012 trung tâm thực hiện kiểm định 4.235 chương 
trình đào tạo sau đại học ở 391 đại học khác. 

Theo HEEC (2017), các tổ chức phi chính phủ cũng đã tham gia 
đánh giá chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc từ năm 1990 gồm 
Tổ chức Đánh giá chất lượng giáo dục Thượng Hải, Tổ chức Đánh 
giá chất lượng giáo dục Giang Tô. Liu (2016), cho biết, tuy nhiên do 
các cơ quan công lập đã phụ trách hầu hết các loại đánh giá giáo dục 
đại học, các tổ chức ngoài công lập nên có rất ít cơ hội tham gia vào 
bất kỳ kế hoạch đánh giá chính thức nào. 

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, trong bối cảnh được trao quyền 
tự chủ, để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, () trước tiên để cải 
thiện cấu trúc quản trị nội bộ, tập trung xây dựng một hệ thống đại 
học hiện đại đặc sắc Trung Quốc. Tuân thủ và cải thiện hệ thống 
trách nhiệm chính dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, tăng cường xây 
dựng đội ngũ lãnh đạo nhà trường, cải thiện hơn nữa các quy tắc về 
thủ tục hành chính, thực hiện quyền hạn của các đảng ủy và hiệu 


trưởng theo quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế đại học và 


146 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


quản lý trường học theo quy định của pháp luật. Phát huy đầy đủ 
vai trò của các ủy ban học thuật, khám phá những cách hiệu quả để 
khai thác hiệu quả năng suất của các giáo sư, các nhà nghiên cứu. 
(1) Các cơ sở giáo dục đại học tập trung phát triển năng lực giảng 
viên và thực hiện thí điểm các chương trình đào tạo phục vụ các 
ngành công nghiệp mới nổi đáp ứng nhu cầu nhân lực của vùng, 
khu vực và quốc gia. Các cơ sở giáo dục đại học tập trung vào việc 
thúc đẩy nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, tăng cường 
cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các địa phương; tập trung thúc 
đẩy phát triển giáo dục trình độ thạc sĩ chuyên nghiệp, tăng cường 
trình độ chuyên môn, mở rộng quy mô của sinh viên tốt nghiệp và 
tăng cường đào tạo cử nhân thực hành; tập trung vào cải cách cơ chế 
đào tạo, tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học và đổi mới, tăng 
cường phát triển các tài năng sáng tạo hàng đầu. Các cơ sở giáo dục 
đại học phải nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, tập trung 
vào giáo viên trẻ và đội ngũ sáng tạo, chủ động tham gia Chương 
trình nghìn người tài năng, cũng như tiếp tục tổ chức và thực hiện 
các chương trình tài năng sáng tạo cấp cao trong các tổ chức giáo 
dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học không ngừng nỗ lực cải thiện 
vị thế của giảng viên, cải thiện cách đối xử với giảng viên, chăm sóc 
sức khỏe của giảng viên và làm cho giảng viên trở thành nghề được 
kính trọng nhất trong xã hội. (11) Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục 
đại học đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thông 
tin giáo dục, đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm tài nguyên giáo 
dục kỹ thuật số quốc gia và nền tảng dịch vụ công cộng, đẩy nhanh 
việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục, thúc đẩy tích 
hợp công nghệ thông tin, giáo dục và thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục 
với thông tin giáo dục. (v) Nỗ lực thúc đẩy hợp tác chuyên sâu và 
đổi mới hợp tác giữa các các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong 


nước và quốc tế cũng như thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 147 


đại học của Trung Quốc với các tổ chức nghiên cứu khoa học và các 
doanh nghiệp công nghiệp. Các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của 
Trung Quốc đẩy mạnh tăng cường liên minh, liên kết trong giảng 
dạy cũng như phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và doanh 
nghiệp, phấn đấu đạt được những tiến bộ đáng kể trong một thời 
gian tương đối ngắn có thể rút ngắn khoảng cách chất lượng cũng 
như đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa các thành tựu nghiên cứu 


khoa học và công nghệ. 


2. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học và công 
khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

Quy trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học bao gồm: tự 
đánh giá của các cơ sở giáo dục đại học, kiểm tra của Hội đồng đánh 
giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học, xem xét và phê duyệt kết 
luận đánh giá của Hội đồng chuyên gia đánh giá quốc gia, các báo 
cáo của cơ sở giáo dục đại học về thực hiện kết luận của Hội đồng 
đánh giá ngoài. 

- Tự đánh giá: Trong quá trình tự đánh giá, theo các hướng dẫn 
tự đánh giá, các cơ sở giáo dục đại học nên tóm tắt hoạt động, tìm ra 
vấn đề, thực hiện cải chính và gửi 1 báo cáo đánh giá tối đa là 80.000 
từ đến các cơ quan đánh giá để xem xét. 

Cơ sở giáo dục đại học bắt đầu tự đánh giá, kéo dài khoảng 1 
đến 3 năm. Báo cáo tự đánh giá được chuẩn bị bằng cách sử dụng 
một định dạng cố định do HEEC cung cấp và gửi cho các nhà đánh 
giá bên ngoài. Báo cáo bao gồm thông tin cơ bản về cơ sở giáo dục 
đại học, chẳng hạn như giới thiệu ngắn gọn về các khoa và khoa 
của trường đại học, mô tả chương trình giảng dạy. Ngoài ra, các 
kết quả học tập của sinh viên, chẳng hạn như luận văn và bài kiểm 
tra, cũng được yêu cầu trình bày cho các nhà đánh giá để kiểm tra 


ngẫu nhiên. 


148 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Báo cáo phân tích dữ liệu trạng thái giáo dục cơ bản: hằng 
năm, các cơ sở giáo dục đại học nên nộp dữ liệu trạng thái giáo dục 
thường xuyên của mình đến HEEC để giám sát chất lượng giáo dục 
trong các cơ sở giáo dục đại học thông qua nền tảng dữ liệu quốc gia. 
Đau khi được phân tích bởi HEEBC, những dữ liệu đó sẽ được phát 
hành ra công chúng dưới dạng các báo cáo phân tích dữ liệu. 

- Đánh giá ngoài: Dựa trên quy mô và bố trí đặc biệt của các cơ 
sở giáo dục đại học, một hội đồng đánh giá bên ngoài từ 7 đến 13 
chuyên gia thành lập bởi HEEBC sẽ dành bốn ngày thực hiện đánh 
giá tại cơ sở giáo dục đại học. Đợt đánh giá được tiến hành với các 
nội dung: quan sát lớp và bài giảng, phỏng vấn sâu 1-1, phỏng vấn 
nhóm, xem xét tài liệu giảng dạy, tham quan các thư viện, phòng thí 
nghiệm, phòng, ban và viện nghiên cứu, v.v.. Trên cơ sở xem xét tổng 
quan, mỗi thành viên trong hội đồng phải độc lập viết báo cáo đánh 
giá cá nhân khoảng 3.000 từ và nộp cho Chủ tịch hội đồng. Sau 
đó, Chủ tịch hội đồng biên soạn tất cả các báo cáo cá nhân để soạn 
thảo báo cáo đánh giá của hội đồng chuyên gia với khoảng 5.000 từ. 
Trong báo cáo này, nội dung liên quan đến các lĩnh vực cần cải thiện 
và khuyến nghị nên chiếm không ít hơn 50% tổng độ dài. 

- Xem xét và phê duyệt kết luận đánh giá: Những xem xét và 
kết luận của hội đồng xét duyệt bên ngoài sẽ được xem xét bởi hội 
đồng chuyên gia đánh giá quốc gia của Bộ Giáo dục Trung Quốc. 
Nếu được chấp thuận, kết luận sẽ được công bố cho công chúng. 

- Cải thiện chất lượng liên tục: Các cơ sở giáo dục đại học cần thực 
hiện cải chính theo mục tiêu đã định và cải thiện chất lượng dựa trên 
các nhận xét, khuyến nghị của hội đồng đánh giá để thiết lập cơ chế 
tự đánh giá và bảo đảm chất lượng nội bộ hiệu quả, lâu dài. 

- Kết luận đánh giá của HEEC: Việc đánh giá phải được hoàn 
thành cùng với việc công bố báo cáo kết luận đánh giá cụ thể bao 


gồm: khen thưởng, khẳng định (các lĩnh vực cần cải thiện hơn nữa 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 149 


và cơ sở giáo dục đại học đã biết điều đó) và các khuyến nghị (các 


lĩnh vực cần cải chính và cải cách). 


3. Công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng 

- Nguyên tắc đánh giá 

+ Nguyên tắc kết hợp các hệ thống trách nhiệm giải trình với 
định hướng khoa học: Việc đánh giá được thiết kế để thúc đẩy hoạt 
động tập trung vào chất lượng và sự phát triển của cơ sở giáo dục đại 
học, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục cũng như hướng dẫn 
các cơ sở giáo dục đại học cải thiện tính năng và đặc điểm hoạt động 
của trường, khuyến khích sự phát triển đa dạng. 

+ Nguyên tắc kết hợp tự đánh giá với đánh giá bên ngoài: Dựa 
trên tự đánh giá, tự phát triển và tự cải thiện, chương trình kiểm 
định cũng dựa vào đánh giá bên ngoài để xem xét hệ thống bảo đảm 
chất lượng giáo dục của các trường cao đẳng và đại học. 

+ Nguyên tắc công bằng và không thiên vị: Việc thực hiện đánh 
giá phải dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia, các 
quy định đánh giá, nguyên tắc khách quan và công bằng. 

- Tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng 

+ Các cơ sở giáo dục đại học đã được đánh giá phải đáp ứng được 
ngưỡng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. 

+ Các cơ sở giáo dục đại học đã được đánh giá phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn cơ bản về điều kiện hoạt động của trường do Bộ Giáo dục 
Trung Quốc quy định. 

- Hệ thống chỉ số đánh giá 

Bộ chỉ số đánh giá của HEBEC được sử dụng đối với các cơ sỞ 
giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí, đánh giá theo 
nguyên tắc: có - không; đủ - không đủ; tốt - không tốt; đạt chuẩn - 
không đạt chuẩn; cụ thể như sau: 


+ Chỉ số thứ nhất: về định hướng và mục tiêu. 


150 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Tiêu chí thứ nhất: định hướng giáo dục với hai chỉ số hợp phần: 
() quan điểm, tầm nhìn và định hướng giáo dục; (1ï) lổng ghép định 
hướng giáo dục trong kế hoạch phát triển chiến lược. 

Tiêu chí thứ hai: mục tiêu giáo dục với hai chỉ số hợp phần: 
() quan điểm và mục tiêu giáo dục; (ï) mục tiêu, tiêu chuẩn và cơ sở 
xây dựng chương trình giáo dục. 

Tiêu chí thứ ba: thực hiện giáo dục lấy sinh viên làm trọng tâm 
với ba chỉ số hợp phần: () các chính sách và biện pháp bảo đảm giáo 
dục lấy sinh viên làm trọng tâm; (1) hoạt động giảng dạy và hiệu 
quả của giáo dục sinh viên làm trọng tâm; (11) nhận thức của lãnh 
đạo về tầm quan trọng của giáo dục đại học. 

+ Chỉ số thứ hai: về cán bộ giảng dạy. 

Tiêu chí thứ nhất: số lượng và cơ cấu với hai chỉ số hợp phần: 
() số lượng và cơ cấu cán bộ giảng dạy; (1) kế hoạch xây dựng đội 
ngũ giảng viên và xu hướng phát triển. 

Tiêu chí thứ hai: chất lượng giảng dạy với hai chỉ số hợp phần: 
() năng lực chuyên môn và năng lực giảng dạy của giảng viên cơ 
hữu; (ï) các biện pháp để phát triển đạo đức của giáo viên. 

Tiêu chí thứ ba: cam kết giảng dạy đại học với hai chỉ số hợp 
phần: @) số lượng giáo sư, phó giáo sư tham gia giảng dạy đại học; 
(1) số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu và cải tổ giảng dạy. 

Tiêu chí thứ tư: xây dựng và phát triển năng lực hỗ trợ với hai 
chỉ số hợp phần: (1) các chính sách và biện pháp nâng cao năng lực 
giảng dạy của giáo viên và năng lực chuyên môn; (1) các chính sách 
và biện pháp phát triển nghề nghiệp của giáo viên. 

+ Chỉ số thứ ba: về nguồn lực giảng dạy và học tập 

Tiêu chí thứ nhất: tài trợ cho giáo dục đại học với ba chỉ số hợp 
phần: @) kinh phí và cơ chế bảo đảm cho giáo viên; đ¡) thay đổi hằng 
năm cho kinh phí giáo viên; (1ï) mô hình và tỷ lệ phân bổ kinh phí 


hiệu quả tương ứng. 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 1B1 


Tiêu chí thứ hai: cơ sở dạy học với ba chỉ số hợp phần: @) khả 
năng hỗ trợ của các cơ sở giảng dạy cho giáo dục; (11) sự tiếp cận và 
sử dụng các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu; (11) hệ thống công nghệ 
thông tin trong giảng dạy. 

Tiêu chí thứ ba: thiết kế chương trình học và kế hoạch đào tạo 
tương ứng với ba chỉ số hợp phần: () kế hoạch và thực hiện các 
chương trình chiến lược; (1) sự linh hoạt và cơ cấu của các chương 
trình, các chương trình đặc thù và chương trình mới; (1) xây dựng, 
thực hiện và điều chỉnh kế hoạch. 

Tiêu chí thứ tư: hoạt động ngoại khóa và các khóa học với ba chỉ 
số hợp phần: () lập kế hoạch và thực hiện xây dựng chương trình 
giảng dạy; (1) số lượng và cấu trúc của chương trình giảng dạy, xây 
dựng các nguồn tài liệu giảng dạy chất lượng cao; (11) giáo trình. 

Tiêu chí thứ năm: nguồn lực từ cộng đồng với ba chỉ số hợp 
phần: () cách thức và hiệu quả của việc hợp tác; (1) hợp tác xây 
dựng nguồn lực giảng dạy; (11) đóng góp xã hội. 

+ Chỉ số thứ tư: về quy trình đào tạo sinh viên 

Tiêu chí thứ nhất: cải cách giảng dạy với ba chỉ số hợp phần: 
() nguyên tắc chung và các cách thức cải cách giảng dạy; (11) cải cách 
chế độ, hệ thống và cơ chế; (ii) ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giảng dạy và quản lý. 

Tiêu chí thứ hai: giảng dạy trên lớp với bốn chỉ số hợp phần: 
() xây dựng và thực hiện giáo trình; (1) xây dựng mục tiêu giáo dục 
để giảng dạy nội dung và chuyển kết quả nghiên cứu vào giảng dạy; 
(1) phương pháp giảng dạy của giáo viên và mô hình học tập của 
sinh viên; (iv) mô hình và quản lý kiểm tra. 

Tiêu chí thứ ba: dạy thực hành/hướng dẫn thực hành với bốn chỉ 
số hợp phần: () xây dựng hệ thống giảng dạy thực tế; (1) thực hành 


giảng dạy và sự tiếp cận của các phòng thí nghiệm; (11) sự thực 


152 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


hiện và hiệu quả thực tập, thực hành đào tạo, thực hành xã hội; (v) 
chuyên đề tốt nghiệp. 

Tiêu chí thứ tư: các hoạt động ngoại khóa với các chỉ số hợp 
phần: () các biện pháp xây dựng và bảo vệ cho hệ thống lớp học thứ 
cấp: (i) tổ chức các hiệp hội sinh viên, phát triển văn hóa trường 
học, các hoạt động ngoại khóa và hiệu quả tương ứng: (1i) phát triển 
các chương trình trao đổi sinh viên trong và ngoài nước. 

+ Chỉ số thứ năm: về chất lượng sinh viên 

Tiêu chí thứ nhất: nhập học và tuyển sinh với hai chỉ số hợp 
phần: () thông tin chung về sinh viên được tuyển sinh; (1) thông tin 
về các sinh viên được nhận vào các chương trình khác nhau. 

Tiêu chí thứ hai: hướng dẫn và hỗ trợ cho sinh viên với ba chỉ 
số hợp phần: (¡) nội dung và hiệu quả của các hướng dẫn, các dịch 
vụ dành cho sinh viên; đi) tổ chức và bảo đảm cho hướng dẫn và 
dịch vụ của học sinh; (11) đánh giá của sinh viên về hướng dẫn và 
dịch vụ. 

Tiêu chí thứ ba: kết quả của việc học tập với ba chỉ số hợp phần: 
() các cách thức và tính hiệu quả trong việc xây dựng bầu không 
khí học tập; (1ï) hồ sơ học tập và chất lượng toàn điện của sinh viên; 
(11) mức độ hài lòng của sinh viên về tự học và tự cải thiện. 

Tiêu chí thứ tư: việc làm và phát triển nghề nghiệp với các chỉ số 
hợp phần: () tỷ lệ việc làm và phát triển nghề nghiệp của sinh viên 
tốt nghiệp; (11) đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp. 

+ Chỉ số thứ sáu: về bảo đảm chất lượng 

Tiêu chí thứ nhất: hệ thống bảo đảm chất lượng giảng dạy với 
bốn chỉ số hợp phần: @) thiết lập các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng; 
(1) chế độ và cấu trúc của hệ thống bảo đảm chất lượng: (11) xây 
dựng tổ chức và thể chế hệ thống bảo đảm chất lượng; (1v) xây dựng 
đội ngũ quản lý bảo đảm chất lượng. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 153 


Tiêu chí thứ hai: hệ thống giám sát chất lượng với hai chỉ số 
hợp phần: () tự đánh giá, nội dung và phương thức kiểm soát chất 
lượng: (ï) hiệu quả của việc tự đánh giá và kiểm soát chất lượng 
giáo dục. 

Tiêu chí thứ ba: hệ thống thông tin và thu thập dữ liệu với ba 
chỉ số hợp phần: () xây dựng “Cơ sở dữ liệu về tình trạng giáo dục 
cơ bản” trong tổ chức; đi) cơ chế thu thập, phân tích và phản hồi 
thông tin; (11) công khai thông tin chất lượng và báo cáo chất lượng 
hằng năm. 

Tiêu chí thứ tư: cải thiện chất lượng liên tục với hai chỉ số hợp 
phần: () phương pháp tiếp cận; (¡) hiệu quả và đánh giá về cải thiện 
chất lượng. 


4. Công nhận chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại 
học đạt chuẩn chất lượng 

Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục Trung 
Quốc đã ban hành hệ thống 8 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí hợp phần 
đối với đánh giá chương trình. Thành viên tham gia đánh giá ngoài 
là những học giả, những nhà quản lý ưu tú được đề cử bởi cơ sở giáo 
dục đại học để Bộ Giáo dục bổ nhiệm là đánh giá viên chương trình 
đào tạo đại học. HHEC đào tạo những đánh giá viên này và thành 
lập các đoàn đánh giá chương trình để thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với chương trình đào tạo đại học, các cơ sở giáo dục đại học 
có thời gian 1-3 năm để thực hiện tự đánh giá. Báo cáo tự đánh 
giá được gửi đến HEEC và gửi cho những chuyên gia đánh giá bên 
ngoài. Báo cáo tự đánh giá phải đầy đủ các thông tin về cơ sở giáo 
dục đại học, với các khoa và chương trình đào tạo. Thêm vào đó là 
các thông tin về đầu tư của quá trình học tập như luận văn và bài 


kiểm tra. Quá trình đánh giá thực địa diễn ra trong khoảng 4-5 ngày 


154 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


làm việc. Chương trình đào tạo sẽ được rà soát. Đoàn đánh giá dựa 
trên báo cáo tự đánh giá của nhà trường và dự thảo đánh giá ngoài 
để viết báo cáo đưa ra kết luận về mức độ của chương trình là 
xuất sắc, tốt, đạt và không đạt, đồng thời đoàn cũng đưa ra những 
khuyến nghị để cải thiện chất lượng chương trình đào tạo. Các cơ 
sở giáo dục phải có trách nhiệm thực hiện những khuyến nghị của 
đoàn đánh giá ngoài và phải báo cáo với Bộ Giáo dục Trung Quốc 
về tiến độ và kết quả thực hiện thay đổi theo kết luận của đoàn 


đánh giá ngoài. 


Bảng 3.3: Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo đại học của HEEC 


STT Tiêu chuẩn Tiêu chí 


1 Nguyên tắc định hướng Mục tiêu phát triển của nhà trường 
phát triển chương trình Lý do trường đại học triển khai các 


đào tạo của đại học chương trình đào tạo 
2_ Đội ngũ giảng viên Bố lượng và chất lượng đội ngũ 


giảng viên 


Giảng viên cao cấp 


3 ¡Điều kiện giảng dạy và | Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 
sử dụng trang thiết bị Chi đối với đào tạo 
phục vụ giảng dạy 


4 Môn học và giảng dạy |Cấu trúc môn học 
Thiết kế chương trình đào tạo 
Đào tạo thực hành 


5_ |Quản lý giảng dạy Đội ngũ quản lý 
Kế hoạch bảo đảm chất lượng nội bộ 


6 |Môi trường học thuật ¡Đạo đức của giảng viên và sự cam 


kết của họ đối với công việc 


Cam kết của người học 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 155 


STT Tiêu chuẩn 


Tiêu chí 


7| Đầu ra của đào tạo 


Kiến thức và kỹ năng của người học 
Chất lượng chuyên đề thực tập tốt 
nghiệp 

Đạo đức người học 

Giáo dục thể chất 

Danh tiếng nhà trường 

Việc làm cho sinh viên sau tốt 


nghiệp 


8_ | Các khía cạnh đặc biệt 


Những thứ được col là đặc biệt 
như: chiến lược và lý do thực hiện 
chương trình; quy định quản lý 


giảng viên,... 


Nguồn: Tâu, S.: Quality assurance and Institutional transformation. 


The Chinese experlence, SpInger, S5w1tzerland, 2016. 


Chương 4 


GHÍNH SÁCH, UY ĐỊNH PỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
ĐốI VI Hỗ TRỢ SINH VIÊN Ủ TRUNG QUỐC 


I. QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI HỖ TRỢ 
SINH VIÊN Ở TRUNG QUỐC 

Hỗ trợ tài chính đối với sinh viên là một biện pháp quan trọng 
để giúp người học xuất thân từ các gia đình nghèo có cơ hội theo học 
đại học và phấn đầu trở thành những người ưu tú phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Hiện tại, 
nhiều gia đình ở Trung Quốc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đang 
cho con em theo học đại học. Khác với bậc học bắt buộc, gia đình 
không phải chi trả học phí cho học sinh; khi cho con em theo học 
đại học, gia đình người học phải trang trải một phần chi phí đào tạo 
nếu người học không theo ngành sư phạm. Đo đó, chỉ trả học phí và 
sinh hoạt phí ngày càng trở thành gánh nặng kinh tế đối với các gia 
đình thuộc diện nghèo, làm tăng khó khăn của việc thoát nghèo đối 
với những gia đình này. Trong nhiều hoàn cảnh, các gia đình có thể 
yêu cầu con em họ dừng học đại học để phụ giúp gia đình. Tài trợ 
học bổng đối với sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập là 
biện pháp tích cực để giúp các sinh viên ưu tú có thể tự trang trải 
được học phí và chi phí đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Đây là 
một biện pháp quan trọng để bảo đảm mọi người học không bỏ học 
vì khó khăn tài chính từ phía gia đình. Do đó, học bổng đối với sinh 


viên là biện pháp để gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển nhân tài xuất 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 157 


thân từ các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng biết nỗ 
lực phấn đấu để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. 

Hỗ trợ tài chính đối với sinh viên thực chất là biện pháp quan 
trọng giúp các gia đình sinh viên nghèo thoát nghèo bền vững, qua 
đó đạt được mục tiêu giảm nghèo của chính phủ. Hỗ trợ sinh viên 
xuất thân từ các gia đình nghèo góp phần cải thiện chất lượng nhân 
lực, qua đó giúp họ làm chủ các kỹ năng và nâng cao khả năng việc 
làm. Thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính đối với sinh viên, 
nhiều người xuất thân từ các gia đình nghèo đã hoàn thành việc 
học và kiếm được việc làm với thu nhập ổn định, từ đó đưa gia đình 
thoát nghèo. 

Để hỗ trợ sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, Chính 
phủ Trung Quốc đã ban hành một loạt các chính sách tác động đến 
khía cạnh tài chính để hỗ trợ sinh viên theo học đại học, các quy 
định về quản lý sinh viên trong quá trình theo học tại nhà trường, 
về hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, cũng như quản lý và công bố thông 


tin việc làm sinh viên sau tốt nghiệp. 


II. QUY CHẾ QUẢN LÝ SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 

Nhằm chuẩn hóa hành vi quản lý sinh viên trong các cơ sở giáo 
dục đại học, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người học, 
cũng như nuôi dưỡng, phát triển đạo đức, thể chất, thẩm mỹ của 
những chủ nhân tương lai của đất nước, Bộ Giáo dục Trung Quốc 
(2017) đã điều chỉnh và ban hành Quy chế quản lý sinh viên đại học. 
Quy chế xác định đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ sở 
giáo dục đại học cũng như của người học. 

Đối với cơ sở giáo dục đại học, quy chế khẳng định, cơ sở giáo 
dục đại học phải tuân thủ định hướng giáo dục xã hội chủ nghĩa 
theo tỉnh thần của chủ nghĩa Mác. Cơ sở giáo dục đại học không 


` ^ Z ^ ° w Z ^ ^“ w Z Z 
chỉ là tổ chức truyền tải văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng 


158 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trung Quốc, mà còn là tổ chức có trách nhiệm đổi mới và nâng cao 
nhận thức văn hóa của sinh viên nhằm phục vụ xây dựng xã hội chủ 
nghĩa tiên tiến đặc sắc Trung Quốc. 

Đối với người học, sinh viên được rèn luyện về đạo đức công dân, 
có thói quen hành vi tốt, học tập chăm chỉ, tích cực luyện tập, dũng 
cảm khám phá, phấn đấu nắm vững kiến thức khoa học và văn hóa 
hiện đại cũng như chuyên môn; đồng thời rèn luyện và nâng cao sức 
khỏe thể chất và tinh thần để phục vụ sự phát triển của Trung Quốc 
theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với kim chỉ nam 
là nguyên lý của chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ lý 
thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 

Quản lý sinh viên từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp cơ sở giáo 
dục đại học được quy định chỉ tiết trong quy chế, cụ thể như sau: 

- Đối với việc nhập học của sinh viên năm nhất 

Sau khi nhận được thông báo tuyển sinh từ cơ sở giáo dục đại 
học, người nhận thông báo sẽ đến cơ sở giáo dục đại học làm các thủ 
tục nhập học theo yêu cầu và thời hạn quy định. Do ở Trung Quốc, 
các cơ sở giáo dục khác nhau được trao quyền khác nhau về tuyển 
sinh trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm 
giải pháp tích cực nhất về tuyển sinh đại học. Một số cơ sở giáo dục 
đại học tiến hành tuyển sinh không cần tham chiếu với kết quả của 
kỳ thi tuyển sinh đại học, một số cơ sở giáo dục đại học coi kết quả 
của kỳ thi tuyển sinh đại học là điều kiện duy nhất để nhập trường 
và cũng có một số cơ sở giáo dục đại học vừa căn cứ vào kết quả 3 
môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh đại học, vừa tham chiếu kết 
quả của các bài kiểm tra cuối khóa ở bậc phổ thông. Chính vì vậy, 
kết quả của các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc, 
hoặc nhà trường tự tiến hành kiểm tra trình độ đều là căn cứ để 
nhập học. Khi những tiêu chuẩn này được bảo đảm và người nhập 


học cung cấp đủ các thông tin theo yêu cầu hồ sơ của nhà trường, 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 159 


thủ tục nhập học được hoàn thành. Khi các hồ sơ nhập học không 
được hoàn thành trong khoảng thời gian được quy định và người 
nhập học không có lý do chính đáng để lý giải cho sự chậm trễ thì 
cơ sở giáo dục đại học nhận định người học không có ý định theo học 
tại cơ sở giáo dục đại học. Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện 
nhập học nhưng sinh viên muốn bảo lưu kết quả trúng tuyển, thời 
gian bảo lưu phụ thuộc vào quy định của từng cơ sở giáo dục đại học. 

Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc, sau ba tháng từ khi 
sinh viên năm nhất nhập học, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm 
rà soát lại hồ sơ của sinh viên để bảo đảm: 

+ Thủ tục nhập học được thực hiện theo đúng quy định. 

+ Hồ sơ của sinh viên đúng, đủ và tuân theo các quy định về 
nhập học. 

+ Các chứng nhận nhân thân phù hợp với thông báo nhập học và 
đúng với hồ sơ của ứng viên. 

+ Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đáp ứng được các 
yêu cầu kiểm tra y tế để bảo đảm cho việc học tập và sinh hoạt tại 
cơ sở giáo dục đại học. 

+ Khả năng theo học của sinh viên với các loại hình đặc biệt như 
nghệ thuật và thể thao. 

Trong quá trình theo học, sinh viên phải trải qua các thủ tục 
đăng ký theo quy định của từng cơ sở giáo dục đại học vào đầu mỗi 
kỳ học và phải đóng học phí theo quy định của nhà trường. Nếu sinh 
viên gặp khó khăn về tài chính có thể nộp đơn xin vay tín dụng hoặc 
xin các hình thức tài trợ khác; các cơ sở giáo dục đại học phải cung 
cấp hỗ trợ giáo dục cho sinh viên khó khăn về tài chính theo các quy 
định của nhà nước. 

Đối với các học phần mà sinh viên theo học, việc đánh giá kết 
quả học tập được chia thành hai phần riêng biệt. Một phần đánh 
giá kết quả học tập trên lớp và phần thứ hai là đánh giá kết quả từ 


160 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


bài kiểm tra hết học phần. Việc đánh giá cụ thể về điểm hợp phần 
của các học phần khác nhau tùy theo quy định của từng cơ sở giáo 
dục đại học. Đồng thời các cơ sở giáo dục đại học được tự ban hành 
các quy chế xử lý đối với hành vi thiếu trung thực, không liêm chính 
trong học thuật và thi cử của sinh viên nhà trường. 

Quy chế cũng xác định rõ sinh viên tham gia các hoạt động khởi 
nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học, có thể đổi kết quả thực hiện 
nghiên cứu khoa học thành điểm học phần và đưa vào kết quả học 
tập. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể rất khác nhau tùy thuộc vào 
quy định của từng cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo 
dục đại học cũng tiến hành đánh giá phẩm chất đạo đức, tư tưởng 
của sinh viên. 

Đinh viên không được tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp 
như đánh nhau, đánh bạc, lạm dụng ma túy, sản xuất, tuyên truyền 
và bán các sản phẩm văn hóa bất hợp pháp; không được tham gia 
vào các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; không được tự ý mời các tổ 
chức và cá nhân bên ngoài tham dự các bài giảng và các hoạt động 
khác của nhà trường; khi tham gia các hội nghị với quy mô lớn, 
biểu tình phải được sự phê duyệt về pháp lý của cơ quan có thẩm 
quyền; sinh viên phải tuân thủ các quy định có liên quan của nhà 
nước Trung Quốc và nhà trường về việc sử dụng Internet; không 
đăng nhập vào các trang web bất hợp pháp và phổ biến văn bản, 
tài liệu âm thanh, video bất hợp pháp, v.v.; không bịa đặt hoặc phổ 
biến thông tin sai lệch, gây hại hệ thống mạng thông tin liên lạc. 
Tuy nhiên, sinh viên được khuyến khích và hỗ trợ thực hiện các hoạt 
động học thuật, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao 
có lợi cho sự phát triển, sức khỏe thể chất và tỉnh thần. 

Trong quá trình theo học, sinh viên có thể nộp đơn xin chuyển 
đổi chương trình đào tạo tại nhà trường, thậm chí có thể làm hồ sơ 


để chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên việc chuyển đổi cơ 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 161 


sở giáo dục đại học bị giới hạn bởi một số điều kiện: (ï) phải chuyển 
trước thời gian tốt nghiệp tối thiểu là một năm; (ï) kết quả của kỳ 
thi tuyển sinh đại học của thí sinh không thấp hơn điểm tuyển sinh 
của chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học định chuyển đến; 
(1i) không được chuyển từ cấp độ giáo dục thấp đến cấp độ giáo dục 
cao hơn; (1v) không có lý do chính đáng để chuyển. Khi chuyển cơ sở 
giáo dục đại học, phòng hành chính giáo dục cấp tỉnh có trách nhiệm 
quản lý hành vi chuyển trường trong khu vực, đồng thời chuyển các 
tài liệu liên quan của người học đến cơ quan an ninh phụ trách cơ sở 
giáo dục đại học mà người học chuyển tới. 

Đối với việc chuyển đổi chương trình đào tạo, Bộ Giáo dục Trung 
Quốc, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học trực 
thuộc chủ động xây dựng các phương án cụ thể, công khai, minh 
bạch để hỗ trợ sinh viên chuyển sang chương trình đào tạo theo 
nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này phải nằm ngoài 
những thỏa thuận đã đạt được trước khi nhập học giữa nhà trường 
với người học. 

Trong quá trình theo học tại cơ sở giáo dục đại học, người học 
có thể bị đình chỉ hoặc tạm dừng học với khoảng thời gian cụ thể 
do nhà trường quy định. Tuy nhiên, tổng thời gian hoàn thành việc 
học của sinh viên do nhà trường quy định bao gồm cả thời gian tạm 
dừng học tập của những đối tượng này. 

Khi người học hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian 
quy định, cơ sở giáo dục đại học sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp 
và người học sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trước khi rời cơ sở giáo 
dục đại học. Quy định cũng nêu rõ, người học có thể nộp đơn xin tốt 
nghiệp sớm nếu hoàn thành sớm các nội dung của chương trình đào 
tạo và có được các tích lũy tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp. Các điều 
kiện để sinh viên tốt nghiệp trước được quy định bởi các cơ sở giáo 


dục đại học. 


162 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Nếu người học hoàn thành nội dung của kế hoạch giáo dục và 
giảng dạy trong thời gian quy định của nhà trường, nhưng không 
đáp ứng các yêu cầu để tốt nghiệp của cơ sở giáo dục đại học, nhà 
trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo. 
Đối với những sinh viên bỏ học, nhà trường cấp giấy chứng nhận học 
tập thực tế. 

Các cơ sở giáo dục đại học điển và cấp chứng chỉ bằng cấp, các 
chứng chỉ học thuật khác theo đúng loại hình học, hình thức học 
được xác định tại thời điểm ghi danh, cũng như thông tin cá nhân 
được báo cáo tại thời điểm ghi danh. 

Cơ sở giáo dục đại học được khuyến khích thực hiện quản lý 
đăng ký điện tử, cải thiện phương pháp quản lý thông tin trình độ 
học thuật và hoàn thành đăng ký điện tử trình độ của sinh viên theo 
các quy định có liên quan. 

Nếu hồ sơ nhập trường vi phạm các quy định tuyển sinh quốc 
gia, cơ sở giáo dục đại học sẽ hủy bỏ tư cách sinh viên của người học 
và không cấp giấy chứng nhận học tập, chứng nhận bằng cấp, chứng 
chỉ học thuật hoặc sẽ tiến hành thu hồi các chứng chỉ theo quy định 
của pháp luật. Đối với các trường hợp đã cấp chứng chỉ học tập hoặc 
chứng chỉ bằng cấp nhưng phát hiện hành vi sai trái trong học tập, 
như gian lận, đạo văn hoặc vi phạm các quy định của pháp luật liên 
quan đến hành vi gian lập trong học tập thì nhà trường tiến hành 
thu hồi chứng chỉ, bằng cấp, hủy bỏ và báo cáo cho bộ phận hành 
chính giáo dục về vấn đề này. 

Đối với những cá nhân mất hoặc hỏng chứng chỉ học tập, chứng 
chỉ bằng cấp, họ sẽ làm đơn gửi cơ sở giáo dục đại học, sau khi cơ sở 
giáo dục đại học xác minh sẽ cấp lại chứng chỉ và chứng chỉ có giá 
trị tương đương với chứng chỉ gốc. 

Khi theo học tại trường, tùy vào mức độ vi phạm mà các cơ sỞ 


giáo dục đại học sẽ áp dụng các hình thức xử lý khác nhau theo quy 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 163 


định của nhà trường, từ cảnh cáo đến trục xuất khỏi cơ sở giáo dục 
đại học. Sinh viên có thể bị trục xuất khỏi cơ sở giáo dục đại học nếu 
vi phạm một trong những trường hợp sau: (1) vi phạm Hiến pháp, 
phá hoại sự ổn định và thống nhất của hệ thống chính trị, phá võ 
trật tự xã hội; (2) phạm tội hình sự; (3) bị xử lý bởi cơ quan an ninh 
với mức độ nghiêm trọng; (4) làm hộ bài thi hoặc nhờ người khác thi 
hộ; gian lận trong thi cử với các thiết bị công nghệ; bán câu hỏi hoặc 
câu trả lời kiểm tra cho người khác để kiếm lợi; (5ð) có những hành 
vì sai trái trong học tập như đạo văn, giả mạo luận án và kết quả 
nghiên cứu được công bố công khai, hoặc viết thuê luận văn, luận án 
hoặc mua hoặc bán luận văn, luận án; (6) vi phạm các quy định của 
nhà trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giáo dục, 
giảng dạy, trật tự quản lý nơi công cộng và làm xáo trộn đời sống 
của sinh viên trong trường: (7) xâm phạm và gây hậu quả nghiêm 
trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức khác; 
(8) hành động vô kỷ luật mặc dù đã được giáo dục nhưng người học 
vẫn lặp lại nhiều lần. 

Khi cơ sở giáo dục đại học đưa ra hình thức kỷ luật đối với người 
học, nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật. Quyết định kỷ luật gồm: 
(1 thông tin cơ bản của học sinh; (2) bằng chứng để thực hiện mức 
kỷ luật; (3) loại và thời gian của mức kỷ luật; (4) thời hạn kháng cáo; 
(5) các nội dung cần thiết khác. Quy chế nhấn mạnh trước khi đưa 
ra hình thức kỷ luật hoặc quyết định bất lợi đối với sinh viên, nhà 
trường phải thông báo cho sinh viên về các sự kiện, lý do và cơ sở để 
đưa ra quyết định, thông báo cho sinh viên quyền đưa ra lý do biện 
hộ, bào chữa và lắng nghe lý do biện hộ của đối tượng này. 

Nếu không đồng ý với các quyết định xử lý của nhà trường, 
trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của nhà 
trường, người học có thể nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Xử lý kháng 


cáo trực thuộc cơ sở giáo dục đại học. 


164 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trong vòng 1ð ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo, Ủy 
ban Xử lý kháng cáo sẽ xem xét đưa ra thông báo, kết luận đối với 
người khiếu nại. Nếu tình hình phức tạp và không thể kết luận 
trong thời hạn quy định, có thể được gia hạn thêm 1ð ngày với sự 
chấp thuận của cơ quan phụ trách nhà trường. 

Sau khi xem xét kết luận của Ủy ban Xử lý kháng cáo về việc 
hủy bỏ hoặc thay đổi quyết định xử lý, các bộ phận chức năng liên 
quan sẽ phải nghiên cứu và gửi lại văn bản tới văn phòng hiệu 
trưởng hoặc trực tiếp giải trình tại một cuộc họp đặc biệt. 

Nếu một sinh viên vẫn không đồng ý với quyết định của nhà 
trường, sinh viên có thể gửi đơn kháng cáo lên Phòng hành chính 
giáo dục cấp tỉnh trong vòng 1ð ngày kể từ ngày nhận được quyết 
định phán xét tiếp theo của nhà trường. Phòng hành chính giáo dục 
cấp tỉnh, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn 
khiếu nại của học sinh, xử lý quyết định của người khiếu nại và đưa 
ra quyết định. 

II. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI HỖ TRỢ 
HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRUNG QUỐC 

Để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải đóng học 
phí và tự trang trải sinh hoạt phí trong quá trình theo học đại học, 
Chính phủ Trung Quốc đã ban hành và triển khai nhiều biện pháp 
hỗ trợ tài chính đối với người học: từ trợ cấp sinh hoạt, học bổng, 
chương trình việc làm, đến tín dụng sinh viên. Để hỗ trợ học sinh 
nghèo theo học tại các cơ sở giáo dục đại, năm 1993, chính quyền 
trung ương đã thành lập quỹ trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn. Tuy nhiên, loại hỗ trợ này thường chỉ được thực hiện vào mùa 
đông nhằm giúp các sinh viên nghèo vượt qua những ngày rét buốt. 


Bên cạnh viện trợ mền, áo độn, sinh viên còn được hỗ trợ từ 200 đến 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 165 


400 NDT/sinh viên, để bảo đảm sinh hoạt qua mùa đông. Từ năm 
2002, với việc thành lập quỹ Grants Foundation, hằng năm Chính 
phủ Trung Quốc đã hỗ trợ cho khoảng 45.000 sinh viên nghèo với 
mức hỗ trợ 4.000-6.000 ND'T/sinh viên. 

Từ năm 2007, Quốc vụ viện đã tăng cường đáng kể hỗ trợ tài 
chính đối với sinh viên thuộc nhóm xuất thân từ gia đình có thu 
nhập thấp, chiếm khoảng 20% tổng số sinh đại học. Theo đó, sinh 
viên có thể tiếp cận các khoản vay từ các tổ chức tín dụng ở quê 
nhà. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công 
lập được yêu cầu phải dành 4-6% doanh thu hằng năm để hỗ trợ 
sinh viên từ các gia đình có thu nhập thấp. Các tổ chức, cá nhân và 
chính quyền địa phương cũng được khuyến khích trao học bổng đối 
với những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Nhìn chung, các 
chính sách hỗ trợ tài chính để theo học đối với sinh viên Trung Quốc 
bao gồm: 

Hỗ trợ dựa trên nhu cầu, như hỗ trợ căn cứ vào điều kiện kinh tế 


của gia đình người học và trợ cấp chỉ dành để trang trải sinh hoạt phí. 


Bảng 4.1: Các loại hỗ trợ tài chính đối với sinh viên bản địa 


theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Loại hỗ trợ Mô tả Mức bao phủ 


Hỗ trợ của chính 
phủ dựa trên nhu 
cầu của người học 

- Căn cứ vào điều kiện | Tất cả những sinh | Từ 1.000-3.000 NDT 
kinh tế của gia đình viên gặp khó khăn 20% sinh viên Trung 


người học về tài chính Quốc 


- Trợ cấp sinh hoạt phí Hỗ trợ thanh toán 
sinh hoạt phí 


166 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Loại hỗ trợ 


Mô tả 


Mức bao phủ 


Học bổng chính phủ 


- Căn cứ vào thành tích 
học tập 


Sinh viên từ năm 
thứ hai có thể nộp 
đơn; những sinh 
viên có thành tích 
học tập tốt, đạo đức 
tốt nhất trường 


8.000 NDT 
Khoảng 0,3% 


viên Trung Quốc 


sinh 


- Dành cho sinh viên 


nghèo vượt khó 


Sinh viên từ năm 
thứ hai trở đi gặp 
những khó khăn 
về tài chính, có kết 
quả học tập và đạo 
đức tốt 


5.000 NDT 
Khoảng 3% sinh viên 


Trung Quốc 


- Dành 
ngành đặc thù 


cho chuyên 


Đinh viên ở những 
ngành đặc biệt quan 
trọng của đất nước 
như nông nghiệp, 


giáo dục... 


Không cố định 


Hồ trợ của nhà trường 


- Hỗ trợ học phí 


Giảm học phí 


Không cố định 


- Tạo việc làm thêm 


Cơ hội việc làm của 


nhà trường 


Không cố định 


- Trợ cấp có điều kiện 


Hỗ trợ những nhu 
cầu thực sự cần của 


sinh viên 


Phụ thuộc vào như 


cầu đặc thù 


- Học bổng 


Sinh viên có thành 
tích xuất sắc trong 


học tập 


Không cố định 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 


lội 


phương, các tổ chức 
từ tâm, các doanh 


nghiệp 


Loại hỗ trợ Mô tả Mức bao phủ 
- Hỗ trợ căn cứ vào Trợ giúp những | Không cố định 
hoàn cảnh kinh tế của sinh viên từ những 
người học øa đình có thu 
nhập thấp 
Cộng đồng xã hội 
- Tài trợ và học bổng Từ chính quyền địa Không cố định 


Tín dụng 


- Tại trường 


Chì 
hàng thương mại 


nhánh ngân 


phối hợp với nhà 
trường; sinh viên 
phải hoàn trả tối 
đa 6 năm sau khi 


tốt nghiệp 


- Tại quê nhà 


Chì 
hàng phát triển 


nhánh ngân 


tại quê nhà; sinh 
viên phải hoàn trả 
trong vòng 10 năm 


sau khi tốt nghiệp 


Tối đa 6.000 NDT, 
chính phủ hỗ trợ lãi 
suất trong quá trình 


theo học 


Nguồn: Prashant, Yingquan và Jianguo, 2012. 


Học bổng của chính phủ, bao gồm các học bổng dựa trên thành 


tích học tập, rèn luyện, học bổng cho những sinh viên nghèo vượt 


khó và các học bổng chuyên ngành đặc thù. 


168 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Hỗ trợ của trường đại học, hỗ trợ học phí, hỗ trợ việc làm trong 
quá trình theo học ở nhà trường, trợ cấp có điều kiện, học bổng của 
nhà trường và hỗ trợ căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế của người học. 

Học bổng và tài trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức xã 
hội trên địa bàn. 

Chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên Trung Quốc có 
những nét đặc thù riêng. Trong khi học bổng của chính phủ được 
phân bổ nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu với các 
chuyên ngành đặc biệt cần thiết cho sự phát triển của đất nước, thì 
các khoản trợ cấp hướng đến nhóm sinh viên có thu nhập thấp chủ 
yếu là sinh viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số. Mặc dù chính phủ 
đều khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các chính quyền địa 
phương tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
được bảo đảm tài chính ở mức tối thiểu trong quá trình theo học tại 
nhà trường, song các cơ sở giáo dục đại học với điều kiện đặc thù đã 
thiết lập các quy tắc riêng để phân bổ nguồn tài chính thực hiện hỗ 
trợ người học. 

Đến năm 2019, theo tỉnh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
toàn quốc lần thứ XIX, để thúc đẩy giáo dục đại học, tạo điều kiện 
hỗ trợ nhân tài được đào tạo góp phần phát triển xã hội đặc sắc 
Trung Quốc, Quốc vụ viện Trung Quốc đã quyết định mở rộng phạm 
vi bao phủ của học bổng trong các cơ sở giáo dục đại học ở Trung 
Quốc. Theo đó, số học bổng trong các cơ sở giáo dục đại học tăng từ 
50.000 xuất học bổng/năm lên 60.000 xuất học bổng/năm và mỗi 
xuất học bổng trị giá 8.000 NDT đối với những sinh viên đạt thành 
tích xuất sắc trong học tập. Nhóm học bổng thứ hai có giá trị thấp 
hơn với khoảng 5.000 NDT/sinh viên/năm và dành cho khoảng 3,3% 


sinh viên đang theo học chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học của 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 169 


Trung Quốc. Bên cạnh sự hỗ trợ sinh viên theo học tại các cơ sở giáo 
dục đại học, 20.000 người theo học tại các cơ sở giáo dục trung cấp 
nghề có thành tích xuất sắc trong học tập cũng được khen thưởng 
với mức 6.000 NDT/ngườ/năm. 


IV. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC VỀ HỖ TRỢ 
TÍN DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRUNG QUỐC 

Hai loại tín dụng đối với sinh viên Trung Quốc hiện hành là 
() tín dụng thương mại sinh viên, (1) tín dụng quốc gia sinh viên. 
Hai loại tín dụng này đối với sinh viên được cung cấp thông qua các 
ngân hàng thương mại tại trường học hoặc ngân hàng phát triển 
Trung Quốc tại quê nhà của người học. 

Từ năm 1999, tín dụng quốc gia sinh viên được thực hiện. Thời 
gian đầu, loại tín dụng này chỉ giới hạn thời gian trả nợ không quá 8 
năm, nghĩa là sinh viên phải trả hết tiền gốc và lãi trong vòng bốn 
năm sau khi tốt nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, khoản vay tín dụng 
quốc gia sinh viên được giới hạn ở mức không quá 6.000 NDT/năm; 
thời hạn hoàn trả của khoản vay tín dụng sinh viên được kéo dài tối 
đa không qua 14 năm (bao gồm cả 4 năm theo học tại nhà trường). 
Theo đó, nếu thời gian tốt nghiệp của sinh viên nhiều hơn 4 năm, 
thì thời gian hoàn trả sẽ rút ngắn tương ứng. Lãi suất của tín dụng 
quốc gia sinh viên được công bố bởi Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc tại thời điểm vay. Tiền lãi tín dụng quốc gia sinh viên trong 
thời gian đi học được hỗ trợ bởi cơ sở giáo dục đại học mà người vay 
đang theo học. Tuy nhiên, cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục 
đại học có trách nhiệm hỗ trợ nhà trường về kinh phí chi trả lãi suất 
tín dụng. Sau khi ra trường, người vay và phụ huynh (hoặc người 
giám hộ hợp pháp khác) sẽ trả nợ gốc và lãi của khoản vay hằng 


năm theo hợp đồng cho vay. Các khoản nợ xấu của sinh viên sẽ do 


170 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm quản lý khoản vay sinh viên 
cùng san sẻ. 

Khoản tín dụng thương mại sinh viên được Ngân hàng Phát 
triển Phố Đông Thượng Hải thực hiện lần đầu vào năm 1997. Theo 
đó, tín dụng thương mại sinh viên được thực hiện thông qua tài sản 
bảo đảm thế chấp. Những sinh viên có xuất thân từ gia đình nghèo 
vùng nông thôn khó tiếp cận đối với loại tín dụng này vì gặp nhiều 
khó khăn trong đánh giá trị giá tài sản thế chấp. 

Tín dụng cho sinh viên là một cách quan trọng để giải quyết 
vấn đề sinh viên trong các gia đình gặp khó khăn về tài chính có 
thể theo học đại học. Để phát huy đầy đủ hiệu quả của chính sách 
và bảo đảm đạt được các mục tiêu đã nêu của chính sách, tất cả các 
cơ quan nhà nước, bộ phận giáo dục, tài chính - ngân hàng và các 
cơ quan giám sát phải hiểu đầy đủ vai trò, quyền hạn được giao phó 
cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ này. Chính 
phủ Trung Quốc quyết tâm thực hiện tốt cho vay tín dụng cho sinh 


viên nhằm thúc đẩy công bằng giáo dục, phục vụ phát triển. 


Bảng 4.3: Hỗ trợ tín dụng với sinh viên Trung Quốc 


Tại trường Tại quê nhà 


Ngân hàng thương 
mại đặt tại cơ sở 
giáo dục đại học 


Ngân hàng phát 
triển Trung Quốc 
đặt tại cơ sở giáo 


Tổ chức tín dụng 
đặt tại quê nhà 


Ngân hàng phát triển 
Trung Quốc đặt tại 
quê nhà 


đại học 


quy định của từng 
tỉnh 


dục đại học 
Tổ chức ' Ngân hàng thương | Ngân hàng phát | Tổ chức tín dụng ¡ Ngân hàng phát triển 
cho vay | mại triển Trung Quốc ' nông thôn Trung Quốc 
Người ¡Sinh viên chính quy |Sinh viên đang Sinh viên và phụ Sinh viên và phụ 
được | các cơ sở giáo dục |†heo học tại các | huynh, nhưng khác huynh, nhưng không 
Vay đại học cônglập cơ sở giáo dục | nhau tùy thuộc vào bao gồm những đối 


tượng sinh viên đang 
theo học hệ sau đại 
học, văn bằng hai 


Phân I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 


Ji 


Tại trường Tại quê nhà 
Mức vay | Tối đa 6.000 NDT/năm 
Nguồn | 0ơ sở giáo dục đại Chú yếu gắn với Tổ chức tín dụng Chủ yếu gắn với 
gốc cho học và Ngân hàng trách nhiệm cơ | nông thôn trách nhiệm trung 
vay thương mại sở giáo dục đại tâm hỗ trợ người học 
học ở quê nhà 
Hỗ trợ [Chính phủ hỗ trợ | Chính quyền địa 'Đa dạng, có thể là Mức hỗ trợ lãi suất 
lãi suất .lãi suất trong quá phương (quận) do chính quyền địa của chính phủ phụ 
trình theo học tại phương (nguyên thuộc vào mức lãi 
cơ sở giáo dục đại quán) hoặc chính |suất được công bố 
học quyên địa phương bởi Ngân hàng phát 
(đang theo học) _ triển Trung Quốc đặt 
ở cơ sở giáo dục đại 
học của người vay 
Chia sẻ ¡Chính phú và cơ Chính phủ và cơ Rất khác nhau, Chính phủ 
rủiro ¡sở giáo dục đại |sở giáo dục đại thậm chí có những 
học cùng chia sẻ học cùng chia|địa phương, yêu 
rủi ro tỷ lệ 50-50 sẻ rủi ro tỷ lệ câu người vay 
90-50 hoàn toàn chịu 
trách nhiệm 
Điêu Hoàn trả trong|Gốc và lãi phải Gốc và lãi phái trả Gốc và lãi phải trả 
kiện vòng 6 năm sau|trả trong vòng trong vòng 6 năm trong vòng 10 năm 
hoàn khi tốt nghiệp, có|6 năm sau khi sau khi tốt nghiệp; sau tốt nghiệp; trả 
trả thể theo năm, quý ltốt nghiệp; trả trả thường niên thường niên 
hay hằng tháng thường niên 


Nguồn: Wel Jianguo và Wang Rong, 2009. 


V. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI HỖ TRỢ 
SINH VIÊN KHỔI NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC 


Thúc đẩy việc làm và tỉnh thần khởi nghiệp của sinh viên tốt 
nghiệp đại học là một trong những ưu tiên chiến lược về phát triển 
kinh tế của Trung Quốc. Chiến lược này không chỉ bảo đảm lợi ích 
cho người dân, mà còn liên quan đến sự hòa hợp, ổn định và phát 


.À ~ ^* *À ^“ ^ PA . zZ ~ ^* ~ 
triển xã hội; liên quan đến động lực hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, 


172 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thể hiện rõ nét trong tư tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Tập 
Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX về 
“Hướng và khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia làm 
việc ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn để thúc đẩy kinh 
tế phát triển với những hỗ trợ từ chính quyền trung ương, chính 
quyền địa phương”. Do vậy, nhiều chính sách khuyến khích sinh 
viên chủ động tìm kiếm việc làm đã được ban hành. 

Binh viên tốt nghiệp đại học sẽ được hưởng các ưu đãi về hoàn 
trả học phí, hoàn trả tiền vay tín dụng và hỗ trợ cử đi đào tạo sau 
đại học (nếu có nhu cầu) đối với những người tình nguyện đến làm 
việc tại khu vực phía Tây và các khu vực kinh tế khó khăn, ở những 
địa bàn hẻo lánh. Ngoài ra, dựa vào các chiến lược phát triển lớn của 
Trung Quốc như “Vành đai kinh tế Dương Tử”... và các dự án quan 
trọng khác mà khuyến khích sinh viên tìm việc làm ở những khu 
vực có liên quan. 

Sinh viên tốt nghiệp được khuyến khích, tạo điều kiện để tìm 
việc làm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính quyền địa phương 
sẽ có những chính sách ưu đãi đối với sinh viên, đặc biệt là đối với 
doanh nghiệp nhỏ, tuyển dụng, sử dụng những sinh viên tốt nghiệp 
đại học như trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp đào tạo, giảm thuế phí 
cho các doanh nghiệp. 

Binh viên tốt nghiệp được khuyến khích tìm việc làm, tự tạo việc 
làm trong lĩnh vực sản xuất, quản lý nông nghiệp hiện đại; tự tạo 
việc làm trong các ngành dịch vụ hiện đại như sáng tạo giá trị văn 
hóa hay dịch vụ thuê ngoài hay các dạng việc làm mới dựa trên kinh 
tế đám đông, kinh tế số... thông qua hỗ trợ nhà trường đổi mới nâng 
cấp chương trình và điều kiện giảng dạy phù hợp với thực tế phát 
triển của xã hội. 

Ngoài ra, để đẩy mạnh khả năng tìm việc làm cho sinh viên, Bộ 


Giáo dục Trung Quốc đã khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 178 


tăng cường kết hợp đào tạo chuyên môn với đào tạo ngoại ngữ để 
đáp ứng yêu cầu tuyển dụng nhân sự của các tổ chức quốc tế. Bên 
cạnh đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã khuyến khích sinh viên 
trong quá trình theo học tại nhà trường nên tự trang bị cho mình 
các chứng chỉ cần thiết, được yêu cầu bởi các đơn vị tuyển dụng. 
Chính quyền địa phương được khuyến khích tăng cường hợp tác với 
các bộ phận liên quan để cải cách hệ thống thương mại và cải thiện 
hơn nữa việc thực hiện các chính sách ưu đãi như giảm thuế và phí, 
cho vay bảo lãnh kinh doanh và trợ cấp đào tạo doanh nhân. Thậm 
chí, Chính phủ Trung Quốc còn khuyến khích sinh viên đại học 
nhập ngũ và trở thành quân nhân chuyên nghiệp để giải quyết tình 
trạng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. 

Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, Bộ Giáo dục 
Trung Quốc khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học đưa các nội 
dung giảng dạy liên quan đến đổi mới và khởi nghiệp vào quá trình 
đào tạo; thúc đẩy kết hợp hữu cơ giữa giáo dục tư tưởng và thực tiễn 
kinh doanh vào hệ thống khóa học bắt buộc ở trường cao đẳng và đại 
học dưới các hình thức như thuê các chuyên gia trong ngành, cựu 
sinh viên, doanh nhân, v.v. giảng dạy, hướng dẫn cho các nhóm sinh 
viên đại học; khuyến khích đội ngũ giảng viên và chuyên viên phòng 
thí nghiệm cùng tham gia hướng dẫn sinh viên đại học thực hiện đổi 
mới và khởi nghiệp, thông qua các cuộc thi đổi mới và khởi nghiệp 
như “Internet +” sinh viên đại học hay “Hành trình mơ ước của giới 
trẻ”... từ đó hình thành ý thức đổi mới, khả năng và tinh thần đổi 
mới của sinh viên. 

Các cơ sở giáo dục đại học được khuyến khích tăng cường xây 
dựng nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp từ các nguồn tài nguyên phục 
vụ giảng dạy như phòng thí nghiệm, những dụng cụ và thiết bị hỗ 
trợ sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp; hình thành những công viên 


khoa học đại học, vườn ươm doanh nhân, thậm chí là hỗ trợ địa điểm 


174 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


cho sự đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học thông qua việc 
đẩy mạnh huy động vốn qua các hỗ trợ của chính phủ, hợp tác ngoài 
trường và đầu tư mạo hiểm... 

Đối với các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp của sinh viên, Bộ Giáo dục 
Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm thông tin chính 
xác từ thị trường lao động. Do đó, việc xây dựng hệ thống dịch vụ 
việc làm ba bên (cơ sở giáo dục đại học, đơn vị tuyển dụng và chính 
quyền địa phương) nhằm kết hợp cung và cầu, thúc đẩy hoàn thiện 
chính sách hỗ trợ việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó, 
với chính sách quản lý hộ khẩu hiện hành, sinh viên sẽ chuyển hộ 
khẩu đến địa bàn mà đơn vị sử dụng lao động đăng ký sau khi tốt 
nghiệp; hoặc phải chuyển hộ khẩu về quê nếu không tìm được việc 
làm. Để tăng cơ hội về việc làm và bảo đảm tính chính xác về việc 
làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học tiếp 
tục giữ vai trò chính đối với hoạt động tổ chức ngày hội tuyển dụng 
tại nhà trường; tổ chức các hoạt động tuyển dụng với các mức độ 
khác nhau, tạo cơ hội cho đơn vị tuyển dụng lao động tại nhà trường 
tiếp cận sinh viên theo các ngành và chương trình đào tạo. Bộ Giáo 
dục Trung Quốc chủ trương, cơ sở giáo dục đại học nên chủ động 
đăng cai tổ chức ngày hội tuyển dụng: đối với những sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sinh viên là người dân tộc thiểu số, 
Bộ Giáo dục khuyến khích các trường thiết lập một cơ chế hỗ trợ đặc 
thù về tạo việc làm thông qua mạng lưới cựu sinh viên... 

Ngoài ra, đối với các trường cao đẳng và đại học địa phương, 
chính quyền địa phương nhấn mạnh việc đẩy nhanh xây dựng đội 
ngũ hướng dẫn kinh doanh và làm việc chuyên nghiệp, đồng thời 
thiết lập một cơ chế đào tạo để sinh viên đại học khi tốt nghiệp chủ 
động tìm việc làm và khởi nghiệp; các trường cần chú trọng thực 
hiện đào tạo chuyên nghiệp để khuyến khích sinh viên tìm việc làm 


ở các doanh nghiệp công nghiệp. Các cố vấn, giảng viên và chuyên 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 175 


viên phụ trách hoạt động khởi nghiệp cần được thường xuyên đào 
tạo bồi dưỡng kiến thức để cải thiện toàn diện mức độ hỗ trợ khả 


năng tìm việc, tự tạo việc làm của sinh viên. 


VI. QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 
VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN SAU KHI 
TỐT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC 

Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh, việc công bố tình trạng việc 
làm cho sinh viên tốt nghiệp không phải là trách nhiệm riêng có của 
các cơ sở giáo dục đại học, mà còn là trách nhiệm của chính quyền 
địa phương trong việc quản lý hệ thống giáo dục đại học trên địa 
bàn. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, báo cáo về tình trạng việc làm 
của sinh viên tốt nghiệp góp phần đẩy nhanh việc hình thành kế 
hoạch tuyển dụng và cơ chế liên kết đào tạo nhân sự. Đối với chính 
quyền địa phương, báo cáo phản ánh nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội và tình hình việc làm chung của sinh viên tốt nghiệp trong 
khu vực. Do đó, tất cả các địa phương cần tích cực đáp ứng nhu cầu 
của khu vực, ngành công nghiệp, tiếp tục thiết lập và cải thiện các 
ngành, cấp độ đào tạo và các loại hình đào tạo của trường cao đẳng 
và đại học trong khu vực. 

Do sự bùng nổ về số sinh viên theo học ở các trường đại học nên 
số sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động cũng gia 
tăng. Tuy nhiên, do chất lượng đào tạo của các đại học không đồng 
nhất, cơ hội việc làm và thu nhập đối với sinh viên tốt nghiệp ở các 
đại học khác nhau cũng khác nhau. Với mục tiêu điều tiết đầu ra 
cho thị trường lao động từ khi người học lựa chọn đăng ký ngành 
học ở các đại học, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải 
quyết bài toán lao động tham gia thị trường lao động, Chính phủ, 
Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thực hiện công bố tình trạng việc làm 


của sinh viên tốt nghiệp nhằm định hướng việc lựa chọn ngành 


176 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


học, trường học của học sinh phổ thông. Trong những năm đầu, 
tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp được Bộ Giáo 
dục Trung Quốc công bố vào tháng 6 hằng năm. Sau thời gian triển 
khai, thông tin tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp được 
Bộ Giáo dục Trung Quốc điều chỉnh công bố vào tháng 9. Hiện nay, 
ngoài công bố của Bộ Giáo dục Trung Quốc thì còn một vài đơn vị 
khác cũng tham gia thực hiện công việc này và Đại học Bắc Kinh 
là đơn vị có uy tín ngoài Bộ Giáo dục. Việc thực hiện công bố thông 
tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp mặc dù nhận được sự 
ủng hộ đồng tình từ nhiều phía, song việc triển khai chính sách 
này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết để chính 
sách trở nên hiệu quả hơn. Cụ thể như: () Mẫu thu thập đã đủ 
mang tính đại diện chưa; (1) Sự chính xác của thông tin mà Bộ 
Giáo dục có được từ tập hợp báo cáo của các đại học đến đâu khi 
chưa có những quy định về giám sát và đánh giá toàn bộ quá trình 
thu thập thông tin; (11) Thực tế các thông số báo cáo chỉ phản ánh 
được tình trạng việc làm chứ không phản ánh được chất lượng việc 
làm và như vậy chất lượng giảng dạy của các đại học cũng không 
được phản ánh; (v) Tiêu chí phản ánh tình trạng việc làm của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp của Trung Quốc so với tiêu chí phản ánh 
tình trạng việc làm được công bố ở các nước phát triển có hợp lý hơn 
không, bởi thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi 
tốt nghiệp được công bố ở các quốc gia này thường là 1 năm so với 
chỉ tiêu 6 tháng của Trung Quốc. 

Năm 2017, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành Thông tư về tăng 
cường hơn hoạt động giám sát đối với thông tin được công bố bởi cơ 
sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học được quán 
triệt đẩy mạnh việc thực hiện công khai thông tin về tài chính, về 
chất lượng giáo dục, tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp 


cũng như một số vấn đề cấp thiết khác của nhà trường. 


Phần I: TỐNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH... 177 


Để thúc đẩy việc thực hiện báo cáo thường niên về tình trạng, 
chất lượng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học của Văn phòng 
Bộ Giáo dục, hệ thống các văn bản hành chính hướng dẫn thu thập, 
công bố tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đối với nhà 
trương đã được ban hành. 

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc (2017), thông qua cổng thông 
tin điện tử, Bộ Giáo dục và các trường đại học trực thuộc đã công 
khai thông tin về tài chính, cơ sở vật chất nhà trường, giảng viên và 
người học. Trong đó nhấn mạnh vào các khoản chi công tác ngoài 
nước, số lượng xe chính thức mua và tài sản tiếp nhận chính thức 
trong nước; tài trợ bổ sung được chỉ tiết hóa và thực hiện cập nhật 
thay đổi thông tin. 

Căn cứ vào chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Quốc vụ viện về tăng cường kiểm soát ngân 
sách, chính sách của Bộ Tài chính và Ủy ban Cải cách phát triển 
quốc gia về cải thiện hệ thống hành chính, các biện pháp của Bộ 
Giáo dục về công khai thông tin tài chính đại học, Đại học Bắc Kinh 
đã thực hiện công bố thông tin trên website của trường phù hợp với 
các quy định có liên quan của “công khai thông tin”, thông qua việc 
ban hành các văn bản chính thức trên website của nhà trường về 
thông báo của thường vụ đảng ủy trường, văn phòng hiệu trưởng 
trong việc triển khai các quyết định quan trọng của đảng ủy và ban 
giám hiệu; thông tin tuyển sinh, tình hình tài sản tài chính nhà 
trường, thông tin cần bộ, giảng viên,... 

Năm 2017, Đại học Bắc Kinh tiếp tục cải thiện hệ thống công 
khai tài chính nhằm thúc đẩy sự tham gia đầy đủ về quản lý và 
giám sát cán bộ, giảng viên nhà trường. Theo đó, hệ thống quản lý 
tài chính giúp Bộ Giáo dục dễ dàng thực hiện truy vấn tình trạng 
tài chính, tài sản của nhà trường; hệ thống giảng viên với mức tiền 


lương cũng như các hoạt động nghiên cứu mà những nhà khoa học 


178 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


của trường đã, đang thực hiện thông qua cổng thông tin do trường 
xây dựng. 

Trên cổng thông tin điện tử nhà trường các thông tin chi tiết về 
các phòng, ban chức năng, các đơn vị đào tạo, các chuyên ngành đào 
tạo, cơ cấu giảng viên và các điều kiện giảng dạy, các lợi thế của nhà 
trường... được công bố để giúp người học có những định hướng tích 
cực trong việc lựa chọn trường và ngành đào tạo. 

Bên cạnh việc thực hiện công bố thông tin trên mạng, lãnh đạo 
Đại học Bắc Kinh còn thực hiện các đại hội, hội nghị... Tại đây cán 
bộ, giảng viên nghe báo cáo, trao đổi về tình hình tài chính, chế độ 
phúc lợi, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Các phòng, ban 
chức năng nghiêm túc trả lời các vấn đề được nêu ra và tích cực tìm 
ra các giải pháp giải quyết những bất cập đang gặp phải. 

Trong công tác tuyển sinh, Đại học Bắc Kinh đã thực hiện một 
cách khoa học, thúc đẩy công bằng, thực hiện nghiêm túc các chính 
sách của Bộ Giáo dục, mở tất cả các kênh thông tin tuyển sinh, mở 
rộng các kênh truyền hình công cộng, tăng cường hệ thống an ninh, 
chủ động chấp nhận sự giám sát xã hội. 

Ngày hội tuyển sinh trở thành hoạt động thường niên được tổ 
chức tại khuôn viên của Đại học Bắc Kinh, theo đó Hội đồng Tư vấn 
tuyển sinh đại học tiếp khoảng 4.000 sinh viên và phụ huynh tham 
gia với mong muốn có được thông tin tốt nhất để định hướng ngành 
học cho các ứng viên sinh viên tương lai. Bên cạnh đó, Văn phòng 
Tuyển sinh Đại học Bắc Kinh còn thành lập các gian hàng để hỗ 
trợ trả lời các câu hỏi từ các bậc phụ huynh mà không đến hoặc còn 


nhiều câu hỏi chưa được giải đáp ở ngày hội tuyển sinh của trường. 


Phần H 


KẾT QUÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIÊN BIÁ0 DỤC ĐI H0C bỦA 
TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY 


Chương 5 


ĐÁNH GIÁ PHIẾN LƯỨC PHÁT TRIỂN 6IÁ0 DỤC ĐẠI HỤP, 
(UY H0ACH MẠNG LƯỚI 0 SỬ 6IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC, 
ĐẦU TƯ N8ÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VÚI PHÁT TRIỂN 
0Á TRƯÙNG ĐẠI H0, NGÀNH ĐÀ0 TẠ0 TRỤNG ĐIỂM 
0ỦA TRUNG (UỐC 


I. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Hệ thống cơ sở giáo dục đại học 

1.1. Hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung Quốc 

Báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc về thực trạng cơ sở giáo 
dục đại học ở Trung Quốc năm 2017 cho thấy, trên toàn lãnh thổ 
Trung Quốc có tổng cộng 2.631 cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học, 
trong đó 1.243 cơ sở thực hiện chức năng đào tạo bậc đại học, 1.388 
cơ sở tham gia đào tạo bậc cao đẳng. Trong 1.243 cơ sở giáo dục đại 
học tham gia đào tạo bậc đại học có 76 cơ sở trực thuộc sự quản lý 
của Bộ Giáo dục Trung Quốc, 38 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc sự 
quản lý của bộ, ngành khác ở trung ương, 703 cơ sở giáo dục đại học 
công lập thuộc sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, 
trong đó 630 cơ sở giáo dục đại học (newly-built) chịu sự kiểm soát 
về chất lượng của Bộ Giáo dục. Ngoài ra, trên toàn lãnh thổ Trung 


Quốc hiện có 426 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. 


182 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 5.1: Thực trạng hệ thống giáo dục đại học của 
Trung Quốc, giai đoạn 2005-2017 


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013. 2014 | 2015 2017 
Đại học 701 | 720 | 740 .1.079 .1.090/1.112.1.129 1.145/1.170/1.202 1.219: 1.243 


Trong đó 


Hệ thống - - - - - - | 291.314.347 382 403: 630 
newly-built 


Ngoài công | 27 ./ 29 | 30 | 369.370 | 371 388 | 390 |392) 417. 423 | 426 
lập 


0ao đẳng _ '1.091| 1.147 |1.168| 1.184 | 1.215 |1.246 | 1.280 |1.297 |1.321| 1.327 |1.341 1.420 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2018. 


Đối với hệ thống đào tạo cao đẳng, báo cáo của Bộ Giáo dục 
Trung Quốc cho biết, hiện có 5 cơ sở giáo dục đại học đào tạo bậc cao 
đẳng trực thuộc sự quản lý của chính quyền trung ương; những cơ sở 
này không trực thuộc Bộ Giáo dục mà do các bộ, ngành khác ở Trung 
ương trực tiếp điều hành. Trong tổng số 1.063 trường cao đẳng công 
lập trực thuộc sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương 
thì có 495 trường chịu sự kiểm soát về chất lượng của Bộ Giáo dục. 
Ngoài ra còn có 320 trường cao đẳng do tư nhân thành lập. 

1.2. Hệ thống cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập của 
Trung Quốc 

Sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập 
ở Trung Quốc được chia thành 3 giai đoạn. 

Với tuyên bố của Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sửa 
đổi năm 1982 “Nhà nước khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, 
doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức và các lực lượng xã hội khác tổ 
chức các chủ trương giáo dục khác nhau theo luật pháp”, từ năm 
1982 đến cuối những năm 1980, 9 cơ sở giáo dục ngoài công lập của 


Trung Quốc được thành lập. Ỏ gia1 đoạn này, giáo dục đại học ngoài 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 183 


công lập chủ yếu hoạt động dưới hình thức dạy kèm văn hóa, đào 
tạo kỹ năng nghề, kiến thức đào tạo chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo 
dục phi học thuật. 

Với Quy định tạm thời cho việc thành lập các tổ chức giáo dục 
đại học ngoài công lập được ban hành, 23 cơ sở giáo dục ngoài công 
lập đã được thành lập trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1998. 
Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được thành lập trong thời gian này 
chú ý đến việc cải thiện, phát triển nội dung học thuật, bên cạnh các 
chương trình đào tạo nghề thông qua nâng cao chất lượng của việc 
xây dựng đội ngũ giảng viên và chất lượng giảng dạy... 

Với mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học được Chính phủ 
Trung Quốc đặt ra, tuy nhiên nguồn ngân sách đầu tư đối với hệ 
thống cơ sở giáo dục đại học công lập trong những năm đầu của thể 
kỷ XXI là không đủ, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng dịch vụ giáo 
dục đại học từ các cơ sở giáo dục đại học công lập. Điều này đã tác 
động tích cực đến nhu cầu của người dân được tham gia giáo dục đại 
học do các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập cung cấp. Thêm vào 
đó, Luật Khuyến khích giáo dục tư nhân của nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa được ban hành năm 2002, quy định về thực thi Luật 
Khuyến khích giáo dục tư nhân được ban hành năm 2004, đã tạo 
cơ sở pháp lý vững chắc để khu vực tư nhân tham gia phát triển hệ 
thống giáo dục ngoài công lập ở Trung Quốc. Tính đến năm 2009, 
hơn 1.000 dự án hợp tác nước ngoài của Trung Quốc đã được Chính 
phủ Trung Quốc phê duyệt, các cơ sở giáo dục đại học hợp tác với 
nước ngoài ở Trung Quốc đã có mặt tại hơn 20 tỉnh, thành và khu tự 
trị. Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã nhấn mạnh vai trò của 
các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của Trung Quốc; nhà nước có trách nhiệm phát triển hệ 


thống giáo dục này. 


184 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


1.3. Liên kết nước ngoài trong phát triển giáo dục đại học 
của Trung Quốc 

Từ giữa những năm 1980, một vài cơ sở giáo dục đại học hàng đầu 
của Trung Quốc đã phối hợp với các đối tác nước ngoài trong giảng 
dạy các môn học về luật và kinh tế như Đại học Nhân dân, Đại học 
Phúc Đán... Đại học Nam Kinh phối hợp với Đại học Johns Hopkins 
của Hoa Kỳ thành lập Trung tập Văn hóa Sino-American vào năm 
1986. Một năm sau đó, Đại học Tài chính Thiên Tân liên kết với Đại 
học Oklahoma thực hiện chương trình đào tạo MBA năm 1987. 

Từ năm 1993, Ủy ban Giáo dục quốc gia Trung Quốc đã ban 
hành hướng dẫn vận hành các chương trình hợp tác giữa cơ sở giáo 
dục đại học của Trung Quốc với đối tác nước ngoài. Năm 2001, sau 
khi gia nhập WTO, hoạt động phát triển giáo dục đại học theo hướng 
hội nhập quốc tế của Trung Quốc đã tuân theo các nguyên tắc, quy 
định về phát triển giáo dục đại học của WTO. Năm 2003, việc điều 
chỉnh hướng dẫn vận hành các chương trình hợp tác giữa cơ sở giáo 
dục đại học của Trung Quốc với đối tác nước ngoài được thông qua 
bởi Quốc vụ viện. Theo đó, thị trường giáo dục của Trung Quốc nói 
chung, giáo dục đại học ở Trung Quốc nói riêng đã trở nên hấp dẫn 
hơn đối với các tổ chức giáo dục nước ngoài và nhu cầu của người 
dân Trung Quốc đối với giáo dục đại học do các tổ chức có liên kết 
với nước ngoài cung ứng cũng biến đổi tích cực. Theo Ma Xiaioying 
(2012), các cơ sở giáo dục đại học có liên kết với nước ngoài tập trung 
chủ yếu ở khu vực phía Đông như Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, 
Quảng Đông. Trong khi một vài tỉnh, thành khu vực phía Tây như 
Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh... đã hình thành các dự án hợp 
tác phát triển giáo dục liên kết đào tạo với nước ngoài; bảy tỉnh, 


thành và khu tự trị còn lại chưa nghiên cứu về vấn đề này. 


2. Vị trí địa lý của hệ thống cơ sở giáo dục đại học 
Trong khi các cơ sở giáo dục đại học tập trung đông ở khu vực 
miền Trung và khu vực phía Đông Trung Quốc; ở khu vực phía Tây 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 185 


với các tỉnh như Ninh Hải, Tây Tạng và Nội Mông... mật độ tập 
trung của các cơ sở giáo dục đại học lại tương đối rời rạc, trung bình 
không quá ð3 cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn mỗi tỉnh với diện 
tích bình quân mỗi tỉnh ở khu vực phía Tây rộng hơn nhiều lần so 


với diện tích bình quân các tỉnh ở 2 khu vực còn lại. 


Bảng 5.2: Phân bổ số cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 
theo 3 khu vực, năm 2016 


bšpiiiifif 0 | PEÒNN JAVBSDII vụ th tg | rn 
miền Đông gap dục | thuộc miền q50 dục miền Tây HP dục 
đại học Trung đại học đại học 
Hắc Long Giang 82 Sơn Tây 80 Khu tự trị Nội Mông nX) 
Cát Lâm 60 Thiểm Tây 98 Khu tự trị Ninh Hạ 18 
Liêu Ninh 116 |Hà Nam 129 Khu tự trị Tân ương| 46 
Bắc Kinh 91 An Huy 119 | Khu tự trị Tây Tạng 6 
Hà Bắc 120 |Hồ Nam 123. ðam Túc 49 
Thiên Tân 59 Hô Bắc †28 Thanh Hải 18 
Sơn Đông 144 | Giang Tây 98 Tứ Xuyên 109 
Giang Tô 166 Quý Châu 70 
Thượng Hải 64 Vân Nam 72 
Chiết Giang 107 Quảng Tây 73 
Phúc Kiến 88 Trùng Khánh 65 
Quảng Đông 147 
Hải Nam 18 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2018. 


Giang Tô không chỉ là tỉnh có số cơ sở giáo dục đại học tập trung 
nhiều nhất trong các tỉnh thuộc khu vực miền Đông, mà còn là tỉnh 
có số cơ sở giáo dục đại học nhiều nhất so với 30 tỉnh, thành, khu tự 
trị còn lại của Trung Quốc đại lục. Ngược lại, khu tự trị Tây Tạng là 


tỉnh mà mức độ tập trung của các cơ sở giáo dục đại học thấp nhất ở 


186 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trung Quốc, với khoảng 6 cơ sở giáo dục đại học được thành lập và 
đang hoạt động. Số cơ sở giáo dục đại học bình quân một tỉnh miền 
Trung dao động xung quanh con số 110. Số cơ sở giáo dục đại học 
bình quân ở khu vực phía Đông thấp hơn khi Hải Nam chỉ có 18 cơ 
sở giáo dục đại học đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. 

Các thành phố trực thuộc trung ương với nguồn tài nguyên 
dành cho giáo dục tốt hơn so với các tỉnh, thành còn lại nên mức độ 
tập trung cơ sở giáo dục đại học cao hơn so với phần còn lại, trong 
đó Bắc Kinh là tỉnh có hơn 50 cơ sở giáo dục đại học tập trung ở khu 
vực đô thị, cũng là tỉnh mà khu vực đô thị có mật độ tập trung cơ sở 


giáo dục đại học cao nhất của toàn Trung Quốc. 


Bảng 5.3: Phân bố địa lý của các cơ sở giáo dục đại học 


ngoài công lập của Trung Quốc, năm 2015 


Số cơ sử Những Số cơ sử Số cơ sử 
Những giáo dục . giáo dục Những địa giáo dục 
: R địa : : : 
địa phương đại học phương ở đại học phương ở đại học 
phía Đông ngoài iriid lầm ngoài phía Tây ngoài 
công lập công lập công lập 
Hắc Long Giang 12 Sơn Tây 21 KRu tự trị Nội Mông 2 
Cát Lâm 12 Thiểm Tây 29 Khu tự trị Ninh Hạ 4 
Liêu Ninh 24 Hà Nam 17 Khu tự trị Tân Cương 9 
Bắc Kinh ĩ An Huy 15 Ku tự trị Tây Tạng 0 
Hà Bắc 24 Hồ Nam 20 ¡am Túc h 
Thiên Tân 11 Hồ Bắc 32  |Thanh Hải I 
Sơn Đông 2Ó Giang Tây 10 Tứ Xuyên 16 
Giang Tô 19 Quý Châu 
Thượng Hải 6 Vân Nam 
Chiết Giang 25 Quảng Tây lệ 
Phúc Kiến Hồ Trùng Khánh 
Quảng Đông 23 
Hải Nam 2 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2018. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 187 
Cho đến nay, các cơ sở giáo dục ngoài công lập của Trung Quốc 
đã thâm nhập vào 30/31 tỉnh, khu tự trị và đô thị, số lượng cơ sở giáo 
dục ngoài công lập là khác nhau giữa 3 vùng cũng như trong từng 
vùng. Số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập ở khu vực phía Tây là 
thấp nhất so với 2 khu vực còn lại. Năm 2015, có 70 cơ sở giáo dục 
ngoài công lập đặt tại 11 tỉnh miền Tây Trung Quốc, chiếm 16,7% 
tổng số cơ sở giáo dục ngoài công lập của Trung Quốc. Hầu hết các 
tỉnh ở khu vực phía Tây ít hơn 9 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với 
ngoại lệ là Tứ Xuyên và Quảng Tây. Các cơ sở giáo dục ngoài công 


lập của Trung Quốc chưa được thành lập tại khu tự trị Tây Tạng. 
3. Hạ tầng của các cơ sở giáo dục đại học 
3.1. Hạ tầng phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại 
học của Trung Quốc 
Bảng 5.4: Diện tích đất dành cho xây dựng các tòa nhà 
của cơ sở giáo dục đại học 


Đơn vị tính: 10.000 m” 


2010 2011 2012 2013 | 2014 | 2015 
Các tòa nhà 
giảng dạy, 28.9241 |30.838, 1 |31.906,8 '33.667,1 |34.574,5 |36.463,7 
nghiên cứu 
Phòng học 11.599,1|19.141,9| 19.500,4| 13.020,3Ì 13.553,613.781,5 
Thư viện 3.5603| 3.661 3.8803| 4085.742065. 4.376 
Phòng thí 
nghiệm và dát |1 11g|_ 11.289 |11.663,112.395,4|1.668,4 13.478,5 
phòng thực 
hành 
hà thi đấu thể 
bê TOAHVH6I 1.7334 189181 1960/11 2.1327) 2.2045| 2.364.3 
ao 
Phòng hội thảo | 6134| 605,8 660 6934| 7163| 7591 


188 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

G50 TM Hệ pHióm 0| 1.0985. 1.2499. 1.409,/7| 1.533,2| 1.7104 
cứu độc lập 

Tòa nhà hành | 3 o2 | 4176/7| 4290/71 440171 4.496 4675,8 
chính 

Nhà ở 24.608,3 25.403,9 |26.201,4| 27453,4 3.8464,7 29.915,2 
Nhà Jcho cần Ì sa 1s 1| 84497 8.609.4L 8.695.7| 8.4494] 8681,4 
bộ giảng viên 

Mục đích khác 0: 840,7| 1.019,4| 1.162,/7| 1.404,9| 1.677,7 


Nguồn: HEBEBC, 2017. 


Cùng với sự mở rộng về số lượng cơ sở giáo dục đại học, là sự 
gia tăng về diện tích đất dành cho xây dựng của các cơ sở giáo dục 
đại học. Ở Trung Quốc, đất dành cho xây dựng các tòa nhà phục 
vụ giảng dạy, nghiên cứu được chính quyền địa phương bố trí ưu 
tiên nhiều nhất trong quỹ đất dành cho nhà trường; kế đến là đất 
dành cho xây dựng nhà ở. Trong tổng diện tích dành cho giảng dạy, 
nghiên cứu, hầu hết các cơ sở giáo dục được phân bổ diện tích đất 
cho phòng học tương đối ngang bằng với diện tích đất để xây các 
phòng thí nghiệm, các phòng thực hành; ngoài ra các cơ sở giáo dục 
còn có quỹ đất dành cho các hoạt động thể thao của sinh viên, cũng 
như có các phòng hội thảo chuyên dụng... trong quá trình phát triển 
của xã hội và đứng trước nhu cầu xây dựng đại học đẳng cấp thế 
giới, diện tích đất dành cho các khu vực nghiên cứu độc lập ngày 
càng được mở rộng về mặt số lượng và gia tăng về mặt tỷ lệ so với 
các hạn mức đất mà nhà trường được phân bổ cho phát triển hoạt 
động giảng dạy và nghiên cứu của trường. 

Đối với đất dành cho xây dựng nhà ở, báo cáo của Bộ Giáo dục 
Trung Quốc cho thấy, trong khi đất cho xây dựng nhà tăng lên thì 


đất phục vụ cho nhu cầu nhà ở của cán bộ, giảng viên ít biến động. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 189 


Nói cách khác, phần lớn đất phục vụ xây nhà được các cơ sở giáo 
dục đại học đầu tư xây dựng hệ thống ký túc xá phục vụ sinh viên 
theo học. 

3.2. Trình độ giảng viên cơ hữu của các cơ sở giáo dục đại 
học ở Trung Quốc 

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc, từ năm 2010 đến 
năm 2015, số giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng từ 200.300 lên 
388.400 giảng viên; số giảng viên có trình độ thạc sĩ tăng từ 463.400 
lên 569.300 giảng viên. Nhóm đối tượng là cử nhân đại học giảm từ 
697.000 xuống còn 645.000 giảng viên; số cán bộ cơ hữu có trình độ 
dưới đại học dao động ở con số 2.000 người. Nói cách khác, cùng với 
quá trình phát triển của xã hội, trình độ đội ngũ giảng viên trong 
các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc ngày càng cải thiện. Nếu 
năm 2010 trên toàn lãnh thổ Trung Quốc chỉ có khoảng 14,5% số 
giảng viên đại học đạt trình độ tiến sĩ thì con số này tăng lên hơn 
20% vào năm 2015. 

Cùng với số lượng và tỷ lệ giảng viên đạt trình độ sau đại học 
gia tăng thì số lượng giảng viên có trình độ cử nhân, dưới cử nhân 
giảm cả về mặt số lượng và tỷ lệ. Nói cách khác, nếu năm 2010 
chưa đến 50% số giảng viên đạt trình độ từ thạc sĩ trở lên, thì đến 
năm 2015 tổng số giảng viên có trình độ từ đại học trở xuống chỉ 
dao động xung quanh mức 42% so với tổng số giảng viên đại học 
của Trung Quốc. 

3.3. Tỷ lệ sinh viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học 
của Trung Quốc 

Trong giai đoạn 2009-2015, tổng số giảng viên và chuyên viên 
làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc đã tăng 
từ 1.065.000 lên 2.369.000 người. Theo đó tổng số nhân lực giảng 


viên, chuyên viên làm việc trong hệ thống giáo dục đại học vươn lên 


190 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đứng đầu thế giới. Tổng số giảng viên cơ hữu tăng từ 426.000 lên 
1.573.000 giảng viên, chênh lệch 1.147.000 giảng viên, làm cho tỷ lệ 
giảng viên trên toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhà trường thay đổi 
từ 40% năm 1999 lân thành 66,4% năm 2015. 

Sự gia tăng về số lượng giảng viên trong bối cảnh Trung Quốc 
đẩy mạnh quá trình đại chúng hóa giáo dục đại học, hướng đến phổ 
cập giáo dục đại học góp phần duy trì được tỷ lệ sinh viên - giảng 
viên ở mức độ hợp lý là 1 giảng viên phụ trách từ 16,3 đến 17,1 sinh 
viên. Trong giai đoạn này, tỷ lệ sinh viên - giảng viên ở mức thấp 
nhất là năm 2002 với 1 giảng viên phụ trách khoảng 19 sinh viên và 
tỷ lệ sinh viên trên giảng viên ở mức cao nhất là 1 giảng viên phụ 


trách khoảng 16,9 sinh viên năm 2004. 


Hình 5.1: Tỷ lệ sinh viên - giảng viên trong các 
cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc, giai đoạn 2000-2015 


Đơn vị tính: sinh viên/1 giảng viên 


17,9 
l8 17/7 


175 17,5 
175 173 172 173 173 kiến 
171 


16,2 


14,5 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Nguồn: HEBBC, 2017. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 191 


4. Tình trạng theo học trong các lĩnh vực đào tạo bậc đại học 

4.1. Xét theo khối lĩnh vực đào tạo 

Binh viên theo học các hệ đào tạo bậc cử nhân của Trung Quốc 
ngày càng gia tăng, ngoại trừ sự biến động bất thường về số lượng 
sinh viên hệ tại chức. Nhìn chung, số cử nhân hệ đào tạo chính quy 
và cử nhân hệ đào tạo trực tuyến tăng gần gấp 2 lần so với số lượng 
trong năm 2005. 

Xét theo các nhóm ngành đào tạo bậc đại học, các chương trình 
đào tạo thuộc nhóm TITI có nhiều sinh viên theo học nhất, ngược lại 
số lượng và tỷ lệ sinh viên theo học trong nhóm IV là thấp nhất. Tuy 
nhiên, nếu xét bình quân số sinh viên theo học trong từng nhóm 
ngành thì số lượng, tỷ lệ bình quân sinh viên theo học trong nhóm I 
là thấp nhất. Số lượng và tỷ lệ sinh viên theo học ở nhóm IV chỉ 
đứng sau nhóm cao nhất (nhóm ITITI). Bốn nhóm lĩnh vực đào tạo đại 
học tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc: 

Nhóm I: theo học ở các lĩnh vực văn học, lịch sử và triết học. 

Nhóm TT: theo học ở các lĩnh vực kinh tế, quản lý, luật và giáo dục. 

Nhóm III: theo học ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, chế tạo 
máy, nông nghiệp và y dược. 


Nhóm IV: theo học trong lĩnh vực sư phạm. 


Bảng 5.5: Thực trạng sinh viên theo học các nhóm lĩnh vực 
đào tạo bậc đại học ở Trung Quốc, giai đoạn 2006-2015 
Đơn vị tính: 10.000 sinh viên 


Sinh viên 
chính quy 
Nhóm | 48,6| 55,//| 58,/| 64,7| 68,8| 69/3| 72/99, 75,61 74,8 76,3 
Nhóm lI 76,5| 84,9| 89,9 99,6|108,9111,9| 118{ 119,91120,1| 121,5 
Nhóm lll 128| 141,5: 148,4| 161,8 | 173,6 175,4|183,2| 186|188,5| 191,6 
Nhóm IV 26,1| 29,5 29,4: 33,6. 35,9| 34,74 36,71 35,1 35L 34,3 
lổngsố 279,2 311,6 326,4 359,7 387,2 391,3 410,8 416,6 418,4 423,7 
Nguồn: HBEC, 2017. 


2006 2007 2008 ¡ 2009 . 2010 | 2011 | 2012. 2013 2014| 2015 


1982 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


4.2. Xét theo từng lĩnh vực đào tạo 

Xét riêng lẻ về số lượng sinh viên theo học ở từng ngành đào tạo, 
báo cáo của Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục đại học thuộc 
Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, ngành chế tạo máy luôn giữ vai 
trò là ngành thu hút được nhiều sinh viên theo học qua các năm. 
Đố lượng sinh viên theo ngành sư phạm đứng thứ tư, sau ngành 
quản lý và nghệ thuật. Số lượng sinh viên theo học ngành triết học 
là thấp nhất, đứng trên nó là số sinh viên theo học ngành lịch sử và 
đây cũng là những ngành đào tạo mà tỷ lệ biến động của sinh viên 
hầu như không đáng kể qua các năm. Trong khi đó, ngành đào tạo 
nghệ thuật đã trải qua sự thay đổi tích cực, khi tổng số sinh viên 
được đào tạo của ngành này năm 2005 chỉ đứng thứ 5 trong tổng số 
lĩnh vực đào tạo đã vươn lên đứng ở vị trí thứ ba trong năm 2015. 
Tuy nhiên, ngành có tỷ lệ sinh viên tham gia học tăng gần gấp đôi 


là ngành quản lý. 
Bảng 5.6: Thực trạng sinh viên theo học từng lĩnh vực đào tạo 
bậc đại học ở Trung Quốc, giai đoạn 2005-2015 


Đơn vị tính: 10.000 sinh viên 


Ni 2006 2007 (2008 2009.2010 |2011 2012 20132014 2015 
Ngôn ngữ 47 | 54 | 58,9 | 627 | 66,7 | 67,2 |70,8 | 73,4 | 72,7 | 7A2 
Lịch sử 14 | 15 | 1⁄6 | 17 | 1,8 | 1,8 | 19 | 1,8 | 18 | 18 
Triết học 02 |02|02|03|03 03 02 |03 |03 | 03 
Kinh tế 15,3 | 16,9 | 18,3 | 19,2 | 20,8 | 23,1 | 21,6 | 22,3 | 22,3 | 22,8 
Quản lý 411 467 497 56,1 62,3 | 64,3 |68,7 697 69,9 | 70/6 
Luật 11 [11/6 11,5 |12/6 134| 12/9 |13,4 13,8 |13,8 13/8 
Giáo dục 91 98 |104 11,6 |12/4|134 1431 14 |141 | 144 
Khoa học tự nhiên. 28 | 29,7 (31,2 33,3 345 |34,1 34,5 27,7 27,4 | 27,4 
Kỹ thuật 79,8 89,1 | 944 102,4 110,9|113,4.119,5/127,5| 130 [1325 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 198 


Hằnn 2008 2007 (2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nông nghiệp 47 | 54 |5,3 |5,9 |62 | 61 |64|69 |71| 7 
Y dược 15,5 | 17.4 | 17,5 | 20,3 | 22 | 21,7 |22,8 | 23,9 | 241 | 247 
Sư phạm 26,1 | 29,5 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 34,7 | 36,7 |35,1| 35 | 34,3 
Tổng số 279,2 311,6 326,4 359,7 387,2 391,3 410,8 416,6 418,4 423,7 


Nguồn: HEBEC, 2017. 


Xét về tỷ lệ sinh viên theo học trong từng ngành/lĩnh vực đào 
tạo, thì khoảng 1/3 sinh viên đại học của Trung Quốc đang theo học 
các chương trình đào tạo về chế tạo máy, con số này cao gần gấp 2 
lần sinh viên đang học ở các ngành văn hóa nghệ thuật và quản lý. 
Tỷ lệ sinh viên đang học ở các ngành triết học, lịch sử chỉ chiếm 
khoảng 0,5% tổng số sinh viên Trung Quốc và chỉ bằng khoảng 1/3 
tỷ lệ sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo liên quan đến 
ngành/lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ lệ sinh viên theo học ở các chương 
trình đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế, dược là tương đối ngang bằng; 
tình trạng tương tự diễn ra trong đào tạo luật và giáo dục với số 


lượng, tỷ lệ sinh viên thấp hơn một chút. 


Bảng 5.7: Tỷ lệ theo học các lĩnh vực đào tạo của sinh viên 
Trung Quốc, giai đoạn 2006-2015 


Đơn vị tính: % 


2006 (2007. 2008 2009 | 2010 2011 2012| 2013 2014 2015 


Cử nhân chính quy 100 |100 100 100 100 100 |100 100 100 100 


Ngôn ngữ 16,84 1723| 17,4{ 1724| 17,2 17/24 17,2 17,61 17.4|17,5 
Lịch sử 05| 05) 0,5 05 0,5) 05. 05L 0/4| 0/4, 04 
Triết học 01 01 01, 01 01) 01 0| 001, 014 01 


Kinh tế 959| 9⁄4 5,6 534L 5/4 59| 53L 54| 5,3. 5,4 


194 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


2006 2007 | 2008 _2009 ¡2010 2011 (2012| 2013 2014 2015 
Quản lý 14/7| 15| 15,2 15,6| 16,11 16,4| 16,7. 16,7| 16,7 |16,7 
Luật 39| 3| 3 5| 35 35| 3| 33| 33| 33) 3,3 
Giáo dục 33| 31, 3/22) 32L 3/2| 34 35 34L 344 3,4 
Khoa học tự nhiên 10| 95| 9,6 93L 6/9| 8/7| 84| 6,60| 6/51 6,5 
Kỹ thuật 28,6| 28,6| 28,9, 28,5| 28,61 29[ 29,11 30,6| 31,1 |31,3 
Nông nghiệp 1/| l7, TUỔI T6, l6| lỗ, l6Ị Tự, 17, 1, 
Y dược 96| 5| 54| 5j6| 5/| 5,53| 5ỗ| 57| 56| 5,8 
Sư phạm 8,3| 9,5 9ị 93 93| 8,9, 89| 8/44 6,44 8,1 


Nguồn: HEEC, 2017. 


5. Phân quyền quản lý, điều hành cơ sở giáo dục đại học 
trọng điểm 

Theo phân bổ địa lý, 85% cơ sở giáo dục đại học tham gia 
Dự án 211 tập trung ở khu vực Trung và Đông của Trung Quốc, số 
còn lại nằm rải rác ở khu vực phía Tây. Xét theo mức độ tham gia 
vào các dự án xây dựng đại học trọng điểm, ngành trọng điểm (Dự 
án 211), dự án xây dựng đại học đẳng cấp thế giới (Dự án 985), thì 
miền Đông là khu vực có số cơ sở giáo dục đại học nhiều nhất được 
Chính phủ Trung Quốc lựa chọn để tham gia dự án phát triển giáo 
dục đại học, kế đến là khu vực miền Trung, số lượng các trường đại 
học ở khu vực phía Tây được lựa chọn tham gia vào 2 dự án này 
không nhiều. Tỷ lệ các cơ sở được lựa chọn tham gia Dự án 98 ở 
khu vực phía Đông và miền Trung Trung Quốc còn cao hơn, khi có 
đến 90% số cơ sở được tham gia nhóm dự án này. Mặc dù chiếm tỷ 
lệ gần như tuyệt đối trong số các cơ sở giáo dục tham gia hai dự án 
trọng điểm của quốc gia thời gian qua, tuy nhiên việc phân bổ cũng 
không đồng đều giữa các tỉnh, thành. Bắc Kinh, Giang Tô, Thượng 


Hải, Thiểm Tây và Hồ Bắc là những tỉnh có số cơ sở giáo dục đại học 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 195 


được lựa chọn tham gia vào 2 nhóm dự án này nhiều nhất. Một số 
tỉnh, thành còn lại ở hai khu vực này, số cơ sở giáo dục đại học được 
lựa chọn tham gia là không nhiều, thậm chí còn thấp hơn so với Tứ 
Xuyên, một tỉnh thuộc khu vực miền Tây. Chỉ có 5/20 tỉnh, thành 
không có cơ sở giáo dục được lựa chọn tham gia Dự án 985 ở khu vực 
miền Đông và miền Trung. Trong khi đó chỉ có 3/11 tỉnh, thành có 
cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia Dự án 985 ở khu vực 


miền Tây. 


Bảng 5.8: Phân bổ không gian lãnh thổ các trường tham gia 


Dự án 211, Dự án 985 
Đại - Đại Đại Đại Đại Đại 
học học " học Ô học ' học 
` _ ` ._¡ Các tính ` ` học ` 
Các tỉnh miền | thuộc | thuộc _ thuộc | thuộc. , 5. ._ |thuộc 
' miền Các tỉnh miền Tây L thuộc 
Đông Dự Dự Dự Dự Ỉ Dự 
: R Trung : : Dựán  „ 
án án án án 211 án 
211 985 211 985 985 
Hắc Long Giang 4 1 | Sơn Tây † - ¡Khu tựtrị Nội Mông. 1 
Cát Lâm R) 1 |ThiểmTây' 7 3 Ninh Hạ † : 
Liêu Ninh 4 2_ '|HàNam † - _j Tân ương 2 : 
Bắc Kinh 26 8 |AnHuy R) †1_ | Tây Tạng † - 
Hà Bắc 2 - - |Hồ Bắc 7 2_ | Dam Túc 1 j 
Thiên Tân ả 2_ 'HồNam ả 3 | Thanh Hải † : 
Sơn Đông ả 2 |Giang Tây | 1 - ¡ Iứ Xuyên 5 2 
Giang Tô 10 2 Quý Châu 1 - 
Thượng Hải 9 4 Vân Nam 1 
Chiết Giang j †1 Quảng Tây 1 - 
Phúc Kiến 2 †1 Trùng Khánh 2 † 
Quảng Đông 4 2 
Hải Nam † - 


Nguồn: Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2018. 


196 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Tính đến thời điểm hiện nay, ở Trung Quốc có 112 cơ sở giáo 


dục trọng điểm thuộc sự quản lý điều hành của chính quyền trung 


ương, chính quyền địa phương. Trong đó, số cơ sở giáo dục đại học 


trực thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục là 72; 40 cơ sở giáo dục đại 


học còn lại do bộ, ngành khác ở trung ương, hay chính quyền địa 


phương quản lý. 


Bảng 5.9: Cơ sở giáo dục thuộc Dự án 211 trực thuộc cơ quan 


chủ quản ở Trung Quốc 


" Bộ 0ác tỉnh | Bộ "¬ Bộ 
Bạn sử Giáo lên Tỉnh miền Giá Me Tỉnh kaện Giáo Séc Tỉnh 
dục Trung ' dục dục 
Hắc Long Giang. 1 2 1 |SơnTây | 0 0 1 Kuutựtri 0 0 †1 
Nội Mông 
Cát Lâm 210 1 |ThiếmTây| 5 1 1 |Ninh Hạ 0 0 1 
Liêu Ninh 2 1 1 |Hà Nam 0 1 | Tân Cương 0 0 2 
Bắc Kinh 211 4 †1 'AnHuy † † 1 Tây Tạng 0 0 † 
Hà Bắc 1 ¡ 0. 1 |HồBắc 7 0 0 | Cam Túc † 0 0 
Thiên Tân 210 1 HồNam | 2 0 1 | Thanh Hải 0 0 1 
Sơn Đông 3 L0 0 [Giang Tây: 0 0 1 TứXuyên 4 lÌ † 
Giang Tô f7 | † 2 (Quý Châu 0 0 1 
Thượng Hải 810 1 Vân Nam 0 0 ï 
Chiết Giang 1| 010 Quảng Tây 0 0 |1 
Phúc Kiến 1 0 1 Trùng Khánh. 2 0 0 
Quảng Đông 2 | † 1 
Hải Nam |1 


Nguồn: Bộ Giáo dục, 2018. 


Trong 31 tỉnh, thành phố, khu tự trị thuộc Trung Quốc đại lục, 
thì Bắc Kinh là thành phố có nhiều cơ sở giáo dục đại học được lựa 


chọn tham gia vào hai dự án được Chính phủ Trung Quốc đầu tư 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 


19; 


nhằm phát triển chất lượng hệ thống giáo dục quốc dân. Đây cũng là 


tỉnh, thành có nhiều đại học được lựa chọn tham gia Dự án 211 nhất 


trong toàn Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành khác, chỉ 


có một cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn. Nói cách khác, với quan 


điểm “một bộ một cơ sở giáo dục đại học, một tỉnh một cơ sở giáo dục 


đại học”, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc khi không có đại học trực 


thuộc Bộ Giáo dục hoặc trực thuộc cơ quan ngang bộ, chính quyền 


địa phương đã nỗ lực đầu tư xây dựng để đưa một cơ sở giáo dục đại 


học tốt nhất của tỉnh tham gia vào Dự án 211. 


II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC TRỌNG ĐIỂM, NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
TRỌNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Ở TRUNG QUỐC 


1. Thực trạng đầu tư ngân sách nhà nước đối với phát triển đại học 


trọng điểm, ngành đào tạo đại học trọng điểm 


Bảng 5.10: Chỉ tiêu ngân sách đối với các cơ sở giáo dục 


đại học, nắm 2015 


Đơn vị tính: 10.000 NDT; % 


đại học 


Cơ sở giáo Hệ 
Đại học | Đại học | dục đại học | thống # _ 
: Tông số 
985 211 | trực thuộc | Newly- 
tỉnh built 

Chi giáo dục đối với 

`. - 330.844,8| 127/.581,9 49.300,9L 18.885,2 | 526.612,8 
cơ sở giáo dục đại học 
Chỉ giảng dạy đối với 

BI - 107.688,2|  57.937,0 16.165,6|  5.942,5. 187/.733,3 
cơ sở giáo dục đại học 
Chỉ đổi mới giảng dạy 

đối với cơ sở giáo dục| 20.318,1 7.455,0 3.115,1 1.156,4| 32.044,6 


198 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Cơ sở giáo Hệ 


Đại học |, Đạihọc dục đại học. thống  .. 
Tông sô 


985 211 trực thuộc . Newly- 
tỉnh built 
Tỷ phần của chi giảng 
dạy 32,5 45,4 32,8 31,5 


Tỷ phần chi đổi mới 
giảng dạy 6,1 5,8 6,3 6,1 
Nguồn: HBBC, 2017. 


Báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc về đầu tư ngân sách nhà 
nước cho các đại học công lập trực thuộc chính quyền trung ương, 
chính quyền địa phương cho thấy, đến năm 2015, tổng số tiền ngân 
sách nhà nước chỉ tiêu cho các đại học công lập là gần 5,3 tỷ NDT, 
trong đó số tiền các cơ sở giáo dục đại học công lập tham gia Dự án 
985 nhận được là hơn 3,3 tỷ NDT; kế đến là các cơ sở giáo dục đại 
học tham gia Dự án 211 nhận được tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ NDT, 
các cơ sở giáo dục đại học còn lại nhận được mức hỗ trợ chưa đến 700 
triệu NDT. 

Trong các khoản hỗ trợ mà các cơ sở giáo dục đại học nhận được, 
ngoại trừ tỷ lệ chi phục vụ giảng dạy của cơ sở giáo dục đại học tham 
gia Dự án 211 là cao nhất, sự chênh lệch giữa các cơ sở giáo dục đại 
học còn lại là không đáng kể. Xét về số tuyệt đối, báo cáo của Bộ 
Giáo dục Trung Quốc cho thấy, các cơ sở giáo dục đại học tham gia 
Dự án 985 vẫn được phân bổ tài chính đối với hoạt động giảng dạy 
và đổi mới giảng dạy cao hơn nhiều lần so với phần còn lại. 

Với sự đầu tư của Chính phủ Trung Quốc, đến năm 2015 tổng 
giá trị tài sản cố định của cơ sở giáo dục đại học công lập tăng và đạt 
hơn 10 tỷ NDT, trong đó giá trị tài sản cố định các đại học thuộc Dự 


án 985 chiếm trên 50%; tổng giá trị tài sản cố định của các đại học 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 199 


tham gia Dự án 211 được đầu tư lên đến 2,5 tỷ NDT tương đương 1/4 
tổng giá trị tài sản cố định của tất cả các cơ sở giáo dục đại học công 
lập trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Các cơ sở giáo dục đại học công 
lập còn lại được đầu tư khoảng 20 tỷ NDT tương đương với 1/ð tổng 


giá trị tài sản cố định của hệ thống giáo dục đại học. 


Bảng 5.11: Giá trị tài sản phục vụ giảng dạy và nghiên cứu 


tại các cơ sở giáo dục đại học, năm 2015 


Hệ 
: ._| Cơ sở giáo dục `. 
Dự án | Dự án : thống 
đại học trực 
98ã 211 ` Newly- 
thuộc tỉnh . 
: built 
Tổng giá trị tài sản cố định 
: 517,4 25,5 12,5 VĂNI 
(100 triệu NDT) 
Tổng giá trị tài sản phục vụ giả 
" ` BE su k  iBRx 21,8 7,3 2/7 1 
dạy và nghiên cứu (100 triệu NDT) 
Giá trị tài sản mới được tăng thêm 
x 2,14 0,8 0,33 0,12 
(100 triệu NDT) 
Giá trị tài sản giảng dạy, nghiên cứ 
li 002062121.00 02A N-: II. - 1,5 1 
theo đầu sinh viên (10.000 NDT) 


Nguồn: HEBEC, 2017. 


Giá trị khoản đầu tư ngân sách nhà nước đối với hoạt động 
nghiên cứu, giảng dạy ở các đại học tham gia Dự án 985 là rất lớn 
so với phần còn lại. 39 cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 985 đã 
được đầu tư 2,1 tỷ NDT; giá trị tài sản phục vụ giảng dạy, nghiên 
cứu tính theo đầu sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học tham gia 
Dự án 985 cũng cao hơn nhiều lần so với những cơ sở giáo dục đại 
học còn lại, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục theo hệ thống 
Newly-buIlt. 

Không chỉ được ưu tiên về đầu tư tài chính, diện tích của các cơ 


sở giáo dục đại học tham gia Dự án 985, Dự án 211 cũng rộng hơn so 


200 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


với các cơ sở giáo dục đại học còn lại trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. 
Chính vì vậy, diện tích bình quân đất phục vụ xây dựng các tòa nhà 
giảng dạy, nghiên cứu theo đầu sinh viên của các cơ sở giáo dục đại 
học tham gia Dự án 985 là 24.6 m”/01 sinh viên, cao hơn 1,6 lần so 
với diện tích bình quân đất phục vụ xây dựng các tòa nhà giảng dạy, 
nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc sự quản lý của 


chính quyền tỉnh. 
Bảng 5.12: Diện tích phục vụ đào tạo tính theo đầu sinh viên 
tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đơn vị tính: m? 


Dự ' Dự . Cơ sở giáo dục | Hệ thống 
án án đại học trực Newly- 
985 LÔ 211 thuộc tỉnh built 
Diện tích bình quân đất 
phục vụ xây dựng các tòa 
x. mm... 24,6| 19,1 15,0 17,5 
nhà giảng dạy, nghiên cứu 
theo đầu sinh viên 
Diện tích đất bình quân 
hục vụ xây dựng các tòa 
na ga o0 DỤ na 321 33 
nhà hành chính theo đâu 
sinh viên 


Nguồn: HEBEC, 2017. 


Về đầu tư xây dựng các tòa nhà giảng dạy, nghiên cứu ở các cơ 
sở giáo dục đại học của Trung Quốc, báo cáo của Bộ Giáo dục Trung 
Quốc năm 2017 cho thấy, năm 2015 các cơ sở giáo dục đại học trực 
thuộc tỉnh dành diện tích xây dựng phòng học cho sinh viên cao hơn 
so với các cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 211 và Dự án 985; 
trong khi đó diện tích đất để xây dựng các phòng thí nghiệm và thực 
hành, phòng cho nghiên cứu tại các trường thuộc Dự án 98ã, Dự án 


211 lại nhiều hơn so với các cơ sở giáo dục đại học còn lại. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 201 


Bảng 5.13: Diện tích sử dụng cho giảng dạy, nghiên cứu 
tính theo đầu sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học 
của Trung Quốc, năm 2015 


Đơn vị tính: m” 


: Cơ sở giáo dục ¡ Hệ thống 
Dự án| Dự án : 
' l đại học trực Newly- 
985 211 8... „ 
thuộc tỉnh built 

Phòng học 4,9 5í 5,4 7,8 
Thư viện 2,6 y5 1,9 2,4 
Phòng thí nghiệm và 

9,8 13 5,6 5,4 
thực hành 
Phòng cho nghiên cứu 5,6 2,1 0,8 0,4 
Nhà thi đấu lế 1,4 1 TộT 
Phòng hội thảo 0,5 0,3 0,3 0,4 
Tổng 24,6 19,1 15 I7 


Nguồn: HEBBC, 2017. 


Báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, đến năm 
2015 tổng số cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 985, Dự án 
211 là thấp hơn rất nhiều so với các cơ sở giáo dục đại học công lập 
trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, tổng số phòng học được 
đầu tư xây dựng để giảng dạy theo phương pháp truyền thống, các 
phòng học đa năng hay phòng học ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục đại 
học tham gia Dự án 211, Dự án 985 đều nhiều hơn so với các cơ sở 
giáo dục đại học công lập không được tham gia dự án này. Trong đó, 
mức bình quân về số phòng học ngoại ngữ và máy tính cũng như 
mức bình quân số phòng học đa năng tại các cơ sở giáo dục đại học 
thuộc Dự án 985 cao hơn 2 lần mức bình quân tại các cơ sở giáo dục 


đại học thuộc hệ thống Newly-built. 


202 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 5.14: Tình trạng cơ sở vật chất bình quân tại 


các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc, năm 2015 


Đơn vị tính: phòng, % 


Dự | Dự |Cơ sở giáo dục Hệ thống 

án | án , đại học trực . Newly- 

985 | 211 thuộc tỉnh built 
Số lớp học 543: 434 361 289 
Số phòng học ngoại ngữ và máy tính BỊ Z 21 14 
Số phòng học đa chức năng 355| 289 194 144 
Tỷ phần phòng học ngoại ngữ và máy tính 6,4 7,4 5,8 4,8 
Tỷ phần phòng học đa chức năng 65,4 66,6 53,7 49,8 


Nguồn: HBEBC, 2017. 


Với số tiền được đầu tư cao hơn nhiều so với các cơ sở giáo dục 


đại học không được tham gia Dự án 211, Dự án 985, trong các hạng 


vóc x . `... 2:ấn- v8 2 sử 
mục liên quan đến giảng dạy và đổi mới giảng dạy, các cơ sở giáo dục 


đại học tham gia hai dự án này đã có điều kiện trang bị số đầu sách 


cao hơn từ 2 đến 3 lần so với các cơ sở giáo dục đại học công lập còn 


lại. Sự chênh lệch lớn về đầu tư tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập 


và nghiên cứu diễn ra tương đối sâu sắc khi nhìn vào số lượng sách 


điện tử bằng tiếng nước ngoài giữa các cơ sở giáo dục đại học. 


Bảng 5.15: Sử dụng ngân sách đầu tư các ấn phẩm phục vụ 


giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục 


đại học của Trung Quốc, năm 2015 


„ .__ |Cơ sở giáo dục |Hệ thống 
Dự án |Dự án : 
' đại học trực | Newly- 
985 211 ". : 
thuộc tỉnh built 
Số đầu sách (10.000 đầu sách) 419,1) 285,2 174,4 108,3 
Số sách mới được bổ sung trong 
BA: 11,4 94 7 6,2 
năm (10.000 đầu sách) 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 


203 


: .__ Cơ sở giáo dục |Hệ thống 
Dự án | Dự án | 
đại học trực | Newly- 
985 | 211 sh 
thuộc tỉnh built 
Số sách điện tử (10.000 đầu sách) 286,6. 258,9 159,8 S/,ï 
Số sách điện tử mới được bổ sung 
S vS 4,2 31,2 14,7 12,8 
trong năm (10.000 đầu sách) 
Trong đó sách điện tử bằng tiếng 
: . Nó co 57,4 50,9 LÍ 3,3 
nước ngoài (10.000 đầu sách) 
Số đầu sách bình quân sinh viên 207,9. 138,5 138,5 112,1 
Số tạp chí (10.000 tạp chí) 4,4 2,9 1,3 1,3 
Số loại tạp chí (10.000 tạp chí) 0,8 0,6 0,6 0,1 
Số tạp chí điện tử (10.000 tạp chí) 5,3 15,7 5,2 4 
Số tạp chí bình quân sinh viên 2,2 1,4 1,4 HÙN/ 
Số loại tạp chí bình quân sinh viên 4 0,3 0,3 0,1 
Tổng số tiền bổ ra mua sách trong 
2.253,8|11.224,6 B12,7 246,6 
năm (10.000 NDT) 


Nguồn: HEBEC, 2017. 


Có điểm đáng lưu ý là trong các hạng mục đầu tư phục vụ giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học công lập của 
Trung Quốc thì các cơ sở thuộc hệ thống Newly-buitl có sự đầu tư bổ 
sung sách điện tử là cao hơn so với các cơ sở giáo dục đại học thuộc 
Dự án 98õð trong năm 2015. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, số 
tiền các cơ sở giáo dục thuộc Dự án 985 được đầu tư về ấn phẩm 
khoa học trong năm 2015 vẫn đứng ở vị trí hàng đầu, với tổng số 
tiền lên đến 22 triệu NDT; kế đến là các trường thuộc Dự án 211 với 
mức đầu tư kinh phí ít hơn gần một nửa; còn các trường thuộc hệ 
thống Newly-buitl được đầu tư ở mức thấp nhất, tương đương 1/10 
số tiền mà các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985 nhận được đối 


với hạng mục này. 


204 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


2. Từ Dự án 985 đến Dự án World Class 2.0 


Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về khoa học và công nghệ, 
sự thành công trong phát triển các đại học đẳng cấp thế giới của 
Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ. Chính 
phủ Trung Quốc đã triển khai Dự án World Class 2.0, thay thế Dự 
án 211 và Dự án 98ð với mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành 
một trung tâm giáo dục đại học toàn cầu. 

Dự án World Class 2.0 là sự kết hợp các Dự án 985 và Dự án 211. 
Theo đó các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia sẽ được 
phân thành () 42 cơ sở giáo dục được lựa chọn đầu tư trở thành đại 
học đẳng cấp thế giới; (1i) 100 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn để 
đầu tư xây dựng 110 ngành học hàng đầu thế giới. 

Trong số 42 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia Dự 
án World Class 2.0, chỉ có 02 cơ sở giáo dục đại học có nguồn gốc từ 
trường sư phạm: Đại học Sư phạm Hoa Đông (ECNDU) và Đại học Sư 
phạm Bắc Kinh (BNU). 

BNU và ECNU là hai đại học sư phạm duy nhất có trong 36 cơ sở 
giáo dục đại học tham gia dự án hạng A của Dự án World Class 2.0. 
Hai đại học này đảm nhận vai trò xây dựng và truyền tải hệ thống 
triết lý của giáo dục đại học, các phương pháp giảng dạy, cùng với sự 
đổi mới sẽ giúp thúc đẩy nhóm các đại học “được thế giới biết đến” 
trỏ thành đỉnh cao. Điều này được lý giải bởi một số lý do: () Đào 
tạo sư phạm đã nhận được sự công nhận ngày càng tăng ở tất cả 
các cấp giáo dục và tác động mạnh đến việc đào tạo các nhà nghiên 
cứu, hình thành một nền văn hóa nghiên cứu chuyên sâu; (¡) Cung 
cấp các mối liên kết cần thiết giữa giáo dục phổ thông và giáo dục 
đại học; (11) Tạo nên sự đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần 
thu hẹp khoảng cách với các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu, từ 
đó thúc đẩy hợp tác giáo dục quốc gia và quốc tế, hình thành hệ 


giáo dục đại học hiện đại nhưng mang giá trị xã hội chủ nghĩa của 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 205 


Trung Quốc; (v) Thiết lập một phép biện chứng mới về giảng dạy 
và nghiên cứu. Nó giải quyết vấn đề của xã hội hiện đại, toàn cầu 
hóa, nhưng tập trung vào bản sắc dân tộc, chiến lược xóa đói, giảm 
nghèo, triết học Khổng Tử về giáo dục hòa nhập, giáo dục văn hóa 
truyền thống của Trung Quốc. 

Trung Quốc là một quốc gia có truyền thống giáo dục từ nhiều 
thế kỷ trước với sự tôn trọng triết lý giáo dục dựa trên các tác 
phẩm kinh điển của Nho giáo từ các triều đại tổn tại trước Công 
nguyên. Giáo dục luôn đóng một vai trò quan trọng trong nền văn 
minh Trung Quốc. Với những cải cách của Đặng Tiểu Bình, giáo dục 
không chỉ quan trọng đối với các cuộc thảo luận truyền thống về đạo 
đức, mà còn rộng rãi hơn, là nguồn lực để đổi mới, thực hiện thành 


công chủ chương hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. 


3. Kết quả đạt được về đầu tư phát triển đại học trọng điểm, 
ngành đào tạo đại học trọng điểm 

3.1. Xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 
theo chuẩn quốc tế 

Với sự đầu tư mạnh của Chính phủ Trung Quốc vào hệ thống 
các trường Ivy League, đặc biệt là Đại học Thanh Hoa và Đại học 
Bắc Kinh, đến thời điểm hiện nay, hai cơ sở giáo dục đại học hàng 
đầu của Trung Quốc đã được xếp hạng trong top 30 đại học hàng 
đầu toàn cầu. Trung Quốc có ð cơ sở giáo dục đại học còn lại trong hệ 
thống Ivy League được xếp hạng từ 90 đến 200 cơ sở giáo dục hàng 
đầu thế giới; 7 cơ sở giáo dục đại học được đầu tư từ Dự án 98 và 
Dự án 211 đã trở thành những cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng 
từ 300-500 đại học đẳng cấp thế giới; 24 cơ sở giáo dục đại học tham 
gia Dự án 211 được xếp hạng từ 500 đến 1000. 

Nhìn chung, ngoại trừ 7/9 đại học được xếp hạng 200 thế giới, 
7/39 đại học tham gia Dự án 985 được xếp trong nhóm 500 đại học 


hàng đầu thế giới; các cơ sở giáo dục đại học còn lại chủ yếu xếp 


206 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


hạng 600-800 thế giới. Sự biến động thứ hạng của các cơ sở giáo dục 


đại học ở Trung Quốc trên bảng xếp hạng quốc tế cũng tương đối đa 


dạng trong thời gian qua. Trong khi những đại học thuộc nhóm Ivy 


League cố gắng phấn đấu để có thứ hạng tốt hơn; những cơ sở giáo 


dục đại học còn lại tăng giảm không theo một quy luật nhất định 


trên các bảng xếp hạng đại học của các tổ chức uy tín trên thế giới. 


Bảng 5.16: Xếp hạng một số cơ sở giáo dục đại học 


đẳng cấp thế giới của Trung Quốc 


Tên trường Theo QS Theo THE 
2017 2019 2017 2019 
Đại học Thanh Hoa 24 l7 29 22 
Đại học Bắc Kinh 39 30 35 31 
Đại học Phúc Đán 43 44 155 104 
Đại học Giao thông Thượng Hải G1 59 201-250 189 
Đại học Khoa học kỹ thuật Trung| 104 98 153 95 
Quốc 
Đại học Chiết Giang 110 68 201-250 101 
Đại học Nam Kinh 115 122 201-250 134 
Đại học Sư phạm Bắc Kinh 257 Sở - - 
Đại học Vũ Hán 275 257 | 401-500 | 301-350 
Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân 278 285 501-600 ¡ 401-500 
Đại học Trung Sơn ST 295 401-500 ¡ 301-350 
Đại học Nam Khai 315 338 351-400 
Đại học Đồng Tế 315 291 501-600 | 401-500 
Đại học G1ao thông Tây An 318 313 | 501-600 | 501-600 
Đại học Công nghệ Bắc Kinh 389 464 601-800 ¡ 601-800 
Đại học Nhân dân 421-430 521-530 401-500 | 501-600 
Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Đông |441-450_ 415 401-500 | 351-400 
Đại học Thượng Hải 451-460. 422 801-1.000801-1.000 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 207 


Tên trường Theo Q5 Theo THE 
2017 2019 2017 2019 
Đại học Hạ Môn 451-460. 4/6 401-500 | 501-600 


Đại học Công nghệ Hoa Đông 


471-480.531-540 


501-600 . 601-800 


Đại học Công nghệ Đại Liên 


481-490 571-580 


601-800 . 601-800 


Đại học Thiên Tân 


481-490: 443 


501-600 


Đại học Cát Lâm 


491-500: 4/5 


601-800 801-1.000 


Đại học Sơn Đông 


501-550 541-550 


Đại học Đông Nam 


551-6001 511-520 


501-600 


Đại học Sư phạm Hoa Đông 


551-600. 501-510 


501-600 : 501-600 


Đại học Lan Châu 


551-600. 601-650 


Đại học Tứ Xuyên 


551-600. 601-650 


601-800 . 601-800 


Đại học Công nghệ Hoa Nam 


551-6001 541-550 


601-800 . 501-600 


Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh 551-600 751-800 - 801-1.000 
Đại học Công nghiệp Bắc Kinh 651-700 751-800 - - 
Đại học Giao thông Bắc Kinh 701+ |7B1-800 - 801-1000 


Nguồn: THE, Q8, 2019. 


3.2. Xếp hạng các lĩnh vực đào tạo theo chuẩn quốc tế của 


các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Bảng 5.17: Các lĩnh vực đào tạo của các cơ sở 


giáo dục đại học Trung Quốc được xếp hạng thế giới 


Lĩnh vực đào tạ0 


Trên trường 
1 2 bị 4 5 6 7 8 9 10 Tĩ 
Đại học Thanh Hoa | 20 | 14 | 35 10 19 50 468 | 36 | 16 
Đại học Bắc Kinh 32 | 20 | 51 19 20 |561 23 26 23 | 23 
. `. 10T1- 126- 101- | 101- 101- 
Đại học Chiết Giang | 45 | 37 125 91 150 125 125 125 53 


208 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Lĩnh vực đào tạo 


Trên trường 
1 2 đ 4 5 |6 7 8 9 10 | Tĩ 

Đại học Giao thông 15T1- 176- 176- 151- 
Thượng Hải LG. 175 200 200 l 175 S 
Đại học Khoa học ký 

SIỆN: _ 7 | 42 52 51 
thuật Trung Quốc š 

: 126- | 151- 101- 176- 
Đại học Nam Kinh 68 | 62 150 | 175 r2 125 200 92 

: ¬— 201- 101- 126- 126- 
Đại học Phúc Đán 125 49 62 125 f1 150 150 89 
Đại học ông nghệ | 126- | 101- 
Cáp Nhĩ Tân 150 | 125 
Đại học Giao thông | 151- | 101- 
Tây An 200 | 125 

: m 101- 176- 126- | 176- 
100060 125 200 150 | 200 

: : 151- 
Đại học Đông Nam 175 

: 176- 176- 
Đại học Nam Khai 200 200 

: _. 176- 
Đại học Thiên Tân 200 

: : R 151- 
Đại học Tứ Xuyên 175 

: 151- 126- 126- 
Đại học Trung Sơn 175 150 150 
Đại học Sư phạm 101- 
Hoa Đông 125 

: An da 101- 
Đại học Nhân dân 125 

h A 101- 
Đại học Hạ Môn 125 

: : # 176- 
Đại học Đồng Tê 200 


Nguồn: THE, 2019. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 209 


Hệ thống 11 lĩnh vực đào tạo theo chuẩn xếp hạng thế giới được 
thực hiện trong các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc là: 
1. Computer sclence (Khoa học máy tính). 
. lngineering and Technology (Chế tạo và công nghệ). 
. Clinical, pre-clinical and health (Y tế và chăm sóc sức khỏe). 
. LIfe selences (Khoa học sinh học). 
. PhysIcal selences (Khoa học vũ trụ). 
. Psychology (Khoa học hành vì). 
. Arts and Humanifles (Khoa học nghiên cứu con người). 
. Education (G1áo dục). 
. buaw (Luật). 
10. Social Sclence (Khoa học xã hội). 


11. Business and Economies (Kinh tế và kinh doanh). 


€©  œ ¬I G CL >= C2 


Bên cạnh các trường đại học thuộc Dự án 98ð giai đoạn đầu, các 
đại học thuộc Dự án 98ð gia1 đoạn sau, hay thuộc Dự án 211 cũng đã 
nỗ lực phấn đấu trong phát triển các ngành đào tạo theo chuẩn quốc 
tế, trong đó nhiều ngành đào tạo đã được xếp vào dạng 200 ngành 
đào tạo hàng đầu thế giới. Trong quá trình đầu tư phát triển ngành 
học hàng đầu thế giới, các đại học của Trung Quốc tập trung phát 
triển các ngành liên quan đến máy tính, chế tạo, công nghệ; đồng 
thời cũng rất chú ý đến các ngành đào tạo về kinh tế, kinh doanh. 
Trong khi đó các ngành đào tạo về luật, về tâm lý chưa nhận được 
nhiều sự ghi nhận của thế giới so với các ngành khác. 

3.3. Kết quả từ đầu tư ngân sách nhà nước đối với sự phát 
triển về khoa học - công nghệ, nghiên cứu tình huống của Đại 
học Thanh Hoa 

Hợp tác giữa Đại học Thanh Hoa với các tổ chức trong cung ứng 
dịch vụ khoa học - công nghệ theo định hướng của Chính phủ được 
bắt đầu từ những năm 1980. Những năm gần đây, sự hợp tác này 
tiếp tục được mở rộng nhằm hỗ trợ thực hiện các chiến lược phát 


210 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc; trau dồi tài năng đổi mới, 
phát triển các ngành công nghiệp đặc biệt và công nghiệp xương 
sống, xây dựng nền tảng đổi mới, giải quyết các vấn đề khoa học - 
công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, cụ thể là: 

Một là, Văn phòng quản lý nghiên cứu và phát triển trong nước 
của Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy chuyển giao công nghệ các kết 
quả nghiên cứu quan trọng của Thanh Hoa cho các khu vực hợp tác 
và doanh nghiệp. Đó là sự chuyển giao dây chuyền sản xuất OLUED 
quy mô lớn được thiết kế độc lập đầu tiên của Trung Quốc tại Côn 
Sơn, tỉnh Giang Tô; là việc chuyển giao công nghệ khử lưu huỳnh 
than đá đối với các tỉnh Ninh Hạ, Nội Mông, Cát Lâm, Hà Bắc và 
Thiên Tân... Ngoài ra, Đại học Thanh Hoa còn cung cấp hệ thống hỗ 
trợ đối với sự phát triển bền vững của địa phương, chẳng hạn như 
hệ thống hỗ trợ khẩn cấp về an toàn sản xuất và bùng phát ô nhiễm 
môi trường tại Khu công nghiệp Thiên Tân Lingang, Kế hoạch phát 
triển Logistics cho ngành hóa chất ở Khu công nghiệp Thiên Tân 
Lingang.... Việc chuyển giao các dự án nghiên cứu khoa học quan 
trọng của Đại học Thanh Hoa đã cung cấp hỗ trợ khoa học - công 
nghệ lớn cho sự phát triển kinh tế khu vực và mang lại lợi ích kinh 
tế - xã hội lớn. 

Hai là, để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế quốc 
gia và khu vực, Đại học Thanh Hoa đã tích cực tích hợp nhiều nguồn 
lực để thúc đẩy chuyển đổi và công nghiệp hóa kết quả khoa học - 
công nghệ thông qua việc thành lập các quỹ hợp tác khoa học - 
công nghệ với chính quyền khu vực ở Hà Bắc, Vân Nam và Quảng 
Đông. Trong mỗi trường hợp, quỹ hợp tác được điều chỉnh để đáp 
ứng các yêu cầu cụ thể của địa phương và tuân theo các nguyên tắc 
mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp, chính quyền địa 
phương; đồng thời phải bảo đảm lợi ích của đại học. Quỹ cải tiến 
được thành lập bởi Đại học Thanh Hoa cung cấp sự bảo đảm quan 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 211 


trọng cho hoạt động hiệu quả của sự hợp tác. Theo đó vấn đề cơ 
bản là sử dụng quỹ cụ thể để hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu. Ngoài các quỹ này, Đại học Thanh Hoa cùng một số địa phương 
đã phối hợp thành lập một số cơ sở R & D như: Dự án sáng tạo hàng 
đầu Tô Châu - Thanh Hoa, Quỹ phát triển hợp tác khoa học và công 
nghệ Hà Bắc - Thanh Hoa, Quỹ hợp tác khoa học và công nghệ Vân 
Nam - Thanh Hoa, Quỹ R & D tiền hạt giống An Sơn - Thanh Hoa, 
Quỹ chuyển đổi kết quả khoa học và công nghệ Vô Tích - Thanh 
Hoa, Quỹ dự án nghiên cứu trường đại học công nghiệp của Bộ Giáo 
dục tại Quảng Đông, và Quỹ hợp tác nghiên cứu trường đại học công 
nghiệp Tongling - Thanh Hoa. Mỗi năm, Văn phòng Quản lý R & D 
trong nước của Trung Quốc thực hiện hơn 120 hoạt động để giới 
thiệu và quảng bá các dự án, sản phẩm công nghệ, nhằm đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi thành tựu công nghệ thành năng lực sản xuất, 
tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

Ủy ban Hợp tác Công nghiệp - Đại học (UICC) của Đại học 
Thanh Hoa được thành lập năm 1995 và chi nhánh ở nước ngoài 
của Ủy ban này sau đó đã được thành lập vào năm 1996. Trong 
những năm gần đây, UICC đã tăng cường đáng kể sự hợp tác và 
phối hợp với các thành viên bằng cách tăng cường hơn nữa các 
dịch vụ của họ. Kết quả là, nó đã giúp thúc đẩy sự hợp tác trong 
việc thiết lập các dự án quan trọng và xây dựng các nền tảng công 
nghiệp đại học. Bằng cách sử dụng một cơ chế tài trợ chung, Đại 
học Thanh Hoa đã khởi xướng sự hợp tác công nghệ đáng kể trên 
các lĩnh vực tiên tiến với nhiều đại học hàng đầu thế giới, với mục 
tiêu trở thành một đại học hạng nhất nổi tiếng thế giới. Dựa trên 
quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi, Đại học Thanh Hoa đã thành 
lập các trung tâm nghiên cứu chung với nhiều trường đại học và 
viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới như Đại học Johns Hopkins và 


Đại học Quốc gia Singapore... 


219 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trong một số lĩnh vực nghiên cứu chính, Đại học Thanh Hoa 
đã tập trung thiết lập liên hệ với các doanh nghiệp hàng đầu trong 
ngành để cùng nhau khởi động các dự án nghiên cứu. Bằng cách 
tích cực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực công nghệ, trí tuệ và tài 
chính từ cả hai phía, nhiều thành tựu khoa học có tác động lớn đã 
được thực hiện. Đại học Thanh Hoa là thành viên của Trung tâm 
trao đổi kiến thức (CKD của Siemens (cấp độ cao nhất của sự hợp 
tác học thuật toàn cầu của Siemens với các tổ chức giáo dục). CKI 
đóng vai trò là cầu nối và nền tảng để tăng cường, mở rộng sự hợp 
tác giữa Đại học Thanh Hoa và Slemens trong nghiên cứu khoa học, 
đào tạo tài năng. Với sự hỗ trợ của Siemens, dự án nghiên cứu chung 
giữa Đại học Thanh Hoa và ỦŨC Berkeley đã được thành lập. Dự án 
này, trong lĩnh vực kiến trúc trí tuệ, bao gồm nghiên cứu về công 
nghệ thông tin, như truyền thông điện xanh và điều khiển mạng 
trí tuệ, với mục đích phát triển công nghệ thông tin và năng lượng 
mới để giảm tiêu thụ năng lượng và bảo vệ môi trường. Dự án này 
đã đi tiên phong trong một mô hình hợp tác mới của sự hợp tác giữa 
Đại học - Công nghiệp - Đại học (UIU). Bên cạnh đó, Đại học Thanh 
Hoa còn có mối quan hệ chiến lược với hơn 30 doanh nghiệp đa quốc 
gia ở nước ngoài, bao gồm cả Toyota Motor Corp., Công ty Boeing, 
Microsoft và Samsung. 

Trong những năm qua, Đại học Thanh Hoa đã thiết lập quan 
hệ đối tác lâu dài với nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài dưới hình 
thức ủy thác các dự án R & D. Các dự án R & D được ủy thác này 
không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài giải quyết các vấn 
đề về công nghệ và quản lý, mà còn tạo cơ hội cho nghiên cứu khoa 
học trong các lĩnh vực quan trọng, giúp tăng cường phát triển học 
thuật tại Đại học Thanh Hoa. Các dự án này cũng cung cấp thông 
tin quan trọng cho giảng viên và sinh viên tại Đại học Thanh 


Hoa về các xu hướng mới trong phát triển công nghệ công nghiệp, 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 213 


giúp thúc đẩy ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại 
học Thanh Hoa. 


III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC, QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, 
ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, NGÀNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM 
CỦA TRUNG QUỐC 


1. Những thành tựu 

Một là, Trung Quốc thực hiện thành công mục tiêu đại chúng 
hóa giáo dục đại học. 

Mục tiêu 40% dân số trong độ tuổi được tiếp cận giáo dục đại 
học được đề ra trong Quy hoạch quốc gia về cải cách và phát triển 
giáo dục trung và dài hạn của Trung Quốc giai đoạn 2010-2020 đã 
hoàn thành vào năm 2016 trước thời hạn, khi tỷ lệ sinh viên theo 
học bậc đại học ở Trung Quốc là 47,2%, sau khi triển khai thực hiện 
Chiến lược tái tạo giáo dục đại học khu vực Trung và Tây Trung 
Quốc từ năm 2013 nhằm mục tiêu hỗ trợ giáo dục khu vực Trung 
và Tây Trung Quốc theo kịp trình độ giáo dục ở khu vực phía Đông 
của Trung Quốc. 

Sự thành công trong thực hiện đại chúng hóa giáo dục đại học 
của Trung Quốc bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, từ việc xác định 
đúng mục tiêu về phát triển giáo dục đại học đến việc mở rộng các 
cơ sở giáo dục đại học công lập, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các 
cơ sở giáo dục ngoài công lập để thực hiện mục tiêu; từ nhu cầu được 
tham gia đào tạo để có được cơ hội việc làm tốt hơn...; đến hỗ trợ chi 
phí đào tạo của nhà nước theo đầu sinh viên theo học tại các trường, 
hay củng cố hoàn thiện hành lang pháp lý đối với sự phát triển của 


giáo dục đại học. 


214 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


Theo Tổng Cục Thống kê Trung Hoa (2014), trong 2.529 cơ sở 
giáo dục đại học có 1.202 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các chương 
trình đại học 4 năm, 1.327 trường giảng dạy chương trình đào tạo 
cao đẳng 3 năm. Hầu hết các trường đại học đều là cơ sở giáo dục đại 
học công lập và chịu sự quản lý của trung ương hoặc địa phương. Bên 
cạnh sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học công lập, sự phát 
triển của đại học tư thục cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể ở 
quốc gia này. Đến năm 2014, trong 727 trường tư thục ở Trung Quốc 
thì có 5 trường thực hiện đào tạo sau đại học, 315 trường đào tạo cử 
nhân đại học và 307 trường thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng. 

Đối với khu vực Trung và Tây Trung Quốc, việc thực hiện Chiến 
lược tái tạo giáo dục đại học khu vực Trung và Tây Trung Quốc góp 
phần làm tăng số cơ sở giáo dục đại học. Số cơ sở giáo dục đại học 
đạt 1.363 (năm 2014) chiếm 53,9% số cơ sở giáo dục đại học của 
Trung Quốc so với con số 544 (năm 2000); tỷ lệ sinh viên theo học, 
tốt nghiệp, nhập học lần lượt chiếm 54,16%, 53,84%, 54,38% của 
toàn Trung Quốc, góp phần gia tăng tỷ lệ phổ cập giáo dục đại học. 


Bảng 5.18: Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 


đẳng cấp thế giới của Trung Quốc 


Xếp hạng cơ sử Xếp hạng cơ sử giáo 
giáo dục đẳng cấp dục đẳng cấp thế giới 
Tên trưởng thế giới theo 0S theo THE 
2017 2019 2017 2019 
Đại học Thanh Hoa 24 17 29 2) 
Đại học Bắc Kinh 39 30 g5 31 
Đại học Phúc Đán 43 44 155 104 
Đại học Giao thông Thượng Hải 61 59 201-250 189 
Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc 104 98 153 93 
Đại học Chiết Giang 110 68 201-250 101 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 215 


Xếp hạng cơ Sử Xếp hạng cơ sở giáo 
giáo dục đẳng cấp dục đẳng cấp thế giới 
Tên trưởng thế giới theo 0 theo THE 
2017 2019 2017 2019 
Đại học Nam Kinh 115 122 201-250 134 
Đại học Sư phạm Bắc Kinh 257 292 - - 
Đại học Vũ Hán 275 257 401-500 | 301-350 
Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân 278 285 901-600 | 401-500 
Đại học Trung Sơn 297 295 401-500 | 301-350 
Đại học Nam Khai JÍl5 338 351-400 
Đại học Đồng Tế 315 291 501-600 | 401-500 
Đại học Giao thông Tây An đ18 gi 901-600 | 501-600 
Đại học Công nghệ Bắc Kinh 389 464 601-800 | 601-800 


Nguồn: https:/www.timeshigheredueation.com; https:/www.topuniversit 


1es.com. 


Hai là, Trung Quốc đã thực hiện thành công các dự án đầu tư 
ngân sách phát triển đại học đẳng cấp thế giới, ngành đào tạo đẳng 
cấp thế giới. 

Đến năm 2015, có 58 đại học Trung Quốc đại lục nằm trong top 
400 trường đại học hàng đầu thế giới, 7 đại học Trung Quốc nằm 
trong top 200 đại học được xếp hạng hàng đầu; 12 chuyên ngành 
đào tạo thuộc 23 đại học hàng đầu Trung Quốc được xếp đầu thế giới 
(chủ yếu liên quan đến ngành công nghiệp chế tạo) theo Q8. 

Sau khi Dự án 985 kết thúc, trước yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng 
thông qua Dự án Phát triển Cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới và 
ngành học hàng đầu thế giới (Developing World-Class Ủniversities 
and Eirst-Class DIscIplines proJect). Danh sách các đại học tham 


gia Dự án World Class 2.0 được thông qua năm 2017. 


216 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Sự thành công trong phát triển các đại học đẳng cấp thế giới, 
chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Trung Quốc, thời gian 
qua và tiền đề thực hiện Dự án World Class 2.0 được tổng kết với 
những nguyên nhân chính sau: 

Chính quyền trung ương, chính quyền địa phương đã đầu tư 
phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu giảng dạy, nghiên cứu ở các 
đại học được lựa chọn tham gia Dự án 211, Dự án 985. Trong đó các 
Dự án 211, Dự án 98 là xu hướng tất yếu sau sự thành công trong 
triển khai các Chương trình Tĩnh Hỏa (Spark Program); Chương 
trình Phát triển nghiên cứu kỹ thuật công nghệ cao (Chương trình 
863); Chương trình Phát triển nghiên cứu cơ bản trọng điểm quốc 
gia (Chương trình 973); Chương trình Hỏa Cự (Torch Program) 
trước đó và cũng là tiền đề để thực hiện thu hút nhân tài về phát 
triển học thuật, nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc trong những 
năm tiếp theo. 

Chính quyền trung ương, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh 
hoạt động thu hút nhân tài hải ngoại về làm việc tại các trường đại 
học của Trung Quốc thông qua “Chính sách khuyến khích tài năng 
hàng đầu ở nước ngoài trở về làm việc”, “Kế hoạch ngàn người”, “Kế 
hoạch Hải quy Vạn nhân”... Với những ưu đãi về điều kiện làm việc, 
thẻ xanh Trung Quốc hoặc visa nhập cảnh nhiều lần, thu nhập và 
phúc lợi về y tế, giáo dục cho vợ/chồng cùng con cái của nhà khoa học 
là người Hoa khi họ quyết định quay về Trung Quốc phục vụ cho sự 
phát triển của nền khoa học nước nhà... 

Các nhóm nghiên cứu mạnh được đầu tư ngân sách thực hiện 
nghiên cứu, tạo ra sản phẩm công bố cũng như thương mại hóa 
các kết quả nghiên. Ở Trung Quốc, sau khi hợp đồng nghiên cứu 
được giao cho cơ sở giáo dục đại học, nhà trường để người chịu trách 
nhiệm về nhiệm vụ chủ động tuyển chọn, hình thành nhóm nghiên 


cứu. Việc thu hút nhân tài hồi hương, chính sách học bổng đối với 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 317 


nghiên cứu sinh tài năng... đã tạo điều kiện cho các trưởng dự án 
lựa chọn được các cá nhân tài năng tham gia nghiên cứu. Thêm vào 
đó, với định hướng phát triển các doanh nghiệp đại học, chính quyền 
trung ương, chính quyền địa phương đã đầu tư nhiều tỷ nhân dân tệ 
để phát triển các doanh nghiệp đại học công nghệ cao (hiện nay có 
khoảng 7 doanh nghiệp đại học có vốn bình quân trên 2,47 tỷ NDT). 
Nhân lực, chính sách tài trợ cho nghiên cứu khoa học, thương mại 
hóa sản phẩm và đầu tư hạ tầng trang thiết bị là những đầu tư rất 
mạnh của Chính phủ Trung Quốc trong phát triển đội ngũ nghiên 
cứu của quốc gia này thời gian qua. Chính vì thế, Trung Quốc đã 
trở thành một trong những cường quốc có số ấn phẩm khoa học được 
công bố nhiều nhất thế giới trên các tạp chí trong hệ thống dữ liệu 
của ISI ở năm 2016. 

Ba là, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học 
và các ngành công nghiệp trong chế tạo sản phẩm. 

Căn cứ vào mục tiêu chiến lược và thực tế mối quan hệ giữa cơ 
sở giáo dục đại học với cơ quan nhà nước, khi cơ sở giáo dục đại học 
được coi là cánh tay kéo dài của Chính phủ Trung Quốc nên ngày 
càng có nhiều đầu tư từ ngân sách nhà nước vào phát triển nghiên 
cứu và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu từ nhà trường. Nhiều 
nghiên cứu từ các cơ sở giáo dục đại học đã được thương mại hóa và 
tạo thành những đột phá lớn về công nghệ như dự án phát triển nhà 
máy điện hạt nhân thương mại làm mát bằng khí nhiệt độ môđun 
đầu tiên trên thế giới; chip thử nghiệm điếc di truyền đầu tiên trên 
thế giới,... được tạo ra từ những đầu tư nghiên cứu tại doanh nghiệp 
Đại học Thanh Hoa. 

Bên cạnh việc chỉ đạo chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các 
tổ chức công, Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu đến khu vực ngoài nhà nước. Ngày càng 


nhiều doanh nghiệp tư nhân (privateowned enterprises - POE), 


218 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs), hay các tập đoàn 
đa quốc gia, xuyên quốc gia được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm 
được thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu của các cơ sở giáo dục 
đại học nhằm thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển trung và 
dài hạn về khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, Báo cáo Chỉ số Đổi 
mới toàn cầu cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2015, tỷ lệ chuyển đổi 
thành tựu khoa học và công nghệ của Trung Quốc vẫn dưới 20%. Nói 
cách khác, mức độ chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ của 
Trung Quốc còn thấp, vẫn còn ở trạng thái lạc hậu so với các nước 
phát triển ở phương Tây, là lý do dẫn đến xu hướng e ngại đầu tư 
của doanh nghiệp vào phát khoa học - công nghệ rồi đem thực hiện 


thương mại hóa từ các đại học ở Trung Quốc. 


2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Mặc dù các dự án đầu tư xây dựng trường đại học đẳng cấp thế 
giới thực hiện tại Trung Quốc chưa đạt được những mục tiêu đặt ra, 
khi mà so với các cơ sở giáo dục ở Anh, Hoa Kỳ thì mức đầu tư vốn 
vào các cơ sở giáo dục hàng đầu của Trung Quốc là tương đối cao, 
nhưng kết quả đạt được lại chưa như mong đợi. Bên cạnh đó, việc 
đầu tư chênh lệch giữa các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc đem 
đến nhiều mâu thuẫn mới. 

Đầu tiên, sự độc quyền của các cơ sở giáo dục đại học tham gia 
Dự án 985, Dự án 211 và nguồn lực được phân bổ đã đem đến sự 
cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học. Mặc 
dù tài chính không phải là điều kiện tiên quyết để xây dựng trường 
đại học đẳng cấp thế giới, nhưng không có sự hỗ trợ về tài chính, 
việc xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới hoàn toàn không 
thể đạt được. Trong quá trình xây dựng cơ sở giáo dục đại học theo 
Dự án 985 và 211, Trung Quốc đã ưu tiên đầu tư tài chính đối 


với những cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia dự án. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 219 


Tuy nhiên, việc tuyển chọn cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 985, 
Dự án 211 không có tính cạnh tranh, mà là do sự lựa chọn của Chính 
phủ Trung Quốc với những tiêu chí không rõ ràng. Điều này không 
chỉ vi phạm nguyên tắc ưu tiên hiệu quả đại học, mà còn tạo ra mâu 
thuẫn giữa các cơ sở giáo dục đại học. Đối với các cơ sở giáo dục đại 
học không thuộc Dự án 985, Dự án 211, nguồn lực huy động từ ngân 
sách nhà nước cho nhà trường giảm tương đối mạnh; thậm chí còn 
giảm nhiệt huyết trong việc huy động tài nguyên phát triển giáo dục 
đại học thông qua cạnh tranh. Trong khi đó, các đại học thuộc Dự án 
985 và 211, với những đặc quyền nên dù không có động lực, không có 
áp lực cạnh tranh để huy động tài nguyên nhưng vẫn được bảo đảm 
nguồn lực cho thực hiện hoạt động. 

Việc tập trung một số tiền lớn để xây dựng một vài cơ sở giáo dục 
đại học đẳng cấp thế giới, tất yếu đem đến một khoảng cách năng 
lực giữa các cơ sở giáo dục đại học, điều này không công bằng đối với 
sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học không được thụ hưởng lợi 
ích từ dự án. Hơn nữa, sự tồn tại của các đại học thuộc Dự án 985, 
211 ở các khu vực khác nhau rất khác nhau; đặc biệt những khu vực 
khó khăn thường không có sự xuất hiện của đại học thuộc Dự án 985 
và chỉ có số ít đại học được lựa chọn tham gia Dự án 211. Các cơ sở 
giáo dục đại học thuộc Dự án 985, 211 đào tạo khoảng 15% cử nhân 
trên toàn lãnh thổ Trung Quốc nhưng được nhận khoảng 70% kinh 
phí đầu tư từ nhà nước Trung Quốc. 

Tiếp đến, đó là tình trạng phân biệt đối xử về cơ hội việc làm 
giữa sinh viên tốt nghiệp từ các đại học thuộc Dự án 985, 211 với 
phần còn lại. Từ khi Dự án 985, Dự án 211 được thực hiện, nhiều 
nhà tuyển dụng (bao gồm các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp) 
đã tuyên bố chỉ tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp từ các trường đại 
học thuộc Dự án 985, 211 và vấn đề này ngày càng lan rộng, ngày 


càng trở nên khốc liệt. Nói cách khác, việc trở thành sinh viên 


220 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đại học thuộc Dự án 985, 211 là cơ hội để có được việc làm đối với 
người học. Thực tế các đại học thuộc Dự án 985, 211 chỉ chiếm 
khoảng 1/20 trong số khoảng 2.600 cơ sở giáo dục đại học ở Trung 
Quốc. Theo L¡ và Ivan (2016), tình trạng phân biệt đối xử này 
không chỉ làm giảm uy tín của sinh viên ngoài đại học thuộc Dự án 
985, 211 mà còn làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc cơ hội mở, 
cạnh tranh công bằng và tuyển dụng dựa trên thành tích. Điều này 
không đem lại lợi ích cho xã hội mà còn dẫn đến tình trạng lãng phí, 
mất tài nguyên quốc gia. 

Với xu hướng nhiều nhà tuyển dụng chỉ tuyển những người tốt 
nghiệp từ đại học thuộc Dự án 985, 211, nên xu hướng thi để trở 
thành sinh viên của những cơ sở này ngày càng tạo áp lực cho người 
học. Học không phải để trau dồi kiến thức, mà học là để hoàn thành 
bài thi với kết quả cao. Phát triển trí tuệ, phát triển nhân cách 
không phải là mục tiêu của người học, thay vào đó kỹ năng làm 
bài, hoàn thành bài thì với kết quả cao mới là ưu tiên hàng đầu của 


người học. 


Chương 6 


ĐÁNH BIÁ CHÍNH SÁCH, (UY ĐỊNH bỦA NHÀ NƯỚC 
TRUNG QUỐC ĐỐI VI TỰ CHỦ ĐẠI H0 Ủ TRUNG QUỐC 


I. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC 
TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI TỰ CHỦ HỌC THUẬT VÀ ĐÀO TẠO TRONG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Mức độ tự chủ về học thuật và đào tạo 

Báo cáo của HEEC (2017) cho biết, số ngành đào tạo bình quân 
do cơ sở giáo dục thuộc Dự án 985 đảm nhận là cao nhất, đứng vị trí 
thứ hai là các cơ sở giáo dục tham gia Dự án 211; trong khi đó các 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Newly-built có số ngành đào tạo bình 
quân của mỗi cơ sở là thấp nhất. Tình trạng tương tự xảy ra khi xem 
xét số chương trình đào tạo bình quân được cung cấp bởi các cơ sở 


giáo dục đại học theo các cách phân nhóm. 


Bảng 6.1: Thống kê tình trạng thực hiện đào tạo 
bình quân của các loại hình cơ sở giáo dục đại học 


ở Trung Quốc, năm 2015 


Đại học | Đại học 
tham gia _ tham gia 
Dự án 985 | Dự án 211 


Đại học | Newly- 
thuộc tỉnh  built 


Số chương trình đào tạo của các cơ sở 
giáo dục đại học 


19.380 18.378. 60.852: 18.338 


Tỷ lệ tham gia đào tạo các ngành thuộc 


: 15,9 12,9 9,5 8,1 
diện ưu tiên của quốc gia (2) 


P2)) QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 6IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
Đại h Đại h 
ở li l kš Đại học ' Newly- 
Đam 05 [AI an tui |-'biill 
Dự án 985 | Dự án 211 
Tỷ lệ th ia đà 4 ành thuộ 
ỳ ệ† nụ gia xo tạo các ng thuộc 63 108 173 207 
diện ưu tiên của địa phương, ngành (2) 
Tỷ lệ các chương trình đào tạo do nhà 
SH Ểo) 99,2 53ð| BI,2 
trường thực hiện (2) 
Tỷ lệ các chuyên ngành đào tạo mới bậc 
s. 12,4 19,1 46,1 
đại học (2) 


Nguồn: HBBC, 2017. 


Báo cáo của HEEC (2017) cũng cho biết, các cơ sở giáo dục 
đại học theo bất kỳ phân nhóm nào cũng tham gia thực hiện đào 
tạo các ngành thuộc diện ưu tiên quốc gia, thuộc diện ưu tiên địa 
phương, ngành; tuy nhiên mức độ tham gia là khác nhau giữa các 
cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc. Nếu các cơ sở giáo dục tham 
gia Dự án 985 thực hiện nhiều hơn các chương trình đào tạo liên 
quan đến các ngành thuộc diện ưu tiên của quốc gia, thì các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống Newly-bullt lại tham gia thực hiện nhiều 
hơn các chương trình đào tạo các ngành thuộc diện ưu tiên của địa 
phương, ngành; và ngược lại. 

Một điểm đáng lưu ý trong thực hiện đào tạo ở các cơ sở giáo dục 
đại học của Trung Quốc là các cơ sở giáo dục đại học đều cố gắng xây 
dựng các chương trình đào tạo mới. Mặc dù xét về mặt tỷ lệ của việc 
đưa các chương trình đào tạo mới vào giảng dạy bậc đại học thì các 
cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống Newly-built chiếm tỷ lệ cao 
nhất, các cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 985 có tỷ lệ chương 
trình mới đưa vào đào tạo là thấp nhất trong năm 2015. Tuy nhiên, 
nếu xét về số tuyệt đối thì số lượng chương trình đào tạo bình quân 


của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985 lại cao hơn khoảng 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 398 


2 lần so với số lượng bình quân chương trình đào tạo mới được đưa 
vào giảng dạy bậc đại học của cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống 
Newly-bult. 

Về số tín chỉ của chương trình đào tạo bậc đại học, với các quy 
định hiện hành của Chính phủ Trung Quốc, các cơ sở giáo dục đại 
học được quyền chủ động xác định số tín chỉ mà người học cần phải 
hoàn thành để nhận được bằng cử nhân của cơ sở giáo dục đại học 
họ theo đuổi. Báo cáo của HEEC (2017) cho biết, mức bình quân về 
số lượng tín chỉ mà sinh viên cần phải tích lũy nhiều nhất là ở các cơ 
sở giáo dục đại học do địa phương quản lý; trong khi đó số lượng tín 
chỉ ít nhất mà sinh viên cần hoàn thành thuộc hệ thống cơ sở giáo 
dục đại học do địa phương quản lý nhưng Bộ Giáo dục Trung Quốc 
thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường. 


Bảng 6.2: Số tín chỉ đào tạo bậc đại học giữa các 


cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đạihọc ' Đại học | Đại học 

° ` ° ° W ° ° ` ° Newly- 
thuộc Dự |thuộc Dựi thuộc „ 
„ ° ° „ ° ° l ° built 
án 985 án 211 tỉnh 

Tổng số tín chỉ bình quân 164,8 163,7 166,2 162,1 
Tín chỉ thực hành 96,5 14.7 29,4 32,4 
Tín chỉ lý thuyết hs: 3ý j 185,4 18/,0| 158,2 
Tỷ lệ số tín chỉ thực hành 15,9 1õ,1 17.7 20,1 
Tỷ lệ số tín chỉ lý thuyết 81,1 82,7 82,7 77,9 
Số tín chỉ bắt buộc 128 128,2 131,5. 130,6 
Đố tín chỉ lựa chọn 36,8 35,5 34,7 31,5 
Tỷ lệ số tín chỉ bắt buộc Tế 78,3 2 | 80,6 
Tỷ lệ số tín chỉ lựa chọn ĐT) 0 V4 20,9 19,4 


Nguồn: HEEC, 2017. 


224 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 

Trong khi các cơ sở giáo dục đại học tham gia các dự án xây 
dựng đại học đẳng cấp thế giới, đại học trọng điểm, ngành đào tạo 
trọng điểm quốc gia yêu cầu số lượng tín chỉ của hợp phần lý thuyết 
nhiều hơn so với hợp phần thực hành; điều ngược lại diễn ra đối với 
các cơ sở giáo dục không tham gia các Dự án 985, Dự án 211. Trong 
khi đó với các cơ sở giáo dục trực thuộc sự quản lý của chính quyền 
địa phương, tổng số tín chỉ hợp phần bắt buộc mà sinh viên được 
yêu cầu tích luỹ lại nhiều hơn so với các cơ sở giáo dục trực thuộc sự 
quản lý của chính quyền trung ương; điều ngược lại diễn ra đối với 
hợp phần lựa chọn. 

So với cơ sở giáo dục trực thuộc tỉnh, cơ sở giáo dục trực thuộc sự 
quản lý của chính quyền trung ương cung cấp số môn học cơ sở và số 
môn học chuyên ngành nhiều hơn; nên tổng số môn học được cung 
cấp bình quân tại cơ sở giáo dục được lựa chọn tham gia Dự án 985, 
Dự án 211 là nhiều hơn so với các cơ sở giáo dục đại học không được 


lựa chọn tham gia dự án này. 


Bảng 6.3: Bình quân số môn học được thực hiện 


tại các cơ sở giáo dục đại học 


Đại Đại . 
l Đại 
học học l 
thuô thuô học | New- 
uộc uộc 
' | thuộc | built 
Dự án Dự án ). 
l l tỉnh 
985 211 
Số môn học chuyên ngành bình quân | 2.582,0| 2.010,7|1.600,3|  7ð7,6 
Số môn học cơ sở bắt buộc bình quân 148,7 116,6. 128.0 60,7 
Đố môn học cơ sở lựa chọn bình quân 326,1. 156,9L 106,9 56,9 
Tổng số môn học bình quân 3.056,9| 2.284,2|1.857,0} 875,3 


Nguồn: HBEBC, 2017. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 225 


Trong số 12 ngành đào tạo đại học ở Trung Quốc hiện hành, các 
cơ sở giáo dục, dù phân theo bất kỳ hình thức nào thì các chương trình 
đào tạo liên quan đến ngành kỹ sư chế tạo cũng chiếm tỷ trọng cao 
nhất trong tổng số các chương trình đào tạo được thực hiện bởi cơ sở 
giáo dục đại học; đứng thứ hai là các chương trình đào tạo về quản lý. 

Mặc dù các cơ sở giáo dục đào tạo đại học đều coi trọng phát 
triển các chương trình đào tạo về kỹ sư chế tạo, tuy nhiên mức độ 
ưu tiên đầu tư của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985, Dự 
án 211 là cao hơn rất nhiều so với các cơ sở giáo dục không được lựa 
chọn tham gia dự án này. Ngược lại việc phát triển các chương trình 
đào tạo sư phạm của các cơ sở giáo dục tham gia Dự án 985, Dự án 


211 lại ít hơn so với các trường do địa phương quản lý. 
Bảng 6.4: Tỷ lệ sinh viên theo học chương trình đào tạo 
đại học tại các cơ sở giáo dục đại học 


Đơn vị tính: % 


Đại học Đại học 
__. iNẶ: Đại học Newly- 
thuộc Dự | thuộc Dự ". „ 
Sm'g8E an; J1 thuộc tỉnh built 
Ngôn ngữ 8,2 90 9,7 12,6 
Lịch sử 1,5 lIỆt2 0,8 0,7 
Triết học 0,7 0,5 0,1 : 
Kinh tế 5,0 5,4 4,2 4,6 
Quản lý I5,0 15,4 15,6 18 
Luật 3,6 5,0 3,9 3,9 
Giáo dục SI) 6,5 10,9 18,3 
Khoa học tự nhiên 18,3 12,6 11,1 99 
Kỹ thuật 43,8 35,3 30,3 29,2 
Nông nghiệp 1/5 4,5 3,1 ND: 
Y dược 4,9 2,0 5,4 1,5 
Sư phạm 0,7 2,5 4,8 4,9 


Nguồn: HEEC, 2017. 


226 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trong chính các đại học trọng điểm quốc gia của Trung Quốc 
được lựa chọn tham gia Dự án 985, không phải ngành đào tạo nào 
cũng thể hiện thế mạnh vượt trội ở các cơ sở giáo dục đại học thuộc 
Dự án 985. Khoa học tự nhiên, khoa học chế tạo và những chương 
trình đào tạo thể hiện lợi thế vượt trội của các cơ sở giáo dục tham 
gia Dự án 985, khi hơn 85% công trình nghiên cứu khoa học được 
công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới thuộc hệ thống 
ISI, Scopus liên quan đến hai lĩnh vực này; tiếp đến là ngành y dược 
với khoảng 11% ấn phẩm khoa học được xuất bản trên các tạp chí 
hàng đầu thế giới. Các chương trình đào tạo còn lại có vị trí thấp 
hơn với khoảng 3% số ấn phẩm liên quan tại các trường tham gia 


Dự án 985. 


Bảng 6.ð: Xếp hạng ngành đào tạo tại các cơ sở 


giáo dục đại học thuộc hệ thống Ivy League của Trung Quốc 


: : = Nhóm hạng Nhóm 
Nhóm hàng đầu l K 
trung hạng thấp 
Ngôn ngữ X.JƑTU, SJTU, USTC, | FDU, HIT, THỦ |NJU, ZJU 
PKU 
Lịch sử USTC, ZJU, PKU,|XJTU FDU, NJU, SJTU 
THUƯ 
Triết học S.JTU, XJTU PEKU, HIE, THU, FDU, ZJU, USTC 
NJƯU 
Kinh tế PKU, USTC, THU, 'NJU, SJTU FDU, ZJU, HIT 
XJTU 
Quản lý PKU, THU, X.JƑTU, |USTC, HIT NJU, FDU, ZJU 
SJTU 
Luật ZJU, XJTU, PKU, |SJTU, HIT, THU NJU 
USTC, FDU 
Giáo dục FDU, NJU USTL, PFKU THUƯ 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 2ƒ 


: : R Nhóm hạng Nhóm 
Nhóm hàng đầu : z 
trung hạng thấp 
Khoa họctự PKU, THU, ZJU, FDU, SJTU HIT, XJTU 
nhiên USTC, NJU 
Kỹ thuật THU, ZJU,SJTU | PKU, HIT, USTC |NJU, FDU, XJTU 
Nông nghiệp ZJU, THỦ, USTC, FDU, NJU S.JTU, XJTU 
FHIT FRU 
Y dược PKU, FDU, SJTU, NJU, USTC, THU |XJTU, HIT 
ZJU 
Sư phạm PKU, FDU, USTC, THU SJTU,ZJU HIT 
NJU, XJTU 
Nguồn: Shu FANG và các cộng sự, 2012. 
Gh1 chú: 
PKU: Đại học Bắc Kinh; THU: Đại học Thanh Hoa; ZJU: Đại học Chiết 
Giang; 


ĐJTU: Đại học Giao thông Thượng Hải; FDU: Đại học Phúc Đán; 
USTC: Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Trung Quốc; 
NJU: Đại học Nam Kinh; HIT: Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân; 
XJTU: Đại học Giao thông Tây An. 


Trong 12 ngành đào tạo đại học của Trung Quốc, Đại học Bắc 
Kinh (PKU) là đại học có số ngành học đứng đầu nhiều nhất, 9 
ngành đào tạo hàng đầu Trung Quốc; đứng thứ hai là Đại học Khoa 
học và Công nghệ quốc gia Trung Quốc (USTC) với 7 ngành đào 
tạo hàng đầu; Đại học Thanh Hoa mặc dù là đại học hàng đầu của 
Trung Quốc, song số ngành đào tạo được xếp hạng hàng đầu trong 
nước và quốc tế chỉ đứng ở vị trí thứ 3 trong số các đại học thuộc hệ 
thống C9 của Trung Quốc. 

Mặc dù có những ưu việt về chương trình giảng dạy, đội ngũ 
giảng viên và kết cấu hạ tầng phục vụ giảng dạy, song các cơ sở 


giáo dục đại học được lựa chọn tham gia Dự án 985, Dự án 211 chỉ 


228 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thể hiện ưu thế vượt trội khi xem xét tỷ lệ sinh viên trong nước đến 
tham gia trao đổi chương trình đào tạo so với các trường không được 
lựa chọn tham gia dự án; còn đối với sinh viên quốc tế, việc đến cơ 
sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985, thuộc Dự án 211 hay cơ sở giáo 
dục đại học không thuộc dự án này không phải là điều quan trọng; 
thậm chí sinh viên quốc tế lựa chọn tham gia chương trình đào tạo 
tại các trường do địa phương quản lý còn cao hơn tỷ lệ sinh viên 
đăng ký tham gia đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên 


phát triển theo hướng phát triển đại học đẳng cấp thế giới. 


Bảng 6.6: Thực trạng tham gia trao đổi 
chương trình đào tạo của sinh viên tại các trường đại học 


ở Trung Quốc 


: Đại 
Đại học . 
ˆ học | Đại học 
thuộc - ' Newly- 
; thuộc | thuộc „ 
Dự án : : built 
Dự án tỉnh 
985 
211 


Tỷ lệ sinh viên quốc tế đến tham 
gia chương trình trao đổi sinh 19,7 39,2 30 17,8 


viên (4) 


Tỷ lệ sinh viên trong nước đến 
tham gia chương trình trao đổi 14,3 /,1 4,1 1,8 


sinh viên (42) 


Tỷ lệ sinh viên trường tham gia 
trao đổi chương trình học tập 58,3 41,5 57,2 68,1 
ngoài nước (52) 


Tỷ lệ sinh viên trường tham gia 
trao đổi chương trình học tập 1,8 12,3 8,6 12,3 
trong nước (4) 

Nguồn: HBBC, 2017. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 229 


Báo cáo của HEEBC cũng cho thấy, tỷ lệ sinh viên ở các cơ sở giáo 
dục tham gia Dự án 985, Dự án 211 tham gia trao đối chương trình 
đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc thấp hơn so với tỷ 
lệ sinh viên ở các cơ sở giáo dục đào tạo khác tham gia chương trình 
này. Ngược lại, báo cáo cũng cho thấy việc tham gia chương trình 
trao đổi đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học ngoài Trung Quốc, thì tỷ 
lệ của sinh viên các đại học không được lựa chọn tham gia Dự án 985, 
Dự án 211 dường như nhiều hơn. 


2. Tác động của chính sách, quy định về tự chủ học thuật và 
đào tạo đến chất lượng giáo dục đại học 

Với những cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều 
kiện phát triển cơ sở giáo dục đại học từ chính quyền trung ương, 
chính quyền địa phương, cũng như sự nỗ lực trong phát triển 
chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, chất lượng 
giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật với 394 chương trình đào 
tạo của Trung Quốc đã được thế giới chính thức thừa nhận khi 
quốc gia này trở thành một thành viên chính thức của “Hiệp định 
Washington” năm 2016. Theo Sun Jing (2017), điều này đã tạo 
điều kiện cho hơn 95% sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật có việc 
làm, thúc đẩy mối liên kết giữa các đại học và các doanh nghiệp 
công nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối cung - 
cầu thị trường lao động. 

Trong các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc, chất lượng giáo 
dục của Đại học Bắc Kinh được công nhận là tốt nhất, năng lực làm 
việc của sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Bắc Kinh cũng được các cơ 
quan tuyển dụng đánh giá là cao nhất; đây cũng là cơ sở giáo dục đại 
học của Trung Quốc thu hút được nhiều sinh viên quốc tế đến theo 
học nhất. Trong khi đó, Đại học Thanh Hoa có nhiều tiêu chí thấp 
hơn Đại học Bắc Kinh, tuy nhiên đây lại là đại học có được nhiều 


230 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


công trình nghiên cứu công bố và được trích dẫn trên các tạp chí 
khoa học chuyên ngành hàng đầu thế giới, nên được các tổ chức quốc 
tế xếp hạng là đại học uy tín nhất Trung Quốc, được xếp vào top 20 
cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trên toàn thế giới năm 2019. So với 
các đại học thuộc nhóm C9, các cơ sở giáo dục đại học còn lại tham 
gia Dự án 98 có mục tiêu thấp hơn, nên danh tiếng của nhà trường, 
của ngành đào tạo cũng ở mức thấp hơn khi những hỗ trợ mà các 


trường này nhận được thấp hơn so với các trường thuộc khối C9. 


Bảng 6.7: So sánh các tiêu chí xếp hạng chất lượng đại học 


của một số cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đại Đại | Đại | Đại | Đại | Đại 

học học học |, học ¡ học ; học 
Thanh Bắc Phúc Chiết: Vũ Tứ 

Hoa Kinh Đán Giang Hán Xuyên 


Danh tiếng học thuật 97 99 31,8 65,6 37,4 18,2 


Danh tiếng nhà tuyển 
99,4 99,8 95,9 85,0 54,5 - 
dụng 


Lượng trích dẫn nghiên 


717,4 69,44 | 58,6 | 86,9 | 42,1 | 34,7 
cứu khoa học 


Binh viên quốc tế 28,2 53,8 39,2 45,1 12,5 - 
Nguồn: Q8, 2019. 


Năng lực nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học được cải 
thiện đáng kể; các cơ sở giáo dục đại học chiếm hơn 70% thành tựu 
khoa học và công nghệ. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc (2015) cho 
biết, giai đoạn 2010-2014, có 583 giải thưởng khoa học tự nhiên 
quốc gia, 1.328 giải thưởng sáng chế công nghệ, 3.577 giải thưởng 
tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc về các cơ sở giáo dục đại học 


của Trung Quốc; hơn 70% giấy chứng nhận khoa học - công nghệ 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 281 


của Trung Quốc thuộc về các cơ sở giáo dục đại học. Số bằng sáng 


chế được cấp trong các trường cao đẳng và đại học tăng từ 8.843 lên 


84.930, tăng 8,6 lần. 


Bảng 6.8: Đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học 


đối với việc tạo ra các phát minh sáng chế ở Trung Quốc 


Đại học | Đại học Đại học 
' ' : Newly- 
thuộc Dự ¡ thuộc Dự thuộc l 
„ ' : built 
án 985 án 211 tính 
Bình quân số phát minh 
: Ẹ . 57,8 38,1 24,4 18,0 
sáng chế được ghi nhận 


Nguồn: HBEC, 2017. 


II. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH 
CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CƠ SỞ 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Mức độ tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục đại học 

Báo cáo ngân sách của Đại học Thanh Hoa cho thấy, tổng số 
tiền ngoài ngân sách mà nhà trường gây dựng được trong năm 2013 
chiếm khoảng 1/3 tổng số ngân sách tài chính của nhà trường; 2/3 
ngân sách còn lại của nhà trường được bảo đảm từ ngân sách trung 
ương, ngân sách địa phương dưới các hình thức phân bổ, tài trợ khác 
nhau. Nói cách khác, đầu tư nghiên cứu các dự án trọng điểm, đặc 
biệt của chính quyền trung ương, chính quyền địa phương đã bảo 
đảm hơn 50% kinh phí hoạt động của nhà trường; số tiền huy động 
từ cộng đồng qua gây dựng các quỹ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng 
nguồn thu của nhà trường. 

Trong tổng số tiền mà Đại học Thanh Hoa huy động để phát 
triển giáo dục thì 21% nguồn thu giáo dục của Đại học Thanh 


Hoa đến từ học phí của người học, nguồn ngân sách nhà nước mà 


232 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


chính quyền trung ương phân bổ chỉ chiếm khoảng 22% ngân sách 
mà nhà trường huy động được, và hơn 50% còn lại được cung cấp từ 
hoạt động kinh doanh của nhà trường cũng như từ các nguồn thu 
nhập khác (gồm: thu từ đóng góp của cộng đồng, xã hội qua các quỹ 
phát triển của nhà trường; thu nhập lãi; thu từ các khoản tài trợ của 
địa phương và các khoản đầu tư bất thường khác của chính quyền 
trung ương) mà tiêu biểu là các dự án trọng điểm thực hiện nghiên 
cứu khoa học và thương mại hóa sản phẩm được tài trợ bởi chính 
quyền trung ương, chính quyền địa phương. 

Năm 2013, mặc dù tổng thu tài chính của Đại học Thanh Hoa 
là trên 11,9 tỷ NDT, tuy nhiên mức độ tích lũy của nhà trường là 
không có, khi toàn bộ các khoản thu của nhà trường đều chỉ hết 
theo bản cáo bạch tài chính nhà trường. Nói cách khác, với số tiền 
nhà trường huy động được ngoài phân bổ tài chính của chính quyền 
trung ương, nhà trường đã sử dụng nguồn kinh phí huy động được 
để bảo đảm ngân sách cho 7 hạng mục chỉ tiêu tại Đại học Thanh 
Hoa. Số tiền huy động được từ nguồn thu khác, từ kinh doanh của 
nhà trường đã tạo điều kiện để nhà trường trang trải cho phát triển 
giáo dục, thông qua các nội dung chi tiêu cơ bản và chi dự án nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục đại học của nhà trường, góp phần đưa 
Đại học Thanh Hoa vào nhóm 20 đại học hàng đầu thế giới, đây 
cũng là cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc có nhiều ngành đào 
tạo hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện nay. Ngoài ra, nguồn kinh 
phí huy động được còn tạo điều kiện để Đại học Thanh Hoa bổ sung 
kinh phí cho chăm sóc y tế và nhà ở đối với đội ngũ cán bộ, giảng 
viên và sinh viên nhà trường, khi mà sự bảo đảm của ngân sách từ 
phân bổ tài chính từ ngân sách trung ương ở nội dung này không 
thật sự thỏa đáng. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 315 


Bảng 6.9: Báo cáo thu chỉ tài chính của Đại học Thanh Hoa 


„ Trong Trong đó 
Tông 4 Á Ổ Ỉ 
lạ Tổng thu| đó, Tổng chỉ 
vạn .. . 
Nguôn thu ng Hạng mục thu | (vạn phân bố | Hạng mục chỉ | (tạ Chỉ tiêu | Chỉ dự 
WDT) | ngân NDT) ñ 4 
NDT) : cơ bản án 
sách 


1. Phân bổ 
ngân sách 


275.947 | 1. Giáo dục 97.4839 | 20.464| 1. Giáo dục 974.839 | đ41.396| 619 163 


: ậ . 2. Khoah 
. Thu nhập [22s agạ|^HOAHQC | @oipa| ¿g/gg|^S10âhQ€ [ ;oiqg| 2777| 46.996 
kinh doanh công nghệ công nghệ 


5= 1M THẬP | say nòj| 2 IISUHXE | -ýjap|' ý jag|Ð°PMSHHXE | qưag|, j2 
khác hội và việc làm hội và việc làm 


Trong đó 4.Ytế 4.Ytế 91623| 97.622 


5, Sản xuất 5, Sản xuất 1695 1.695 


6. Tài nguyên 6. Tài nguyên 
khoáng sản khoáng sản 


mg 7. Nhà 19.2321 77.042| 7. Nhà 19.232| 792 


Nguồn: https:/www.tsinghua.edu.en/publish/newthu/openness/cwzeJsfxx/ 
2013ysxxgk.htm. 


100 100 


2. Tác động của chính sách tự chủ tài chính đến hiệu quả tài 
chính cơ sở giáo dục đại học 

Năm 2018, ngân sách của Đại học Thanh Hoa đạt 29,7 tỷ NDT, 
ngân sách của Đại học Chiết Giang là 19,2 tỷ NDT, ngân sách của 
Đại học Bắc Kinh đứng ở vị trí thứ ba với khoảng 19 tỷ NDT. Cũng 
theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Mạng máy 
tính, trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, nhiều cơ sở giáo dục đại 
học tham gia Dự án 98ð ở giai đoạn sau đã có những biến đổi tích 
cực về nguồn thu, tiêu biểu như Đại học Vũ Hán, với tổng ngân sách 
nhà trường đạt hơn 10,6 tỷ NDT năm 2018, đứng ở vị trí thứ 8 trong 
số những cơ sở giáo dục đại học công lập có nguồn thu cao nhất; cao 
hơn tổng ngân sách của một số cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự 


án 98 giai đoạn đầu và được xếp hạng Ivy league của quốc gia này. 


234 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 6.10: Báo cáo nguồn thu tài chính của 
một số đại học trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc 


Đơn vị tính: tỷ NDT 


Nguồn | Từ phân bổ ngân sách thực 
Tên trường đại học thu hiện nghiên cứu khoa học 
(¿y NDT) (tỷ NDT) 

Đại học Thanh Hoa P_ Ni 5,9 
Đại học Chiết Giang 19,2 Hân, 
Đại học Bắc Kinh 19,0 4,5 
Đại học Trung Sơn 17,5 2,3 
Đại học Giao thông Thượng Hải. 15,6 1,7 
Đại học Phúc Đán 12.5 L0) 
Đại học Kỹ thuật Hoa Trung 10,7 TL 
Đại học Vũ Hán 10,6 1,0 
Đại học Cát Lâm n 1,6 


Nguồn: Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Mạng máy tính, 2019. 


Đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục Trung 
Quốc, báo cáo cho thấy, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh là 
những cơ sở giáo dục đại học được hưởng mức phân bổ ngân sách 
từ chính quyền trung ương tương đối cao, khoảng mức 5,9 và 4,5 
tỷ NDT/năm; các cơ sở giáo dục đại học còn lại được phân bổ ngân 
sách từ chính quyền trung ương ở mức dưới 4 tỷ NDT/năm. Sự bế 
trí ngân sách của chính quyền trung ương đối với các cơ sở giáo dục 
đại học công lập khác nhau, căn cứ trên năng lực thực hiện nhiệm 
vụ của từng cơ sở giáo dục đại học, cũng như sự ưu tiên đầu tư của 
chính phủ trong phát triển nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khác 
nhau, đặc biệt khi tổng ngân sách mà chính quyền trung ương ưu 
tiên cho giáo dục đại học là hơn 100 tỷ NDT/năm, thì các khoản đầu 
tư nghiên cứu khoa học của nhà nước vào nhà trường cũng tăng 


lên. Nhìn chung, những cơ sở giáo dục đại học mạnh về khoa học 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 235 


tự nhiên được bảo đảm kinh phí cao hơn so với những cơ sở giáo dục 
đại học mạnh về khoa học xã hội. Bên cạnh các nguồn kinh phí bố 
trí cho nghiên cứu khoa học, sự phân bổ ngân sách của chính quyền 
trung ương đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập còn bao gồm 
các khoản chi đối với dự án phát triển giáo dục đại học của chính 
quyền trung ương. Chính vì thế, cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn 
tham gia càng nhiều trong các Dự án 211, Dự án 98 hay gần đây 
là Dự án World Class 2.0 có nguồn phân bổ ngân sách lớn hơn các cơ 
sở giáo dục đại học tham gia dự án ở mức độ thấp hơn, hay thậm chí 
còn không được tham gia dự án. 


Bảng 6.11: Nguồn thu của một số đại học thuộc Dự án 985 
của Trung Quốc 


Đơn vị tính: tỷ NDT 


- .__ Thu nhập | Chuyển 
; ITưphân  _ ". 
: Nguốn' ,  „ từhoạt | từnăm - Thu 
Tên đại học bô ngân _„ : : : 
thu „ động kinh| trước khác 
sách 
doanh sang 
Đại học Thanh Hoa| 29,7 5,9 11,6 1,8 4,4 
Đại học Chiết Giang 19,2 3,4 6,6 6,6 2,6 
Đại học Bắc Kinh 19,0 4,5 5,0 DẦN 3,8 


Nguồn: Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Mạng máy tính, 2019. 


Điểm tạo nên sự chênh lệch đáng kể trong thu nhập giữa các cở 
sở giáo dục đại học thuộc Dự án 98ð là nguồn thu từ hoạt động kinh 
doanh và các khoản tích lũy chuyển từ năm trước sang. Thực tế 
cho thấy, cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc thực chất là cánh tay 
kéo dài của Chính phủ Trung Quốc. Chính vì vậy, với nguồn đầu tư 
khổng lồ từ ngân sách nhà nước để thúc đẩy phát triển khoa học - 
công nghệ, đồng thời Chính phủ Trung Quốc không yêu cầu các cơ 
sở giáo dục đại học phải hoàn vốn; thêm vào đó Chính phủ Trung 


Quốc còn hỗ trợ thực hiện thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu 


236 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


khoa học. Điều này không chỉ làm cho thu nhập từ hoạt động kinh 
doanh của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985 tăng lên đáng 
kể, mà còn tăng nguồn kinh phí kết dư để chuyển sang năm sau tại 
những cơ sở giáo dục đại học có năng lực nghiên cứu tốt, được giao 
thực hiện nhiều dự án nghiên cứu. Chẳng hạn đã có nhiều thành 
công trong nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ 
mang tính đột phá lớn như: dự án phát triển nhà máy điện hạt nhân 
thương mại làm mát bằng khí nhiệt độ môđun đầu tiên trên thế giới; 
chip thử nghiệm điếc di truyền đầu tiên trên thế giới,... tại doanh 
nghiệp Holdings Đại học Thanh Hoa (2018). 


III. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH 
CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC VỀ TỰ CHỦ BỘ MÁY CƠ SỞ 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Mức độ tự chủ bộ máy của cơ sở giáo dục đại học 

1.1. Bộ máy đẳng ủy và Ban giám hiệu trong đại học công 
lập ở Trung Quốc 

Là một cánh tay kéo dài của chính phủ, ở Trung Quốc các cơ sở 
giáo dục đại học bị chi phối bởi quá trình bổ nhiệm bí thư đảng ủy 
và hiệu trưởng đại học. Trong đó, bí thư đảng ủy đại học của Trung 
Quốc được chính phủ bổ nhiệm, có chức năng liên kết giữa chính 
phủ và cơ sở giáo dục đại học. Bí thư đảng ủy đại học của Trung 
Quốc là người đứng đầu đảng ủy đại học với 25-30 thành viên; 11 
người trong số họ được lựa chọn vào thường vụ đảng ủy đại học, họp 
định kỳ 2 tuần/lần để đưa ra các quyết định quan trọng đối với sự 
phát triển của cơ sở giáo dục đại học như: định hướng chiến lược 
phát triển tổng thể của nhà trường, bổ nhiệm người đứng đầu các 
đơn vị đào tạo/trường thành viên, phòng, ban chức năng, hay giải 
quyết các vấn đề có ảnh hưởng lớn đến nhà trường; các quyết định 
liên quan đến tuyển dụng hay chấm dứt hợp đồng, sa thải những 


nhà khoa học, nhà giáo tài năng. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... ĐÀ 


Thành viên của ban thường vụ đảng ủy đại học gồm: bí thư, 3 phó 
bí thư, hiệu trưởng và 6 phó hiệu trưởng, chánh văn phòng đảng ủy, 
trưởng phòng hành chính tổng hợp là thành viên cuối cùng trong ban 
thường vụ đảng ủy đại học. Thành viên của ban thường vụ đảng ủy 
đại học ở Trung Quốc chỉ bao gồm đội ngũ lãnh đạo cấp cao của cơ sở 
giáo dục đại học, không có sinh viên, không có thành viên ban liên lạc 
cựu sinh viên hay đại diện giảng viên, công nhân viên nhà trường. 

Tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc, ban giám hiệu 
vừa là bộ máy không chỉ đảm nhận ban hành các quyết định liên 
quan đến phát triển chương trình đào tạo, ngành đào tạo của nhà 
trường, mà còn là bộ phận trực tiếp triển khai các quyết định về 
phát triển học thuật của nhà trường. Mặc dù thành viên hội đồng 
khoa học đa phần là các giáo sư, hội đồng này chỉ đóng vai trò tư vấn 
cho ban giám hiệu đối với các quyết định quan trọng về phát triển 
chương trình đào tạo của nhà trường. 

Hệ thống quy phạm pháp luật của Trung Quốc khẳng định: hiệu 
trưởng đại học điều hành hoạt động nhà trường dưới sự lãnh đạo 
của đảng ủy đại học. Điều này tạo nên nhận thức là đảng ủy đại học 
và Ban giám hiệu có vị trí khác nhau trong quá trình điều hành nhà 
trường. Tuy nhiên trong thực tế, tại các cơ sở giáo dục đại học của 
Trung Quốc rất khó để phân định rạch ròi ranh giới giữa đảng ủy 
đại học và ban giám hiệu. Sự vận hành trơn chu của cơ sở giáo dục 
đại học công lập phụ thuộc vào mối quan hệ hợp tác phối hợp giữa 
hai bộ phận này. Khi có mâu thuẫn phát sinh trong quá trình điều 
hành nhà trường, cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp nhà trường sẽ 
vào cuộc, xử lý và có thể miễn nhiệm bộ máy hiện hành để tạo ra 
một bộ máy mới điều hành các hoạt động của nhà trường. 

Tại cấp thành viên, các đơn vị tham gia đào tạo, các phòng, ban 
chuyên môn, bộ máy quản lý bao gồm chi bộ và ban lãnh đạo đơn vị. 
Chi bộ của cấp thành viên gồm 3 thành viên, đứng đầu là bí thư. Những 
thành viên trong chi bộ trường được bổ nhiệm từ sự thương lượng 
giữa bí thư đại học và người đứng đầu, điều hành đơn vị thành viên. 


238 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Người đứng đầu đơn vị đào tạo thành viên có hai phó để hỗ trợ thực 
hiện các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Hằng tháng ch bộ và ban 
lãnh đạo đơn vị thành viên có cuộc họp để giải quyết các vấn đề quan 
trọng của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi mâu thuẫn 
giữa chi bộ và ban lãnh đạo đơn vị thành viên mà không tự giải quyết 
được, Ban tổ chức nhân sự đại học sẽ can thiệp, trường hợp xấu nhất là 
sẽ thay đổi cả chi bộ và ban lãnh đạo đơn vị thành viên. 

Từ khi cải cách trong quản lý giáo dục đại học ở Trung Quốc 
được thực hiện năm 1985, ban giám hiệu và đảng ủy đại học với 
người đứng đầu là hiệu trưởng, bí thư đảng ủy đại học do cơ quan 
chủ quản cơ sở giáo dục đại học trực tiếp bổ nhiệm. Điều này được 
khẳng định lại trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi của Trung Quốc. 

Một điểm tương đối đặc biệt đối với vị trí bí thư đảng ủy cơ sở 
giáo dục đại học ở Trung Quốc là tỷ lệ được điều động từ nơi khác 
về làm việc chiếm tỷ lệ lớn nhất, trong khi đó những người được bổ 
nhiệm làm bí thư đã từng làm hiệu trưởng nhà trường chỉ chiếm tỷ 
lệ nhỏ khi so sánh với các vị trí khác trước khi được bổ nhiệm. 

1.2. Hội đồng đại học trong các cơ sở giáo dục đại học công 
lập ở Trung Quốc 

Kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc ban hành quyết định về cải cách hệ thống giáo dục năm 1985, 
nhiều cơ sở giáo dục đại học đã thành lập Hội đồng đại học để 
cùng với lãnh đạo nhà trường đánh giá chất lượng đào tạo, tham 
gia giám sát hoạt động quản trị nhà trường từ xác định chiến lược 
phát triển, kiểm soát việc phát triển các ngành học, các chương 
trình đào tạo của trường cũng như tham gia vào quá trình ra các 
quyết định quan trọng để phát triển trường, huy động vốn cho 
ngân sách nhà trường... Theo Xiaoxu L¡ (2015), với 84 hội đồng đại 
học được thành lập từ năm 1987 đến trước khi ban hành Quyết 
định số 37/BGD-2014, khu vực miền Đông Trung Quốc có 54 cơ 
sở giáo dục đại học có Hội đồng đại học, chiếm 64,2% tổng số cơ sở 


giáo dục đại học có Hội đồng đại học ở Trung Quốc. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 239 


Theo cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập ở Trung 
Quốc, Hội đồng đại học tồn tại ở cả 3 loại hình: cơ sở giáo dục đại học 
trực thuộc Bộ Giáo dục; cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ, ngành 
ở trung ương; cơ sở giáo dục đại học do địa phương quản lý. Cơ cấu, 
quy mô, nhiệm kỳ, vai trò trách nhiệm của Hội đồng đại học ở Trung 
Quốc hiện nay tương đối đa dạng. 

Quyết định số 37/BGD-2014 nhấn mạnh Hội đồng đại học do 
cơ sở giáo dục đại học thành lập. Các Hội đồng đại học do cơ sở giáo 
dục đại học thành lập nên Chủ tịch Hội đồng đại học có thể là hiệu 
trưởng, hoặc có thể chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ hiệu trưởng; Chủ 
tịch Hội đồng đại học cũng có thể chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ đảng 


ủy trường đại học... 


Hình 6.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý 
Đại học Sư phạm Hoa Đông 


Hiệu trưởng Bí thư 
6 Phó Chính trị ä Phó 
hiệu trưởng và quản trị Bí thư 
Hội đồng Hội đồng Hội đồng Hội đồng 
khoa học bằng cấp giảng dạy trường 


Bộ phận quản lý 
Phòng đào tạo; Viện đào tạo sau đại học; 
Phòng tài chính kế toán; Phòng kiểm toán; 
Phòng dịch vụ hậu cân; Phòng hợp tác 
quốc tế; Phòng quản lý nhân sự; Phòng 
đối ngoại; Văn phòng Dự án 211 và 985 


Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội 


19 khoa đào tại chuyên ngành; hai viện nghiên cứu cao cấp; 10 đơn vị nghiên cứu trọng điểm 


Nguồn: Mei Lñ và Rui Yang, 2014. 


240 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đại học Sư phạm Vân Nam (2018), bộ máy Hội đồng đại học gồm 
Chủ tịch danh dự, Phó Chủ tịch danh dự, giám đốc danh dự; Chủ 
tịch Hội đồng, Chủ tịch điều hành, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó 
Tổng thư ký, giám đốc điều hành và giám đốc hoạt động với nhiệm 
kỳ 4 năm. 

Chủ tịch Hội đồng Đại học Sư phạm Vân Nam do một lãnh đạo 
tỉnh kiêm nhiệm. Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Vân Nam làm chủ 
tịch điều hành Hội đồng đại học, Phó chủ tịch Hội đồng đại học do 
hội đồng trường bầu ra. Giám đốc điều hành được đề cử bởi chủ tịch 
dựa trên các nghĩa vụ và ảnh hưởng của giám đốc, đề nghị được đưa 
ra sau khi thông qua phiên họp toàn thể của ban quản lý. 

Hội đồng Đại học Sư phạm Vân Nam có quyền và trách nhiệm: 

() Nghe báo cáo của Hiệu trưởng về công việc của trường và đưa 
ra các khuyến nghị; 

(¡) Quyết nghị về quy hoạch phát triển nhà trường, phương 
hướng điều hành trường, bồi dưỡng nhân sự phục vụ giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học của nhà trường; 

(11) Huy động, giám sát sử dụng Quỹ Hội đồng đại học; 

(v) Tham gia vào việc rà soát, giám sát các dự án xây dựng quy 
mô lớn. 

Đại học Phúc Châu (2018), bộ máy Hội đồng đại học gồm Chủ 
tịch danh dự, Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch, một số giám đốc và 
giám đốc thường trực. Ban Thư ký Hội đồng đại học, như một văn 
phòng thường trực chịu trách nhiệm giải quyết công việc hằng ngày 
của Hội đồng đại học, thành viên hội đồng đại học để tăng cường liên 
kết với nhà trường. Ban thư ký có một tổng thư ký và một số phó 
tổng thư ký. Ban Thư ký hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hội đồng 
đại học. Hội đồng đại học có nhiệm kỳ 04 năm. Hội đồng đại học 


Phúc Châu có những nhiệm vụ chính sau: 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 241 


() Lắng nghe báo cáo của Hiệu trưởng Đại học Phúc Châu về 
quy hoạch phát triển, xây dựng phát triển ngành học, đào tạo nhân 
lực giảng viên và nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ để đưa ra 
khuyến nghị; 

(1) Đưa ra các khuyến nghị về kế hoạch giảng dạy, đào tạo căn 
cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất 
nước Trung Quốc; 

(ii Xây dựng quỹ phát triển nhà trường, tiếp nhận tài trợ, 
phương hướng đầu tư phát triển quỹ, giám sát việc sử dụng quỹ: 

(v) Thảo luận, thông qua và sửa đổi “Điều lệ Hội đồng Đại học 
Phúc Châu”, thực hiện bầu cử chủ tịch, phó chủ tịch thường trực, 
phó chủ tịch, giám đốc điều hành, tổng thư ký của hội đồng, phó 
tổng thư ký, xây dựng chương trình hoạt động của hội đồng đại học; 

(v) Chỉ đạo sự hợp tác giữa các ban của hội đồng đại học với nhà 
trường; 

Các Hội đồng đại học cũng không đồng nhất về quy mô, có cơ sở 
giáo dục đại học chỉ có 15 thành viên trong hội đồng đại học nhưng 
cũng có cơ sở giáo dục có tới hơn 400 thành viên tham gia hội đồng 
đại học; tỷ lệ cơ cấu thành viên bên trong bên ngoài của hội đồng 
đại học cũng không thống nhất. Từ năm 2014, theo Quyết định 
số 37/BGD-2014 thành lập mới hội đồng đại học phải bảo đảm tối 
thiểu 21 thành viên. 

Nhiệm kỳ hoạt động của các hội đồng đại học không giống nhau 
giữa các cơ sở giáo dục đại học công lập. Số lần làm việc của hội đồng 
đại học cũng rất đa dạng, từ tối thiểu họp hội đồng đại học một lần 
một nhiệm kỳ đến tối đa là một năm hai lần họp theo định kỳ; ngoài 
ra còn có những cuộc họp đột xuất phát sinh. Thời gian họp tuỳ 


thuộc vào quy định của từng cơ sở giáo dục đại học. 


242 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HE: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Nghiên cứu ba mô hình hội đồng cơ sở giáo dục đại học công lập 
tiêu biểu ở Trung Quốc cho thấy, cơ chế bổ nhiệm và trách nhiệm, 
quyền hạn của các hội đồng trường khác nhau giữa các cơ sở giáo 
dục đại học công lập. Bản thân các đại học này, nhiệm kỳ hoạt động 
của hội đồng đại học là 4 năm vì thành lập trước năm 2014; cơ chế 
bầu hội đồng trường cũng rất khác nhau và khác nhau cả về quyền 


hạn, trách nhiệm thực hiện công việc. 


Bảng 6.12: So sánh bộ máy hội đồng đại học tại 


một số cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung Quốc 


Đại học Sư phạm Đại học Sư phạm : „ - 
: : Đại học Phúc Châu 
Hoa Đông Vân Nam 

Bộmáy Hội đồng đại học Chú tịch hội đồng đại học . Chú tịch hội đồng đại học 
chịu sự quản: lý | là hiệu trướng và các thành viên hội đồng 

trực tiếp từ đáng được bầu ra tại đại hội 
ủy trường (hú tịch hội đồng trường có 
thể bên đảng/ban giám hiệu) 
Quyền hạn ¡ Giám sát các đơn | Giám sát hoạt động của hiệu trưởng và khuyến nghị hiệu 


vị quản lý hành ¡trưởng đối với phát triển nhà trường 
Xây dựng, huy động Quỹ phát triển nhà trường, giám sát 


quỹ 


chính, các tổ chức 
chính trị - xã hội 
nhà trường 


Quyết nghị đối với các vấn 
đề về quy hoạch phát triển 
nhà trường, phương hướng 
điều hành trường, bồi dưỡng 
nhân sự về giáng dạy, nghiên 
cứu khoa học 


Bầu cử thành viên hội đồng 
đại học 
Chỉ đạo sự phối hợp giữa 
các ban của hội đồng trường 
với bộ máy hành chính nhà 
trường 


Nguồn: Mai Ngọc Anh, 2019 b. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 243 


2. Tác động của chính sách tự chủ về bộ máy đến hiệu lực 
quản lý cơ sở giáo dục đại học 

Tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, mặc dù bộ máy lãnh đạo 
cao cấp của nhà trường là do cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo 
dục đại học trực tiếp bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc điều hành hoạt động 
của nhà trường được thực hiện bởi hiệu trưởng dưới dự định hướng 
chính trị của đảng ủy trường. Do chịu sự quản lý trực tiếp của cơ 
quan cấp trên, tại các cơ sở giáo dục đại học, một số phòng, ban, 
trung tâm bắt buộc phải được duy trì: hội đồng khoa học, hội đồng 
đánh giá giảng viên, hội đồng học vị... còn lại hiệu trưởng cơ sở giáo 
dục đại học được chủ động trong việc thành lập, xác nhập và giải 
thể khoa, phòng, ban cũng như bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị này 
dưới sự lãnh đạo về tư tưởng chính trị của đảng ủy trường. 

Nghiên cứu tác động của tự chủ bộ máy đến hiệu lực quản lý 
nhà trường tại Đại học Sư phạm Hoa Đông cho thấy: 

Tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, từ những năm 1980 trở lại 
đây, với sự chủ động trong điều hành nhà trường, nhiều đơn vị trực 
thuộc đã được thành lập, góp phần vào sự phát triển và khẳng định 
uy tín của nhà trường. Doanh nghiệp đại học theo hướng phát triển 
khoa học - công nghệ và trường đào tạo sau đại học được thúc đẩy 
thành lập từ khi Chính phủ Trung Quốc thực hiện mở cửa hội nhập 
kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Đại học Sư phạm 
Hoa Đông vượt qua kỳ xét tuyển trở thành thành viên Dự án 211; 
tạo tiền đề xây dựng các chương trình đào tạo trọng điểm tại thành 
phố Thượng Hải. 

Sự chủ động của đội ngũ lãnh đạo nhà trường cùng với nguồn 
tài chính được phân bổ từ Dự án 211, các khoản hỗ trợ trực tiếp của 
chính quyền thành phố Thượng Hải đã tạo điều kiện để Đại học 


244 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


Sư phạm Hoa Đông thu hút tài năng nước ngoài đến làm việc, từ đó 
thúc đẩy quá trình quốc tế hóa trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học tại đây. 

Đại học Sư phạm Hoa Đông có 4.128 cán bộ, giảng viên, trong đó 
2.278 là giảng viên cơ hữu với 1.871 giáo sư và phó giáo sư, 13 trong 
số họ là thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Học viện 
Kỹ thuật Trung Quốc (một số trong số họ là học giả của cả hai viện), 
24 giảng viên được tuyển chọn từ Kế hoạch 1.000 tài năng quốc gia 


của Trung Quốc. 


Bảng 6.13: Thành tựu trong phát triển của Đại học Sư phạm 
Hoa Đông từ sự điều hành của đội ngũ quản lý nhà trường 


1951 Thành lập 


1952_ Ra mắt tờ báo của nhà trường 


1953 | Tham gia đào tạo sau đại học 


1955 Ra mắt tạp chí của nhà trường 


1957 | Thành lập Viện Địa lý dân số và Viện Nghiên cứu vùng cửa sông 


và ven biến 


1959 Thành viên của 16 đại học trọng điểm quốc gia 


1965 Tuyển sinh sinh viên Việt Nam và thành lập Văn phòng quản lý 


sinh viên quốc tế 


1970.671 nhóm nghiên cứu được thành lập 


1972| Sáp nhập đổi tên 


1980. | Lấy lại tên ban đầu 


1984 | Thành lập doanh nghiệp phát triển công nghệ và khoa học 


1986 | Thành lập trường đào tạo sau đại học 


1998 | Tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ không tập trung 


1995_ | Hình thành Trung tâm Lịch sử và Trung Quốc học 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 245 


1996 Tham gia Dự án 211 


1997 Thành lập Trung tâm Toán học, tâm lý và địa lý 


1998 Đào tạo những ngành trọng điểm của Thượng Hải: sinh thái học, 
giáo dục, lịch sử thế giới và kinh tế thế giới 


2001 Một trong 24 cơ sở giáo dục của Trung Quốc tham gia đào tạo thạc 


sĩ quản lý công 


2003 |Ký kết với BNS của Pháp về đào tạo sau đại học với các trường 


quốc tế 


2004 Trường khoa học giáo dục phối hợp với Đại học Pennsylvania đào 


tạo tiến sĩ 


2007 ¡Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia 


2008 | Đào tạo miễn phí ngành sư phạm 
2012: | Thành lập Đại học Thượng Hải - New York 
Nguồn: Đại học Sư phạm Hoa Đông, 2019. 


Đại học Sư phạm Hoa Đông tham gia các chương trình đào 
tạo tiến sĩ trong 30 ngành học cấp một và 37 chương trình thạc sĩ 
thuộc ngành đào tạo cấp độ đầu tiên, 83 chương trình đào tạo cử 
nhân, cùng 25 chương trình đào tạo sau tiến sĩ được thực hiện tại 
trường. Tổng số sinh viên đại học theo học tại Đại học Sư phạm Hoa 
Đông đạt 14.856, số nghiên cứu sinh và cao học viên theo học tại 
trường lần lượt là 2.969 sinh viên và 16.327 sinh viên; trong đó tổng 
số sinh viên quốc tế theo học các hệ tại nhà trường là 2.274 người. 

Đại học Sư phạm Hoa Đông có 28 tạp chí chuyên ngành, 04 tạp 
chí chuyên ngành bằng tiếng Anh. Bộ sưu tập thư viện của đại học 
đứng đầu, với 144 cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bao gồm 433 cơ sở 
dữ liệu phụ. Theo các yêu cầu của dự án giáo dục bắt buộc quốc gia 
của Trung Quốc, Đại học Sư phạm Hoa Đông tham gia đào tạo các 
chương trình chất lượng cao và các chương trình giáo dục khác cho 


các hệ cử nhân và thạc sĩ. 


246 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Liên quan đến phát triển, Đại học Sư phạm Hoa Đông hợp tác 
và trao đổi với các đối tác quốc tế, với các đại học nổi tiếng thế giới - 
Tập đoàn ENS của Pháp, Đại học New York, Đại học Virginia và Đại 
học Cornell ở Hoa Kỳ, Đại học Queensland ở Australia, Đại học Sao 
Paulo ở Brazil và Đại học Tokyo ở Nhật Bản. Nhiều thỏa thuận về 
hợp tác và trao đổi học thuật đã được thiết lập với 200 trường đại học 


và tổ chức lớn trên toàn thế giới. 


IV. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC 
TRUNG QUỐC VỀ TỰ CHỦ NHÂN SỰ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Mức độ tự chủ nhân sự của cơ sở giáo dục đại học 

Mặc dù các cơ sở giáo dục đại học phải tuân thủ những quy định 
về bằng cấp, độ tuổi trong quá trình tuyển dụng đội ngũ tham gia 
nghiên cứu, giảng dạy tại nhà trường; tiêu chí để được tuyển vào 
làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985, 211, hay 
World Class 2.0 thường cao hơn so với các cơ sở giáo dục đại học còn 
lại ở Trung Quốc. Để trở thành một giảng viên đứng trên bục giảng 
hay tham gia thực hiện nghiên cứu tại các đại học được hưởng đầu 
tư ngân sách trung ương, ứng viên phải tốt nghiệp từ các cơ sở giáo 
dục hàng đầu của Trung Quốc hoặc được đào tạo bởi các đại học 
danh tiếng trên thế giới. Nhiều ngành đào tạo trọng điểm xác định 
công trình được công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI, SCCI... 
là tiêu chuẩn cứng để tuyển dụng giảng viên, cụ thể như trường 
hợp tuyển ứng viên giảng dạy môn tâm lý học ứng dụng tại Trường 
Sư phạm của Đại học Sư phạm Thượng Hải. Tuy nhiên, ở một số 
chuyên ngành, do những đặc thù, yêu cầu bằng cấp của ứng viên có 
thể chỉ dừng ở bậc thạc sĩ, như trường hợp tuyển giảng viên giảng 
dạy vườn cảnh tại Trường Kiến trúc và kỹ thuật thuộc Đại học Công 
nghệ Chiết Giang: hoặc giảng viên nghệ thuật thu âm của Trường 
Âm nhạc thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải (năm 2018)... 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 


Bảng 6.14: Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu 


của Đại học Công nghệ Chiết Giang 


247 


Cơ sở Chí tiêu tuyến li | eụ 
kiến Môn học Giáo Phú giáo Yêu câu nghề nghiệp cấp | chú 
thuộc sư |sư/tiến sĩ 
Toán cơ bản, toán ứng dụng (với các 
: chuyên ngành liên quan đến thông | Nghiên 
Toán học | 4 | Š. tm van hành và điều khiến bánh xe; | cứu 
xác suất và thống kê toán học 
Lý thuyết vật lý, vật lý ngưng tụ, Nghiên 
Trường, vạt lý 2 4 quang học, vật liệu và thiết bị năng ° 
Khoa v cứu 
th lượng mới 
0 LỤ 
nhiền Hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ, hóa 
„ học polymer và vật lý, hóa học ứng : Nghiên 
Hóahoc | 6 | 7 Íqụng hóa học phân tích, hóa chất | cứu 
mịn, hóa học vật liệu 
Tâm lý ¬ ' Nghiên 
H8ẻ 5 Tâm lý học ứng dụng Eửu 
Kỹ thuật kết cấu (ưu tiên lắp ráp kết 
: cấu bê tông), sưởi ấm, cung cấp : 
X : Nghiên 
lạ at: 2...5 __ |khí,thông gió và điều hòa không khí + 
rẻ hoặc làm lạnh và ký thuật đông lạnh 
(theo hướng) *0ó 
TrƯỜNG, Khoa học Khoa học quản lý và kỹ thuật, Xây (vạn THỂ 
kiến quản lý và 2 — |dựng VI. chấp 
trÚC | kỹ thuật CỬU  'nhạn 
pH 1 |0ây vườn _. 
thuật Vườn thạc 
cinlf 2 Quy hoạch cảnh quan, kiến trúc .* SĨ 
cảnh quan hoặc lịch sử vườn 
Thiết kế kiến trúc và lý thuyết của 
` sa „¡ Nghiên 
Kiền trúc * nó, công nghệ xây dựng, lịch sử cứu 


kiến trúc 


Nguồn: Đại học Công nghệ Chiết Giang, 2018. 


248 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Căn cứ theo định hướng cải cách thể chế quốc gia, Kế hoạch 
thực hiện đổi mới phân loại đơn vị sự nghiệp năm 2017, Chính phủ 
Trung Quốc định hướng không tăng biên chế đối với giảng viên 
đại học, thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học thực hiện hợp đồng lao 
động với đội ngũ cán bộ, giảng viên (mạng lưới giáo dục của Trung 
Quốc, 2016). Nhiều chuyên gia cũng đưa ra quan điểm ủng hộ, tạo 
điều kiện để các trường tự chủ cao hơn và phát triển mạnh hơn. 
Là cánh tay kéo dài của chính phủ, trước xu thế mới, thay vì ký 
trực tiếp tuyển giảng viên cho đủ số biên chế đã được phân bổ, các 
cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc thực hiện ký hợp đồng có 
thời hạn với giảng viên; sau một thời gian nhất định và dựa vào 
số giảng viên đến tuổi nghỉ hưu, cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ 
tuyển biên chế từ những lao động hợp đồng hiện có nếu họ đáp ứng 
được những yêu cầu của nhà trường trong thời gian ký hợp đồng 
làm việc có thời hạn. 

Với thế mạnh về tài chính và thương hiệu của cơ sở giáo dục 
đại học trọng điểm, các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985, 211 
không chỉ duy trì được đội ngũ giảng viên nhiều hơn so với các cơ 
sở giáo dục không được tham gia dự án này, mà chất lượng đội ngũ 
giảng viên tại các đại học trọng điểm cũng thể hiện sự vượt trội so 
với các cơ sở khác. Báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy, 
trong năm 2015, bình quân mỗi cơ sở giáo dục đại học Dự án 98ð có 
khoảng trên 2.700 giảng viên, thì gần 1/4 trong số đó là giáo sư; 1/3 
trong số đó là phó giáo sư. Đội ngũ cán bộ có học vị tiến sĩ và dưới 
tiến sĩ chiếm chưa đến 50% đội ngũ cán bộ nhà trường. Trong khi 
đó, đối với các cơ sở giáo dục không được thụ hưởng từ Dự án 985, 
Dự án 211, bình quân số cán bộ, giảng viên có trình độ giáo sư chỉ 
bằng 1/5 của đại học Dự án 985 và bằng 1/2 của đại học Dự án 211; 


số lượng bình quân cán bộ, giảng viên có trình độ phó giáo sư tại các 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 249 


cơ sở này mặc dù cao hơn nhưng cũng chỉ bằng 1/3 so với đại học 
thuộc Dự án 985 và đạt khoảng 3/5 so với đại học thuộc Dự án 211. 

Với lợi thế của đại học trọng điểm, số giảng viên có học hàm giáo 
sư tham gia giảng dạy các môn cơ sở ở đại học thuộc Dự án 985, đại 
học thuộc Dự án 211 là vượt trội so với các cơ sở giáo dục còn lại. Tuy 
nhiên, so sánh trong cùng một cơ sở giáo dục đại học, thì tỷ lệ giảng 
viên có học hàm giáo sư tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành 
cao hơn nhiều lần so với những người tham gia giảng dạy các môn 
học chung, môn học cơ sở. Tình trạng tương tự diễn ra đối với các 
môn học được đảm nhận bởi đội ngũ giảng viên có học hàm phó giáo 
sư tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc. Điều này cũng 
hoàn toàn hợp lý khi số liệu thống kê từ HEEC cho thấy, số giảng 
viên bình quân ở tất các cơ sở giáo dục đại học tham gia giảng dạy 
các môn chuyên ngành nhiều hơn số giảng viên tham gia giảng dạy 


ở các môn học bậc đại cương, các môn học chung. 


Bảng 6.15: Số giảng viên bình quân tại 


các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đại học | Đại học | Đại học 
' ` ._ 'Newly- 
thuộc Dự thuộc Dự. thuộc - 
' built 

án 985 án 211 tĩnh 
Đố giảng viên bình quân cơ sở 
giáo dục đại học 2.757 1.573 1.198 583 
Số giáo viên giảng dạy các 
môn học chung bắt buộc 427 328 375 l1ốI 
Số giáo viên giảng dạy các 
môn học chung lựa chọn 400 147 118 56 
Số giáo viên giảng dạy các 
môn học chuyên ngành 1.950 1.1035 805 376 
Tổng số giáo sư ÿ12 313 157 48 


250 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đại học : Đại học | Đại học 
A1 HQ A1 HQ  YỆP [NEW N6 
thuộc Dự thuộc Dự. thuộc Ï 
án985 | án3I1 | tỉnh | PHỦ 

Số giáo sư giảng dạy các môn 
học chung bắt buộc z0 đỗ 24 bi 
Số giáo sư giảng dạy các môn 
học chung lựa chọn 104 j1 14 õ 
Số giáo sư giảng dạy các môn 
học chuyên ngành 538 247 11D j4 
Tổng số phó giáo sư 934 506 349 141 
Số phó giáo sư giảng dạy các 
môn học chung bắt buộc 152 98 80 6 
Số phó giáo sư giảng dạy các 
môn học chung lựa chọn 185 44 6 14 
Số phó giáo sư giảng dạy các 
môn học chuyên ngành 647 64 258 91 


Nguồn: HEBEC, 2017. 


Khi xét sự khác nhau về học vị của đội ngũ giảng viên giữa 
các cơ sở giáo dục đại học, báo cáo của HEEC cho thấy, tại các 
cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc, số giảng viên 
đạt trình độ học vị tiến sĩ giảng dạy các học phần chung bắt buộc 
chiếm trên 30%; tại các cơ sở giáo dục không nhận được đầu tư của 
chính quyền trung ương, số cán bộ giảng viên tham gia giảng dạy 
các học phần chung bắt buộc có học vị từ thạc sĩ trở xuống chiếm 
trên 50% tổng số giảng viên nhà trường. Báo cáo cũng cho thấy, 
so với các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, tỷ lệ giảng viên là cử 
nhân tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành tại các đại 
học còn lại cũng cao hơn, thậm chí khoảng 3 lần so với các cơ sỞ 


giáo dục đại học trọng điểm. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 


251 


Bảng 6.16: Phân loại học vị giảng viên tham gia giảng dạy 


tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đơn vị tính: % 


Đại học | Đại học Đại học 
Phân loại : ' ˆ ` __ 'Newly- 
Ý Trình độ thuộc Dự thuộc Dựi thuộc ' 
học phân : : : built 
' án 985 án 211 tinh 
Trình độ tiến sĩ 41 SA | I5 6,1 
C5 0H66: lì) da hasgi 37,9 4716| - 489| 63/7 
phân chung 
: l Trình độ cử nhân 19,6 18,7 16,3 2B,5 
bắt buộc 
Khác 1,5 1,1 P3, 4,7 
Trình độ tiến sĩ 59,2 43,6 25,6 10,8 
CẤGHỤ ly W8 dpaggi 27,9 39,9 548 64 
phân chung 
Trình độ cử nhân 11,3 15,2 hÌy đN | 20,9 
lựa chọn 
Khác 1,7 1,3 2,5 4,3 
tức haẻ Trình độ tiến sĩ 69 57,4 29 T11 
phần Trình độ thạc sĩ 21,6 30,9 47 60,3 
chuyên Trình độ cử nhân 8 10,4 ) N.. 
ngành Khác 1,4 17 3,5 ð,7 


Nguồn: HBEC, 2017. 


Tại các cơ sở giáo dục đại học, mặc dù sự chênh lệch về tỷ lệ giữa 


giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm giảng là 


không nhiều giữa các loại hình cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên báo 


cáo của HEEC cho thấy, đại học trọng điểm có tỷ lệ giảng viên cơ 


hữu là cao nhất và đội ngũ thỉnh giảng chiếm tỷ lệ thấp nhất; điều 


ngược lại diễn ra đối với các cơ sở giáo dục không được tham gia các 


dự án phát triển giáo dục đại học cấp quốc gia. Ngoài ra, tại các cơ 


sở giáo dục đại học trọng điểm tỷ lệ giảng viên kiêm giảng cũng cao 


hơn so với các cơ sở giáo dục còn lại. 


252 


Bảng 6.17: Phân loại giảng viên tại 


các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đơn vị tính: % 


Đại học ': Đại học 
pc KŨ 52 ” Í Đại học 
thuộc thuộc -_ INewly- 
._¡ thuộc 
Dựán  Dựán ñ built 
: ' tinh 
985 211 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu 14,7 73,8 68,7 71,4 
Tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng l8 13,1 18,5 Jh (Ất Í 
Tỷ lệ đội ngũ cán bộ phòng ban 14,3 18 12,3 11,4 


Nguồn: HBBC, 2017. 


Qua nghiên cứu thực trạng tự chủ nhân sự tại Đại học Thanh 
Hoa cho thấy: 

Hiệu trưởng của Đại học Thanh Hoa được bổ nhiệm bởi cơ quan 
nhà nước ở trung ương. LWang (2014) cho rằng, mặc dù có sự kiểm 
soát của Chính phủ Trung Quốc thông qua việc bổ nhiệm hiệu 
trưởng, cấp kinh phí và xác định mục tiêu giáo dục, song Đại học 
Thanh Hoa vẫn có toàn quyền quyết định trong lĩnh vực học thuật. 
Hiệu trưởng đại học cùng các hội đồng khoa học có quyền quyết định 
về chương trình giảng dạy, nội dung giảng dạy, giáo trình và phương 
tiện giảng dạy. Hơn nữa, Đại học Thanh Hoa cho phép tự do phát 
biểu và tìm hiểu sự thật về học thuật theo sở thích của học giả, thiết 
lập các diễn đàn mở để các học giả tranh luận công khai về tri thức 
và xã hội. 

Giảng viên và sinh viên Đại học Thanh Hoa có vai trò rất quan 
trọng trong quá trình dân chủ hóa công tác điều hành, quản lý 


nhà trường bằng cách đấu tranh để được tham gia vào quá trình 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 253 


quyết định những vấn đề quan trọng của nhà trường. Bởi vậy, hiệu 
trưởng đại học đôi khi bị đưa vào tình thế khó giải quyết khi sự 
phản đối ngày càng gia tăng của sinh viên đối với những can thiệp 
về chính trị, sự tham gia ngày càng tích cực của giáo viên vào công 
việc quản lý đại học và sự đấu tranh của giáo viên và sinh viên 
để được tham gia vào quá trình bầu cử hiệu trưởng. Những nỗ lực 
nhằm tăng thêm quyền cho sinh viên và giáo viên có thể được xem 
như những phản ứng tự vệ bảo vệ quyền tự chủ của trường đại học 
trước sự can thiệp chính trị của nhà nước. 

Phát triển nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Thanh Hoa là 
một trong những minh chứng về tự chủ nhân sự thành công tại 
đại học này. Giáo sư Tiết Kỳ Khôn, người được nhận giải thưởng 
Khoa học Tương lai (Chinese future Sience Award) trong lĩnh vực 
vật lý của Trung Quốc năm 2016, giải thưởng được ví như “Giải 
thưởng Nobel của Trung Quốc” đã tổ chức 23 nhà khoa học tham 
gia nghiên cứu và công bố bài viết “ðxperimental observation of the 
quantum anomalous Hal] effect in a magnetie topolpgieal Insulator7 
trên tạp chí Sience - hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ (Tạp 
chí nhóm A*) vào năm 2016. Có 10 giáo sư của nhà trường đến từ 
Viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc, một số trường đại học ở Hoa 
Kỳ và Trung Quốc đại lục cùng các nghiên cứu sinh đã thực hiện 
nghiên cứu này trong thời gian ð năm. Trong quá trình thực hiện dự 
án, giáo sư chủ trì đã yêu cầu các nghiên cứu sinh đọc, thảo luận về 
các hướng nghiên cứu mới trên các tạp chí khoa học hàng đầu trong 
lĩnh vực nghiên cứu. Mặc dù trước bối cảnh sức ép về tiến độ, giáo sư 
chủ trì vẫn cho phép/yêu cầu các nghiên cứu sinh được tự do đề xuất 
ý tưởng mới, thậm chí chấp nhận mạo hiểm đổi hướng nghiên cứu 


mà không phụ thuộc vào định hướng chủ quan của thầy hướng dẫn. 


254 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Tuy nhiên, việc thành công của dự án nghiên cứu bắt nguồn từ tư 
tưởng hợp tác liên ngành, liên quốc gia, có sự hỗ trợ khoa học của 
các giáo sư Hoa kiều từng nhận giải thưởng Nobel; là định hướng 
phát triển lâu dài của nhóm nghiên cứu. Theo Trần Đại Lâm (2019), 
bên cạnh những nỗ lực từ phía nhóm nghiên cứu, việc tiến hành thí 
nghiệm phải có trang thiết bị và những thứ này được tài trợ của 
Chính phủ Trung Quốc thông qua các dự án, chương trình phát 
triển năng lực nghiên cứu của các đại học. 

2. Tác động của chính sách tự chủ nhân sự đến chất lượng 
nhân lực cơ sở giáo dục đại học 

Với danh tiếng nhà trường cùng các cơ chế ưu đãi đối với đội ngũ 
giảng viên, các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc đã 
thu hút được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và năng lực 
nghiên cứu tốt hơn so với nhóm còn lại. Kết quả công bố nghiên cứu 
của các học giả các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc năm 2015 
trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hàng đầu thế giới là những 
minh chứng cụ thể của vấn đề này. 

Đội ngũ giảng viên làm việc tại cơ sở giáo dục đại học trọng 
điểm của Trung Quốc không chỉ thể hiện về năng lực nghiên cứu, 
công bố kết quả trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hàng đầu, 
mà những thành công từ nghiên cứu của họ cũng được ghi nhận bởi 
Chính phủ Trung Quốc. Bình quân năm 2015, đội ngũ cán bộ, giảng 
viên làm việc tại cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 98 tạo ra hơn 
57 sáng chế, cao gấp hơn 2 đến 3 lần so với số sáng chế được tạo ra 
bởi các giảng viên làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học không tham 
gia bất kỳ dự án phát triển giáo dục đại học được tài trợ bởi chính 


quyền trung ương. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 255 


Bảng 6.18: Số công trình nghiên cứu khoa học trên 
hệ thống ISI và số bằng phát minh sáng chế bình quân 
trường được công nhận của các cơ sở giáo dục đại học 


Trung Quốc, năm 2015 


Đại học ¡ Đại học _ Cơ sở 
' ` N Newly- 
thuộc Dự thuộc Dự giáo dục . 
: : : built 
án 985 án2II | đại học 
Đố bài tạp chí bình quân của 
đội ngũ khoa học nhà trường 
166,4 140,6 64,6 41,4 
đăng trên các tạp chí chuyên 
ngành hàng đầu thế giới 
Số bằng phát minh sáng chế 
nà, . 57,8 38,1 24,4 13 
bình quân cơ sở giáo dục đại học 


Nguồn: HEBBC, 2017. 


Cũng chính bởi sự chủ động trong tuyển dụng giảng viên, cơ sở 
giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc đã thu hút và bồi dưỡng 
được nhiều tài năng được chính phủ nước này công nhận. Báo cáo 
của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy, trong năm 2015 có đến 64% 
số giáo sư đang công tác tại các đại học thuộc Dự án 985 được nhà 
nước Trung Quốc trao tặng giải thưởng Trường Giang: tỷ lệ học giả 
nhận giải thưởng hàn lâm của Trung Quốc về khoa học tự nhiên của 
các cơ sở giáo dục đại học thuộc Dự án 985 của Trung Quốc cũng rất 
cao so với các nhóm cơ sở giáo dục đại học còn lại. Những thành công 
trong nghiên cứu khoa học, cũng như những ghi nhận của cộng đồng 
quốc tế, của Chính phủ Trung Quốc đối với các đóng góp của các nhà 
khoa học làm việc tại các đại học thuộc Dự án 985, 211 là tiền đề để 
những cơ sở này thu hút các đầu tư của chính phủ trong phát triển 
khoa học - công nghệ ở Trung Quốc, cũng như thu hút sự hợp tác 
giữa các đại học danh tiếng của thế giới đến phối hợp thực hiện các 


256 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nghiên cứu mới. Những hoạt động này, từng bước góp phần nâng cao 
vị thế cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc trên bản đồ xếp hạng 
giáo dục đại học của thế giới; từng bước đưa Trung Quốc trở thành 
cường quốc về giáo dục đại học. 

Nói cách khác, với sự chủ động trong tuyển dụng, sử dụng và 
đãi ngộ đội ngũ giảng viên, các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của 
Trung Quốc, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tài năng đã được 
tập hợp với minh chứng là tỷ lệ đạt giải thưởng cấp quốc gia mà các 
cơ sở giáo dục đại học nhận được. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên của 
các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia của Trung Quốc lại 
không thể hiện ưu thế vượt trội trong các cuộc xét duyệt tài năng 
cấp tỉnh so với các đại học không tham gia các dự án trọng điểm 


phát triển giáo dục đại học ở Trung Quốc. 
Bảng 6.19: Ty lệ giảng viên tài năng trong 
các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc 


Đơn vị tính: % 


Đại học |Đại học| Cơ sở 
thuộc | thuộc . giáo |Newly- 
Dự án | Dựán dục đại built 

985 211 học 


Giáo sư tài năng đạt giải thưởng 
` : 64,0 20,9 14,2 0,9 
Trường Giang 


Học giả nhận giải thưởng hàn lâm 
h . NT. 49,8 19,4 25,8 5,1 
của Trung Quốc về công nghệ máy 


Học giả nhận giải thưởng hàn lâm 
» -... : 64,4 16,7 17,8 1,1 
của Trung Quốc về khoa học tự nhiên 


Học giả được nhận giải thưởng từ 
quỹ Khoa học quốc gia cho tài năng 69,4 15,6 14,7 0,3 


trẻ xuất sắc 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 257 


Đại học Đại học| Cơ sở 
thuộc | thuộc | giáo |Newly- 
Dựán |, Dựán dục đại built 

985 211 học 


Giảng viên trẻ xuất sắc của Bộ 
` 48,4 11,8 35,9 3,9 
Giáo dục 


Ứng viên trẻ của Chương trình nghìn 
tuá c4 63,3 16,0 18,7 20,0 
người tài năng 


Tài năng suất chúng thế kỷ mới B5,4 20,8 51.5 2.3 


Ứng viên của Chương trình nghìn 
` 56,1 15,9 26,5 1,6 
người tài năng 


Các chuyên gia của Bộ của Tỉnh với 
: 17,9 17,4 58,6 6,1 
những đóng góp lớn 
Tài năng cấp tỉnh 15,4 12,4 63,8 10,3 


Nguồn: HEEC, 2017. 


V. ĐÁNH GIÁ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ 

CỦA CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC 

VỀ TỰ CHỦ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 

Một là, bài toán về hội đồng trường chưa được giải quyết 

Năm 2010, chủ trương thành lập hội đồng trường ở các đại học 
của Trung Quốc được đề cập trong Cương yếu quy hoạch cải cách và 
phát triển giáo dục trung và dài hạn của Trung Quốc giai đoạn 2010- 
2020. Tuy nhiên, đến năm 2014, Bộ Giáo dục Trung Quốc mới ban 
hành Quy định thí điểm thành lập hội đồng trường đại học (Quyết 
định số 37 năm 2014). Theo Quy định này, hội đồng trường có tối 
thiểu 21 thành viên; thường hoạt động với nhiệm kỳ 5 năm; quy chế, 
chương trình làm việc của hội đồng trường do nhà trường xây dựng. 
Bên cạnh các vai trò như tham gia đánh giá chất lượng quản trị đại 


học, đánh giá chất lượng đào tạo, phát triển hợp tác xã hội và thu hút 


258 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


tài trợ cho ngân sách trường; hội đồng trường còn tham gia dự thảo 
hoặc sửa đổi quy định quan trọng của nhà trường... Hội đồng trường 
trong cơ cấu tổ chức của trường đại học chưa được thể chế hóa trong 
Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2015 của Trung Quốc. 

Hai là, quyền tự chủ trong điều hành nhà trường chưa cao, đặc 
biệt là bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học vẫn do cơ quan chủ 
quản thực hiện. 

Tăng cường các thuộc tính hành chính của các trường cao đẳng 
và đại học. Hiệu trưởng gần như đã trở thành người phát ngôn của 
chính phủ. Mối quan hệ chặt chẽ này với chính phủ đã khiến hiệu 
trưởng không thể đóng vai trò tạo ra văn hóa xã hội và các ý tưởng 
hàng đầu. Sự tồn tại của các thuộc tính quan liêu như vậy làm hạn 
chế sự điều hành độc lập của các đại học. 

Các thủ tục của hệ thống bổ nhiệm không công khai và công 
bằng. Công việc lựa chọn được giới hạn trong việc sàng lọc và lựa 
chọn bộ phận tổ chức, việc lựa chọn đối tượng được xác định bởi tổ 
chức và kiểm tra dư luận có trong mẫu. 

Ba là, hệ thống tuyển sinh đại học. 

Sau thời kỳ Cách mạng Văn hóa, phương thức tuyển sinh đại 
học một năm một lần được Quốc vụ viện khôi phục (năm 1977), các 
đại học thực hiện tuyển sinh theo Hướng dẫn thực hiện kỳ thi tuyển 
sinh đại học do Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành. 

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 1999, các môn thi của kỳ 
thi tuyển sinh đại học được xác định theo mô hình 3 + X, trong 
đó 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh; X đại diện cho 
môn thi xã hội tích hợp hoặc môn thi khoa học tự nhiên tích hợp 
được thử nghiệm đầu tiên ở Quảng Đông. Sau 3 năm hệ thống môn 
thi theo mô hình này được triển khai rộng rãi trên toàn lãnh thổ 


Trung Quốc. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 259 


Đến năm 2004, Bộ Giáo dục Trung Quốc quyết định nhất thể 
hóa môn thi đại học của các tỉnh, thành theo mô hình 3 + X. Cũng 
trong năm 2004, bên cạnh việc thực hiện đề thi chung toàn lãnh thổ 
Trung Quốc, một số tỉnh, thành phố (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên 
Tân, Giang Tô, Chiết Giang) được Chính phủ Trung Quốc giao thí 
điểm tự chủ hoàn toàn về đề thi theo mô hình 3 + X, một số tỉnh, 
thành được tự chủ một phần về đề thi tại các tỉnh Hải Nam, Sơn 
Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc 
(2010) chủ trương đổi mới phương thức thi tuyển sinh đại học nhằm 
mục tiêu tuyển được những ứng viên toàn diện từ trường phổ thông. 
Thượng Hải và Chiết Giang là tỉnh, thành phố được lựa chọn thí 
điểm để cải cách toàn diện kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. 

Mặc dù đạt được một số thành tựu đáng kể, tạo cơ hội để học 
sinh được đào tạo toàn diện, cũng như tạo ra được sự kết nối chặt 
chẽ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học thông qua việc 
khắc phục tình trạng học lệch, song đánh giá về việc triển khai 
hình thức thi này, việc bảo đảm số lượng giáo viên - học sinh theo 
từng môn lựa chọn trong nhóm môn học thuộc diện kiểm tra trong 
quá trình học sinh theo học ở trường phổ thông, cũng như bảo đảm 
kết cấu hạ tầng phục vụ giảng dạy những môn học là tương đối khó 
khăn nếu áp dụng ở các khu vực kinh tế kém phát triển thuộc phía 
Tây Trung Quốc. 


Chương Z7 


ĐÁNH GIÁ UÄN LÝ NHÀ NƯỚC Đối Vi BẢ0 ĐẢNI CHẤT LƯỢNG 
§IÁ0 DỤC ĐẠI HC VÀ KIỂM ĐỊNH PHẤT LƯỢNG 
6IÁ0 DỤC ĐẠI H0 Ủ TRUNG QUỐC 


I. THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở 
TRUNG QUỐC 


1. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học: quá trình chuẩn bị cho 
hoạt động đánh giá ngoài 

1.1. Nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh 

Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Beijing Normal University - BNU) 
có tiền thân từ trường sư phạm dành cho hoàng gia được thành lập 
từ năm 1902. Trường được đổi tên thành Đại học Sư phạm Bắc Kinh 
năm 1923, đến nay Đại học Sư phạm Bắc Kinh là một cơ sở giáo dục 
trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, là một trong 10 cơ sở giáo dục 
đại học hàng đầu Trung Quốc trong đào tạo sư phạm, khoa học giáo 
dục, cũng như khoa học tự nhiên. 

Đại học Sư phạm Bắc Kinh có diện tích khoảng 172,6 ha, với 22 
trường thành viên, 2 khoa và 24 viện nghiên cứu trực thuộc; thư 
viện nhà trường có hơn 4,1 triệu đầu sách bản cứng với 17300 GB 
dữ liệu số và 1400 GB sách điện tử. Đội ngũ sư phạm nhà trường 
có khoảng 3.100 giảng viên và chuyên viên, trong đó có 1.734 giảng 
viên cơ hữu. Nhiều giảng viên, nghiên cứu viên là những nhà khoa 
học hàng đầu của Trung Quốc. 

Đại học Sư phạm Bắc Kinh hiện đang cung cấp hơn 58 chương 
trình đào tạo bậc đại học, 166 chương trình đào tạo thạc sĩ, 111 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 261 


chương trình đào tạo tiến sĩ; trong đó 24 và 36 chương trình đào tạo 
tiến sĩ, thạc sĩ của trường nằm trong hệ thống các ngành đào tạo 
trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Hiện tại, trường có 5 chương 
trình đào tạo thuộc diện các chương trình đào tạo trọng điểm quốc 
gia và ð chương trình đào tạo thuộc diện trọng điểm của thành phố 
Bắc Kinh; có khoảng 22.000 sinh viên đang theo học tại nhà trường, 
trong đó 8.900 là sinh viên đại học, 11.300 là sinh viên cao học; có 
khoảng 1.800 sinh viên quốc tế đang theo học các hệ đào tạo của 
nhà trường. 

Để chuẩn bị cho đợt đánh giá chất lượng giáo dục đại học đầu 
tiên của Đại học Sư phạm Bắc Kinh vào năm 2008, theo hướng dẫn 
của Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học - Bộ Giáo dục 
Trung Quốc, Đảng ủy Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhấn mạnh tầm 
quan trọng của chất lượng giảng dạy và coi đây là nhiệm vụ trọng 
tâm mà nhà trường cần thực hiện trong năm học 2006-2007. Để 
thực hiện nhiệm vụ này, nhiều hội nghị với mục tiêu nâng cao chất 
lượng giảng dạy đã được tổ chức có các mức độ khác nhau trong 
phạm vi nhà trường. Từ hội nghị của trường đến các hội thảo, tọa 
đàm của các trường thành viên, các khoa, thậm chí ở cả cấp bộ môn 
với sự tham gia của sinh viên và giảng viên. Sau một năm chuẩn bị, 
và thậm chí còn tiến hành thực hiện đánh giá mô phỏng trước khi 
đoàn đánh giá của Bộ Giáo dục Trung Quốc chính thức thực hiện 
nhiệm vụ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhằm đạt được kết quả tốt 


nhất với kết quả công bố của cơ quan quản lý. 


Bảng 7.1: Giới thiệu khái quát Đại học Sư phạm Bắc Kinh 


Diện tích khuôn viên (ha) 172,6 
Trường thành viên 25 


Các khoa trực thuộc 2 


262 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Các viện nghiên cứu 24 
Cán bộ, giảng viên và chuyên viên 3.100 
Đội ngũ giảng viên cơ hữu 1.734 
Số sinh viên các hệ 22.000 
Ngành đào tạo trong điểm quốc gia 5 
Ngành đào tạo bậc đại học 57 
Chương trình đào tạo thạc sĩ 162 
Chương trình đào tạo tiến sĩ 100 


Nguồn: Đại học Sư phạm Bắc Kinh, 2019. 


Thứ nhất, về hạ tầng phục vụ giảng dạy 

Theo báo cáo của nhà trường, hạ tầng phục vụ giảng dạy, nghiên 
cứu đã được cải thiện đáng kể so với trước khi chuẩn bị cho cuộc đánh 
giá lần đầu. BNU đã nâng cấp, cải tiến và xây mới nhiều phòng thí 
nghiệm, thư viện và chỗ ở của sinh viên. Số đầu sách trong thư viện 
tăng từ 3,2 triệu cuốn năm 2005 lên hơn 3,5 triệu cuốn ở năm 2007 
và 4,1 triệu cuốn sách vào năm 2019. Bên cạnh đó, các phòng học đa 
năng, phòng học trực quan âm thanh, các phòng học chuyên dụng 
cho giảng dạy ngôn ngữ được tăng cường cùng với nhiều phần mềm 
phục vụ giảng dạy được trang bị theo yêu cầu của giảng viên. Mạng 
nội bộ được tăng cường giúp việc thông tin và quản trị nội bộ trở nên 
thuận tiện hơn. 

Nâng cấp kết cấu hạ tầng và trang thiết bị phục vụ giảng dạy 
xuất phát từ nội tại phát triển của nhà trường. Mặc dù vậy, quá 
trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học đã thúc đẩy nhà trường 
gia tăng chi tiêu cho giảng dạy nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về chất 
lượng. Cũng giống như nhiều cơ sở giáo dục đại học khác, BNU đã 
điều chỉnh những ưu tiên về đầu tư để đáp ứng những yêu cầu cơ 


bản của đánh giá chất lượng giáo dục đại học. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 263 


Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng phục vụ giảng dạy, trong giai đoạn 
2005-2007, Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã đầu tư 7,3 triệu NDT 
cho đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy. Theo đó, các 
chương trình đào tạo tiên tiến được đầu tư viết với nguồn hỗ trợ tài 
chính đổi dào. BNU cũng dành kinh phí đáng kể để khuyến khích 
đội ngũ giảng viên viết giáo trình và thực hiện nghiên cứu phục vụ 
giảng dạy. Xuất bản giáo trình, công bố ấn phẩm nghiên cứu là một 
trong những tiêu chuẩn quan trọng để xét tăng lương và phong học 
hàm đối với đội ngũ sư phạm nhà trường. 

Thứ hai, về đội ngũ giảng viên 

Để đạt được mức chuẩn về tỷ lệ giảng viên - sinh viên mà HEEC 
đưa ra, BNU đã đẩy mạnh công tác tuyển dụng giảng viên và duy trì 
mức độ ổn định đối với số chuyên viên văn phòng. 

Việc tuyển giảng viên của BNU diễn ra với những bước đi rõ 
ràng trong lộ trình nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. 
Một mặt, BNU đã thu hút được những học giả tài năng với nhiều 
công trình được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc hệ thống 
ISI, Scopus, hoặc những nhà khoa học giành được các giải thưởng 
khoa học hàng đầu của Trung Quốc đến làm việc tại nhà trường; mặt 
khác, BNU cũng xem xét hồ sơ của các ứng viên dựa trên các tiêu chí 
về bằng cấp và lĩnh vực giáo dục bên cạnh những thành công về mặt 
học thuật. Theo đó, để trở thành giảng viên cơ hữu của BNU, ứng 
viên phải có trình độ tiến sĩ. Quá trình tuyển dụng giảng viên được 
BNU thực hiện phân bổ theo tỷ lệ 1/3 đối tượng được tuyển do nhà 
trường đào tạo, 1/3 đối tượng được tuyển được đào tạo bởi các trường 
hàng đầu của Trung Quốc và 1/3 đối tượng còn lại được đào tạo từ 
những cơ sở giáo dục đại học danh tiếng ở nước ngoài. Bên cạnh việc 
tuyển thêm giảng viên, thì quá trình đào tạo, bồi dưỡng đối với đội 
ngũ giảng viên hiện hành cũng được quan tâm, thực hiện tại BNU 


nhằm nâng cao kỹ năng giảng dạy cho những giảng viên trẻ. 


264 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 7.2: Đội ngũ giảng viên của BNU 


Năm học | Số giảng viên Tỷ lệ sinh viên - giảng viên 
2004-2005 Ìb/ ý 4ï Ê 16,2 
2005-2006 1915 16,5 
2006-2007 2082 16,2 
2007-2008 2198 15,7 


Nguồn: Đại học Sư phạm Bắc Kinh, 2019. 


Thứ ba, về quy chế quản lý đối với giảng dạy 

Mặc dù các quy định về quản trị nội bộ tại BNU đã được thiết 
lập tương đối tốt, những đánh giá chất lượng giáo dục đại học cũng 
là cơ hội để nhà trường sửa đổi những khiếm khuyết so với yêu cầu 
của các quy định này theo hướng tốt hơn. Chẳng hạn theo Quy định 
xử lý sai phạm giảng viên của BNU được ban hành năm 2008, giảng 
viên đến lớp muộn hay cho lớp nghỉ sớm sẽ bị khiển trách và bị đình 
chỉ tăng lương một năm; các biện pháp giám sát lớp học được tăng 
cường. Các tài liệu giảng dạy được yêu cầu chuẩn hóa theo định 
dạng chuẩn, được lưu trữ, quản lý tại các khoa, bộ môn. Nội dung 
giảng dạy cũng được chuẩn hóa, theo đó trong một học kỳ dù môn 
học do bất kỳ giảng viên nào đảm nhận, thì người học vẫn thi cùng 
một hệ thống đề thi. 

Tham gia giảng dạy bậc đại học là trách nhiệm phải thực hiện 
của các giáo sư, còn đối với các giảng viên và phó giáo sư thì đây là 
điều kiện tiên quyết để xét phong học hàm theo quy định của Nhà 
nước; BNU đã xây dựng nhiều môn học lựa chọn hay thí nghiệm 
để tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên cao cấp hoàn thành nhiệm 
vụ cũng như tạo điều kiện cho người học tiếp cận được với những 


chuyên gia hàng đầu của nhà trường. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 265 


Phương pháp dạy học được điều chỉnh, theo đó người học được 
khuyến khích hoàn thành bài tập theo các cách thức khác nhau, 
theo nhóm hoặc tự làm thay vì ghi chép thụ động như trước. Giảng 
viên được khuyến khích sử dụng internet và công nghệ hiện đại để 
phục vụ quá trình giảng dạy trên giảng đường. 

Tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đánh giá của người học không 
được xem làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá giảng viên; năng 
suất nghiên cứu khoa học và chất lượng các công trình công bố được 
biết đến như tiêu chí quan trọng để đánh giá giảng viên ở cơ sở giáo 
dục đại học này. 

1.3. Nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Tây Bắc 

Kể từ khi chính quyền trung ương chuyển giao quyền quản lý 
nhà trường cho chính quyền địa phương vào năm 1958, Đại học Sư 
phạm Cam Túc là một đại học hàng đầu ở tỉnh Cam Túc. Sau nhiều 
lần điều chỉnh, tên Đại học Sư phạm Tây Bắc (Northwest Normal 
University - NWNU) chính thức được sử dụng từ năm 1988. Từ khi 
Dự án 211 xuất hiện, Đại học nhận được sự đầu tư từ cả chính quyền 
trung ương và chính quyền tỉnh Cam Túc để phát triển thành đại 
học trọng điểm quốc gia. 

Đại học Sư phạm Tây Bắc có khuôn viên hơn 1.700 ha và 
khoảng 3.600 ha đất rừng. Đại học Sư phạm Tây Bắc có 26 trường 
thành viên, một viện nghiên cứu độc lập, với 70 khoa, 160 trung tâm 
nghiên cứu và giảng dạy, có 41 phòng lab. Thư viện của đại học này 
cung cấp khoảng 3,49 triệu đầu sách bản cứng, cùng với hệ thống 
mạng dịch vụ hiện đại. Đội ngũ sư phạm nhà trường có chất lượng 
cao với hơn 1.303 là giảng viên cơ hữu, trong đó có 292 giáo sư, 716 
phó giáo sư,... Nhiều học giả, nhà khoa học là các chuyên gia hàng 
đầu của Trung Quốc. 

Đại học Sư phạm Tây Bắc có 6 trung tâm đào tạo sau tiến sĩ; 2 


ngành học trọng điểm quốc gia, 16 ngành học trọng điểm của tỉnh. 


266 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đây cũng là đại học có 10 lĩnh vực đào tạo được kiểm định chất 
lượng và đạt kết quả tốt. 

Đại học Sư phạm Tây Bắc đã triển khai nhiều hoạt động tự 
đánh giá trước khi được HEEC cấp phép, tiến hành đánh giá ngoài 
về chất lượng giáo dục đại học năm 2003. Dưới các hình thức khác 
nhau, toàn bộ đội ngũ cán bộ sư phạm, sinh viên nhà trường được 
huy động tham gia các hội nghị và tiếp cận các tài liệu được công 
chúng hóa. Thông qua các biện pháp này, nhà trường đã nỗ lực 
truyền tải tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng giáo dục 
đến nhận thức của các thành viên và thúc đẩy sự phối hợp trong 
công tác chuẩn bị giữa các cá nhân, tổ chức trong trường. Để đạt 
được kết quả tốt nhất từ đoàn đánh giá, NWNU đã nỗ lực làm hài 
lòng các thành viên đoàn đánh giá và vấn đề tiêu cực đánh giá chất 


lượng giáo dục là điều không tránh khỏi. 


Bảng 7.3: Giới thiệu sơ lược về Đại học Sư phạm Tây Bắc 


Diện tích khuôn viên (ha) 1.700 
Trường thành viên 26 
Các khoa trực thuộc 70 
Các trung tâm nghiên cứu 160 
Cán bộ giảng viên 9,B4T 
Đội ngũ giảng viên cơ hữu 1.303 
Số sinh viên các hệ 38.426 
Ngành đào tạo trong điểm quốc gia 7 
Ngành đào tạo bậc đại học 5D 
Chương trình đào tạo thạc sĩ 

Chương trình đào tạo tiến sĩ - 


Nguồn: Đại học Sư phạm Tây Bắc, 2019. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 267 


Thứ nhất, về hạ tầng phục vụ giảng dạy 

Báo cáo của nhà trường nhấn mạnh, trước sức ép của đoàn đánh 
giá, Đại học Sư phạm Tây Bắc đã đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ 
giảng dạy và nghiên cứu. Thực tế là từ đầu những năm 1990 khi quy 
mô tuyển sinh của nhà trường được mở rộng, nhà trường đã phải đầu 
tư nâng cấp các phòng thí nghiệm, trang thiết bị thí nghiệm, xây 
dựng nhiều giảng đường mới, đầu tư thêm các phòng học đa năng 
cũng như trang bị thêm số đầu sách cho các thư viện. Bên cạnh việc 
đầu tư nâng cấp các trang thiết bị phục vụ học tập, nhà trường cũng 
đầu tư hệ thống phòng tập thể dục cùng các trang thiết bị chuyên 
dụng về thể thao. Sự đầu tư về hạ tầng trang thiết bị giảng dạy được 
nhìn nhận là sự chuyển biến tích cực nhất của nhà trường để chuẩn 
bị cho cuộc đánh giá ngoài của HEEC. Nhiều năm sau đợt đánh giá 
đầu tiên, đội ngũ lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, nếu không được 
HEEC tổ chức đánh giá ngoài, thì cơ sở vật chất trang thiết bị phục 
vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt tại nhà trường không được cải thiện 
như hiện nay. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế ở khu vực phía Tây kém 
hơn, nên hạ tầng phục vụ giảng dạy của Đại học Sư phạm Tây Bắc 
kém hơn so với các đại học trọng điểm được chính quyền trung ương, 
chính quyền địa phương đầu tư ở khu vực phía Đông. 

Thứ hai, về đội ngũ giảng viên 

Do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, từ năm 1995 đến năm 
2000, hơn 170 học giả cao cấp của NWNU đã chuyển đơn vị công tác. 
Để bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ giảng dạy của nhà trường, một 
mặt NWNU xây dựng chiến lược thu hút tài năng với những đãi ngộ 
cấp cao. Tuy nhiên mức ưu đãi không thể so sánh với các trường ở 
khu vực phía Đông. Mặt khác, NWNU cũng nỗ lực tuyển các học giả 
cao cấp đến làm việc tại nhà trường theo hình thức bán thời gian. 
Đây được biết đến như cách thức mà NWNU thực hiện để có được 
các học giả có trình độ dưới sự chia sẻ của các trường thuộc khu vực 


phía Đông. Việc giữ chân đội ngũ sư phạm cơ hữu cũng là vấn đề 


268 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


được lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm. Các chương trình đào 
tạo nghiệp vụ ngắn ngày để nâng cao kỹ năng đối với đội ngũ giảng 
viên trẻ được nhà trường tổ chức. 

Để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sinh viên - giảng viên cũng như 
chất lượng giảng viên cơ hữu, NWNU đã tuyển dụng được rất nhiều 
giảng viên trẻ với trình độ cao trước khi đoàn đánh giá ngoài đến 
thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ hội để đội ngũ sư phạm nhà trường 
tham gia các khóa học sau đại học (tại chức) với mục tiêu nhằm 
nâng cao trình độ đội ngũ sư phạm nhà trường. Chính điều này đã 
làm trình độ đội ngũ sư phạm của nhà trường tăng lên đáng kể, từ 
12 tiến sĩ năm 2003 lên 260 tiến sĩ năm 2009; đội ngũ sư phạm có 
trình độ thạc sĩ từ 372 thạc sĩ năm 2008 lân 577 thạc sĩ năm 2009. 

Thứ ba, về quy chế quản lý đối với giảng dạy 

Việc xử lý kỷ luật đối với giảng viên vi phạm quy chế giảng 
dạy tại Đại học Sư phạm Tây Bắc tương đối cứng rắn, khi những 
giảng viên đến lớp muộn giờ hay cho lớp nghỉ sớm, thậm chí sử dụng 
điện thoại di động trong giờ học sẽ bị dừng xem xét đề bạt trong 
vòng 3 năm và bị đẩy lùi thời gian tăng lương so với lộ trình là 3 
tháng. Cũng giống như Đại học Sư phạm Bắc Kinh, một hệ thống 
tiêu chuẩn cụ thể về quy trình và tiêu chuẩn cho công tác giảng dạy 
đã được thiết lập tại Đại học Sư phạm Tây Bắc, các tài liệu phục vụ 
giảng dạy phải theo định dạng chuẩn với tiêu chuẩn của bài thi hết 
học phần của sinh viên... 

Việc đánh giá giảng viên được thực hiện cuối mỗi kỳ bởi sinh 
viên nhà trường theo bộ câu hỏi được ban giám sát giảng viên nhà 
trường, cũng như ban giám sát giảng viên của từng khoa chuẩn bị. 
Công cụ đánh giá giảng viên truyền thống bằng giấy đã được thay 
thế bằng việc đánh giá trực tuyến; thay vì sự tham gia đánh giá của 
sinh viên là tự nguyện thì việc đánh giá của sinh viên đối với giảng 
viên là bắt buộc, là điều kiện tiên quyết để có thể đăng ký học những 


học phần ở kỳ tiếp theo; kết quả đánh giá của sinh viên đối với giảng 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 269 


viên không được công bố; và chỉ những giảng viên nào nhận được kết 
quả không tốt từ sinh viên mới nhận được thông báo của nhà trường 
theo một cách hết sức riêng tư. Hiện nay, đánh giá của sinh viên 
về khoa học, về giảng viên đã trở thành tiêu chí quan trọng trong 
việc xem xét khen thưởng các giảng viên xuất sắc của nhà trường. 
Nếu không nhận được đánh giá tốt từ người học, thì dù thành tích 
nghiên cứu khoa học của giảng viên có cao đến đâu, việc thăng tiến 
về mặt chuyên môn của giảng viên cũng sẽ bị đình lại. 

Bên cạnh việc đánh giá định kỳ, nhà trường còn thành lập các 
nhóm sinh viên thực hiện nhiệm vụ theo dõ1, báo cáo những hành v1 
không đúng chuẩn mực sư phạm của giảng viên về phòng đào tạo. 
Phòng đào tạo nhà trường giao cho khoa trực tiếp quản lý giảng viên 
để khoa chủ động tìm hướng giải quyết những thông tin liên quan 
đến giảng viên của mình. 

1.3. Những điểm chung của Đại học Sư phạm Bắc Kinh và 
Đại học Sư phạm Tây Bắc thực hiện 

- Để bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trước các đợt đánh 
giá ngoài, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Tây Bắc 
đã tăng chi tiêu nâng cấp hạ tầng trang thiết bị giảng dạy, nghiên 
cứu; bên cạnh đó việc tuyển dụng đội ngũ giảng viên được mở rộng 
để giải quyết những yêu cầu về tỷ lệ sinh viên - giảng viên. Trong 
quá trình tuyển dụng giảng viên, bên cạnh các ưu tiên tuyển chọn 
người giỏi, các nhà khoa học có uy tín với những công trình được 
công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu, các trường này còn ưu 
tiên tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực được đào tạo, rèn 
luyện từ chính nhà trường. 

- Quản lý chất lượng là vấn đề tiếp theo được hai cơ sở này quan 
tâm thực hiện. Các quy định, cơ chế xử lý đối với những sai phạm 
của giảng viên và sinh viên được củng cố. Tuy nhiên, nhiều quy định 
xử lý giảng viên đã bị xem nhẹ hoặc bỏ qua sau mỗi đợt đánh giá 


ngoài kết thúc. Mặc dù các trường đại học đã nỗ lực để đạt được sự 


270 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


cân bằng giữa kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thông qua 
các điều chỉnh về nguồn lực phân bổ, các khuyến khích khen thưởng 
và xử phạt... song kết quả vẫn chưa được như mong đợi, khi kết quả 
của nghiên cứu khoa học thường gắn với nỗ lực và năng lực của mỗi 
nhà khoa học. 


2. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học: cải cách giáo dục 
một cách toàn diện để nâng cao chất lượng giáo dục đại học 

2.1. Nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh 

Với mục tiêu trở thành đại học đẳng cấp hàng đầu thế giới, nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện luôn là nhiệm vụ trọng tâm của 
nhà trường, do đó Đại học Bắc Kinh đã tập trung vào những hoạt 
động trọng yếu của đổi mới đào tạo nhân tài với cốt lõi là xây dựng 
đội ngũ giảng viên tài năng; đồng thời nhận định đổi mới cơ chế hoạt 
động là động lực của quá trình thực hiện. Các hoạt động nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện tại Đại học Bắc Kinh bao gồm: 

Thứ nhất, xác định rõ chiến lược cải cách giáo dục đại học và tăng 
cường chất lượng đào tạo nhân tài. Theo đó, Đại học Bắc Kinh xác 
định đào tạo nhân tài là đào tạo những người học có chất lượng cao 
với tầm nhìn quốc tế, thể hiện được vai trò lãnh đạo hàng đầu trong 
phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ; đồng thời đây cũng là 
những con người có tinh thần, năng lực thực hiện đổi mới, phục vụ sự 
nghiệp phát triển xã hội của Trung Quốc. Mục tiêu chỉ đạt được khi 
quy mô cấu trúc và chất lượng bộ máy nhà trường được vận hành theo 
nguyên tắc thống nhất và hướng tới nâng cao trình độ giảng dạy cũng 
như thực hiện nghiên cứu khoa học trong nhà trường; đẩy mạnh sự 
kết hợp giữa nghiên cứu khoa học với giảng dạy. 

Với mục tiêu đào tạo ra những con người vừa hồng vừa chuyên 
phục vụ cho sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 


Quốc, Đại học Bắc Kinh nhận thức được tầm quan trọng của việc 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 271 


phát triển hệ thống giáo dục khai phóng, tạo dựng những sinh viên 
có tri thức thời đại, trau dồi tính nhân văn, giúp sinh viên định hình 
quan điểm về cuộc sống và trách nhiệm xã hội, từ đó sẵn sàng đương 
đầu với những thách thức và đổi mới. 

Thứ hai, tối ưu hóa đội ngũ giảng viên. Giảng dạy chất lượng cao 
phải được thực hiện bởi những giảng viên có trình độ chuyên môn 
hàng đầu. Bên cạnh việc thu hút Hoa kiều hồi hương về làm việc, 
Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh chiến lược củng cố, trau dồi tài năng 
nguồn nhân lực trẻ đang thuộc diện biên chế của nhà trường thông 
qua các cuộc thi giảng dạy đối với giảng viên trẻ, các sân chơi giúp 
những đối tượng này học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau về 
phương pháp, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thứ ba, xây dựng hệ thống giảng dạy đa dạng và toàn diện. 

Sinh viên theo học tại Đại học Bắc Kinh, giờ đây không chỉ được 
tiếp cận các chương trình đào tạo đơn ngành, mà còn là các chương 
trình đào tạo liên ngành; hay người học có thể nhận được hai bằng 
ở hai chuyên ngành khác nhau khi tốt nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng đa dạng của người học, các bộ môn khi xây dựng đề cương 
môn học với các tín chỉ nhiều, ít khác nhau để sinh viên lựa chọn. 
Bên cạnh đó, các lớp học cũng được chia nhỏ để các trợ giảng có 
nhiều thời gian hướng dẫn sinh viên. 

Đại học Bắc Kinh được đầu tư xây dựng hệ thống những môn 
học cốt lõi qua các dự án của chính quyền trung ương, chính quyền 
địa phương. Với sự hỗ trợ về kinh phí và cơ chế, Đại học Bắc Kinh 
đã huy động được các chuyên gia, học giả nổi tiếng toàn Trung Quốc 
và thế giới tham gia vào quá trình xây dựng đề cương cũng như đào 
tạo sinh viên của những môn học này. Việc huy động các chuyên gia, 
học giả nổi tiếng tham gia đào tạo đối với các khóa học không chỉ 
tạo điều kiện thu hút sinh viên quốc tế đến theo học tại Đại học Bắc 


° ` ` “` S. P2 ° “LÀ ` ¿ ° 2Ẻ ưÀ 
Kinh mà còn tạo điều kiện để sinh viên Đại học Bắc Kinh có quyền 


272 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


lựa chọn môn học đó tại một số đại học hàng đầu thế giới như Đại 
học Michigan, Đại học Los Angeles, Đại học Hồng Kông.... 

Hiện nay, tại Đại học Bắc Kinh số tín chỉ sinh viên phải tích lũy 
trong quá trình theo học đại học đã được giảm đáng kể; ngoài ra, 
Đại học Bắc Kinh cũng giảm tỷ lệ các môn học bắt buộc và tăng thời 
lượng cho các môn học lựa chọn. 

Sinh viên theo học tại Đại học Bắc Kinh được khuyến khích 
tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học; và Đại 
học Bắc Kinh cũng đã huy động, thành lập rất nhiều quỹ hỗ trợ 
sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc hỗ trợ về tài 
chính, nhà trường còn chủ động xây dựng ban hành hệ thống quy 
định quản lý đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
Trong giai đoạn 2006-2010, có hơn 3.600 sinh viên đã được nhận 
tham gia vào các dự án đào tạo nghiên cứu trực tuyến, hơn 3.000 
sinh viên được tham gia vào các khóa học nghiên cứu của Cameron, 
rồi tham gia vào hơn 2.000 dự án nghiên cứu. Trong giai đoạn vừa 
qua, với thống kê không đây đủ của Đại học Bắc Kinh, có khoảng 
480 bài báo do sinh viên thực hiện đã được xuất bản trên các tạp chí 
khoa học hàng đầu. 

Trong kỷ nguyên phát triển của công nghệ thông tin, Đại học 
Bắc Kinh cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào quản 
lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 
Ngoài ra, Đại học Bắc Kinh đã thiết lập một hệ thống kiểm tra giảng 
dạy và đánh giá giảng dạy hợp lý, áp dụng đánh giá đồng đẳng 
thông qua đánh giá của các nhóm giảng dạy và các nhóm nghiên cứu 
ở cấp trường và khoa. 

2.2. Nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa 

Để bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, trở thành trường đại 
học đẳng cấp thế giới, Đại học Thanh Hoa đã có những đổi mới 


như sau: 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 273 


Thứ nhất, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhà 
trường theo hướng phát triển đại học hàng đầu đẳng cấp thế giới và 
mang những đặc sắc Trung Quốc. Về khía cạnh chính trị, các giảng 
viên cơ hữu của Đại học Thanh Hoa được quán triệt thực hiện toàn 
diện chính sách phát triển giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc; 
bảo đảm đội ngũ giảng viên không ngừng củng cố, trau đồi hệ tư 
tưởng, mà còn thực hiện truyền tải tỉnh thần “ủng hộ Đảng, phục 
vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân” đến toàn thể sinh viên nhà 
trường. Về khía cạnh chuyên môn, nhà trường đẩy mạnh cải cách 
giảng dạy trên nền tảng hình thành hệ thống đào tạo tài năng ưu 
tú của quốc gia, quốc tế. Hình thành nhiều học phần lựa chọn dựa 
trên kết quả nghiên cứu khoa học từ các dự án trọng điểm quốc gia, 
tạo điều kiện thực hiện trao đổi sinh viên với các trường đại học 
hàng đầu trên thế giới; qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của 
nhà trường. Bên cạnh đó, Đại học Thanh Hoa thường xuyên tổ chức 
các hội thảo, các khóa học về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm cũng như Chương trình đào tạo tài năng của Đại 
học Thanh Hoa. 

Thứ hai, xây dựng ngành đào tạo, chương trình đào tạo theo 
chuẩn quốc tế. Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng các chương trình 
đào tạo cốt lõi của những ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế, Đại học 
Thanh Hoa còn thúc đẩy các chương trình đào tạo theo hướng hội 
nhập liên ngành, cũng như cải thiện mức độ chung của ngành học. 
Nếu cuối năm 2009 tất cả các ngành học được đào tạo tại Đại học 
Thanh Hoa chỉ được thừa nhận vị thế hàng đầu trên lãnh thổ Trung 
Quốc, thì đến cuối năm 2018, 9/11 ngành đào tạo của Đại học Thanh 
Hoa đã được các tổ chức uy tín xếp vào top 50 ngành đào tạo hàng 
đầu thế giới. 

Với chiến lược phát triển đại học đẳng cấp thế giới, xây dựng các 
ngành đào tạo hàng đầu thế giới, Đại học Thanh Hoa nhận được sự 


274 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


hỗ trợ tích cực từ chính quyền trung ương cũng như chính quyền 
thành phố Bắc Kinh, điều này là tiền đề để nhà trường thu hút được 
đội ngũ giảng viên có trình độ cao, danh tiếng về học thuật đến làm 
việc, đồng thời nhà trường có được khoản kinh phí thực hiện đầu tư 
nâng cấp hạ tầng phục vụ giảng dạy nghiên cứu theo chuẩn quốc tế. 
Việc đầu tư phát triển ngành đào tạo trọng điểm quốc gia, đẳng cấp 
thế giới với những thành tựu đạt được từ các nghiên cứu triển khai 
dự án trọng điểm, từ năm 2003 đến năm 2010, Đại học Thanh Hoa 
đã giành được 3 giải nhất giải thưởng khoa học và công nghệ quốc 
gia Trung Quốc. Năm 2010, Đại học Thanh Hoa được xếp hạng 51 
trong số 4.618 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trên toàn thế 
giới. Theo báo cáo của The Higher Education, năm 2019, Đại học 
Thanh Hoa đã vươn lên vị trí 19 trên bảng xếp hạng các cơ sở giáo 


dục đại học hàng đầu thế giới. 


Hình 7.1: Xếp hạng các ngành đào tạo của 
Đại học Thanh Hoa theo xếp hạng của THE 


11. Business and Economios (Kinh tế và Kinh doanh) 

10. Social Science (Khoa học xã hội) 

9. Law (Luật) 

8. Education (Giáo dục) 

7. Arts and Humanities (Khoa học nghiên cứu con người) 

6. Psychology (Khoa học hành vi) 
5. Physical sciences (Khoa học vũ trụ) 
4. Life soiences (Khoa học cuộc sống) 

3. Clinical, preclinical and health (Y tế và chăm sóc sức khỏe) 
2. Engineering and Technology (Chế tạo và công nghệ) 


1. °omputes science (Khoa học máy tính) 


0 10 20 j0 40 950 60 


Nguồn: https:/www.timeshighereducation.com 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 275 


Thứ ba, thúc đẩy sự liên kết trường và ngành nhằm phục vụ sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Sự phối hợp giữa Đại học Thanh Hoa với 
các tổ chức nhằm đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu 
là rất tích cực. Công viên khoa học và công nghệ Thanh Hoa đã trở 
thành công việc khoa học đại học hạng A trên toàn lãnh thổ Trung 
Quốc, thu hút và tạo vườn ươm cho hơn 1.000 doanh nghiệp công 
nghệ cao. Phối hợp chặt chẽ với hơn 20 tỉnh, thành phố và khu tự 
trị trên toàn lãnh thổ Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới và đã tạo 
những tiếng vang về thành tựu nghiên cứu, cũng như thúc đẩy việc 
thành lập trung tâm đào tạo từ xa của nhà trường hỗ trợ cho 27 
tỉnh, thành phố khu tự trị. 


II. THỰC TRẠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Ở TRUNG QUỐC 


1. Thực trạng chuẩn bị cho kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 
đại học ở Trung Quốc 

Tại các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm định, đội ngũ sư 
phạm và sinh viên nhà trường được tập huấn, trang bị kiến thức để 
chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài. Để thúc đẩy nâng cao nhận thức 
của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường về tầm quan trọng 
của đánh giá ngoài, nhiều biện pháp khác nhau đã được sử dụng, từ 
tổ chức hội nghị, hội thảo đến phát tài liệu có liên quan đến các nội 
dung của hoạt động đánh giá ngoài. Văn phòng bảo đảm chất lượng 
đã được thành lập ở các cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, các cơ 
sở giáo dục đại học đã chủ động thực hiện các đánh giá thử nghiệm 
trước thời điểm phái đoàn đánh giá ngoài chính thức đến làm việc 
tại cơ sở giáo dục đại học. 

Công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài ở tất cả các cơ sở giáo dục 
đại học nhìn chung được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ở các cơ sở 


giáo dục đại học danh tiếng, đội ngũ sư phạm cho rằng việc đánh 


276 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


giá ngoài đối với hoạt động chuyên môn của họ là không cần thiết. 
Các cơ sở giáo dục đại học có danh tiếng có quyền tự chủ cao hơn, 
không muốn bị nhà nước áp đặt việc đánh giá ngoài đối với hoạt 
động chuyên môn. 

Đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học danh tiếng là 
những người có những than phiền nhiều nhất đối với hoạt động đánh 
giá ngoài. Trước hết, đó là khối lượng công việc của họ tăng lên đáng 
kể, thông qua việc phải hoàn thành hệ thống tài liệu phục vụ giảng 
dạy theo định dạng nhất định và đôi khi sự thực hiện nhiệm vụ này 
không làm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tiếp đến là sự điều chỉnh 
hành vi của giảng viên để phù hợp với những yêu cầu của đánh giá 
ngoài. Việc thay đổi hành vi giảng dạy là điều mà không phải bất kỳ 
giảng viên nào cũng muốn thực hiện, kể cả đối với những giảng viên 
phải điều chỉnh tài liệu giảng dạy do chưa đáp ứng được yêu cầu của 
đánh giá ngoài. Ngoài ra, phương pháp đánh giá ngoài cũng không 
nhận được sự đồng thuận của đội ngũ sư phạm khi những thành 
viên tham gia đoàn đánh giá ngoài không có sự am hiểu về chuyên 
ngành/môn học được đánh giá và họ chỉ đến dự giờ, đánh giá qua 
phương pháp truyền tải, giảng dạy trên lớp học. 

Mặc dù có những cá nhân không hài lòng đối với đánh giá ngoài, 
đặc biệt là từ đội ngũ giảng viên cao cấp, các cơ sở giáo dục đại học 
tham gia đánh giá lại phản ứng tích cực đối với hoạt động này. Ỏ 
Trung Quốc, mặc dù các cơ sở giáo dục đại học công lập được trao 
quyền tự chủ nhiều hơn sau khi Quyết định 1985 được ban hành, 
tuy nhiên sự ảnh hưởng của nhà nước đến các hoạt động điều hành 
của cơ sở giáo dục đại học là rất lớn. Cơ sở giáo dục đại học thường 
thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
Do đó, kiểm định chất lượng giáo dục đại học trở thành bắt buộc, các 
cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện hoạt động này nếu không muốn 


bị dừng tuyển sinh. Đánh giá ngoài là cơ sở để kiểm định chất lượng 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... #4f | 


giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học về học thuật, đồng thời bảo 
đảm danh tiếng của nhà trường trong dài hạn. Kết quả của đánh giá 
ngoài còn ảnh hưởng đến nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước cấp 
phát cho cơ sở giáo dục đại học. 

Những thay đổi về hạ tầng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, 
chịu ảnh hưởng tích cực từ việc cơ sở giáo dục đại học tham gia đánh 
giá ngoài. Tại những cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn nghiên 
cứu, nguồn kinh phí trang trải cho trang thiết bị giảng dạy đã được 
nâng cấp đáng kể. Sự gia tăng của quỹ đến từ nguồn tài trợ ở bên 
ngoài cũng như việc phân bổ lại nguồn lực tài chính bên trong nhà 
trường. Một mặt, cơ sở giáo dục đại học thuyết phục các nhà tài trợ 
gia tăng hỗ trợ tài chính cho đầu tư hạ tầng giảng dạy và nguồn này 
được huy động lớn nhất từ ngân sách của chính quyền trung ương, 
chính quyền địa phương; khối lượng tài chính mà nhà trường nhận 
được phụ thuộc vào mối quan hệ của nhà trường với chính quyền 
trung ương, chính quyền địa phương. Mặt khác, việc phân bổ lại 
nguồn lực bên trong cơ sở giáo dục đại học cũng được điều chỉnh 
với hướng ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng phục vụ giảng dạy, 
nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học. 

Công tác tuyển chọn giảng viên nhằm giải quyết yêu cầu về tỷ 
lệ sinh viên/giảng viên được chú trọng, bên cạnh đó là hoạt động 
tuyển dụng đội ngũ chuyên viên phòng, ban. Các tiêu chuẩn về 
đánh giá cán bộ, giảng viên theo tiêu chuẩn của đánh giá ngoài 
được tham khảo để trở thành những tiêu chí bắt buộc khi tuyển 
chọn. Đồng thời các cơ sở giáo dục đại học này cũng khuyến khích 
đội ngũ cán bộ cơ hữu nhà trường tham gia các khóa học nâng cao 
trình độ ở bậc sau đại học, với kỳ vọng nâng cao chất lượng đội ngũ 
sư phạm nhà trường. 

Nghiên cứu điển hình cũng đã chỉ ra những chênh lệch giữa yêu 


cầu của kiểm định chất lượng với thực trạng chất lượng giáo dục của 


278 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự cải thiện 
về chất lượng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, chỉ tiêu và đội ngũ 
giảng viên ở trường ít danh tiếng có ý nghĩa quan trọng hơn ở những 
đại học thuộc nhóm tỉnh hoa của Trung Quốc. Các cơ sở giáo dục đại 
học thuộc nhóm hàng đầu đã có sẵn trang thiết bị cần thiết, đội ngũ 
sư phạm có trình độ cũng như đa dạng về các ngành nghề đào tạo. 
Còn đối với các trường có thứ hạng thấp hơn, khả năng về nguồn 
lực sẽ ảnh hưởng đến khả năng thay đổi của nhà trường để đáp ứng 
được các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm định. 

Từ khi các cơ sở giáo dục đại học mở rộng quy mô tuyển sinh từ 
cuối những năm 1990, hạ tầng trang thiết bị phục vụ giảng dạy đã 
trở nên thiếu hụt tại hầu hết các cơ sở giáo dục đại học của Trung 
Quốc; tình trạng thiếu hụt giảng viên ngày càng nhiều khi tỷ lệ sinh 
viên - giảng viên ngày càng tăng lên. Đầu tư ngân sách nhà nước 
nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của nhà trường 
ngày càng không theo kịp sự mở rộng về quy mô tuyển sinh của nhà 
trường. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học nhìn nhận đánh giá 
ngoài đem đến cơ hội để cải thiện hai vấn đề trọng tâm trong giải 
quyết bài toán chất lượng của nhà trường; các nhà tài trợ (chính 
quyền trung ương, chính quyền địa phương) sẽ bị thuyết phục để 
đầu tư giải quyết nhu cầu về kinh phí của nhà trường. Thêm vào đó, 
nguồn tài chính đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ giúp cơ sở giáo dục 
đại học hạn chế được tình trạng chảy máu chất xám, tăng cường tự 
đào tạo đội ngũ nhân lực; đặc biệt có thể vận động, thuyết phục các 
học giả có danh tiếng đến làm việc tại nhà trường. Ngoài ra, nguồn 
kinh phí từ ngân sách nhà nước còn hỗ trợ cải thiện trang thiết bị 
giảng dạy, bảo đảm các chi tiêu cho giáo dục bắt nguồn từ cả những 
động cơ bên trong và sức ép bên ngoài nhà trường. Người ta tin rằng, 
kết cấu hạ tầng vật chất của nhà trường, trang thiết bị giảng dạy 


và số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cần được cải 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 279 


thiện; việc tham gia đánh giá ngoài là cơ hội không thể tốt hơn để 
đẩy nhanh quá trình này. Tuy nhiên, những biến đổi cũng gây ra 
một số vấn đề như: chất lượng xây dựng không được bảo đảm, nhiều 
trang thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn. Ngoài ra, sự đầu tư tài 
chính để cải thiện điều kiện giảng dạy của cơ sở giáo dục đại học 
cũng chưa được xem xét thỏa đáng và tạo ra gánh nặng tài chính đối 
với những cơ sở giáo dục đại học có nguồn tài chính không đủ mạnh. 

Yêu cầu của đánh giá ngoài về bảo đảm tỷ lệ sinh viên - giảng 
viên cũng là một tiêu chuẩn rất khó để đánh giá việc thay đổi tích 
cực về chất lượng đào tạo của nhà trường. Thực tế, tuyển chọn giảng 
viên là quá trình thương thảo giữa cơ sở giáo dục đại học và ứng viên 
trên thị trường lao động. Việc cơ sở giáo dục đại học có lựa chọn được 
giảng viên có trình độ cao hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu 
tố, như danh tiếng và vị trí địa lý của cơ sở giáo dục đại học, những 
thứ không thể ngày một ngày hai được cải thiện. Chính vì thế, mặc 
dù các cơ sở giáo dục đại học tham gia đánh giá ngoài đã nỗ lực rất 
nhiều để thu hút đội ngũ sư phạm có trình độ cao, song không nhiều 
giảng viên có trình độ cao đến làm việc ở những cơ sở này. Thêm vào 
đó, việc duy trì trình độ chất xám của đội ngũ sư phạm hiện hành 
cũng gặp nhiều khó khăn. 

Việc đánh giá ngoài đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh 
việc rà soát các quy định hiện hành về giảng dạy. Theo đó những 
quy định nghiêm ngặt hơn về dạy và học đối với giảng viên, người 
học được ban hành. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các cơ sở giáo dục đại 
học khác nhau, việc hoàn thiện hệ thống quy định liên quan đến 
giảng dạy cũng khác nhau. Trường Cao đẳng Sư phạm Lâm Nghi - 
Liny1 Normail College (UYNC) là cơ sở giáo dục thuộc dạng newly - 
built đã ban hành nhiều văn bản liên quan hơn so với BNU, bởi 
những hệ thống quy chế liên quan đến giảng dạy và học tập phần 
lớn đã được hình thành tại BNU; tuy nhiên mức độ thực th1 các quy 


280 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


định này lại tương đối lỏng lẻo trước khi nhà trường tham gia đánh 
giá ngoài. Mặc dù nhiều giảng viên cho rằng việc thực hiện nghiêm 
ngặt các quy định là không tôn trọng giảng viên và làm giảm mức 
độ hài lòng của họ về môi trường làm việc. Tuy nhiên, nhìn một cách 
tổng thể, việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định là cần thiết cho 
việc bảo đảm chất lượng giáo dục, đặc biệt là tại những cơ sở giáo 
dục đại học mà lịch sử tổn tại, phát triển chưa dài, danh tiếng của 
nhà trường chưa cao. 

Hệ thống quản lý chất lượng bên trong cũng được tăng cường 
nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của đánh giá ngoài. 

Các cơ sở giáo dục đại học đã khuyến khích và tăng cường hỗ trợ 
tài chính để đội ngũ sư phạm thực hiện đổi mới chương trình đào tạo 
theo yêu cầu của đoàn đánh giá ngoài, thông qua các chi trả đối với 
việc hoàn thiện khung chương trình, đề cương môn học và xuất bản 
giáo trình. Tuy nhiên, không nhiều người thật sự tham gia vào quá 
trình này. Mặc dù đánh giá ngoài với mục tiêu nâng cao chất lượng 
giảng dạy, tuy nhiên những nhà đánh giá ngoài lại không xem xét 
về nội dung giảng dạy, cấu trúc môn học. Thay vào đó, đoàn chỉ tiến 
hành ghé qua lớp và đánh giá kỹ năng giảng dạy trên lớp. Ngoài ra, 
mặc dù đánh giá ngoài khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học thực 
hiện thay đổi khung chương trình đào tạo, tuy nhiên lại không có 
nhiều thay đổi được thực hiện khi nhiều học phần là bắt buộc trong 
chương trình đào tạo theo quy định của Nhà nước. Bộ Giáo dục 
Trung Quốc kiểm soát các học phần cơ sở bắt buộc và ấn định các nội 
dung đào tạo trọng tâm của những học phần này. Do vậy, những nỗ 
lực thay đổi chương trình đào tạo của nhà trường chỉ hướng đến các 
môn học lựa chọn, mà các môn lựa chọn lại phụ thuộc vào nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội đối với từng lĩnh vực. 

Sự đổi mới giảng dạy bậc đại học của Trung Quốc cũng chuyển 


từ lấy người thầy là trung tâm sang hướng đến người học là trung 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 281 


tâm của quá trình đào tạo. Tuy nhiên, thành tựu đạt được chưa thực 
sự đáng kể. Thêm vào đó, nhiều giảng viên còn quan ngại việc áp 
dụng trang thiết bị có tác động không tốt đến nâng cao chất lượng 
giảng dạy, mặc dù họ đều thừa nhận các công nghệ hỗ trợ giảng dạy 
làm cho việc học và việc giảng trở nên thuận tiện hơn. 

Các hoạt động đào tạo đại học thực tế bên ngoài nhà trường như 
kiến tập, thực tập tại các tổ chức thực tiễn, kết hợp với giảng dạy tại 
các phòng thí nghiệm hay các hoạt động ngoại khóa đang được cải 
thiện, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Theo yêu cầu của đánh giá ngoài, toàn bộ các giáo sư, phó giáo 
sư phải tham gia giảng dạy số tiết học tối thiểu bậc đại học. Tuy 
nhiên, việc thực hiện tiêu chí này là không phải dễ. Thứ nhất, kinh 
phí chi trả cho một tiết giảng thấp hơn nhiều so với thời gian các 
nhà khoa học được chi trả để tiến hành hoạt động nghiên cứu; việc 
lựa chọn thực hiện nghiên cứu được các giáo sư, phó giáo sư ưa thích 
hơn việc giảng dạy trên lớp. Thứ hai, số môn học mà các giáo sư, phó 
giáo sư có thể giảng không nhiều và hầu hết là các môn lựa chọn. 

Người ta tin rằng, nguồn lực thỏa đáng, những quy định giảng 
dạy nghiêm ngặt (tại những trường ít danh tiếng) và kỹ năng giảng 
dạy thực sự cần thiết trong bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 
Chính vì thế, khi Chính phủ Trung Quốc tăng chỉ tiêu tuyển sinh 
cho các cơ sở giáo dục đại học vào cuối những năm 1990, đầu tư của 
Chính phủ đối với kết cấu hạ tầng không theo kịp sự tăng trưởng 
về quy mô tuyển sinh. Đánh giá ngoài là cơ hội để các cơ sở giáo dục 
đại học yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ nâng cấp 
trang thiết bị phục vụ giảng dạy của nhà trường. 

Để giải quyết bài toán về tỷ lệ giảng viên trên sinh viên, nhiều 
cơ sở giáo dục đại học đã điều chỉnh một số tiêu chuẩn tuyển dụng. 
Trước nhu cầu của thị trường lao động, nhiều mô hình giảng dạy 


mới được hình thành, các hoạt động đào tạo kiến thức thực tiễn đối 


282 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


với sinh viên gia tăng, hệ thống giám sát chất lượng nội bộ được cải 
thiện. Với nhận thức tỷ lệ sinh viên có được việc làm sau tốt nghiệp 
cao là tài sản dài hạn của nhà trường, năng lực thực tiễn của sinh 
viên có ảnh hưởng lớn đến khả năng tìm kiếm việc làm trên thị 
trường lao động sau khi rời ghế nhà trường. Việc trang bị các thiết bị 
phục vụ giảng dạy để tăng cường đào tạo kiến thức thực tiễn đối với 
sinh viên đã được tăng cường. Triết lý đánh giá chất lượng giáo dục 
của các tổ chức tham gia đánh giá ngoài cũng thay đổi, nhấn mạnh 
hơn đến các kiến thức thực hành và ứng dụng thực tiễn. 

Mặc dù các cơ sở tham gia đánh giá đều đồng tình với những 
yêu cầu về tuyển dụng giảng viên, đội ngũ sư phạm nhà trường. Tuy 
nhiên, một vài cơ sở giáo dục đại học lại không tuyển được những 
người có trình độ theo yêu cầu bởi những hạn chế về nguồn lực cũng 
như khả năng thu hút người tài do danh tiếng nhà trường. Tuy 
nhiên, để đạt được kết quả tốt từ đánh giá, họ đã vận động các nhà 
đánh giá chấp nhận việc tuyển dụng đội ngũ cộng tác viên, những 
người về thực chất hầu như không làm việc cho nhà trường, hay cấp 
bằng cho đội ngũ cán bộ cơ hữu mà không cần phải trải qua đào tạo. 

Các cơ sở giáo dục danh tiếng đã đầu tư phát triển hệ thống 
ngành học liên quan đến đánh giá, tuy nhiên những quy định mới 
này dường như không phù hợp với văn hóa quản lý lâu đời của nhà 
trường, do đó không duy trì được. 

Nội dung giảng dạy cũng như phương pháp giảng dạy ít được đổi 
mới, mặc dù các cơ sở giáo dục đại học tham gia đánh giá ngoài đều 
đồng thuận với yêu cầu đánh giá ngoài về điều chỉnh nội dung giảng 
dạy, để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như 
định hướng sinh viên là trung tâm của quá trình giảng dạy. 

Mặc dù các trường đều nỗ lực để cân bằng giữa giảng dạy và 


nghiên cứu thông qua phân bổ nguồn lực, điều chỉnh chính sách, 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 283 


song tác động thực tiễn của thực thi những chiến lược này là không 
đáng kể. 

Mặc dù các trường tham gia đánh giá đồng tình với các tiêu chí: 

- Đội ngũ sư phạm có trình độ học thuật cao; 

- Có sứ mệnh cụ thể, hợp lý và mục tiêu phát triển phù hợp với 
yêu cầu khách quan; 

- Phát triển lợi thế đặc thù; 

- Thay đổi nội dung giảng dạy phù hợp với những yêu cầu của 
người học và môi trường bên ngoài; 

- Thay đổi phương pháp giảng dạy từ lấy giảng viên làm trung 
tâm sang lấy người học làm trung tâm; 

- Đào tạo thực tiễn nhiều hơn; 

- Đạt được sự cân bằng giữa giảng dạy và nghiên cứu. 

Tuy nhiên, không có nhiều thay đổi được tạo ra từ thực tiễn, bởi 
năng lực của tổ chức chưa thể thực hiện được mặc dù họ rất nỗ lực 
để thay đổi. Chẳng hạn như các tổ chức tham gia đánh giá không 
có đủ nguồn lực tài chính và khả năng cạnh tranh để thu hút giảng 
viên có chất lượng trên thị trường theo yêu cầu của đánh giá ngoài, 
đặc biệt là với những cơ sở giáo dục đại học trực thuộc sự quản lý 
của địa phương và nhiều cơ sở giáo dục đại học trong số họ không 
đủ khả năng để tạo ra sự đổi mới dựa trên lợi thế đặc thù. Hiện tại, 
triết lý lấy người học là trung tâm của quá trình đào tạo đã được đẩy 
mạnh, tuy nhiên điều kiện cho việc triển khai triết lý này còn gặp 
nhiều khó khăn tại nhiều cơ sở giáo dục đại học; hỗ trợ của các nhóm 
xã hội về đào tạo thực tiễn bên ngoài nhà trường chưa thỏa đáng, 
chiến lược thúc đẩy từ cơ sở giáo dục đại học để có được sự cân bằng 
giữa giảng dạy và nghiên cứu chưa đạt được kết quả mong muốn 
trên thực tế đối với các học giả, bởi nghiên cứu khoa học gắn liền với 
thời gian, niềm đam mê và khả năng nghiên cứu của từng cá nhân. 


Trong một vài trường hợp, thực hiện thay đổi có ảnh hưởng trái 


284 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ngược lợi ích của nhà trường, họ không có nhiều động lực để thay 
đổi. Các cơ sở giáo dục đại học không thực hiện nhiều thúc đẩy để 
chuyển trọng tâm nghiên cứu sang đào tạo khi phần lớn nguồn lực 
về tài chính cũng như danh tiếng của nhà trường được hình thành 
từ các kết quả của hoạt động nghiên cứu và những thứ này tốt hơn 


kết quả mà hoạt động đào tạo đem đến cho nhà trường. 


2. Thực trạng kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Học 
viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân 

Trước khi tiến hành đánh giá thực địa tại Học viện Công nghệ 
Cáp Nhĩ Tân, các thành viên của đoàn đánh giá ngoài đã nghiên cứu 
kỹ báo cáo tự đánh giá về thực trạng giáo dục của Học viện. Trên cơ 
sở phân tích dữ liệu báo cáo, đoàn đánh giá ngoài xây dựng kế hoạch 
đánh giá thực địa tại Học viện. 

Trong quá trình thực hiện đánh giá, đoàn đã khảo sát khu ký 
túc xá sinh viên, phòng thể dục, thư viện và đã ăn tại căng tin của 
Học viện nhiều lần. Bên cạnh đó, đoàn đã tổ chức nhiều hội thảo quy 
mô nhỏ; 28 phòng, ban, 13 đơn vị giảng dạy - nghiên cứu, 4 phòng 
thí nghiệm và 19 phòng học đã được đoàn ghé thăm; 2.282 bài kiểm 
tra, 1.517 luận án và 341 chuyên đề thực tập tốt nghiệp của sinh 
viên đã được rà soát; 3ð đại diện giáo viên cùng 40 đại diện người 
học đã được mời tham gia phỏng vấn sâu. Không chỉ tiến hành thăm 
trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới của Học viện, đoàn còn đến 
thăm một số cơ sở ngoài trường đang sử dụng lao động là sinh viên, 
học viên đã tốt nghiệp. 

Nhận xét của đoàn đánh giá ngoài sau đợt đánh giá thực địa 
tại Học viện cho thấy, chất lượng đào tạo của Học viện đã đạt được 
những thành tựu đáng được ghi nhận. Đoàn đánh giá cao đội ngũ 
cán bộ giảng viên của Học viện bởi trình độ chuyên môn, năng lực 


giảng dạy tiên tiến và tác phong nghề nghiệp. Học viện đã nỗ lực 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 285 


rất nhiều trong việc thiết lập một hệ thống bảo đảm chất lượng giáo 
dục có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa bên trong, bên ngoài và chất 
lượng đào tạo; các chương trình đào tạo của Học viện nhìn chung 
phù hợp với nhu cầu của xã hội và định hướng tương lai. Sinh viên, 
cựu học viên có niềm tự hào sâu sắc bởi được đào tạo từ Học viện; các 
nhà tuyển dụng hài lòng với nhân lực do Học viện đào tạo. 

Với sứ mệnh tạo ra các sáng kiến, phát minh khoa học về hàng 
không vũ trụ mang tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội ở Trung Quốc, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã thực hiện 
các biện pháp thiết thực để giải quyết khó khăn, nỗ lực và phấn 
đấu hết mình tạo ra những kết quả xuất sắc trong nghiên cứu và 
đào tạo. Cái tạo dựng thành công của Học viên bắt nguồn từ tỉnh 
thần đoàn kết, hợp tác, biết tập hợp các thế mạnh, nắm bắt thời cơ, 
xây dựng một môi trường sư phạm tương thích với yêu cầu của đại 
học đẳng cấp thế giới. Từ việc xác định mục tiêu phát triển rõ ràng, 
thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc, 
thế giới; đến xây dựng vị thế vững chắc của một trung tâm đào tạo 
nhân tài thông qua phát triển đội ngũ giảng viên, bảo đảm điều kiện 
giảng dạy nghiên cứu theo chuẩn quốc tế: rồi đẩy mạnh hệ thống 
bảo đảm chất lượng giảng dạy, nâng cao yêu cầu đối với công tác bảo 
đảm chất lượng giảng dạy; cũng như thúc đẩy sự phát triển toàn 
diện của người học, nhằm tạo ra nguồn lao động có chất lượng đáp 
ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng. 

Báo cáo cũng đưa ra một số nhận xét, khuyến nghị của các thành 
viên đoàn liên quan đến những việc cần thực hiện để nâng cao chất 
lượng giảng dạy của Học viện trong giai đoạn tới: () Đẩy mạnh hơn 
nữa các hoạt động điều hành Học viện, tăng cường đổi mới chất 
lượng giảng dạy để thực hiện định hướng của Đảng và Chính phủ 
Trung Quốc về xây dựng “song hạng nhất; (1) Với tư cách là một 


trong những cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời của Trung Quốc 


286 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


được giao trọng trách đào tạo nhân tài của quốc gia phục vụ sự 
nghiệp phát triển Trung Quốc theo hướng xã hội chủ nghĩa đặc sắc 
Trung Quốc, Học viện cần phải xây dựng và duy trì năng lực giảng 
dạy, nghiên cứu cùng phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng 
viên cơ hữu; (ii) Phát triển hài hòa giữa giảng dạy và nghiên cứu, 
nâng cao chất lượng toàn diện trong đào tạo các ngành khoa học tự 
nhiên và xã hội nhân văn. Ngoài ra, nhận xét của đoàn đánh giá 
ngoài cũng yêu cầu Học viện nhanh chóng giải quyết các vấn đề và 
thiếu sót còn tồn tại, tăng cường cải thiện các liên kết yếu và củng 
cố hệ thống vận hành tốt trong quá trình được đánh giá ngoài, xác 
định rõ các mục tiêu và lộ trình cải cách để thực hiện mục tiêu phát 
triển “song hạng nhất”. Trong dài hạn, Học viện cần duy trì mức độ 
tần suất đổi mới phương pháp trong đào tạo tài năng, dựa trên tỉnh 
thần gìn giữ truyền thống của Học viện về bồi dưỡng nhân tài và 
xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao với phẩm chất chính trị 
vững vàng, kỹ năng chuyên môn và trình độ học vấn cao; đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học để nâng cao hơn chất lượng giáo dục. Dựa trên 
định hướng phát triển tương lai, các hình thức và phương pháp đào 
tạo của Học viện cần được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của Luật 
Giáo dục sửa đổi, với yêu cầu về sự phát triển toàn diện của người 


dân trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển. 


III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở TRUNG QUỐC 


1. Tác động của kiểm định chất lượng giáo dục đại học đến các cơ 
sở giáo dục đại học 

Thứ nhất, có nhiều yếu tố tác động đến cơ sở giáo dục đại học để 
đạt được những yêu cầu của đánh giá ngoài, bởi kết quả của đánh 
giá ngoài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng, giảm các 


khoản tài trợ, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 287 


Ở Trung Quốc, đánh giá ngoài được thực hiện không chỉ bởi cơ quan 
công quyền, mà còn có các tổ chức tư nhân trong và ngoài nước cũng 
tham gia vào đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên, kết 
quả đánh giá chất lượng giáo dục đại học được công bố từ các cơ 
quan công quyền có ảnh hưởng lớn đến nguồn ngân sách nhà nước 
mà nhà trường được thụ hưởng. Các cơ sở giáo dục đại học công lập 
không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng tích cực với hoạt 
động này: phải nỗ lực thay đổi để nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, 
thay đổi sẽ không thể thực hiện nếu cơ sở giáo dục đại học không có 
được nguồn lực thỏa đáng. Các cơ sở giáo dục đại học cần có nhiều 
loại nguồn lực để đáp ứng đòi hỏi của nâng cao chất lượng từ người 
học và thị trường lao động; đó là nguồn lực tài chính nhằm thúc 
đẩy cải thiện trang thiết bị, khả năng sáng tạo để phát triển những 
năng lực đặc biệt; là nguồn lực con người để thực hiện cải tổ toàn 
diện trong quản lý chất lượng, tự chủ và năng lực thực hiện đổi mới 
chương trình. Chính vì vậy, động lực tham gia đánh giá ngoài đối với 
các cơ sở giáo dục đại học khác nhau là khác nhau. Nó phụ thuộc vào 
đặc điểm riêng biệt của từng cơ sở giáo dục đại học tham gia đánh 
giá. Các đại học ít danh tiếng hơn thường phải nỗ lực nhiều hơn so 
với các đại học trọng điểm quốc gia trong việc đáp ứng những tiêu 
chuẩn của đánh giá ngoài; trong khi đó các đại học danh tiếng có 
nhiều quyền tự chủ hơn và danh tiếng của họ ít bị ảnh hưởng bởi kết 
quả của đánh giá ngoài. 

Thứ hai, các đại học tham gia đánh giá ngoài có xu hướng tập 
trung mạnh vào các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, như 
phương pháp đánh giá, đối tượng tham gia thực hiện đánh giá 
ngoài... Chính vì vậy, để thỏa mãn các tiêu chí của đoàn đánh giá 
ngoài, các cơ sở giáo dục đại học đã tập trung thỏa mãn những tiêu 
chí về trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, đánh giá chất 


lượng đào tạo thông qua các đợt ghé thăm lớp học, kết cấu chương 


288 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


trình đào tạo, đề cương bài giảng của từng học phần... Đối với các cơ 
sở giáo dục đại học, khi họ tin rằng đáp ứng những tiêu chuẩn của 
đánh giá ngoài là cần thiết để phải thay đổi, nâng cao chất lượng, họ 
sẽ nỗ lực thay đổi để đáp ứng nhu cầu đó. 


2. Những thành tựu chính trong đánh giá chất lượng giáo 
dục đại học của Trung Quốc 

Đau 40 năm cải cách và mở cửa, đánh giá chất lượng giáo dục 
đại học của Trung Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn từ khi bắt đầu 
thử nghiệm đến thời điểm hiện nay, hệ thống đánh giá chất lượng 
giáo dục đại học đã đạt được những thành công và được cộng đồng 
quốc tế ghi nhận. 

- Quy mô đánh giá chất lượng giáo dục đại học tiếp tục mở rộng, 
cơ chế hệ thống ngày càng hoàn thiện và tiêu chí đánh giá không 
ngừng đổi mới. 

Sau giai đoạn đầu triển khai với nhiều vướng mắc, đến năm 2011 
Trung Quốc đã xây dựng được một hệ thống đánh giá chất lượng 
giáo dục đại học năm trong một đặc trưng của Trung Quốc. Đến 
thời điểm hiện nay hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục đại học 
của Trung Quốc đã được xác lập với sự ghi nhận của cộng đồng quốc 
tế. Năm 2015, Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học 
trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc (HEEC) đã được Trung tâm 
Chứng nhận của quốc gia Nga lần đầu mời tham gia thực hiện đánh 
giá một số cơ sở giáo dục đại học ở Nga với bộ tiêu chuẩn Trung 
Quốc. Năm 2016, EU, Trung Quốc và Nga đạt được thỏa thuận công 
nhận tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của các thành viên. Thêm 
vào đó, với sự phát triển về uy tín, Trung Quốc đã trở thành thành 
viên trong Thỏa thuận Washington về đánh giá chất lượng giáo dục 
đại học. Điều này cho thấy hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục 


đại học của Trung Quốc đã được thế giới công nhận. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 289 


- Thúc đẩy sự tham gia của xã hội vào quá trình đánh giá chất 
lượng giáo dục đại học. 

Từ những năm 1990, Bắc Kinh, Giang Tô, Liêu Ninh, Vân Nam, 
Quảng Đông, Thượng Hải, An Huy và một số địa phương khác đã 
thành lập một số cơ quan đánh giá giáo dục đại học chuyên nghiệp, 
được Chính phủ Trung Quốc ủy quyền thực hiện các loại đánh giá 
khác nhau. Năm 2013, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành các 
biện pháp thực hiện kiểm tra và đánh giá công việc giảng dạy đại 
học ở các trường đại học và cao đẳng. Năm 2015, Bộ Giáo dục Trung 
Quốc đã ban hành Một số ý kiến về việc tăng cường tách biệt quản 
lý và đánh giá giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi các chức năng của 
Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh thêm: Trung Quốc phải thúc đẩy 
hơn nữa việc tách rời quản lý và đánh giá, làm rõ mối quan hệ giữa 
chính phủ, nhà trường và xã hội. Xây dựng cơ chế tương tác giữa ba 
bên để thúc đẩy chuyển đổi các chức năng của chính phủ. Theo yêu 
cầu của tài liệu, hầu hết các tỉnh, thành phố và khu tự trị ủy quyền 
cho một cơ quan đánh giá của bên thứ ba (đánh giá ngoài!) chịu trách 
nhiệm thực hiện đánh giá. Theo thống kê về việc thực hiện các tổ 
chức đánh giá của 20 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở Trung Quốc; 
13 tỉnh, thành phố và khu tự trị đã được đánh giá bởi các cơ quan 
đánh giá của bên thứ ba như Viện Đánh giá giáo dục đại học tỉnh. 
Trung Quốc dần dần thiết lập một hoạt động khoa học và hợp lý. Có 
thể thấy, việc đào tạo các cơ quan đánh giá ngoài và sự tham gia của 
xã hội vào quá trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học tại Trung 
Quốc đã được tăng cường. 

Việc thực hiện đánh giá ngoài của các tổ chức chuyên nghiệp cho 
thấy những lợi thế rõ ràng ở ba khía cạnh. Trước tiên, để thực hiện 
nguyên tắc đánh giá, phòng hành chính giáo dục địa phương đóng 
vai trò hướng dẫn, thực hiện các chức năng hoạch định, hướng dẫn, 
điều phối và giám sát đánh giá chất lượng giảng dạy đại học theo 


290 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thẩm quyền; nhà trường tổ chức công tác tự đánh giá theo phạm vi, 
yêu cầu của đánh giá ngoài và hoàn thành báo cáo tự đánh giá của 
đánh giá kiểm toán; tổ chức đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh 
giá sau khi nhận được hồ sơ gửi lên từ nhà trường: sự phân chia 
trách nhiệm của các phòng hành chính giáo dục địa phương, các cơ 
quan đánh giá, cơ sở giáo dục đại học là rõ ràng và mỗi bộ phận chịu 
trách nhiệm riêng biệt. Thứ hai, các cơ quan và chuyên gia đánh giá 
chuyên nghiệp của bên thứ ba chú ý đến các chỉ tiêu chuyên môn 
và chuẩn hóa quy trình đánh giá, tuân thủ các yêu cầu về tính độc 
lập, thẩm quyền, bảo mật, minh bạch, hướng đến các đánh giá viên 
và các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá. Sự tương tác và trao đổi 
cho phép đánh giá ngoài được thực hiện trong một môi trường cởi 
mở và công bằng. Thứ ba, các hiệu ứng của đánh giá ngoài đã dần 
dần được đưa vào sử dụng. Tham gia đoàn đánh giá ngoài thường 
là những người có chuyên môn, có chứng chỉ ở địa phương, cùng các 
chuyên gia cấp cao. Dữ liệu đánh giá và kết quả của các dự án đánh 
giá khác nhau được xác minh, đối chiếu lẫn nhau, điều này bảo đảm 
tính chính xác của dữ liệu được gửi từ cơ sở giáo dục đại học và tính 
khách quan trong đánh giá từ các kết luận của chuyên gia. 

Ý thức của các cơ sở giáo dục đại học liên tục được nâng cao, góp 
phần thúc đẩy chất lượng và hiệu quả của giáo dục đại học, chỉ ra 
hướng để thúc đẩy cải cách giáo dục đại học. 

Đánh giá, kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học 
được thực hiện theo hướng dẫn của HEEC đã làm cho ý thức của các 
cơ sở giáo dục đại học liên tục được nâng cao và sự nhiệt tình tham 
gia không ngừng được cải thiện. Một số cơ sở giáo dục đại học nhấn 
mạnh, việc tham gia đánh giá chất lượng giáo dục đại học không chỉ 
còn là cơ sở để duy trì tuyển sinh, mà còn vì danh tiếng và sự phát 
triển của nhà trường trong tương lai. Các cơ sở giáo dục đại học thay 


vì tìm cách che giấu các vấn đề đối với đoàn đánh giá ngoài, đã có 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 291 


ý thức phơi bày các vấn đề và tìm cách giải quyết từ kết quả đánh 
g1á ngoài. 

Kết quả từ đánh giá ngoài tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại 
học luận giải một cách biện chứng đối với phương thức điều hành 
nhà trường, đồng thời những lập luận và cách lý giải của các cơ sở 
giáo dục đại học là căn cứ để HEEC tiến hành điều chỉnh các tiêu 
chí được cho là chưa thỏa đáng cũng như những chỉ tiêu được cho 
là còn nhiều tranh cãi khi thực hiện đánh giá. Bên cạnh đó, các chỉ 
tiêu của đánh giá ngoài là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học công 
lập đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp nhà trường tăng thêm kinh phí 
đầu tư vào giảng dạy. Các yêu cầu về cấu trúc chương trình giảng 
dạy, sự tham gia của đội ngũ giảng viên cao cấp vào các chương 
trình đào tạo cũng đã thúc đẩy cải cách giảng dạy đại học và cũng 
có tác động rất tích cực trong việc cải thiện chất lượng đào tạo nhân 
sự của trường. 

Báo cáo tóm tắt tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với 321 cơ 
sở giáo dục đại học từ năm 2013 cho thấy, đánh giá chất lượng giáo 
dục đại học đã làm cho định hướng phát triển của cơ sở giáo dục 
đại học trở nên khoa học và hợp lý hơn; các cơ sở giáo dục đại học 
luôn không ngừng thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân tài; công cuộc 
xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đạt được kết quả đáng 
kể, kết cấu hạ tầng phục vụ giảng dạy đại học liên tục tăng lên. 
Thông qua nhiều biện pháp trực tiếp và gián tiếp, hệ thống cơ sở dữ 
liệu phục vụ giảng dạy, nội dung chương trình giảng dạy đã được 
đổi mới, cập nhật theo chương trình đào tạo của các quốc gia phát 
triển; việc chia sẻ tài nguyên giảng dạy chất lượng cao đã được tăng 
cường. Với tác động từ đánh giá ngoài, một cơ chế điều chỉnh năng 
động, chuyên nghiệp được hình thành, cấu trúc chương trình đào 
tạo chuyên nghiệp liên tục được tối ưu hóa, phát triển mạnh mẽ 


ngành đào tạo hạng nhất, thúc đẩy phát triển chương trình đào tạo 


292 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


hạng nhất, thúc đẩy cải cách và đổi mới mô hình đào tạo tài năng 
của nhà trường, phát huy đầy đủ vai trò của công nghệ thông tin 
trong việc thúc đẩy giáo dục. Bên cạnh đó, thông qua đánh giá 
ngoài, các cơ sở giáo dục đại học đã tích cực tìm hiểu, cải tiến các 
phương thức giảng dạy trên lớp, nâng cao hiệu quả học tập của học 
sinh, tăng cường thực hành giáo dục con người và tích hợp giáo 
dục thực tế vào toàn bộ quá trình đào tạo nhân sự và không ngừng 


nâng cao kết quả của quá trình đào tạo. 


3. Những bất cập chính và nguyên nhân trong đánh giá chất 
lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc 

Việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học được thực hiện trong 
40 năm qua, cho dù đó là giai đoạn đánh giá đầu tiên, hay giai đoạn 
hiện tại, trọng tâm của đánh giá ngoài là đánh giá công việc giảng 
dạy trong quá khứ của nhà trường và hiệu quả của nó, định hướng 
tương lai về sự phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Hiện tại, Trung 
Quốc đang chuyển từ một quốc gia có quy mô lớn về giáo dục đại học 
sang một cường quốc về giáo dục đại học. Điều này đòi hỏi đánh giá 
chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới không chỉ tập trung 
vào đánh giá những thành tựu trong quá khứ của giáo dục đại học, 
mà còn phải có tầm nhìn chiến lược và nhận thức hướng tới tương 
lai. Việc xây dựng một cường quốc về giáo dục đại học đòi hỏi phải 
phát triển hệ thống các chương trình, các ngành đào tạo đại học 
hạng nhất. 

- Quy mô của đánh giá ngoài chưa bao phủ toàn bộ hệ thống 
giáo dục đại học ở Trung Quốc. 

Tất cả các hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện đến thời 
điểm hiện nay là đánh giá đối với chất lượng giáo dục của cơ sở giáo 
dục đại học, tuy nhiên hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện 


chưa bao phủ toàn bộ hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 293 


ngoài công lập trên lãnh thổ Trung Quốc. Với quá trình cải cách và 
phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc, sự nhận thức của các cơ 
sở giáo dục đại học đối với đánh giá chất lượng giáo dục đại học cần 
được nâng cao hơn nữa và ý nghĩa của bảo đảm chất lượng giáo dục 
đại học phải tác động đến nhiều đơn vị thụ hưởng hơn nữa. Đặc biệt 
là trong bối cảnh Tổng Bí thư Tập Cận Bình tuyên bố rằng: “nhiệm 
vụ cơ bản” của giáo dục là đào tạo những con người xây dựng xã hội 
chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên; là những con người không chỉ có 
thể chất, trí tuệ mà còn phải kế thừa phát triển tỉnh thần xây dựng 
xã hội chủ nghĩa; “hai tiêu chuẩn quan trọng” để tạo nên chất lượng 
đào tạo bậc đại học được xác định, đó là: ) Phẩm chất đạo đức của 
đội ngũ giảng viên; và (1ï) Trình độ đội ngũ giảng viên. Nếu phẩm 
chất đạo đức giảng viên là cơ sở để bảo đảm hệ tư tưởng chính trị 
của Nhà nước được truyền tải tới sinh viên theo học tại các cơ sở 
giáo dục đại học nhằm hình thành một thế hệ sinh viên với lòng yêu 
nước, tràn đầy tinh thần phấn đấu xây dựng đất nước Trung Quốc, 
thì trình độ giảng viên tác động đến đào tạo nhân tài thể hiện nhiệm 
vụ trọng yếu tiếp theo của các cơ sở giáo dục đại học. Do đó, cơ sở 
giáo dục đại học phải có trách nhiệm xây dựng, phát triển hệ thống 
“song hạng nhất”, hình thành một sức mạnh tổng hợp. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu lớn 
trong đánh giá còn hạn chế. 

Thực tiễn đánh giá hiện nay áp dụng hệ thống dữ liệu cơ bản 
thu thập từ cơ sở giáo dục đại học, thông qua các báo cáo của nhà 
trường và thông qua dữ liệu phản ánh tình hình giảng dạy và học 
tập của học viên trong quá trình đoàn đánh giá ngoài tiến hành 
đánh giá thực địa tại cơ sở giáo dục đại học. Các dữ liệu thu thập 
được ở hiện tại có thể phản ánh việc dạy và học tập trung vào học 
sinh, tuy nhiên việc khai thác và phân tích chuyên sâu dữ liệu 


liên quan đến phương thức đào tạo của nhà trường là không thể. 


294 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đánh giá chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn tới cần các 
thông tin đầy đủ hơn về cách các cơ sở giáo dục đại học sử dụng 
công nghệ thông tin để phục vụ giảng dạy, thúc đẩy cải cách nội 
dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, mô hình giảng dạy; cách 
sử dụng công nghệ thông tin để giám sát hoạt động nâng cao chất 
lượng giáo dục nhà trường là những nội dung cần được thực hiện 
trong giai đoạn tới. Kết hợp dữ liệu lưu trữ tại các cơ quan quản lý 
nhà nước với dữ liệu tại cơ sở giáo dục đại học với các công nghệ hỗ 
trợ để đánh giá chất lượng giáo dục đại học, từ đó giúp cơ sở giáo dục 
đại học thiết lập một hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 
hoàn chỉnh trong bối cảnh mới. 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cải chính của nhà trường 
sau kết luận của đánh giá ngoài còn lỏng lẻo. 

Đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học không phải là 
kết thúc, mà là sự khởi đầu đối với sự cải tiến liên tục của nhà 
trường. Sự cải thiện của nhà trường sau đánh giá của nhóm chuyên 
gia là một phần quan trọng của sự cải tiến liên tục của trường và 
cải thiện chất lượng giáo dục đại học. Mặc dù các loại đánh giá khác 
nhau nhấn mạnh đến công tác cải chính sau đánh giá, tuy nhiên 
phòng hành chính giáo dục chưa chuẩn hóa việc hướng dẫn và kiểm 
tra quá trình cải chính của các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá 
ngoài. Việc thực hiện cải chính này đang được xem xét như là một 
trong các tiêu chí để phân bổ nguồn lực, quy mô tuyển sinh và mở 
chương trình đào tạo của nhà trường. Mặc dù vậy, trong quá trình 
thực hiện, công tác hướng dẫn và kiểm tra đối với các cải chính của 
cơ sở giáo dục đại học vẫn chưa được thực hiện thỏa đáng và cần 
được tăng cường hơn nữa. Tất cả báo cáo đánh giá ngoài cần được 
công bố trên website nhà trường hoặc trên website hệ thống cơ quan 
nhà nước được giao trách nhiệm về quản lý chất lượng giáo dục đại 


học. Đồng thời, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác đánh 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 295 


giá, cải chính nhà trường cần được tăng cường, và kết quả của cải 
chính trường sẽ được liên kết với việc phân bổ nguồn lực và đánh giá 
hiệu quả của trường. 

- Đự tham gia của bên thứ ba vào các hoạt động đánh giá còn 
chưa cao. 

Mặc dù các loại đánh giá khác nhau nhấn mạnh sự tham gia của 
các bên liên quan khác nhau, nhưng cường độ thực hiện cụ thể cần 
phải được tăng cường hơn nữa. Đầu tiên là, sự tham gia của sinh 
viên. Công nghệ mạng và phương pháp phân tích dữ liệu lớn nên 
được sử dụng đầy đủ để điều tra, phân tích kinh nghiệm học tập 
của sinh viên, nhận thức môi trường học tập trên lớp, để hiểu sự hài 
lòng, công nhận của họ về giáo dục đại học, thúc đẩy hơn nữa khái 
niệm về vai trò trung tâm của sinh viên. Thứ hai là, sự tham gia 
của chuyên gia từ ngành công nghiệp, doanh nghiệp và nhà tuyển 
dụng xã hội còn hạn chế, chưa bảo đảm một hệ thống giáo dục đại 
học được đánh giá đa chiều. 

Mặc dù một số cơ quan đánh giá giáo dục đại học chuyên nghiệp 
đã được thành lập ở nhiều tỉnh, thành phố và khu tự trị trên toàn 
lãnh thổ Trung Quốc, tuy nhiên tại một số tỉnh còn lại, hoặc là cơ 
quan đánh giá thứ ba chưa được thành lập, hoặc cơ quan đánh giá 
bên thứ ba đã được thành lập nhưng chưa chuẩn hóa và hạn chế 
trình độ. Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục đại học trực thuộc 


Bộ Giáo dục Trung Quốc cần làm tốt hơn vai trò này. 


Chương 8 


ĐÁNH BIÁ PHÍNH SÁCH, (UY ĐỊNH ỦA NHÀ NƯỚC 
TRUN6 QUỐC Đối VI Hỗ TRỤ SINH VIÊN Ủ TRUNG QUỐC 


I. KẾT QUẢ, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN Ở TRUNG QUỐC 

Hệ thống chính sách của Chính phủ Trung Quốc về tài trợ học 
tập đối với sinh viên cơ bản đã hoàn thành, với các hỗ trợ từ học 
bổng, các khoản trợ cấp khó khăn và giảm học phí được xây dựng 
tương đối đồng bộ. Các loại học bổng như: học bổng sinh viên quốc 
gia, học bổng sinh viên xuất sắc, học bổng chuyên nghiệp, học bổng 
định hướng và học bổng sau đại học là sự khởi đầu của chính sách 
tài trợ sinh viên theo học đại học hiện tại của Trung Quốc. Việc hỗ 
trợ tín dụng đối với sinh viên không chỉ hỗ trợ trang trải học phí mà 
còn giảm bớt gánh nặng về bảo đảm sinh hoạt phí cho sinh viên từ 
phía gia đình. Hệ thống tín dụng sinh viên đã trở thành một trong 
những biện pháp quan trọng để hỗ trợ sinh viên từ các gia đình 
nghèo theo học tại các cơ sở giáo dục đại học trên lãnh thổ Trung 
Quốc. Trợ cấp đặc biệt khó khăn cho sinh viên là trợ cấp tạm thời, 
hưởng một lần từ chính phủ và các cơ sở giáo dục đại học, đối tượng 
thụ hưởng là tất cả sinh viên gặp khó khăn về tài chính đột ngột, 
bất khả kháng. Ngoài ra, giảm học phí cũng là một biện pháp quan 
trọng để trợ cấp cho sinh viên gặp khó khăn về tài chính trong giáo 
dục đại học. Nó chủ yếu hướng vào một số sinh viên có hoàn cảnh 


đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục đại học như sinh viên bị mất 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 297 


cả cha lẫn mẹ, sinh viên khuyết tật, sinh viên là người dân tộc thiểu 
số và sinh viên có xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Bên cạnh đó, đối với sinh viên có trình độ, năng lực và 
mong muốn kiếm thêm kinh phí để trang trải cho chi phí học tập, 
các cơ sở giáo dục đại học còn hỗ trợ thông qua việc tuyển dụng vào 
làm việc với tư cách là trợ lý giảng dạy, trợ lý nghiên cứu, hay tham 
gia các vị trí thực hiện chức năng hỗ trợ trong nhà trường, trong các 
doanh nghiệp trường học, các công ty dịch vụ hậu cần và các công 
việc phúc lợi công cộng khác trong trường. 

Theo Nhân dân Nhật báo (2019), hỗ trợ tài chính đối với sinh 
viên không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu đại chúng hóa giáo dục 
đại học, đem đến cơ hội cho những sinh viên tài năng nhưng gặp khó 
khăn về tài chính, mà thực hiện chính sách này còn góp phần rất lớn 
trong thực hiện mục tiêu thoát nghèo, ngăn chặn tái nghèo, đóng 
vai trò trực tiếp và gián tiếp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội ở khu vực nghèo đói. 

Với mục đích bảo đảm sự công bằng, tạo điều kiện để nhiều sinh 
viên xuất thân từ những gia đình nghèo, khu vực nông thôn được 
tiếp cận tới giáo dục đại học, năm 1996, Chính phủ Trung Quốc đã 
ban hành chính sách yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học duy trì mức 
học phí thấp. 

Chính sách học phí đại học của Trung Quốc đang thực hiện theo 
quy chế được Ủy ban Giáo dục quốc gia, Ủy ban Kế hoạch nhà nước 
và Bộ Tài chính của Trung Quốc ban hành ngày 16/12/1996, theo 
đó tỷ lệ học phí cơ sở giáo dục đại học được thu từ người học không 
vượt quá 25% chi phí đào tạo bình quân đối với sinh viên; học phí 
ở các khu vực khác nhau, các chuyên ngành khác nhau và các cấp 
học khác nhau có thể khác nhau. Tại những khu vực kinh tế kém 
phát triển, mức học phí sẽ thấp hơn so với khu vực phát triển. Học 


phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Trung Quốc tăng, giảm 


298 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


trong khuôn khổ của quy định này. Hiện nay mức học phí của các cở 
sở giáo dục đại học của Trung Quốc được duy trì từ 4.000 đến 6.000 
NDT/năm/sinh viên, trong khi chỉ tiêu cho giáo dục bình quân đối 
với sinh viên Trung Quốc đã tăng từ 27.053,96 NDT năm 2006 lên 
54.835,82 NDT năm 2016; do đó mức chi trả, cấp bù kinh phí đào 
tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của 
Trung Quốc cũng tăng lên và số tiền tài trợ của Chính phủ Trung 
Quốc cũng tăng lên. Trong khi mức học phí mà sinh viên Hoa Kỳ 
phải đóng ở cơ sở giáo dục đại học công lập năm 2014 là 8.543 USD, 
thì số tiền mà sinh viên Trung Quốc phải đóng ở các cơ sở giáo dục 
đại học trọng điểm năm 2017, tức là mấy năm sau đó mới là khoảng 
5.000 NDT (tương đương 742 USD), thấp hơn rất nhiều so với con số 
sinh viên Hoa Kỳ phải đóng. 

Tuy nhiên, chính sách học phí thấp lại tạo điều kiện cho nhóm 
sinh viên xuất thân từ gia đình có điều kiện khá giả được thụ hưởng 
nhiều lợi thế hơn so với nhóm sinh viên có xuất thân từ các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Thực trạng sinh viên trong các 
cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc là minh chứng 
rõ nét đối với vấn đề này. Các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của 
Trung Quốc chỉ chiếm 3,81% trong tổng số cơ sở giáo dục đại học 
trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, những cơ sở giáo dục đại học này 
lại thụ hưởng hơn 60% tổng kinh phí giáo dục quốc gia cho giáo dục 
đại học. Với sự mở rộng của giáo dục đại học, ngày càng nhiều sinh 
viên có cơ hội theo học đại học, nhưng khoảng cách giữa sinh viên 
thành thị và nông thôn là rất khác nhau giữa các cơ sở giáo dục đại 
học trọng điểm và cơ sở giáo dục đại học không trọng điểm. Tại các 
cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, số lượng, tỷ lệ sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn hay ở khu vực nông thôn là thấp, số lượng tỷ lệ sinh 
viên xuất thân từ các gia đình có điều kiện, khu vực thành thị nhiều 


hơn. Từ những năm 1990, tỷ lệ sinh viên nông thôn tại các cơ sở 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 299 


giáo dục đại học trọng điểm ở Trung Quốc giảm dần; tỷ lệ sinh viên 
thành thị tăng dần và lợi thế tuyệt đối về số lượng vẫn được duy trì 
đến nay. Tỷ lệ sinh viên nông thôn tại Đại học Thanh Hoa năm 2000 
là 17,6%, thấp hơn 4,1% so với năm 1990. Tại Đại học Bắc Kinh 
năm 2016, chỉ có 16,3% sinh viên nông thôn còn lại 83,7% sinh viên 
thành thị. Điều đó có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm 
bị chiếm đóng bởi đại đa số sinh viên thành thị với điều kiện kinh 
tế của gia đình tốt hơn. Sự mất cân đối giữa sinh viên thành thị với 
sinh viên nông thôn trong tiếp cận giáo dục đại học ở Trung Quốc 
cho thấy chính sách học phí thấp làm cho sinh viên xuất thân từ gia 
đình có điều kiện tốt hơn hưởng lợi nhiều hơn so với nhóm còn lại. 
Sự bất cập của chính sách học phí hiện hành đã và đang tạo ra 
các cuộc tranh luận giữa các học giả, các nhà quản lý giáo dục đại 
học, các chính trị gia. Hệ thống học phí hiện tại là một sản phẩm 
của thời đại và có tính khả thi nhất định. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất 
ở đây là hệ thống học phí hiện tại đã đồng nhất mức đóng góp của 
sinh viên xuất thân từ gia đình khó khăn với sinh viên có hoàn cảnh 
khá giả hơn, dẫn đến tiềm tàng sự bất công lớn không những giữa 
các nhóm sinh viên trong cùng cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà 
còn giữa cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và không trọng điểm. Các 
tranh cãi về việc duy trì mức hỗ trợ của chính phủ đối với sinh viên 
tài năng tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, hay thay đổi chiến 
lược đầu tư, chuyển ngân sách đầu tư trọng tâm vào hệ thống cơ sở 
giáo dục đại học trọng điểm với khoảng 10% sinh viên toàn Trung 
Quốc sang đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở giáo dục đại học 
chưa trọng điểm với khoảng 90% sinh viên Trung Quốc đang theo 
học. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học cần phải tìm cách tăng 
quỹ học bổng, trong bối cảnh gia tăng mức học phí để bảo đảm sự 


công bằng trong hỗ trợ sinh viên nghèo theo học đại học. 


300 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


II. KẾT QUẢ, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÍN DỤNG SINH VIÊN Ở TRUNG QUỐC 
Hiện tại, học phí đại học đối với sinh viên các thành phố lớn 

ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu là 
khoảng 5.000 NDT mỗi năm; thêm vào đó, với việc thực hiện cải tạo 
cơ sở vật chất của ký túc xá, nên gánh nặng chi phí ăn ở của sinh 
viên tăng lên nhanh chóng. Khi thu nhập ròng bình quân đầu người 
của cư dân nông thôn Trung Quốc chỉ khoảng 2.366 NDT và thu 
nhập bình quân đầu người của người dân thành thị ở mức 6.860 NDT 
nên rất khó để trả chi phí đào tạo hằng năm đối với một sinh viên 
đại học từ phía gia đình. Do đó, tín dụng sinh viên góp phần bảo 
đảm tài chính để sinh viên xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh 
tế khó khăn được theo học bậc đại học, qua đó góp phần thực hiện 
mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học đặt ra trong Chiến lược 
phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 của Trung Quốc. 

Thời gian trả nợ ngắn là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
đến kết quả thực thi chính sách tín dụng sinh viên. Nếu sinh viên 
có khoản vay tín dụng là 24.000 NDT và thời gian trả nợ sau khi 
ra trường là 4 năm; khoản tiền cả gốc và lãi mà người vay phải trả 
hằng năm là hơn 6.000 NDT/năm; là một gánh nặng không nhỏ, bởi 
sau khi tốt nghiệp sinh viên còn phải trả tiền thuê nhà, trang trải 
chi phí ăn ở, đi lại trong bối cảnh thu nhập, tích lũy chưa cao do mới 
tham gia thị trường lao động, thiếu kinh nghiệm nên khó có được 
mức thù lao cao. Do vậy, thời hạn hoàn trả khoản vay tín dụng sinh 
viên đã được điều chỉnh kéo dài, người vay được nới lỏng thời gian 
hoàn trả tối đa 10 năm sau khi tốt nghiệp. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chính sách hỗ trợ tín dụng 
đối với sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Theo báo cáo 
của Trung tâm Quản lý khoản vay tín dụng quốc gia sinh viên của 


Trung Quốc, đến thời điểm hiện nay chỉ khoảng 1/3 số hồ sơ nộp 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 301 


đăng ký khoản vay này được cấp tiền. Tỷ lệ sinh viên được ký hợp 
đồng vay tín dụng quốc gia sinh viên rất thấp, thậm chí 60-80% hồ 
sơ nộp không được chấp thuận. 

Sự tiếp cận thành công của sinh viên đối với tín dụng quốc gia 
sinh viên là khác nhau, phụ thuộc nhiều vào uy tín của cơ sở giáo 
dục đại học mà sinh viên theo học. Báo cáo của Trung tâm Quản lý 
khoản vay tín dụng quốc gia sinh viên cho biết, chỉ những cơ sở giáo 
dục đại học như Đại học Thanh Hoa thì 100% sinh viên mới được 
tiếp cận thành công nguồn tín dụng quốc gia sinh viên. Tỷ lệ tiếp 
cận thành công của sinh viên đến từ Đại học Khoa học và công nghệ 
Hoa Đông và Đại học Lan Châu ít hơn, khi chỉ 1/3 số hồ sơ vay được 
chấp thuận. Các cơ sở giáo dục đại học do địa phương quản lý như 
Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc và Đại học Phúc Châu có 
một tỷ lệ rất nhỏ sinh viên được vay vốn, thậm chí ở một vài cơ sở 
giáo dục công lập do địa phương quản lý, việc tiếp cận thành công 


đến nguồn tín dụng quốc gia sinh viên là rất hãn hữu. 


Bảng 8.1: Khoản vay sinh viên tại một số cơ sở giáo dục 


đại học của Trung Quốc 


Sốhọc. Tỷlệ Số | Số người | Số tiên 
Bdg 0i 'Ù0 n0 sinh (học sinh: lượng đã nhận |cho vay 
mơ l trong | nghèo ứng được |(10.000 

trường | (%) ' viên khoảnvay| NDT) 
Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh 21688. 25 1038. 1.038. 1.054 
Cao đẳng nghề Thượng Hải Thượng Hải. 3.700. 60 570 600 
Đại học Sư phạm Tứ Xuyên Thành Đô | 12000. 20 2500 0 0 
Ni tt nria và công VIHÂ" l'J¿0N0 2s [1200  593| 2253 

Đại học Lan Châu Lan Châu 8.400, 15 2000 611 

Đại học Tây Bắc Tây An 12.000| 33 0 0 


302 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Số học | Tỷlệ Số | Số người | Số tiên 
sinh |học sinh | lượng đã nhận .cho vay 
trong | nghèo ứng được (10.000 
trường | (%) | viên khoảnvay. NDT) 


Các đại học Khu vực 


Đại học Nông nghiệp Nam. Quảng Châu 


` 85001 40 '1.200 0 0 
Trung Quốc 
Đại học Trùng Khánh Trùn 
„hệ lo gà, Kê: 25.000Ì 25 14361 20 
Khánh 
Đại học Phúc Châu Phúc Châu 12000 15 1200 130 40 


Nguồn: https://www.cee.edu.cn/jiaoyu]ingJiyanJiu/zhengceyanJiu/2017- 
01-02/7243.htmI. 


Sự thiếu nhiệt tình của các ngân hàng thương mại đối với các 
khoản vay tín dụng quốc gia sinh viên là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng 
đến kết quả thực hiện chính sách của nhà nước Trung Quốc về hỗ 
trợ tín dụng với sinh viên. Mặc dù nhà nước Trung Quốc đã áp dụng 
một loạt các biện pháp, chẳng hạn như giảm thuế, xóa nợ theo quy 
định, v.v., trên thực tế, ngân hàng thương mại không mặn mà với 
các biện pháp này. Các cơ sở giáo dục đại học được chính quyền 
địa phương hỗ trợ chi trả 50% lãi suất khoản vay tín dụng quốc 
gia sinh viên, nhưng các ngân hàng có thể phải đối mặt với rủi ro 
tài chính khi ngân hàng hoạt động ở khu vực thị trường tài chính 
không ổn định; ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản khi có 
nhiều khoản nợ xấu thuộc diện xóa nợ gốc. Thêm vào đó, việc di 
chuyển lao động đang trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là tại các 
khu vực kinh tế kém phát triển trên lãnh thổ Trung Quốc. Điều này 
làm ngân hàng phải gia tăng chi phí đối với việc xem xét và giám sát 
khoản vay tín dụng; các ngân hàng phải theo dõi nơi ở của người vay 


và thu hồi các khoản vay của họ với ch1 phí rất cao. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 303 


III. KẾT QUẢ, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP 

Ở TRUNG QUỐC 

Sự định hướng, quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc đối với 
các địa phương trong thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên 
đại học đã đem lại những thành công nhất định ở Trung Quốc. Ủy 
ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh và Phòng Tài chính thành phố 
Bắc Kinh đã phối hợp ban hành Quyết định hỗ trợ đối với các dự án 
việc làm và khởi nghiệp của sinh viên đại học tại Bắc Kinh. Theo 
đó, tháng 9 năm 2015, cử nhân tốt nghiệp có phương án khởi nghiệp 
xuất sắc sẽ được nhận tối đa 200.000 NDT; mỗi trung tâm khởi 
nghiệp được hình thành tại bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào cũng 
sẽ được hỗ trợ 500.000 NDT: Bên cạnh các khuyến khích tài chính, 
chính quyền thành phố Bắc Kinh còn cấp Giấy chứng nhận việc làm 
và doanh nhân đối với sinh viên bắt đầu khởi nghiệp. Người có giấy 
chứng nhận được hưởng các ưu đãi thuế theo quy định. 

Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong thúc đẩy hoạt 
động khởi nghiệp, các kết quả tích cực từ khởi nghiệp còn đến từ nỗ 
lực cải thiện của các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc. Giáo dục 
sáng tạo và khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học của Trung 
Quốc đã trải qua giai đoạn sơ khai ban đầu, hình thành được hệ 
thống chương trình đào tạo với trang thiết bị hiện đại; hơn 23.000 
khóa học liên quan đến đổi mới và khởi nghiệp đã được thực hiện 
thông qua 6ð chương trình đào tạo dưới hình thức truyền thống và 
trực tuyến. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang khám phá, đổi mới 
mô hình giáo dục sáng tạo và khởi nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên 
trải nghiệm thực tiễn kinh doanh, trau dồi ý thức đổi mới, giải quyết 
nhiều điểm trọng yếu trong quá trình đổi mới và khởi nghiệp như 
Đại học Công nghệ Thượng Hải, Cao đẳng Kinh doanh Vũ Hán, v.v.. 


Nhiều sinh viên cũng tự lập thành các nhóm sáng tạo và khởi nghiệp 


ö04 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


để thực hiện các nỗ lực khởi nghiệp theo hướng có lợi ích chung. Một 
số doanh nhân sinh viên cũng đạt được những thành công trên con 
đường khởi nghiệp. 

Kết quả triển khai hoạt động khởi nghiệp sinh viên ở Trung 
Quốc không phải toàn màu hồng. Thực tế khởi nghiệp của sinh viên 
Trung Quốc cho thấy, sinh viên đại học vẫn phải đối mặt với nhiều 
trở ngại như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, mạng lưới liên kết cá 
nhân hạn chế và năng lực kinh nghiệm còn yếu. Ngày càng có nhiều 
sinh viên đại học sẵn sàng khởi nghiệp, dám thử sức mình trong làn 
sóng đổi mới và cũng không thể đòi hỏi tất cả sinh viên thực hiện 
khởi nghiệp đều thành công. Tuy nhiên, theo Chong .Jiaoping (2017), 
chính phủ, nhà trường và toàn xã hội cần tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ 
đổi mới, khởi nghiệp của mỗi sinh viên. 

Khởi nghiệp của sinh viên đại học phải dựa trên tỉnh thần kinh 
doanh sáng tạo. Để khởi nghiệp, sinh viên phải trang bị cho mình 
kiến thức có hệ thống. Kiến thức đào tạo bậc đại học là xương sống 
của quá trình khởi nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp từ 
trường đại học không có nghĩa là tất cả sinh viên đại học đều thực 
hiện kinh doanh, đều tham gia khởi nghiệp. Nhiều sinh viên đại học 
ở Trung Quốc đang có quan điểm chưa đúng về chủ trương khuyến 
khích khởi nghiệp của nhà nước, họ đã dừng học tập và tập trung 
vào kinh doanh trên internet, tham gia cung ứng một số dịch vụ liên 
quan đến công nghệ... với niềm tin có thể trở thành Bill Gates hay 
Steve dJobs... Bỏ học để khởi nghiệp thực sự không có lợi cho sự phát 
triển trong tương lai. Không trang bị kiến thức đầy đủ, sinh viên 
sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh 
hoàn chỉnh, một dự án kinh doanh khả thi; những thứ đòi hỏi phải 
tiến hành nghiên cứu thị trường chứ không phải là sản phẩm của 
tưởng tượng, chủ quan. 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 305 


IV. KẾT QUẢ, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA 
QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VIỆC LÀM CHO 
SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC 

Kể từ khi mở rộng tuyển sinh đại học năm 1999, tỷ lệ nhập học 
bậc giáo dục đại học ở Trung Quốc đã tăng nhanh, đạt 15% vào năm 
2002. Đến nay giáo dục đại học ở Trung Quốc tiệm cận tới giai đoạn 
phổ cập, chứ không chỉ dừng lại ở mức đại chúng hóa giáo dục đại 
học như thời kỳ đầu thế kỷ XXI. Năm 2017, tỷ lệ nhập học chung 
bậc giáo dục đại học đạt 42,7%, đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu 
của Kế hoạch Cải cách và Phát triển giáo dục trung và dài hạn quốc 
gia (2010-2020) sớm hơn 3 năm. Số lượng người theo học bậc đại học 
tăng, làm tăng số lượng cử nhân tham gia vào thị trường lao động ở 
Trung Quốc. Số lượng cử nhân gia nhập thị trường lao động ở Trung 
Quốc tăng bình quân 12,9% năm, đạt mức 7,95 triệu tân cử nhân 
trên thị trường lao động năm 2017. Số lượng tân cử nhân hằng năm 
tăng cao, việc làm khu vực đô thị trở nên cạnh tranh hơn, hiện tượng 
sinh viên tốt nghiệp đại học thay đổi công việc và tìm việc làm ngoài 
các khu đô thị ngày một gia tăng. 

Quá trình thực hiện Kế hoạch Cải cách và Phát triển giáo dục 
trung và dài hạn quốc gia (2010-2020) đã tạo điều kiện cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
nền kinh tế Trung Quốc, đưa Trung Quốc vượt qua Đức để trở thành 
nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, vượt qua Nhật Bản để trở thành 
nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sự tăng trưởng của nền kinh tế 
Trung Quốc thể hiện sự biến đổi trong đóng góp của các ngành kinh 
tế, năm 2012 tỷ lệ đóng góp của các ngành nông nghiệp, công nghiệp 
và dịch vụ vào nền kinh tế lần lượt là 9,5 : 45,0 : 45,5 và đến năm 
2015, ngành dịch vụ đã trở thành ngành có tỷ lệ đóng góp lớn nhất, 
đạt 50,5%. Cùng với việc thay đổi về tỷ lệ đóng góp của các ngành 


trong nền kinh tế là sự thay đổi trong cơ cấu việc làm. Tỷ lệ lao động 


306 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


làm việc trong ba ngành đã thay đổi từ 70,ð : 17,3 : 12,2 năm 1978 
thành 27,7 : 28,8 : 43,5 vào năm 2016. lộ Trung Quốc, ngành dịch vụ 
hiện nay là ngành cung cấp việc làm cho nhiều lao động nhất. Đây 
cũng là ngành tạo ra cơ hội khởi nghiệp cho các cử nhân ngành tài 
chính, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế. 

Việc thống kê, công bố tình trạng dữ liệu việc làm sinh viên ở 
Trung Quốc không chỉ dựa vào các báo cáo thống kê từ phía các cơ 
sở giáo dục đại học, mà còn căn cứ vào các dự án điều tra quốc gia về 
thông tin việc làm sinh viên sau tốt nghiệp do các viện nghiên cứu 
có uy tín thực hiện. Báo cáo về tình trạng việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp được thực hiện bởi Viện Kinh tế giáo dục Đại học Bắc Kinh 
qua 8 cuộc khảo sát ở các năm 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 
2015 và 2017 cho thấy: 

Quan điểm về trình độ đào tạo ảnh hưởng đến khả năng tìm 
được việc làm đã thay đổi, không phải cứ có trình độ cao là được 
bảo đảm việc làm. Nếu năm 2003 chỉ có khoảng 1/3 số cử nhân, cao 
đẳng tìm được việc làm thì tỷ lệ này đã tăng, đạt mức 88,9% năm 
2017 và có xu hướng tiếp tục gia tăng ở những năm tiếp theo; trong 
khi đó, tỷ lệ người có học vị thạc sĩ tìm được việc làm giảm từ mức 
89,1% xuống còn 85,2% năm 2017. Tỷ lệ tìm được việc làm của cử 
nhân và các tân tiến sĩ ở năm 2017 đều cao hơn so với năm 2008, 
tuy nhiên tỷ lệ tìm được việc làm của hai nhóm đối tượng này cũng 
biến động lên xuống không theo quy luật nhất định trong gia1 đoạn 
2003-2017. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ chưa tìm được việc làm 
từ những nhóm đối tượng tốt nghiệp còn tương đối cao và sự ổn định 
về việc làm ở mức không cao. 

Sự thay đổi về nội dung, phương thức và chương trình đào tạo 
bậc cao đẳng đã đáp ứng nhu cầu nhân lực trên thị trường lao động, 
tạo điều kiện nâng cao tỷ lệ việc làm đối với những người tốt nghiệp 


bậc cao đẳng. Trong khi đó, tỷ lệ cử nhân có được việc làm chưa thực 


Phân II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 307 


sự cao, phản ánh thực tế dù các cơ sở giáo dục đại học đã nỗ lực đổi 
mới nội dung, chương trình đào tạo, tuy nhiên các doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - những đơn vị cung 
cấp việc làm nhiều nhất cho tân cử nhân - lại cần những lao động 
có năng lực thực hiện công việc tốt hơn chứ không chỉ là những sinh 
viên được đào tạo theo mô hình tháp ngà. Các doanh nghiệp nhà 
nước mặc dù đảm nhận cung cấp việc làm cho 1/3 tổng số sinh viên 
tốt nghiệp, nhưng phần lớn những người được tuyển dụng là những 
tân thạc sĩ. 

Là một trong số những chỉ số phản ánh chất lượng việc làm, tiền 
lương hằng tháng của các cử nhân tăng dần qua các năm. Trong đó 
những người nhận học vị tiến sĩ có mức lương bình quân cao nhất 
và cao hơn nhóm có tiền lương bình quân thấp nhất đến hơn 3 lần ở 
năm 2017. Trong các nhóm tốt nghiệp đào tạo bậc đại học, chỉ duy 
nhất nhóm tốt nghiệp cao đẳng có thu nhập thấp hơn mức khởi điểm 
bình quân. 

Mặc dù có nhiều biện pháp khuyến khích tân cử nhân đến làm 
việc, cống hiến cho sự phát triển của khu vực nông thôn, nhưng kết 
quả thống kê cho thấy tỷ lệ lớn tân cử nhân vẫn đang làm việc tại 
các thành phố. Hiện tượng này phù hợp với đặc điểm phát triển kinh 
tế của Trung Quốc với sự tập trung vào các thành phố. 

Theo loại công việc, mặc dù việc làm của tân cử nhân liên quan 
đến công nghệ, vẫn đang chiếm tỷ lệ lớn nhất, nhưng có một xu 
hướng giảm đáng kể so với giai đoạn trước đây. Tỷ lệ việc làm liên 
quan đến quản lý vẫn duy trì ở vị trí thứ hai. Tỷ lệ việc làm liên 
quan đến sản xuất và dịch vụ đứng ở vị trí thứ ba, đứng cuối cùng là 
nhóm việc làm liên quan đến ngành nông nghiệp. 

Thông tin tìm việc rất quan trọng đối với người tìm việc, thông 
tin việc làm càng đầy đủ, người tìm việc càng có thể tiết kiệm chi 


phí và khả năng tìm được công việc có thu nhập lớn hơn. Đây là 


308 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


một quá trình tương tác giữa sinh viên tốt nghiệp và đơn vị sử dụng 
lao động trên thị trường lao động. Trong quá trình này, sinh viên 
tốt nghiệp cần có được thông tin việc làm thông qua các kênh khác 
nhau và cần gửi thông tin tìm kiếm việc làm cho các đơn vị liên quan 
thông qua các kênh nhất định. Trường học, Internet, bạn bè và gia 
đình là những nguồn cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên tốt 
nghiệp. Ở Trung Quốc, tình trạng lệ thuộc vào cơ sở giáo dục đào tạo 
để kiếm được việc làm của sinh viên ngày càng giảm; sinh viên đã 
chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm thông qua sử dụng thông 
tin tuyển dụng trực tuyến, quảng cáo việc làm, hội chợ việc làm và 
các kênh khác. Yue Changjun (2018) cho biết, tân cử nhân cũng sử 
dụng rộng rãi các mối quan hệ từ bạn bè, người thân và các kênh đặc 
biệt khác để tìm kiếm việc làm. 

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định, song việc triển 
khai các quy định của chính phủ về công bố thông tin việc làm của 
sinh viên sau tốt nghiệp tại Trung Quốc vẫn đang gặp phải một số 
điểm cần khắc phục: 

- Để nâng tỷ lệ có việc làm cho sinh viên, một số cơ sở đào tạo 
đã ép các tân cử nhân của mình phải ký hợp đồng với một số đơn vị 
tuyển dụng lao động do nhà trường chỉ định; hoặc sử dụng giấy báo 
thực tập tốt nghiệp để kê khai về tình trạng việc làm của sinh viên 
sau tốt nghiệp. 

- Do xử lý sai phạm trong các báo cáo thống kê tình trạng việc 
làm của sinh viên chưa thực sự quyết liệt, bên cạnh đó cơ chế xác 
minh thông tin báo cáo của cơ sở giáo dục đại học còn chưa được 
hoàn thiện, thông tin chỉ được sử dụng như một trong những chỉ số 
tham khảo để xác định chỉ tiêu đào tạo đại học, xây dựng ngành học, 


nên các cơ sở giáo dục đại học chưa quá chú trọng đến nhiệm vụ này. 


Phần II 


MộT Sñ KHUYẾN NGHỊ VỀ 
(UẨN LÝ §IÁ0 DỤC ĐẠI H00 VIỆT NAM 
TỪ KINH NGHIÊM PỦA TRUNG QUÔ0 


Chương 9 


MộT Số KHUYẾN NGHỊ ĐỔI VÚI VIỆT NAM VỀ 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN BIÁ0 DỤC ĐẠI HỤC, 
(UY H0ACH MẠNG LƯỚI ĐẠI H0C, ĐẦU TƯ NRÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC CH0 PHÁT TRIỂN ĐẠI HC, NGÀNH TRỤNG ĐIỂM 
TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 


I. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, 
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐẠI HỌC, ĐẦU TƯ VÀO ĐẠI HỌC TRỌNG 
ĐIỂM, NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRỌNG ĐIỂM 
Ở VIỆT NAM VÀ SO SÁNH VỚI TRUNG QUỐC 


1. Chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học, quy hoạch 
mạng lưới đại học, đầu tư vào đại học trọng điểm, ngành đào tạo đại 
học trọng điểm của Việt Nam từ khi đổi mới đến nay 

Từ khi thực hiện đổi mới, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban 
hành nhiều chính sách cải cách về giáo dục nhằm phát triển nhân 
lực, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Nghị quyết số 04-NQ/ 
HNTW tại Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản khóa VII, năm 1993 nhấn mạnh: giáo dục là ưu tiên 
hàng đầu đối với phát triển kinh tế quốc gia. Hệ thống giáo dục đại 
học được hình thành, phát triển trên nền tảng những đại học đa 
ngành, có tầm ảnh hưởng về học thuật, nhưng mặt khác phải đem 
đến cơ hội tiếp cận giáo dục đại học tối ưu cho người dân. Do đó, 
các cơ sở giáo dục đại học đơn ngành, chuyên ngành đang vận hành 


theo cơ chế cũ, được lựa chọn hợp nhất nhằm xây dựng đại học đa 


ö12 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ngành, hàng đầu và thúc đẩy năng lực nghiên cứu. Năm đại học 
trọng điểm quốc gia, vùng đã được Chính phủ thành lập thông qua 
việc hợp nhất một số cơ sở giáo dục đại học hiện hành tại Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và 
Thái Nguyên. Bên cạnh định hướng phát triển hệ thống trường đại 
học công lập, Chính phủ Việt Nam đã cho phép khu vực tư nhân 
tham gia vào đào tạo để thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ giáo dục 
tình hoa bậc đại học sang thực hiện đại chúng hóa giáo dục đại học. 
Trường Đại học dân lập Thăng Long, trường đại học dân lập đầu 
tiên của Việt Nam đi vào hoạt động năm 1993. 

1.1. Chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng thực 
hiện mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học 

Năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP 
ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2006-2020 hay còn gọi là Chương trình Cải cách giáo 
dục đại học, 2006-2020 (HERA) với 6 mục tiêu chiến lược đến năm 
2020. Cụ thể là: 

- Hoàn chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vì 
toàn quốc, có sự phân tầng về chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bảo đảm 
hợp lý cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền, phù 
hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục và quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội của cả nước và của các địa phương. 

- Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng 
nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Bảo đảm sự liên 
thông giữa các chương trình trong toàn hệ thống. Xây dựng và hoàn 
thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và hệ thống kiểm định giáo 
dục đại học. Xây dựng một vài trường đại học đẳng cấp quốc tế. 

- Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh viên/1 vạn dân 
vào năm 2010 và 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020, trong đó 


khoảng 70-80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 313 


nghiệp - ứng dụng vào khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc các cơ sở 
giáo dục đại học ngoài công lập. 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học 
đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có 
trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến; 
bảo đảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên của hệ thống giáo dục đại học 
không quá 20. Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng viên đạt trình 
độ thạc sĩ và 25% đạt trình độ tiến sĩ; đến năm 2020 có ít nhất 60% 
giảng viên đạt trình độ thạc sĩ và 35% đạt trình độ tiến sĩ. 

- Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và 
công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Các trường đại học lớn 
phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước; nguồn 
thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ đạt 
tối thiểu 15% tổng nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học vào năm 
2010 và 25% vào năm 2020. 

- Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng 
bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại 
học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã 
hội đối với giáo dục đại học. 

Để thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, Chính phủ ban 
hành Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại 
học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 theo đó, hệ thống giáo dục đại 
học của Việt Nam đến năm 2020 được định hướng: 

Thứ nhất, về tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng 

- Nâng dần quy mô tuyển sinh mới hằng năm của cả mạng lưới 
để đạt mục tiêu tuyển khoảng 420.000 sinh viên trong năm 2010; 
gần 600.000 sinh viên trong năm 2015 và 1.200.000 sinh viên trong 
năm 2020; 


ö14 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng của cả mạng lưới đạt 
khoảng 1,8 triệu người vào năm 2010; 3,0 triệu người vào năm 2015 
và 4,5 triệu người vào năm 2020. 

Thứ hai, về quy mô đào tạo của các trường đại học 

Quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng được xác định 
trên cơ sở bảo đảm các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng chất lượng như: 
số lượng, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, 
phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, ký túc xá sinh viên, khả 
năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý 
nhà trường..., đồng thời được cân đối phù hợp với đặc điểm của các 
trường, ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo và năng lực quản lý để bảo 
đảm chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Định hướng quy 
mô đào tạo (số lượng sinh viên đã quy đổi theo hình thức đào tạo 
chính quy) của các nhóm trường đại học, cao đẳng như sau: 

- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh: khoảng 42.000 sinh viên; 

- Các trường đại học trọng điểm khác: khoảng 35.000 sinh viên; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề kỹ thuật - 
công nghệ, kinh tế, luật, sư phạm và các lĩnh vực khác có gắn với 
kinh tế - kỹ thuật: khoảng 15.000 sinh viên quy đổi; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề y tế, văn 
hóa - xã hội: khoảng 8.000 sinh viên; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành năng khiếu: 
khoảng 5.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đa ngành, đa cấp: khoảng 8.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đào tạo theo lĩnh vực công nghệ và trường 
cao đẳng cộng đồng: khoảng 5.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đào tạo các ngành năng khiếu: khoảng 
3.000 sinh viên. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 315 


Thứ ba, về ngành nghề đào tạo 

- Các ngành, nghề ưu tiên: một số ngành trong lĩnh vực khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin; 
công nghệ cơ điện tử và tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ 
vật liệu mới; một số ngành, nghề kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đào tạo giáo viên và chuyên gia 
trình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ; 

- Điều chỉnh cơ cấu số lượng sinh viên được đào tạo theo nhóm 
các ngành, nghề để đến năm 2020 đạt tỷ lệ như sau: khoa học cơ bản 
9%; sư phạm 12%; công nghệ - kỹ thuật 35%; nông - lâm - ngư 9%; 
y tế 6%; kinh tế - luật 20% và các ngành khác 9%. 

Thứ tư, về cơ cấu trình độ đào tạo 

- Giảm dần tỷ trọng sinh viên đại học so với tổng số sinh viên 
đại học, cao đẳng từ mức chiếm 78,4% năm 2005 xuống mức chiếm 
72% vào năm 2010, chiếm 64% vào năm 2015 và chiếm 56% vào 
năm 2020; 

- Tiếp tục thành lập mới các trường trung cấp chuyên nghiệp và 
mở rộng các chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các 
trường cao đẳng, cao đẳng cộng đồng: 

- Nghiên cứu phát triển hệ cao đẳng 2 năm. 

Thứ năm, về loại hình cơ sở giáo dục đại học 

- Trường công lập; 

- Trường tư thục; 

- Trường có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn hoặc liên kết, liên 
doanh). 

Thứ sáu, về hệ thống các cơ sở giáo dục đại học 

- Đại học quốc gia; 

- Các đại học; 

- Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường cao đẳng 


cộng đồng. 


ö16 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Thứ bảy, về phân tầng mạng lưới trường đại học, cao đẳng 

- Các trường đại học được xếp hạng trong nhóm 200 trường hàng 
đầu thế giới; 

- Các trường đại học đào tạo định hướng nghiên cứu; 

- Các trường đại học, cao đẳng đào tạo định hướng nghề nghiệp - 
ứng dụng. 

Thứ tám, về phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng theo vùng 

- Các thành phố Hà Nội; Đà Nẵng - Huế; Thành phố Hồ Chí 
Minh, Cần Thơ là các trung tâm đào tạo, có nhiều trường đại học, 
cao đẳng; 

- Vùng Tây Bắc: hiện có ð trường (1 trường đại học và 4 trường 
cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 10 trường (3 trường đại học 
và 7 trường cao đẳng); 

- Vùng Đông Bắc: hiện có 2ð trường (6 trường đại học, 19 trường 
cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 37 trường (10 trường đại 
học và 27 trường cao đẳng); 

- Vùng đồng bằng sông Hồng: hiện có 104 trường (61 trường đại 
học, 43 trường cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 125 trường; 

- Vùng Bắc Trung Bộ: hiện có 22 trường (11 trường đại học và 11 
trường cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 4ð trường; 

- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ: hiện có 31 trường (10 trường 
đại học và 21 trường cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 60 
trường; 

- Vùng Tây Nguyên: hiện có 10 trường (4 trường đại học và 6 
trường cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 15 trường; 

- Vùng Đông Nam Bộ: hiện có 90 trường (47 trường đại học và 
43 trường cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 105 trường: 

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long: hiện có 24 trường (6 trường đại 
học và 18 trường cao đẳng). Dự kiến năm 2020 có khoảng 70 trường. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 317 


Thứ chín, về phân bố sinh viên, mạng lưới trường theo 3 vùng 
kinh tế trọng điểm 

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (gắn với vùng đồng bằng sông 
Hồng): điều chỉnh giảm dần tỷ lệ sinh viên của vùng chiếm từ 43% 
năm 2005 xuống còn 42% năm 2010 và 40% năm 2020 so với tổng 
quy mô sinh viên của cả nước. Thu hút đầu tư thành lập một số 
trường đại học 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết trong 
nước và nước ngoài. 

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (gắn với vùng duyên 
hải Nam Trung Bộ): thành lập mới thêm một số trường đại học, cao 
đẳng, trong đó ưu tiên thành lập ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi và Bình Định nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh miền Trung. Điều chỉnh tăng 
dần tỷ lệ sinh viên của vùng chiếm từ 8,3% năm 2005 tăng lên 10% 
năm 2010 và đạt 15% năm 2020 so với tổng quy mô sinh viên của 
cả nước. 

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gắn với vùng Đông Nam 
Bộ): điều chỉnh giảm dần tỷ lệ sinh viên của vùng chiếm từ 26% 
năm 2005 xuống 25% vào năm 2010 và 24% năm 2020 so với tổng 
quy mô sinh viên của cả nước. Thu hút đầu tư thành lập một số 
trường đại học 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết trong 
nước và nước ngoài. 

Giải pháp được đưa ra theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg 
gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (2006-2010), cùng với việc thành lập các trường mới có chất 
lượng, phù hợp quy hoạch, bổ sung cho mạng lưới cần tập trung 
vào việc củng cố, tăng cường đầu tư; mở rộng diện tích, đất đai, bổ 
sung đội ngũ giảng viên, thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng 
đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học hiện có; nghiên cứu, điều 


chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm đổi mới, tăng cường quản lý 


518 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


chất lượng giáo dục đại học. Giai đoạn 5ð năm thứ hai (2011-2020) 
tập trung phát triển mạnh đội ngũ giảng viên, nâng chất lượng các 
trường đại học, cao đẳng lên một bước; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, 
áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến; tạo bước chuyển biến cơ 
bản trong việc đổi mới phương pháp đào tạo ở các trường: tiếp tục 
phát triển, mở rộng mạng lưới trường đại học, cao đẳng một cách 
phù hợp, theo đúng quy hoạch. 

Chỉ thị số 296/2010/CT-TTg ngày 27/09/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ khẳng định: giáo dục đại học nước ta đã từng bước phát 
triển rõ rệt về quy mô, đa dạng về loại hình trường và hình thức 
đào tạo, nguồn lực xã hội được huy động nhiều hơn và đạt được 
nhiều kết quả tích cực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng 
tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng và hội nhập quốc tế thắng lợi. Tuy nhiên, giáo dục đại 
học bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém: chất lượng đào tạo nhìn chung 
còn thấp, chưa theo kịp đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước; cơ chế quản lý của Nhà nước đối với hệ thống giáo dục đại học 
và sự quản lý của các trường đại học, cao đẳng còn nhiều bất hợp lý 
kéo dài, chưa tạo ra động lực đủ mạnh để phát huy năng lực sáng 
tạo và sự tự chịu trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, các nhà quản 
lý và sinh viên để đổi mới mạnh mẽ, căn bản giáo dục đại học. Tiềm 
năng đầu tư của xã hội và các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển 
giáo dục đại học chưa được phát huy có hiệu quả. Có nhiều nguyên 
nhân của tình hình trên, nhưng nguyên nhân căn bản chính là sự 
yếu kém trong quản lý nhà nước về giáo dục đại học và sự yếu kém 
trong quản lý của bản thân các trường đại học, cao đẳng. 

Chỉ thị số 296/2010/CT-TTTg cũng xác định: 

- Cần quán triệt nhận thức: phát triển quy mô giáo dục đại học 


phải đi đôi với bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. Kiên quyết 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 319 


chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo. Cần 
tạo ra cơ chế và động lực trong quản lý nhà nước và quản lý của các 
cơ sở đào tạo để thực hiện mục tiêu bảo đảm và nâng cao chất lượng 
đào tạo. 

- Coi việc đổi mới quản lý giáo dục đại học bao gồm quản lý nhà 
nước về giáo dục đại học và quản lý của các cơ sở đào tạo là khâu đột 
phá để tạo ra sự đổi mới toàn diện của giáo dục đại học, từ đó bảo 
đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu 
khoa học một cách bền vững. 

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
37/2013/QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường 
đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020. Theo đó, Quyết định nhấn 
mạnh đến các vấn đề: 

Một là, về tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng 

- Đến năm 2020, tổng quy mô đào tạo đại học và cao đẳng đạt 
khoảng 2.200.000 sinh viên (tăng khoảng 1,8% so với năm học 2010- 
2011) và số sinh viên chính quy tuyển mới đạt khoảng 560.000 (tăng 
khoảng 8,2% so với năm 2010). 

- Đến năm 2020 cả nước có 460 trường đại học và cao đẳng, bao 
gồm 224 trường đại học và 236 trường cao đẳng. 

Hai là, về quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng 

Quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng được xác định 
trên cơ sở bảo đảm các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng chất lượng như: 
số lượng, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, 
phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, ký túc xá sinh viên, khả 
năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý 
nhà trường...; đồng thời được cân đối phù hợp với đặc điểm của các 
trường, ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo và năng lực quản lý để bảo 


đảm chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Định hướng quy 


320 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


mô đào tạo (số lượng sinh viên đã quy đổi theo hình thức đào tạo 
chính quy) của các nhóm trường đại học, cao đẳng như sau: 

- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh: khoảng 42.000 sinh viên; 

- Các trường đại học trọng điểm khác: khoảng 35.000 sinh viên; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề kỹ thuật - 
công nghệ, kinh tế, luật, sư phạm và các lĩnh vực khác có gắn với 
kinh tế - kỹ thuật: khoảng 15.000 sinh viên quy đổi; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề y tế, văn 
hóa - xã hội: khoảng 8.000 sinh viên; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành năng khiếu: 
khoảng 5.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đa ngành, đa cấp: khoảng 8.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đào tạo theo lĩnh vực công nghệ và trường 
cao đẳng cộng đồng: khoảng 5.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đào tạo các ngành năng khiếu: khoảng 
3.000 sinh viên. 

Ba là, về ngành nghề đào tạo 

- Các ngành, nghề ưu tiên: một số ngành trong lĩnh vực khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin; 
công nghệ cơ điện tử và tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ 
vật liệu mới; một số ngành, nghề kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đào tạo giáo viên và chuyên gia 
trình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ; 

- Đến năm 2020, số sinh viên khối ngành công nghiệp, giao 
thông và xây dựng chiếm khoảng 31%, khối ngành khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội và nhân văn khoảng 14%, khối ngành sư 
phạm và quản lý giáo dục khoảng 10%, khối ngành kinh tế, quản trị 


kinh doanh, kế toán, tài chính, ngân hàng, luật và trợ giúp xã hội 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 321 


khoảng 31%, khối ngành nông - lâm - ngư khoảng 5%, khối ngành 
y - dược khoảng 6% và khối ngành nghệ thuật, thể dục - thể thao 
khoảng 3% trong tổng số sinh viên đào tạo. 

Bốn là, về cơ cấu trình độ đào tạo 

- Tỷ trọng sinh viên đại học so với tổng số sinh viên đại học, cao 
đẳng chiếm khoảng 64% vào năm 2015 và khoảng 56% vào năm 2020; 

- Tiếp tục thành lập mới các trường trung cấp chuyên nghiệp và 
mở rộng các chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các 
trường cao đẳng, cao đẳng cộng đồng: 

- Nghiên cứu phát triển hệ cao đẳng 2 năm. 

Năm là, về loại hình cơ sở giáo dục đại học 

- Trường công lập; 

- Trường tư thục; 

- Trường có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn hoặc liên kết, liên 
doanh). 

Sáu là, về hệ thống các cơ sở giáo dục đại học 

- Đại học quốc gia; 

- Các đại học; 

- Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường cao đẳng 
cộng đồng. 

Bảy là, về mạng lưới các trường đại học, cao đẳng 

- Các đại học, trường đại học, học viện đào tạo theo định hướng 
nghiên cứu; 

- Các đại học, trường đại học, học viện đào tạo theo định hướng 
ứng dụng; 

- Các trường cao đẳng đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. 

Tám là, về phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng theo vùng 

- Vùng trung du và miền núi phía Bắc: Đến năm 2020 dự kiến 


có 57 trường, bao gồm 15 trường đại học và 42 trường cao đẳng: 


322 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Vùng đồng bằng sông Hồng: Đến năm 2020 dự kiến có 157 
trường, bao gồm 91 trường đại học và 66 trường cao đẳng: 

- Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Đến năm 
2020 dự kiến có 88 trường, bao gồm 38 trường đại học và 50 
trường cao đẳng: 

- Vùng Tây Nguyên: Đến năm 2020 dự kiến có 15 trường, bao 
gồm 5 trường đại học và 10 trường cao đẳng; 

- Vùng Đông Nam Bộ: Đến năm 2020 dự kiến có 93 trường, bao 
gồm ðõ trường đại học và 38 trường cao đẳng: 

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đến năm 2020 dự kiến có 50 
trường, bao gồm 20 trường đại học và 30 trường cao đẳng. 

Tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các 
vùng, miền, nhu cầu nhân lực phục vụ quốc phòng, an ninh cũng 
như thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục - đào tạo, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo sẽ có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép 
thành lập một số cơ sở giáo dục đại học khác ngoài các cơ sở đã được 
dự kiến đến năm 2020. 

Chín là, về phân bố sinh viên, mạng lưới trường theo 3 vùng 
kinh tế trọng điểm 

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (gắn với vùng đồng bằng 
sông Hồng): tỷ lệ sinh viên học tập tại vùng trong tổng quy mô sinh 
viên của cả nước chiếm khoảng 40% vào năm 2020. Thu hút đầu 
tư thành lập một số trường đại học 100% vốn nước ngoài hoặc liên 
doanh, liên kết trong nước và nước ngoài; 

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (gắn với vùng duyên 
hải Nam Trung Bộ): thành lập mới một số trường đại học, cao đẳng 
nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của các tỉnh miền Trung. Tỷ lệ sinh viên học tập tại vùng trong tổng 


quy mô sinh viên của cả nước chiếm khoảng 15% vào năm 2020; 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 3238 


- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gắn với vùng Đông Nam 
Bộ): tỷ lệ sinh viên học tập tại vùng trong tổng quy mô sinh viên của 
cả nước chiếm khoảng 24% vào năm 2020. Thu hút đầu tư thành lập 
một số trường đại học 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết 
trong nước và nước ngoài. 

Các giải pháp thực hiện được chia thành hai gia1 đoạn: 

- GIaI đoạn 2011-2015 

Tập trung củng cố, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng 
đào tạo; giữ ổn định quy mô đào tạo và số lượng sinh viên chính quy 
tuyển mới; giảm quy mô đào tạo và số lượng sinh viên chính quy 
tuyển mới hằng năm của các trường không đủ điều kiện bảo đảm 
chất lượng: tổ chức, sắp xếp lại các trường đã thành lập; triển khai 
các dự án đã được cấp phép đáp ứng đủ các điều kiện quy định thành 
lập trường; dừng cấp phép các dự án thành lập trường mới; thu hồi 
giấy phép đối với các dự án quá hạn; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề 
thông qua việc cho phép mở ngành đào tạo. 

- Giai đoạn 2016-2020 

Tăng quy mô đào tạo hằng năm bình quân khoảng 0,3%/năm và 
tăng số sinh viên chính quy tuyển mới hằng năm bình quân khoảng 
1,5%/năm; xem xét thành lập mới một số trường đa lĩnh vực hoặc 
đa ngành, đào tạo theo định hướng nghiên cứu các ngành thuộc 
lĩnh vực khoa học cơ bản (tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn) 
và công nghệ cao (công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công 
nghệ tự động hóa và công nghệ thông tin) thay thế số trường đã sáp 
nhập, chia tách hoặc giải thể; ưu tiên thành lập ở các vùng kinh tế 
trọng điểm, các địa bàn chiến lược thuộc vùng miền núi và trung du 
phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây 
Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long; 


không thành lập trường mới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 


ö24 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Với những nỗ lực của Đảng và Chính phủ cùng sự tham gia của 
chính quyền địa phương, mục tiêu phát triển về số cơ sở giáo dục đại 
học theo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg đã hoàn thành sớm hơn kế 
hoạch. Đến năm 2019, trên cả nước có 236 cơ sở giáo dục đại học với 
5 đại học, 90 trường đại học trực thuộc bộ và các cơ quan ngang bộ 
(không kể các học viện, đại học, trường đại học trực thuộc hệ thống 
quân đội, cảnh sát), 22 trường đại học công lập do tỉnh quản lý, 65 
cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập bao gồm một số cơ sở có 100% 
vốn đầu tư nước ngoài như Đại học RMTT, Trường Đại học Fulbright, 
Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam, Trường Đại học Y khoa 
Tokyo... Nếu báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hết năm 
học 2015-2016, tổng số cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam mới chỉ 
gần đạt chỉ tiêu đặt ra của Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg thì một 
năm sau báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 cho thấy tổng số cơ sở 
giáo dục đại học tăng từ 223 cơ sở lên 235 cơ sở, giúp Việt Nam hoàn 
thành sớm chỉ tiêu kế hoạch của Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, 
trong đó có 5ð cơ sở giáo dục ngoài công lập và 7 cơ sở giáo dục công 
lập đã được thành lập mới (nâng cấp) và đi vào hoạt động. 

Cả nước có trên 113 cơ sở đào tạo giáo viên thuộc nhiều cấp học 
với các mô hình quản lý, đào tạo khác nhau: (1) Đào tạo giáo viên sư 
phạm được thực hiện ở các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc các cấp 
quản lý khác nhau: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia, Đại 
học vùng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố...; (11) Đào tạo giáo 
viên sư phạm còn được thực hiện tại một số cơ sở giáo dục đại học 
đơn ngành như Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư 
phạm - Đại học Huế). Nói cách khác, thực trạng đào tạo sư phạm ở 
Việt Nam hiện nay, một phần được thực hiện ở các trường đại học sư 
phạm, một phần được đảm nhận bởi các khoa sư phạm thuộc các cơ 


sở giáo dục đại học đa ngành. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 325 


Bảng 9.1: Thực trạng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 
đến năm 2019 


Số liệu báo cáo ở Mục tiêu 
năm học 2017-2018 theo 


Tổng Công Tư Quyết 
số lập thục | định số 37 


Cơ sở giáo dục đại học 236 171 65 224 
Đại học õ Z 
Trường đại học trực thuộc bộ, cơ 90 


quan ngang bộ 


Cơ sở giáo dục đại học công lập 5Z 
thuộc tỉnh 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa trên thống kê của Bộ Giáo dục và 


Đào tạo đến năm 2019. 


Về tình trạng phân bố cơ sở giáo dục đại học theo vùng và không 
gian lãnh thổ, đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ vùng trung du và 
miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, chỉ tiêu phát triển cơ sở giáo dục đại học đã được hoàn thành 
ở tất cả vùng kinh tế còn lại theo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg. 
Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ là hai 
khu vực có số cơ sở giáo dục đại học nhiều nhất trong cả nước. Tây 
Nguyên là khu vực kinh tế có ít cơ sở giáo dục đại học nhất. Báo cáo 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, số cơ sở giáo dục đại học hiện 
không thay đổi so với số cơ sở đã có năm 2004. Mặc dù số cơ sở giáo 
dục được thành lập mới ở vùng đồng bằng sông Hồng là nhiều nhất 
khi so sánh thời điểm hiện tại với khi xác định mục tiêu cần phải 
đạt được vào năm 2020 của Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg; tuy 
nhiên vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung mới là khu vực 


có tỷ lệ tăng trưởng số cơ sở giáo dục đại học nhiều nhất khi số cơ sở 


326 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HP: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
giáo dục đại học hiện cao hơn 3 lần so với số cơ sở giáo dục đại học 
từng hoạt động vào năm 2004, thời kỳ trước khi xây dựng mục tiêu 
phát triển của giáo dục đại học đến năm 2020 theo Quyết định số 
121/2007/QĐ-TTg. 


Bảng 9.2: Kết quả thực hiện mục tiêu về phân bố mạng lưới 
trường đại học ở Việt Nam 


Đơn vị tính: cơ sở 


Mục tiêu 
Mục tiêu đến năm 2020 đến năm Hiên 
Vùng kinh tế (Quyết định số 121/2007/. Vùng kinh tế Z020 tại 
QĐ-TTn) (Quyết định ` 
số 37) 
Vùng Tây Bắc 3 Vùng trung du và _ tu 
Vùng Đông Bắc 10 miền núi phía Bắc 
Vùng đồng bằng : ly Vùng đồng bằng 
sông Hồng (năm sai có 61 đại học, sông Hồng 91 103 
49 cao đăng) 
45 
Bắc Trung Bộ (năm 2004 có 11 đại học, |... : 
11 cao đẳng) Vùng Bá Trung 
80 Bộ Và duyên hải j8 43 
T tà NAM | năm 2004 có 10 đại học, BE ƯANg 
: 21 cao đăng) 
15 
Vùng Tây Nguyên | @năm 2004 có 4 đại học, 6 Vùng Tây Nguyên 5 4 
cao đẳng) 
105 : R 
Vùng Đông Nam Bộ | im 2004 có 47 đại học, | 'Ing Đông Nam | |. 
2 Bộ 
49 cao đăng) 
Vùng đồng bằng s : Vùng đồng bằng 
sông Cửu Long Bọn Khi CUI0- C0 AI) sông Cửu Long nh l 
18 cao đăng) 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp theo các văn bản liên quan. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 327 


Về phát triển ngành đào tạo, đến thời điểm hiện tại, những 
mục tiêu phát triển ngành đào tạo theo HERA, theo Quyết định số 
37/2013/QĐ-TTg đã được điều chỉnh. Bảy khối ngành đào tạo mới 
được hình thành theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT, trên cơ sở 
tách nhập và bổ sung những ngành đào tạo đã được ban hành từ 
7 khối ngành đào tạo đại học ở Việt Nam trước đây. Trong 7 khối 
ngành đào tại đại học ở Việt Nam hiện hành thì khối ngành III, V 
có số lượng tỷ lệ sinh viên theo học cao nhất. Nhiều chương trình 
đào tạo “HOT” của quốc tế đã được nghiên cứu đưa vào giảng dạy tại 
Việt Nam trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0. 
Đào tạo trí tuệ nhân tạo - AT (Artificial Intelhigence) với sự tích hợp 
rất nhiều lĩnh vực được biết đến như chương trình đào tạo trụ cột 
quan trọng về công nghệ và kỹ thuật hiện nay, đã và đang được thực 
hiện tại các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh...; chương trình đào tạo công nghệ 
thông tin được thực hiện tại nhiều trường đại học trên cả nước như 
Đại học Quốc gia, Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông... bên cạnh sự phổ biến của các chương trình đào 
tạo về kinh tế, kinh doanh, quản lý và pháp luật đang được đào tạo 


ở hầu hết các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. 


Bảng 9.3: Báo cáo kết quả phát triển ngành đào tạo 


của sinh viên đại học ở Việt Nam qua các giai đoạn 


Tên lĩnh vực Tên lĩnh vực U Tên lĩnh vực 


Quyết định số Thông tưsố ngành 
37/2013/0Đ-TT0 |chỉnh 06/2018/TT-BGDĐT 


Sư phạm và quản lý 
giáo dục và đào tạo giáo viên 


Khoa học giáo dục 


† | Sư phạm 12% 10% | 11% 


328 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Tên lĩnh vực Tên lĩnh vực Mục Tên lĩnh vực 

[—————————  ltiêu 
Quyết định số | điậu Thông tư số 

ở7/2013/0Đ-TT0 lchinh 06/2018/TT-BGDĐT 


Nghệ thuật, thể dục - 


„ 4% Nghệ thuật 
thể thao " DÌ UP 


Kinh tế, quản trị kinh 
doanh, kế toán, tài Kinh doanh và 
chính, ngân hàng, quản lý 

luật và trợ giúp xã hội 


Kinh tế - luật 


Pháp luật 


Khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội và Khoa học sự sống 
nhân văn 


Khoa học tự nhiên 


Toán và thống kê 


Máy tính và công 
nghệ thông tin 
Công nghệ ký thuật 
Ký thuật 


Sản xuất và chế biến 
Công nghiệp, giao 


Kiến trúc và xây dựn 
thông và xây dựng ng 


Nông lâm nghiệp và 
thủy sản 
Thú y 


Nhân văn 


Nông - lâm - ngư 


Khoa học xã hội và 
hành vi 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 329 


Tên lĩnh vực Mục Tên lĩnh vực 
tiêu | Hiện 
Quyết định số _ | điều | nay 
J7/2013/0Đ-TT0 |chinh 


Tên lĩnh vực 


Khối 
Thông tư số ngành 
06/2018/TT-BGDĐT 


Báo chí và thông tin 


Dịch vụ xã hội 


Du lịch, khách sạn, 
thể thao và dịch vụ 


16% | cá nhân VII 


Dịch vụ vận tải 
Môi trường và bảo 
vệ môi trường 


An ninh, quốc phòng 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp theo các văn bản liên quan. 


Phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng 
là một trong những định hướng đổi mới quan trọng của giáo dục đại 
học Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua, khởi đầu từ Nghị quyết 
số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2020 
xác định: “Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định 
hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; mở rộng 
quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 450 sinh viên/vạn dân vào năm 2020, trong 
đó khoảng 70-80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề 
nghiệp ứng dụng”. 

Từ năm 2005, Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà Lan đã 
chính thức được triển khai tại 8 trường đại học với sự tài trợ của 
Tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục đại học của Hà Lan (NUFFIC). 
Với sự hỗ trợ tích cực của các trường đại học khoa học ứng dụng 
của Hà Lan, 8 trường đại học của Việt Nam tham gia Dự án đã xây 


390 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


dựng và triển khai thành công 10 chương trình đào tạo đại học định 
hướng nghề nghiệp ứng dụng cho các ngành đào tạo trong các lĩnh 
vực: du lịch và khách sạn, sư phạm, nông lâm, kỹ sư xây dựng, kỹ 
sư điện tử và công nghệ thông tin. Những kết quả tích cực của Dự 
án (POHE) giai đoạn 1 là một minh chứng thuyết phục về lợi ích 
của việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo ở trường đại học với thực 
tiễn nghề nghiệp trong mọi khâu của quá trình đào tạo và là cơ sở 
để Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề nghị NUFFIC tiếp tục tài 
trợ giai đoạn 2 của Dự án với tên gọi Dự án giáo dục đại học định 
hướng nghề nghiệp ứng dụng giai đoạn 2 (gọi tắt là Dự án POHE 2). 
Dự án POHE 2 hướng tới mục tiêu chung: “Phát triển các chương 
trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu của thị trường lao động nhằm 
cung cấp sinh viên tốt nghiệp đại học có kiến thức, thái độ, kỹ năng 
phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể; củng cố và hoàn thiện 
những chương trình đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp - 
ứng dụng (POHE) tại 8 trường đại học đã tham gia Dự án POHE 
gia1 đoạn 1”. 

Việc triển khai Dự án POHE 2 tại Việt Nam là một hỗ trợ kỹ 
thuật cho việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện 
giáo dục và đào tạo với tỉnh thần: “Coi sự chấp nhận của thị trường 
lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, 
chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để 
định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào 
tạo”. Bên cạnh đó, trước sự cạnh tranh mạnh mẽ về nguồn tuyển 
sinh và yêu cầu công khai kết quả đào tạo, trong đó chỉ số quan 
trọng là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, các trường đại học đã 
và đang ưu tiên cho đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm cung 
cấp cho thị trường lao động những sinh viên có kiến thức sâu rộng, 


kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và thái độ nghề đúng đắn. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 331 


Mặc dù nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền trung 
ương, chính quyền địa phương trong phát triển đội ngũ giảng viên 
đại học; nhiều biện pháp đã được triển khai, nhiều quyết định triển 
khai đề án được ban hành như: Quyết định số 322/2000/QĐ-TTTg 
ngày 19/4/2000 về phê duyệt Đề án Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ 
thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, Quyết định 
số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 về phê duyệt Đề án Đào tạo giảng 
viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 
2010-2020, Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 về phê 
duyệt Đề án Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục 
nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025..., nhưng tỷ lệ giảng viên có trình 
độ tiến sĩ mới chỉ khoảng 27%, chưa đạt chỉ tiêu đặt ra theo HERA. 

Nếu Quyết định số 322/2000/QĐ-TTg xác định các đối tượng 
được thụ hưởng chính sách bao gồm: “Cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
các nhà giáo, cán bộ quản lý khoa học, kỹ thuật, đang công tác 
tại các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học, phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia, các trung tâm công nghệ cao; cán bộ 
khoa học, kỹ thuật đang trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, 
tham gia hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; học 
sinh, sinh viên giỏi có tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt, theo các 
độ tuổi: dưới 40 tuổi đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, dưới 35 tuổi 
đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, dưới 50 tuổi đối với thực tập, khảo 
sát khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, dưới 22 tuổi đối 
với đào tạo trình độ đại học” và giaI đoạn thực hiện là 2000-2005. 
Quyết định số 322/2000/QĐ-TTTg đã được kéo dài đến năm 2014 
theo Quyết định số 356/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 
về việc điều chỉnh Đề án Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại 


các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Quyết định đã tạo 


332 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


điều kiện cử khoảng “4.600 người được đi học nước ngoài, trong 
đó có khoảng 3.000 lưu học sinh đã được đào tạo và trở về. Nhiều 
người trong số này đã giảng dạy và nghiên cứu khoa học tốt”. Tuy 
nhiên, tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ trong các cơ sở giáo dục đại 
học vẫn còn thiếu rất nhiều. 

Trên cơ sở tổng kết đúc rút kinh nghiệm trong sử dụng ngân 
sách đào tạo nhân tài giai đoạn 2000-2010, Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 911/QĐ-TTg nhằm tăng cường đội ngũ giảng viên có 
trình độ tiến sĩ tham gia đào tạo đại học: “Tăng tỷ lệ giảng viên có 
trình độ tiến sĩ trong các trường đại học, cao đẳng của cả nước, phấn 
đấu đến năm 2020, đào tạo bổ sung được ít nhất 20.000 tiến sĩ góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam”. Trong đó, 
“Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học 
có uy tín trên thế giới. Từ năm 2010 đến năm 2013 mỗi năm tuyển 
chọn từ 800-1.200 nghiên cứu sinh; từ năm 2014 trở đi, bình quân 
mỗi năm tuyển chọn từ 1.300-1.500 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở 
nước ngoài”; “Đào tạo khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, 
liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại 
học nước ngoài. Từ năm 2010 đến năm 2013 mỗi năm tuyển chọn 
300-350 người; từ năm 2014 trở đi bình quân mỗi năm tuyển chọn 
450 người”, “Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Từ năm 
2010 đến năm 2015 mỗi năm tuyển chọn 1.200-1.500 nghiên cứu 
sinh; từ năm 2016 bình quân mỗi năm tuyển chọn 1.500 nghiên cứu 
sinh”. Với tổng kinh phí được phê duyệt là “14.000 tỷ đồng, trong 
đó đào tạo toàn phần ở nước ngoài chiếm khoảng 64%; đào tạo phối 
hợp chiếm khoảng 14%; đào tạo trong nước chiếm khoảng 20%; đào 
tạo ngoại ngữ và các kỹ năng khác ở trong nước chiếm khoảng 2%”. 
Tuy nhiên, đề án triển khai đến hết năm 2016 đã bộc lộ hàng loạt 
hạn chế, không đạt mục tiêu đề ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dừng 
tuyển sinh từ năm 2017 bởi chất lượng đào tạo quá thấp. Tính đến 


năm 2016, tổng số nghiên cứu sinh trúng tuyển thực nhập học các 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... SN) 


hệ đào tạo là 4.024 nghiên cứu sinh, đạt 31,4% so với chỉ tiêu của 
Quyết định tính đến năm 2016. 

Đối với đào tạo trong nước, số nghiên cứu sinh hoàn thành 
khóa học bảo vệ cấp bằng đúng kỳ hạn đạt tỷ lệ thấp, khoảng 23% 
(165/703); số nghiên cứu sinh đã hết thời hạn nghiên cứu nhưng 
chưa bảo vệ đề án hoặc bảo vệ thành công, cấp bằng chậm chiếm tỷ 
lệ tương đối cao, khoảng 77% (638/708). 

Đối với đào tạo tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo 
giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học nước ngoài. 
Tính đến cuối năm 2016, có 01 nghiên cứu sinh đang thực hiện 
nghiên cứu tại Pháp, đạt tỷ lệ rất thấp 1/3.000 nghiên cứu sinh theo 
kế hoạch của cả đề án và 1/1.300 nghiên cứu sinh theo kế hoạch đào 
tạo của giai đoạn 2012-2016. Đối với đào tạo ngoài nước, tính đến 
hết năm 2016 kết quả thực hiện của đề án không đạt được mục tiêu, 
cụ thể trong số 2.926 nghiên cứu sinh đã trúng tuyển, đề án đã làm 
thủ tục cử đi học được 1.981 người đạt 67%, bằng 34% (1.981/5.800) 
so với chỉ tiêu của đề án tính đến năm 2016; nếu loại trừ 655 nghiên 
cứu sinh của Đề án 356 (322) thì số nghiên cứu sinh nhập học là 
1.306 nghiên cứu sinh đạt 55% nghiên cứu sinh trúng tuyển bằng 
23% (1.306/5.800) chỉ tiêu của đề án năm 2016 và bằng 13% tổng chỉ 
tiêu của cả đề án (1.306/10.000). 

Hiện nay, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam mặc dù tăng 
về quy mô nhằm thực hiện đại chúng hóa giáo dục đại học, tuy 
nhiên chất lượng đội ngũ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ còn 
thấp. Mục tiêu về tỷ lệ sinh viên theo học ở các lĩnh vực đào tạo 
cũng là vấn đề nhạy cảm, khó đánh giá trong giáo dục đại học ở 
Việt Nam, khi mà tên các khối ngành đào tạo liên tục thay đổi từ 
HERA cho đến Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, rồi đến đánh giá 
hiện hành theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT. Thực chất cho 
thấy dù 7 ngành đào tạo là không đổi, tuy nhiên cách phân chia các 


öỏ4 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ngành trong mỗi gial đoạn lại khác nhau; do đó làm cho tiêu chí cần 
đạt được cũng phải điều chỉnh ở Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg khi 
so sánh với mục tiêu đề ra trong HERA và một lần nữa thay đổi khi 
nhìn vào báo cáo kết quả thực hiện phát triển giáo dục về 7 lĩnh vực 


đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2018. 


Bảng 9.4: Thống kê trình độ giảng viên và tỷ lệ sinh viên 


trên giảng viên ở Việt Nam 


Số thực | Tỷ lệ (%) 
1 Tổng số giảng viên 84.071 100 
Tiến sĩ 20.198 24,0 
Thạc sĩ 44.634 53,0 
2 Sinh viên trên giảng viên 24 
3. Sinh viên trên tổng dân sốtrong độ tuổi. 17.687 28 


Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019; Phương Linh, 2019. 


1.2. Hệ thống chính sách phát triển hệ thống giáo dục đại 
học hướng đến xây dựng những đại học định hướng nghiên cứu 

Trên tỉnh thần Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 
về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm 2004, Chính 
phủ ban hành Quyết định số 1269/CP-KG về việc tiếp tục hoàn 
thiện mạng lưới các trường đại học, cao đẳng. Theo đó 9 cơ sở giáo 
dục đại học được bổ sung vào danh mục để hình thành các cơ sở giáo 
dục đại học trọng điểm quốc gia, bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, 
Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trường 
Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 335 


Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Thành phố Hồ 
Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ. 

HERA (2005) xác định đến năm 2020, hệ thống giáo dục được 
phát triển với các chương trình giáo dục đại học theo định hướng 
nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Một vài trường 
đại học của Việt Nam được thừa nhận đạt đẳng cấp thế giới. 

Để xây dựng được các đại học đẳng cấp thế giới, xây dựng được các 
chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu, hệ thống 
cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải được hình thành. 
Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2015/NĐ-CP 
ngày 08/9/2015 quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và 
tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học nhằm tạo ra khung khổ 
pháp lý cho việc xác định đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam. 
Theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP, cơ sở giáo dục đại học định hướng 
nghiên cứu được quy định là cơ sở giáo dục đại học có hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản 
trong các lĩnh vực khoa học; phát triển các công nghệ nguồn; cung cấp 
nguồn nhân lực có năng lực giảng dạy và nghiên cứu cơ bản; có năng 
lực chủ trì nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp 
quốc gia và quốc tế. Theo cách hiểu này, đại học định hướng nghiên 
cứu được xác định trên hai nhóm tiêu chuẩn, đó là: 

() Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo. Theo đó, cơ sỞ 
giáo dục đại học định hướng nghiên cứu có quy mô đào tạo của các 
chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu trình độ đại học, thạc 
sĩ và đào tạo trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng quy mô 
đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ và 
tiến sĩ chiếm trên 30% tổng quy mô đào tạo của các ngành, chuyên 
ngành theo định hướng nghiên cứu; có ít nhất 3 chuyên ngành đào 
tạo từ đại học đến tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học 


cơ bản ứng dụng ở 3 nhóm ngành khác nhau. 


396 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


(1) Cơ cấu hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ. Theo đó, 
cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu có đơn vị nghiên cứu 
phù hợp với ngành đào tạo như: viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu 
khoa học cơ bản, cơ sở nghiên cứu khoa học ứng dụng, trung tâm 
phát triển công nghệ nguồn; tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học - công 
nghệ chiếm ít nhất 20% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ 
sở giáo dục đại học; giảng viên cơ hữu phải dành ít nhất 50% tổng 
thời gian làm việc định mức cho hoạt động nghiên cứu khoa học; có 
ít nhất 80% giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu tham gia nghiên 
cứu khoa học có bài báo, công trình công bố trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành trong và ngoài nước hằng năm; tỷ lệ giảng viên, 
nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 30% tổng 
số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; đối 
với các ngành, chuyên ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu, 
tỷ lệ này không thấp hơn 50%; mỗi chuyên ngành đào tạo trình độ 
tiến sĩ phải có ít nhất 1 giáo sư hoặc 3 phó giáo sư là giảng viên cơ 
hữu; tỷ lệ sinh viên/giảng viên của các chương trình định hướng 
nghiên cứu không quá 15 sinh viên/giảng viên. 

Đến năm 2019, trên cơ sở Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ 
sung năm 2018), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/ 
NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 
đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018), định nghĩa và tiêu chí để xác 
định đại học định hướng nghiên cứu của Việt Nam được xác lập 
nhằm giải quyết những vướng mắc trong hình thành đại học được 
xếp loại định hướng nghiên cứu ở Việt Nam. Cơ sở giáo dục đại học 
được công nhận là đại học định hướng nghiên cứu khi: () Cơ sở giáo 
dục đã công bố định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học 
nghiên cứu trong sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của cơ sở giáo dục 
đại học; được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 
(1) Có đơn vị thuộc, trực thuộc nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... ShYÍ 


cứu phát triển công nghệ nguồn; có tỷ lệ ngành đang đào tạo trình 
độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt từ 50% trở lên so với tổng số ngành đang đào 
tạo cấp bằng; trong ba năm gần nhất, có quy mô tuyển sinh trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển 
sinh và cấp trung bình từ 20 bằng tiến sĩ trở lên trong một năm. 
(11) Trong ba năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ 
các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, 
chuyển giao không thấp hơn 15% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học. 
(iv) Trong ba năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học công bố trung 
bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỷ lệ trung bình một 
giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí 
khoa học có uy tín trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định danh mục tạp chí khoa học có uy tín làm cơ sở công nhận 
tiêu chí này. (v) Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20 sinh 
viên/giảng viên; tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không 
thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; 
tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 
20% tổng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại 
học. (vi) Giảng viên cơ hữu, cần bộ quản lý cơ hữu của trường đại học 
công lập là giảng viên, cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
theo quy định về số lượng người làm việc, vị trí việc làm trong đơn 
vị sự nghiệp công lập. Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của 
trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì 
lợi nhuận là người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn ba 
năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động, 
không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc 
theo hợp đồng lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên với đơn vị sử 
dụng lao động khác; do trường đại học trả lương và chỉ trả các khoản 
khác thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy 
định hiện hành. 


Jỏ8 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


So với mục tiêu đề ra của HERA và Nghị định số 99/2019/NĐ- 
CP thì đến thời điểm hiện tại, dù có ba cơ sở giáo dục đại học của Việt 
Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng Q8 WUR hay của THE WUR, 
01 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng theo ARWU, thứ hạng của 
những cơ sở trên bảng xếp hạng này ở khoảng từ 801 đến 1.000 và 
ngoài 1.000 đại học hàng đầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc thực hiện 
mục tiêu có được một vài đại học định hướng nghiên cứu theo tiêu 
chuẩn đặt ra thì vẫn còn rất nhiều việc cần thực hiện. Chưa cần đề 
cập đến tiêu chí trong 3 năm gần nhất trường đại học phải công bố 
trung bình 100 bài báo/năm trở lên trên các tạp chí khoa học có uy 
tín trên thế giới, hoặc tiêu chí mỗi giảng viên cơ hữu có 0,3 bài báo 
trở lên trên tạp chí quốc tế uy tín trên thế giới, chỉ cần xét riêng 
tiêu chí quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không 
thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển sinh trong 1 năm thì chưa một cơ 
sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng cơ sở giáo dục đại 
học định hướng nghiên cứu. Bên cạnh đó, chỉ tiêu 5% sinh viên quốc 


tế đến theo học bậc đại học của Việt Nam còn tương đối khiêm tốn. 


Bảng 9.5: Đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng 
đại học toàn cầu của THE WUR 


Đại học ` 
NI : Trường 
Quốc gia . Đại học - 
¬ Đại học 
Thành | Quốc gia | 
Ba l ._ | Bách khoa 
phô Hồ Hà Nội mm. 
: Hà Nội 
Chí Minh 
Thứ hạng đại học 1.001+_ 801-1.000 801-1.000 
Đố sinh viên 63,479 32,944 32,161 
Đố sinh viên trên đội ngũ cán bộ ĐỊT 134 51.4 
Tỷ lệ sinh viên quốc tế theo học tại 
` 1% 1% 1% 
trương 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 339 


Đại học ` 
BA : Trường 
Quốc gia . Đại học : 
- TNG: Đại học 
Thành |Quốc gia| 
„ - ,__Ì Bách khoa 
phô Hồ - Hà Nội - „ 
Hà Nội 
Chí Minh ï 
Đào tạo (chất lượng môi trường học 
n. 14,1 21,9 14,7 
tập và giang dạy) 
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhậ 
8 li ( jng ậP 8 91 84 
và danh tiếng) 
Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 16 38,8 42,3 
Danh tiếng quốc tế (thu hút giản. 
: : : h ( Kã : 40,3 47,4 44,6 
viên, sinh viên và nghiên cứu quốc tế) 
Nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệ 
XI l 5019001000124400La0l RE. -- 36,5 37,2 
(Hiệu qua chuyển giao tr1 thức) 


Nguồn: The world univeristy ranking 2019. 


So với bảng xếp hạng tiêu chuẩn châu Á, thứ tự của các cơ sở 
giáo dục Việt Nam biến đổi trong giai đoạn 2016-2020; ngoại trừ sự 
tăng hạng trên bảng xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội và sự 
thăng tiến tương đối của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
sự xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học còn lại của Việt Nam 
được xếp hạng theo tiêu chuẩn của QS WUR cho khối châu Á biến 
động không ổn định. Xét theo điểm thành phần, Đại học Quốc gia 
Hà Nội có số lượng chỉ tiêu thành phần dẫn đầu nhiều nhất trong 
các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng theo Q8 Asia 
Univeristy ranking. Mặc dù vậy, xét về danh tiếng học thuật, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là cao nhất 
Việt Nam năm 2019; xét về số trích dẫn trên mỗi công trình khoa 
học được công bố thì Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng ở vị trí 


hàng đầu, đây cũng là trường đại học có sự trao đối sinh viên quốc 


340 QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ DỤC ĐẠI HE: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
tế nhiều nhất cả nước; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà 
Nội được đánh giá là cơ sở giáo dục đại học với số lượng, tỷ lệ đội ngũ 


phòng, ban có học hàm tiến sĩ cao nhất cả nước. 


Bảng 9.6: Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 


so với các quốc gia châu Á 


Thứ hạng đại học Việt Nam so với các 
Tên cơ sở giáo dục quốc gia châu Á 
đại học 

2016 2017 2018 2019 L2020 
Đại học Quốc gia Hà Nội 191-200. 139 139 124 = 
Đại học Quốc gia Thành 201-250 147 142 144 z 
phố Hồ Chí Minh 
Trường Đại học Bách khoa _ 251-300! 291-300 |261-270| - 
Hà Nội 
Trường Đại học Tôn Đức - - - 291-300. - 
Thắng 
Trường Đại học Cần Thơ - 301-350 301-350 |351-400 - 
Đại học Huế - 301-350 351-400 |4ð1-500_ - 
Đại học Đà Nẵng - - - 451-500. - 


Nguồn: QS WUR cho khối châu Á, 2020. 


Theo Goyal (2006), kết quả thương mại hóa sản phẩm nghiên 
cứu từ trường đại học cũng là một trong những tiêu chí ảnh hưởng 
đến xếp hạng đại học đẳng cấp thế giới. Thương mại hóa là một quá 
trình phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau từ hình thành 
ý tưởng cho đến việc đưa ra thị trường thành công. Trên thực tế, 
một ý tưởng tốt có thể không dẫn đến thành công trong việc thương 
mại hóa và được thị trường chấp nhận. Thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu là một quá trình đưa kết quả nghiên cứu trở thành sản 


phẩm/hàng hóa cung ứng ra thị trường, được thị trường chấp nhận. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 341 


Quá trình này gắn liền với hoạt động nghiên cứu và triển khai, 
chuyển giao công nghệ; đồng thời đòi hỏi sự liên kết, hợp tác chặt chẽ 
giữa Nhà nước, các bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức 
tài chính, các trường đại học..., các chuyên gia, cá nhân nhà khoa học 
để đưa kết quả nghiên cứu trở thành sản phẩm/hàng hóa có giá trị, 
đặc biệt là giá trị kinh tế. Trong thời gian qua, tại các trường đại học 
của Việt Nam, kết quả nghiên cứu thường gắn với kết quả thực hiện từ 
các đề tài, dự án... và phần lớn sử dụng từ nguồn kinh phí nhà nước. 
Thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường đại học, được 
hiểu là quá trình đưa kết quả nghiên cứu của các trường đại học ra thị 


trường, được thị trường chấp nhận và diễn ra theo quy trình sau: 


Hình 9.1: Quy trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường 


Bảo hộ: 
- Bằng độc quyền sáng chế 
- Bằng giải pháp hữu ích 


Phi sáng chế 


Nguồn: Nguyễn Hữu Xuyên, 2019. 


Đánh giá, 
định giá 


- Thị trường 
- Lợi ích xã hội 
- Lan tỏa 


Khai thác, 
thương mại hóa 


Tại Việt Nam, phần lớn kết quả nghiên cứu được hình thành 
thông qua tài trợ nghiên cứu của Nhà nước dưới hình thức các 
nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ. Do đó theo quy định 
hiện hành, sở hữu các kết quả nghiên cứu này thuộc về Nhà nước 
(nếu Nhà nước tài trợ từ 70% tổng kinh phí thực hiện trở lên), còn 
trường đại học là đơn vị chủ trì, chủ nhiệm và các thành viên thực 


hiện là tác giả. Vì vậy, trong quá trình thương mại hóa kết quả 


342 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nghiên cứu cần tuân thủ nguyên tắc phân chia lợi ích giữa các bên 
(Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công 
nghệ năm 2017 và các nghị định, thông tư giải thích, hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật). 

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ các cơ sở dữ 
liệu về khoa học và công nghệ của Việt Nam, đến tháng 12/2017, 
Việt Nam có tổng cộng trên 240 nghìn bài báo khoa học, trung bình 
mỗi năm có khoảng trên 19.000 bài, năm 2017 đạt trên 19.575 bài, 
số lượng bài báo khoa học công bố hằng năm đều tăng. 

Theo cơ sở dữ liệu Scopus, tổng số công bố khoa học và công 
nghệ của Việt Nam gia1 đoạn 2012-2017 là 27.453 bài, với tỷ lệ tăng 
hằng năm khoảng trên 10%. Trong đó các lĩnh vực vật lý, toán học, 
hóa học, kỹ thuật có nhiều công bố, chiếm đến trên 45%. Nghiên 
cứu trong các lĩnh vực khoa học nông nghiệp và y tế còn có ít công 
bố. Trong ASBAN, Việt Nam đứng thứ 5 về tổng số công bố quốc tế 
giai đoạn 2012-2017, nhưng chỉ bằng một nửa nước đứng thứ 4 là 
Indonesia, 1/3 của nước đứng thứ 3 là Thái Lan và bằng khoảng 1/6 
của nước đứng đầu khu vực là Malaysia. Năm 2018, tổng số công 
bố trên các tạp chí ISI, Scopus của các trường đại học là 13.296 bài, 
trong đó có 6.363 bài trên tạp chí IST và 6.9338 trên tạp chí Scopus. 


Bảng 9.7: Số bài báo công bố trong nước 


theo lĩnh vực nghiên cứu 


2015 2016 2017 
HINH VỤ ~.. | Tỷ lệ |„.....| Tỷ lệ |......| Tỷ lệ 
Số bài ° I8õ bài Số bài 
% % % 
1. Khoa học tự nhiên 1.538 8 856 4,38 874 4,46 
2. Khoa học kỹ thuật 4.039 21 | 2.930 | 15,00 
2.4355 | 12,44 
và công nghệ 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 343 


2015 2016 2017 
hạn Vụe .... Tỷlệ|... Tỷlệ|.. . Tỷlệ 
Số bài Số bài Số bài 
% % % 
3. Khoa học y, dược 2.692 14 1.014 5,19. 1.120 | 5,72 


4. Khoa học nông nghiệp. 1.251 6,5 S60 4,40 | 1.129 | 5,77 


5. Khoa học xã hội 7.694 40_ 11.2881 57,53 |11.267/) 57,56 


6. Khoa học nhân văn 2.020 | 10,5 | 2.637 ¡ 15,50 2.750 | 14,05 


Cộng 19.234 19.535 19.575 


Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 2018. 


Ở Việt Nam, trong tổng số 5.389 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, 
có 592 đơn của người Việt Nam (chiếm 11%). Trong gần chục năm 
qua, số đơn đăng ký sáng chế của người Việt Nam tăng không nhiều, 
duy trì trong khoảng 10% tổng số đơn đăng ký bảo hộ sáng chế ở 
Việt Nam. Tỷ lệ số bằng độc quyền sáng chế được cấp cho người 
Việt Nam còn thấp hơn, cao nhất là năm 2017 cũng chỉ bằng 6,2% 
tổng số bằng được cấp, mặc dù Chương trình KC.02 (Nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới) đã trải qua hai giai 
đoạn phát triển 2006-2010; 2011-2015 và đang ở giai đoạn thứ 3, 
nhưng đóng góp từ kết quả nghiên cứu của các trường đại học vào 
việc thương mại hóa thành công sản phẩm còn rất khiêm tốn; chưa 
đáp ứng được mục tiêu ban đầu đặt ra khi xây dựng Chương trình. 

Số đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ được cấp cho sáng chế 
không nhiều; số đơn đăng ký từ các cơ sở giáo dục đại học của Việt 
Nam không đáng kể trong những năm qua. Điều này cho thấy, các 
cơ sở giáo dục đại học chưa thực sự quan tâm tới việc bảo hộ tài 


sản trí tuệ. 


J44 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 9.8: Số đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ 
được cấp cho sáng chế 


Số đơn đăng ký sáng chế đã nộp. Số bằng độc quyền đã cấp 
Năm ` Xi. 4 r lệ x. : r 

Người Người nước| Tông | Người Người nước | Tông 

Việt Nam ngoài số ¡Việt Nam| ngoài số 

2011 301 3.387 3.688 40 945 9S5 
2013 445 3.726 4.169 59 1.208 1.262 
2015 598 4.450 5.053 63 1.325 1.888 
2017 592 4.790 5.382 109 1.686 1.745 


Nguồn: Nguyễn Hữu Xuyên, 2019. 


Quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các cơ sở giáo 
dục đại học gặp một số khó khăn cơ bản sau: 

Thứ nhất, chất lượng kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Hiện nay, 
nhìn chung các cơ sở giáo dục đại học chủ yếu đào tạo là chính, các 
hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp chưa cao. Theo báo cáo hằng năm của Cục Sở hữu trí 
tuệ (giai đoạn 2015-2018) thì có rất ít hợp đồng thương mại, chuyển 
giao đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được ký kết từ các trường 
đại học. Điều này cho thấy, các cơ sở giáo dục đại học chưa thực sự 
quan tâm tới hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, trong 
đó có thương mại hóa sáng chế. Hơn nữa, chất lượng các sáng chế 
cấp cho các cơ sở giáo dục đại học không cao, phần lớn các sáng chế 
mới chỉ giải quyết được các vấn đề đơn lẻ nảy sinh trong quá trình 
sản xuất, nhiều sáng chế được bảo hộ không phục vụ cho mục tiêu 
thương mại hóa mà chủ yếu để đáp ứng được yêu cầu đặt hàng từ 
các cơ quan tài trợ đề tài, dự án. 

Thứ hai, hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học với 


doanh nghiệp, với các tổ chức trung gian về khoa học và công nghệ 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 345 


trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn lỏng lẻo, chưa chặt 
chẽ. Hoạt động liên kết này được hiểu là việc thiết lập các mối quan 
hệ phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, các bên 
liên quan dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Qua đó, các 
bên cùng nhau tăng cường được lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế 
thông qua việc sử dụng các nguồn lực của mình trong hoạt động 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Mục tiêu của liên kết là các bên 
cùng nhau bàn bạc, trao đổi và đi tới thỏa thuận thống nhất trong 
các hoạt động nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, biến các 
kết quả nghiên cứu thành lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Trên 
thực tế, liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, các tổ 
chức liên quan trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu được thể 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo cách thức biểu hiện của 
liên kết, có liên kết dọc, liên kết ngang, liên kết hỗn hợp. Theo cấu 
trúc tổ chức liên kết, có liên kết tập trung trực tiếp, liên kết qua tổ 
chức trung gian, liên kết phi chính thức. Theo mối quan hệ với môi 
trường, có liên kết đóng và liên kết mở. 

Thứ ba, khó khăn về vốn để hoàn thiện sáng chế, khó khăn trong 
đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu. Trong quá trình thương mại 
hóa sáng chế, các cơ sở giáo dục đại học còn gặp nhiều khó khăn về 
vốn; không huy động được vốn để thử nghiệm, hoàn thiện sáng chế, 
từ đó đưa sáng chế thành công nghệ để phổ biến ra thị trường. Hơn 
nữa, nhân lực trong các cơ sở giáo dục đại học mặc dù có trình độ cao 
nhưng lại không chuyên và không có kỹ năng về thương mại hóa. 
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học còn khó khăn trong việc tiếp 
cận nguồn thông tin để đánh giá, định giá sáng chế, khó khăn trong 
việc lựa chọn hình thức phân chia lợi ích và trong việc giải mã sáng 
chế. Thực tế cho thấy, để thương mại hóa sáng chế thì thị trường 
sáng chế cần phải phát triển. Tuy nhiên trong thời gian qua, thị 
trường sáng chế của Việt Nam chưa thực sự phát triển, nguồn cung 


sáng chế trong các trường đại học còn rất ít, các doanh nghiệp khởi 


ö46 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nghiệp dựa vào tài sản trí tuệ còn chưa đáng kể; các tổ chức trung 
gian như các sàn giao dịch sáng chế, các tổ chức tư vấn, môi giới, xúc 
tiến chuyển giao, đánh giá, định giá sáng chế còn hạn chế cả về số 
lượng, chất lượng nên chưa thể hiện được vai trò trong thương mại 
hóa sản phẩm. 

Ngoài ra, hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong 
các cơ sở giáo dục đại học là sản phẩm từ đề tài, dự án sử dụng ngân 
sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới công 
nghệ và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Các quy định việc định 
giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản 
trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư liên tịch số 39/2014/ 
TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014); quy định về trình tự, thủ tục 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư số 
15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014); quy định về điều kiện thành 
lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và 
công nghệ (Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014); quy 
định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn 
nhà nước (Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ) chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, chưa được triển khai đồng bộ, khoa học. 


2. So sánh sự giống nhau và khác nhau về chiến lược và 
thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đại học giữa Việt Nam 
và Trung Quốc 

Thứ nhất, sự giống nhau trong xây dựng và thực hiện chiến lược 
phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc và Việt Nam. 

- Căn cứ vào định hướng của Đảng, chính quyền trung ương, 
chính quyền địa phương có trách nhiệm tham gia xây dựng, phát 


triển hệ thống giáo dục đại học. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 347 


- Cả hai nước đều có lộ trình cho việc thực hiện mục tiêu đại 
chúng hóa giáo dục đại học, định hình xây dựng một vài cơ sở 
giáo dục đại học đẳng cấp thế giới với sự tham gia hỗ trợ từ phía 
nhà nước. 

- Ở cả hai nước, các cơ sở giáo dục đại học có thiên hướng được 
phân thành nhóm trường định hướng nghiên cứu, định hướng giảng 
dạy và định hướng thực hành. 

- Để nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục đại học, một số cơ sở 
giáo dục đại học công lập được lựa chọn tham gia vào quá trình sáp 
nhập, hình thành cơ sở giáo dục đại học mới, có năng lực nghiên cứu 
và giảng dạy tốt hơn; chính quyền trung ương đã thực hiện đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng và phòng thí nghiệm trọng điểm trong 
một số đại học trọng điểm; chính sách thu hút nhân tài được ban 
hành nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào 
quá trình đào tạo bậc đại học; chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng 
được ban hành nhằm giảm tải gánh nặng tài chính đối với người 
theo học đạt thành tích tốt tại các cơ sở giáo dục đại học. 

Thứ hai, sự khác nhau trong xây dựng và thực hiện chiến lược 
phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới đại học, đầu tư vào 
đại học trọng điểm, ngành đào tạo đại học trọng điểm của Việt Nam 
và Trung Quốc. 

Không phải chỉ Việt Nam, Trung Quốc mới nhận thức được tầm 
quan trọng của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế - xã hội và 
cố gắng ban hành các chính sách để có được nền giáo dục đại học tốt 
nhất. Trên thực tế, tất cả các quốc gia đều nhìn nhận giáo dục đại 
học có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của xã hội và các chính 
phủ nỗ lực hết mình để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống này. Tuy 
nhiên, năng lực can thiệp khác nhau, nên chiến lược với các bước đi 
phát triển hệ thống giáo dục cũng khác nhau, ngay cả giữa những 


quốc gia có cùng hệ thống chính trị như Việt Nam và Trung Quốc. 


J48 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 9.9: So sánh sự khác biệt trong chiến lược phát triển 


hệ thống giáo dục đại học ở Trung Quốc và Việt Nam 


thực hiện nghiên cứu và thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu từ cơ sở giáo dục đại học 


thông qua các 
đầu tư cụ thể 


Trung Quốc. Việt Nam 
Tính khái quát và nhất quán trong xây Có Không 
dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học 
qua các thời kỳ 
Tính ổn định của các tiêu chí vĩ mô đánh Có Không 
giá kết quả thực hiện mục tiêu quản lý nhà 
nước đối với giáo dục đại học 
Định hướng chiến lược trong hỗ trợ xây Đúng Chưa đúng 
dựng đại học đẳng cấp thế giới được trao | (2 trực thuộc | (2 trực thuộc 
cho Bộ Giáo dục Bộ Giáo dục) | Chính phủ) 
Hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ giữa chính phủ, Tích cực Mờ nhạt 
cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong ' thông qua 


các kêu gọi, 
ˆ? >A 
khẩu hiệu 


Quy hoạch cơ sở giáo dục đại học theo vùng 
kinh tế 


Không 


Ưu tiên đầu tư đặc thù trong xây dựng đại 
học đẳng cấp thế giới, ngành học hàng đầu 
thế giới 


Có 


Chính sách thu hút sinh viên quốc tế đến 
học tập, nghiên cứu qua các chương trình 
học bổng bậc đại học, sau đại học 


Số tiền ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo 
dục đại học tính theo đầu sinh viên của cơ 
sở giáo dục công lập trọng điểm 


Tăng 


Giảm 


Đố tiền ngân sách nhà nước duy trì hoạt 
động và tăng cường cơ sở vật chất ở các đại 


học trọng điểm 


Tăng 


Giảm 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ rà soát hệ thống chính sách của 


hai nước. 


Mặc dù cả hai nước, đều có lộ trình cụ thể đối với chiến lược phát 


triển giáo dục đại học, nhưng tính khái quát và nhất quán trong 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 349 


xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc tốt 
hơn và ổn định hơn của Việt Nam. Nhất quán không chỉ thể hiện 
ở mục tiêu đầu tư xây dựng đại học đẳng cấp thế giới, đại học được 
thế giới biết đến hay mục tiêu đại chúng hóa giáo dục đại học; mà 
còn là nhất quán từ phân vùng kinh tế, từ định hướng phân tổ nhóm 
ngành đào tạo qua các thời kỳ dù ở cả Việt Nam và Trung Quốc đều 
có sự giảm bót số chuyên ngành/chương trình đào tạo dựa trên thực 
tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Để xây dựng đại học đẳng cấp thế giới, Trung Quốc nhận thức 
được rằng dù có 9 đại học công lập hàng đầu và nhiều đại học đứng 
ở vị trí kế cận có khả năng phát triển thành đại học đẳng cấp thế 
giới thì Chiến lược đầu tư phát triển đại học của Trung Quốc phải 
rất rõ ràng. Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh được lựa chọn là 
hai đại học duy nhất được đầu tư lượng tiền khổng lô qua Bộ Giáo 
dục để xây dựng đại học đẳng cấp thế giới, cạnh tranh với những 
đại học hàng đầu của Anh, Hoa Kỳ... Các đại học trọng điểm còn lại 
của Trung Quốc được đầu tư ở mức khiêm tốn hơn, với các ngành 
đào tạo mũi nhọn để phấn đấu trở thành những ngành học được xếp 
hạng trong top 200 thế giới, từ đó phấn đấu trở thành đại học đẳng 
cấp thế giới. Khi càng nhiều ngành đào tạo được xếp hạng cao, thứ 
hạng của cơ sở giáo dục đại học trên bảng xếp hạng đại học quốc tế 
càng tăng, những chương trình đào tạo được chính quyền các cấp 
của Trung Quốc đầu tư để xây dựng chương trình đào tạo hàng đầu 
thế giới không chỉ thỏa mãn điều kiện là những chương trình học ưa 
chuộng trên thế giới, mà còn phải là những chương trình đào tạo mà 
cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc có thế mạnh; đặc biệt là phải 
phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất 
nước Trung Quốc. 

Để xây dựng hệ thống đại học trọng điểm, ngành đào tạo trọng 
điểm quốc gia và hệ thống đại học đẳng cấp thế giới, từ năm 1986 


390 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đến năm 1995 Trung Quốc đã chi 0,9 tỷ NDT đầu tư hệ thống phòng 
thí nghiệm trọng điểm; các trường tham gia Dự án 211 và Dự án 985 
đã được hưởng ngân sách đầu tư nhà nước tương ứng với số tiền 36,8 
tỷ NDT và 33,1 tỷ NDT. Nói cách khác, để phát triển hệ thống giáo 
dục đại học đẳng cấp thế giới Chính phủ Trung Quốc đã chi hơn 70 
tỷ NDT và dự kiến tiếp tục chi hơn nửa số tiền đã chi để xây dựng 
42 đại học “song hạng nhất” và 440 chương trình đào tạo đẳng cấp 
thế giới tại 142 cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án World Class 
2.0 trong gial1 đoạn tới. 

Để xây dựng đại học đẳng cấp thế giới trên nền đại chúng hóa 
giáo dục đại học, hướng đến phổ cập giáo dục đại học, Chính phủ 
Trung Quốc đã đầu tư ngân sách khổng lồ không chỉ hỗ trợ các cơ 
sở giáo dục đại học nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ nghiên cứu, 
giảng dạy, cải thiện giáo trình, chương trình đào tạo, công bố nghiên 
cứu trên các tạp chí hàng đầu thế giới, mà còn hỗ trợ quá trình 
thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học; đồng thời hỗ trợ cả 
chi phí đào tạo đối với sinh viên theo học bậc đại học. 

Trong khi đó, mục tiêu xây dựng đại học đẳng cấp thế giới, mặc 
dù được Chính phủ Việt Nam đưa ra ở định hướng thứ 7 của Quyết 
định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 phê duyệt quy hoạch 
mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020; tuy 
nhiên Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc điều 
chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 
2006-2020 lại không đề cập đến mục tiêu này mà chỉ hướng đến 
phát triển các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu, 
định hướng ứng dụng và định hướng nghề nghiệp. Đến năm 2019, 
mục tiêu xây dựng đại học đẳng cấp thế giới được tái đề cập trong 
Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
giai đoạn 2019-2025. Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam “‹ó ít nhất 
02 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 100 trường đại học 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 351 


tốt nhất châu Á, 10 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 
400 trường đại học tốt nhất châu Á, 04 cơ sở giáo dục đại học được 
xếp hạng trong số 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo các 
bảng xếp hạng quốc tế có uy tín”. 

Đến cuối năm 2019, trên toàn lãnh thổ có 3 đại học của Việt 
Nam được xếp vào top 1.000 thế giới trên bảng xếp hạng của THE 
WUR, của QS WUR và O1 trường đại học được xếp hạng trong top 
1.000 theo ARWU. Sự thành công của các đại học được thế giới biết 
đến của Việt Nam đến từ nỗ lực của cơ sở giáo dục đại học nhiều hơn 
là từ hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, bởi khi Chính phủ chưa 
xác định được trường đại học cần được đầu tư để trở thành đại học 
được thế giới biết đến nên giải pháp đầu tư đưa 04 cơ sở giáo dục đại 
học của Việt Nam vào top 1.000 thế giới mang tính dàn trải, không 
trọng điểm; hơn nữa, chưa có một văn bản, quyết định nào được 
ban hành của cơ quan quản lý nhà nước đề cập đến việc đầu tư đưa 
trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học được xếp hạng 
thế giới vào năm 2019; Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 23/8/2002 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực các đô thị Miếu Môn - 
Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây rồi đến Quyết định số 1907/QĐ-TTg 
ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy 
hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng không đề 
cập đến mục tiêu đưa đại học này thành đại học được thế giới biết 
đến, đại học được xếp hạng thế giới, đại học có ngành đào tạo được 
xếp hạng thế giới. Các mục tiêu của Quyết định số 1907/QĐ-TTg 
năm 2013 cụ thể như sau: 

- Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm 
đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học và công nghệ đa 
ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng 
cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Đại 


học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 


352 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nhằm 
di dời các cơ sở cũ tại nội thành, thực hiện chủ trương của Chính 
phủ trong việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực trung tâm 
thành phố Hà Nội để giảm tải về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 
cho khu vực nội thành, tạo điều kiện để phát triển Thủ đô Hà Nội 
theo đúng quy hoạch. 

- Đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu cao cấp trọng điểm 
quốc gia. 

- Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được 
liên kết, kết nối với các khu vực chức năng khác của đô thị Hòa Lạc 
về không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm hướng tới 
hình thành đô thị khoa học Hòa Lạc - đô thị vệ tỉnh đối trọng và 
quan trọng của Thủ đô Hà Nội, phù hợp với các định hướng của Quy 
hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng đến năm 2030, tầm 


nhìn đến năm 2050. 


Bảng 9.10: Xếp hạng ngành đào tạo của Việt Nam 
theo tiêu chí của THE WURR 


n Trườ 
Đại học Quốc gia | Đại học r . nh 
— xổ n: Đại học 
Thành phố Quôcgia ` 
& ` ._' Bách khoa 
Hồ Chí Minh Hà Nội Iưnne 
: Hà Nội 
Thứ hạng đại học 1.0JUT+ 801-1.000 801-1.000 
Thứ hạng ngành đào tạo 
Chế tạo và công nghệ 601-800 401-500 301-400 
Khoa học máy tính 601+ 601+ 


Nguồn: https:/www.timeshighereducation.com. 


Việc phân tầng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học với các đại 
học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng, đại học 
định hướng nghề nghiệp theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 
08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... NI 


hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học đang đối mặt với 
nhiều khó khăn. Việt Nam hiện nay chưa có cơ sở giáo dục đại học 
nào đạt tiêu chuẩn “quy mô đào tạo của các chương trình đào tạo định 
hướng nghiên cứu trình độ đại học, thạc sĩ và đào tạo trình độ tiến sĩ 
chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại 
học” (Điều 3, Nghị định số 73/2015/NĐ-CP). Nói cách khác, với tiêu 
chuẩn hiện hành trong phân tầng giáo dục đại học, phần lớn các cơ sở 
giáo dục đại học của Việt Nam đang phát triển theo định hướng ứng 
dụng, khi “Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ 
không thấp hơn 15% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của 
cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ bình quân sinh viên/giảng viên trong toàn 
cơ sở giáo dục đại học không quá 25%”; và một phần theo định hướng 
thực hành. Việc phấn đấu đạt tỷ lệ 30% sinh viên sau đại học trên 
tổng tỷ lệ sinh viên toàn trường còn là một bước đi rất dài, dù đó là ở 


các đại học được xếp hạng thế giới của Việt Nam 


Hình 9.2: Chi ngân sách nhà nước/sinh viên đại học ở 
Trung ương theo các bộ, cơ quan chủ quản ở Việt Nam 
Đơn vị tính: triệu đồng 


Đại học Quốc gia Hà Nội B2): 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn K4: 
Bộ Kế hoạch và ĐâutU B2? 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mm: 
Bộ Nội vU Ea 00 5° 
Bộ Giao thông vậntải me 
Bộ YiếỔ Km: 
Bộ Quốc phòng BmBn--—‹:2 
Bộ Gông Thương BỊ nnnraa.n!: 2 
Bộ Xây dựng BE nnnnnaăăn'2: 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mm ¬‹‹°i 
Bộ Tài chính BE Ị.EEEEEENmn:‡3292: 
Bộ Tài nguyên và Môi tường BỊ xxmna:°'329252 
Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội BE nä922 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam EBEnnnas5s°° 

Bộ Giáo dụC B0 


Bộ Ngoại giao J—`" 
Nguồn: Vũ Sỹ Cường, 2019. 


ö54 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bên cạnh đó, mặc dù mục tiêu với tổng quy mô đào tạo sinh viên 
đại học đạt 1.232 nghìn sinh viên vào năm 2020, đã hoàn thành 
trước kỳ hạn khi năm học 2015-2016 tổng quy mô sinh viên theo học 
đại học là trên 1.700 nghìn người!. Gánh nặng chỉ trả chi phí học tập 
đang đổ dồn lên người học và gia đình người học khi Chính phủ có 
ý định không chia sẻ chi phí đào tạo với người học; hỗ trợ phát triển 
ngành đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chưa cao, không 
chỉ bởi năng lực hỗ trợ tài chính bình quân theo đầu sinh viên của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang giảm, các cơ sở giáo dục đại học công 
lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân bổ ngân sách chỉ 
đứng trên Bộ Ngoại giao, còn lại thấp hơn so với tất cả các bộ, ngành 
khác ở Trung ương; hơn nữa, các đầu tư đối với trang thiết bị phục 
vụ giảng dạy, nghiên cứu ở các đại học công lập đang có xu hướng bị 
cắt bỏ... Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên Việt Nam chịu tỷ lệ 
chi phí đào tạo cao hơn so với sinh viên Trung Quốc, mức chỉ trả cao 


hơn; nhưng chất lượng giáo dục được thụ hưởng lại thấp hơn. 


I. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM, QUY HOẠCH 
MẠNG LƯỚI HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, ĐẦU TƯ ĐẠI HỌC 
TRỌNG ĐIỂM, NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRỌNG ĐIỂM 
CỦA VIỆT NAM TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 


1. Về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học 

Mục tiêu đến năm 2025 “có ít nhất 02 cơ sở giáo dục đại học được 
xếp hạng trong số 100 trường đại học tốt nhất châu Á, 10 cơ sở giáo 
dục đại học được xếp hạng trong số 400 trường đại học tốt nhất châu 
Á, 04 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 1.000 trường 


đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín” 


1. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2019. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 355 


được Thủ tướng Chính phủ đặt ra trong Quyết định số 69/QĐ-TTg 
ngày 15/01/2019, với năng lực hiện tại của hệ thống giáo dục đại học 
khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được xếp hạng cùng với 
hai đại học quốc gia trên bảng xếp hạng của THE WUR năm 2019; 
cũng trong năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức xếp 
hạng ARWU đưa vào danh sách 1.000 đại học hàng đầu thế giới. 
Mục tiêu có được 4 đại học được xếp hạng vào danh sách 1.000 đại 
học hàng đầu thế giới đã hoàn thành. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục 
đại học cần được đầu tư mạnh mẽ và có định hướng để hoàn thành 
các mục tiêu còn lại của việc phân tầng giáo dục đại học ở Việt Nam 
đến năm 2025. 

Hệ thống giáo dục đại học dù được định hướng phát triển với các 
phân tầng: nghiên cứu, ứng dụng và thực hành, song để đạt được 
mục tiêu của Quyết định số 69/QĐ-TTg, tỷ lệ cơ sở giáo dục đại học 
định hướng nghiên cứu chỉ nên quy hoạch trong giới hạn khoảng 
từ 5% đến 10% so với số lượng cơ sở giáo dục đại học công lập hiện 
hành. Những cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu của Việt 
Nam nên được đầu tư để xây dựng thành đại học được thế giới biết 
đến như cách mà Trung Quốc từng thực hiện đối với những đại học 
được lựa chọn tham gia gia1 đoạn 2 Dự án 985. Tiêu chí lựa chọn 10 
cơ sở giáo dục đại học hàng đầu nên dựa trên danh tiếng nhà trường, 
năng lực học thuật của nhà trường với các công bố của đội ngũ giảng 
viên cơ hữu trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus thay vì “lựa 
chọn chính trị”, cái mà từng gây tranh cãi ở Trung Quốc. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc khi giữ lại khoảng 10% cơ sở giáo 
dục đại học hàng đầu dưới sự quản lý của chính quyền trung ương, 
các cơ sở giáo dục đại học công lập còn lại được chuyển về đặt dưới 
sự quản lý của chính quyền địa phương tỏ ra không phù hợp với Việt 
Nam. Theo Kiều Linh (2019), đến năm 2019, chỉ 16/63 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam có khả năng tự cân đối và 


356 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


điều chỉnh ngân sách về Trung ương. Như vậy, nếu chỉ giữ lại các cơ 
sở giáo dục đại học trọng điểm, số còn lại chuyển về đặt dưới sự quản 
lý của chính quyền địa phương sẽ làm cho bài toán quy hoạch giáo 
dục đại học của Việt Nam trở nên phức tạp. Các địa phương chưa tự 
chủ về tài chính, giờ đây lại yêu cầu thêm khoản phân bổ từ ngân 
sách trung ương hỗ trợ phát triển đối với các cơ sở giáo dục đại học 


đóng trên địa bàn. 


2. Về đầu tư xây dựng đại học đẳng cấp thế giới 

Thứ nhất, quan điểm, định hướng đối với đầu tư xây dựng đại 
học đẳng cấp thế giới. 

Lộ trình phát triển đại học công lập để được ghi danh trên bảng 
xếp hạng toàn cầu của Trung Quốc rất rõ ràng với những chiến lược 
và bước đi cụ thể. Trung Quốc có nhiều cơ sở giáo dục đại học mạnh, 
có thể được lựa chọn để đầu tư. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc 
xác định rất rõ ràng, những đại học nào sẽ đầu tư để trở thành đại 
học đẳng cấp thế giới, những đại học nào sẽ được đầu tư để được thế 
giới biết đến. Trong điều kiện của Việt Nam với nguồn lực hiện có, 
việc đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học theo hướng được thế 
giới biết đến là sự lựa chọn lý tưởng. 

Để nâng cao năng lực của một số cơ sở giáo dục đại học trọng 
điểm, trên cơ sở một số ngành đào tạo mũi nhọn, có ưu thế của nhà 
trường, gần đây Chính phủ đã và đang huy động thêm nguồn lực 
để hỗ trợ năng lực đào tạo của một số cơ sở giáo dục đại học do các 
bộ quản lý, bên cạnh các dự án đầu tư đối với hai đại học quốc gia. 

Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) được 
Chính phủ Việt Nam ký với Ngân hàng Thế giới năm 2018 có tổng 
vốn đầu tư 174,6 triệu USD, trong đó 155 triệu USD vốn vay của 
Hiệp hội Phát triển quốc tế - IDA (International Development 
Association - World Bank) và 19,6 triệu USD vốn đối ứng từ phía 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... Si VỆ 


Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và 
quản trị đại học cho 3 trường đại học tự chủ của Việt Nam ở các bộ 
khác nhau, bao gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trực thuộc 
sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam trực thuộc sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ 
Công Thương trực tiếp quản lý. Bên cạnh đó, Dự án còn hướng đến 
phát triển hệ thống quản lý giáo dục đại học Việt Nam và thiết lập 
hệ thống thư viện điện tử dùng chung. 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham 
gia tiểu hợp phần 1 của dự án với tên gọi “Xây dựng cơ sở đào tạo - 
nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh”. Tổng vốn đầu tư Nhà trường nhận được là 52,8 triệu 
USD, bao gồm 45 triệu USD từ vốn vay IDA và 7,8 triệu USD từ 
nguồn vốn đối ứng của nhà trường. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng 
chủ yếu vào 3 nhóm hoạt động chính nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học của nhà trường, bao gồm: 
() Nâng cấp chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế; (1) Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu 
khoa học; và (11) Xây dựng cơ sở mới tại Phường Tân Chánh Hiệp, 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho khối công nghệ. Mục tiêu 
của tiểu hợp phần dự án này nhằm hỗ trợ nhà trường nhanh chóng 
tiếp cận với giáo dục đại học quốc tế, nâng vị thế nhà trường lên 
tầm cao mới. 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia tiểu hợp phần khác 
của Dự án với tổng mức đầu tư là 50 triệu USD; trong đó 4ð triệu 
USD vốn ODA và 5 triệu USD vốn đối ứng của Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội. Dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua 
sắm thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất 


lượng quản trị đại học. Thời gian thực hiện dự án 5 năm (2018-2022) 


Bbie QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


với mục tiêu nhằm phát triển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong nước về khoa 
học và công nghệ; tập trung các nguồn lực nâng cao hiệu quả trong 
phát triển khoa học và công nghệ ở các lĩnh vực ưu tiên then chốt; hỗ 
trợ đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ toàn diện và bền vững. 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia tiểu hợp phần của Dự 
án với tên gọi “Tăng cường năng lực khoa học - công nghệ và đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới” với tổng vốn đầu tư là 54,2 triệu USD bao gồm 5ð0 triệu 
USD từ vốn vay IDA (WB); 3,5 triệu USD vốn đối ứng từ Chính 
phủ, cấp phát qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và 700 
nghìn USD vốn đối ứng từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thông 
qua các hoạt động như tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 
vụ nghiên cứu đào tạo, quản trị đại học, tiến hành kiểm định các 
chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế, nâng cao năng 
lực cán bộ, giảng viên, sinh viên, v.v.. Dự án thành phần tại Học 
viện hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và quản trị đại học đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và khu 
vực, đồng thời phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới. 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân tham gia Tiểu Dự án “Xây 
dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở 
Việt Nam - Chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản 
lý; và thư viện Trường Đại học Kinh tế quốc dân là đầu mốt” là một 
tiểu hợp phần của dự án SAHEP, đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong 
nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, 


hướng đến xây dựng thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 359 


ở Việt Nam; tập trung chuyên sâu cho khối các trường có đào tạo về 
kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. 

Việc hỗ trợ nguồn lực của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục 
đại học để nâng cao năng lực đào tạo của nhà trường, trở thành các 
cơ sở giáo dục đại học được thế giới biết đến với các nhóm ngành xếp 
hạng trong nhóm 300 thế giới vào năm 2025 là cần thiết. Tuy nhiên, 
kinh nghiệm của Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, việc lựa chọn đầu tư 
đối với nhóm đại học được thế giới biết đến dựa trên “mối quan hệ 
giữa Chính phủ và nhà trường”; đồng thời khi đã được lựa chọn rồi 
thì cơ sở giáo dục được lựa chọn nghiễm nhiên hưởng các chính sách 
ưu đãi cho dù hiệu quả từ đầu tư ngân sách đối với việc phát triển 
ngành đào tạo, chương trình đào tạo không được như mục tiêu đặt 
ra. Chính vì thế, đối với trường hợp của Việt Nam, trong giai đoạn 
tới, để được giải ngân, cơ sở giáo dục đại học cần phải cam kết với 
Chính phủ, với cơ quan chủ quản về lộ trình sử dụng vốn của dự 
án và kết quả đầu ra. Phải lường trước phương án khen thưởng, xử 
phạt với cơ sở đào tạo được tham gia dự án đạt được hoặc không đạt 
được mục tiêu theo tiến độ. Làm được như thế mới giảm thiểu được 
những rủi ro trong đầu tư dự án phát triển giáo dục đại học, thúc 
đẩy ý thức của nhà trường trong sử dụng vốn đầu tư cho dự án của 
Chính phủ. Tuy nhiên, về phía Chính phủ cũng phải tạo điều kiện 
để các cơ sở giáo dục đại học nhận được vốn dải ngân đúng tiến độ 
và bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ. 

Thứ hai, thu hút nhân tài về làm việc phát triển chất lượng hệ 
thống giáo dục đại học. 

Việc thu hút nhân tài hồi hương dù có những tác động tích cực, 
nhưng cũng cần nhìn nhận đa chiều, thấu đáo để tránh tốn nguồn 
lực về tài chính và thời gian. Thực tế cho thấy, nhân tài ở nước ngoài 
hiện tại gồm hai nhóm: () Việt kiều; (1) Người đi du học ở nước 


ngoài. Nhóm Việt kiều về cơ bản có trình độ chuyên môn và nhận 


360 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thức sâu sắc hơn đối với sự phát triển khoa học và công nghệ của thế 
giới, đặc biệt là từ các quốc gia phát triển. Họ là những người có lòng 
yêu quê hương, muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triển quê hương, 
đất nước; tuy nhiên văn hóa lại chính là rào cản đối với nhóm đối 
tượng này. Rất khó để chuyển đổi văn hóa Việt Nam trở thành một 
nền văn hóa giống như văn hóa ở quốc gia sở tại mà Việt kiều đang 
sống: và cũng rất khó để Việt kiều hoàn toàn tái hòa nhập với văn 
hóa Việt Nam. Chính vì vậy, việc tận dụng tri thức của nhóm này 
thông qua sự phối hợp giảng dạy và nghiên cứu với các cơ sở giáo 
dục đại học của Việt Nam là con đường tối ưu nhằm tận dụng trí tuệ 
của nhóm đối tượng này. Để có thể huy động, kêu gọi Việt kiểu tham 
g1a giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, 
trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam cho phép Việt kiều sử dụng 
cùng lúc hai hộ chiếu, thì ngoài việc bảo đảm điều kiện hạ tầng tối 
thiểu hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, chỉ trả thù lao thỏa đáng và hỗ 
trợ về đi lại... còn mời tham gia với tư cách là trưởng các nhóm tư 
vấn là cách thức hiệu quả nhất. 

Đối với nhóm đi du học, tâm lý ở lại làm việc ở nước ngoài sẽ bị 
triệt tiêu nếu các điều kiện về thu nhập, thực hiện nghiên cứu trong 
các phòng thí nghiệm với đầy đủ tiện nghi ở trong nước được bảo 
đảm. Chính phủ Việt Nam cần phải khẳng định, nhất quán về nhận 
thức trong nhìn nhận vai trò của học giả người Việt đi du học đóng 
vai trò như xương sống, tác động và đóng góp tích cực với hệ thống 
giáo dục đại học của quốc gia; Việt kiều là nhóm có tác động hỗ trợ, 
thúc đẩy sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Thứ ba, về đào tạo tiến sĩ. 

Mục tiêu của HERA trong đào tạo tiến sĩ sẽ được điều chỉnh đến 
năm 2030 bởi thời điểm hiện tại chỉ khoảng 24% giảng viên cơ hữu 
đạt trình độ tiến sĩ trên tổng số 84.071 giảng viên cơ hữu của các cơ 
sở giáo dục đại học; còn Quyết định số 89/QĐ-TTTg ngày 18/01/2019 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 361 


của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 
đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp 
ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai 
đoạn 2019-2030 nhấn mạnh đến năm 2030 “đào tạo trình độ tiến 
sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, bảo đảm về chất lượng, hợp 
lý về cơ cấu, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian ở 
nước ngoài; 3% giảng viên được đào tạo trong nước và phối hợp giữa 
các trường đại học Việt Nam với các trường đại học nước ngoài đạt 
chuẩn chất lượng khu vực và thế giới”. 

Mức xác định tỷ lệ nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài 
và tỷ lệ được đào tạo ở trong nước trong giai đoạn đầu là hợp lý, bởi 
ứng viên chọn đi đào tạo toàn thời gian ở ngoài nước sẽ tập trung 
hoàn thành nhiệm vụ mà không bị chi phối bởi công việc thường 
nhật được phân công thực hiện tại cơ quan. Tuy nhiên, khi yêu cầu 
về chất lượng đào tạo tiến sĩ trong nước tăng lên, tiệm cận chuẩn 
quốc tế theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo 
trình độ tiến sĩ, với những yêu cầu về điều kiện tham gia đối với 
người hướng dẫn khoa học “Là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo 
hoặc báo cáo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp 
chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu 
Đcopus - Rlsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI - 
Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn 
quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là 
tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo bằng tiếng nước ngoài đăng 
trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo đăng trên 
tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học 
liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh”, cũng như cả với 
nghiên cứu sinh khi làm thủ tục bảo vệ phải “công bố tối thiểu 02 


bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng 


J62 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí [SI-Scopus hoặc 
đã công bố tối thiểu 02 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu 
hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa 
học nước ngoài có phản biện”; chất lượng của việc thực hiện hướng 
dẫn được cải thiện sau ð năm triển khai Thông tư, tỷ lệ người muốn 
được đào tạo nghiên cứu sinh trong nước nhưng vẫn đạt được chuẩn 
quốc tế sẽ gia tăng. Chính vì thế, việc điều chỉnh tỷ lệ 5/5 cho giai 
đoạn 2025-2030 sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, khi đó để thực hiện bảo vệ 
luận án tại các cơ sở trong nước, nghiên cứu sinh phải “công bố tối 
thiểu 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí 
ISI-Scopus” và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc phải thực hiện đối với các 
nghiên cứu sinh trong nước. Việc thực hiện mục tiêu trong đào tạo 
tiến sĩ sẽ góp phần nâng cao xếp hạng của hệ thống giáo dục đại học 
của Việt Nam trên bảng xếp hạng giáo dục đại học thế giới. 

Thứ tư, về đầu tư phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm. 

Hiện nay 4/16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đang nằm 
trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Mặc dù có những 
đóng góp tích cực đối với đào tạo nghiên cứu sinh, hỗ trợ công bố kết 
quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí hàng đầu..., nhưng những 
đóng góp của các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đối với sự 
phát triển của hệ thống giáo dục đại học chưa nhiều. Hiện tại có 
những ý kiến cho rằng, điều quan trọng hiện nay là các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia cần nâng cao tính tự chủ, tức là tự tạo 
nguồn kinh phí cho mình thông qua hoạt động dịch vụ và cơ chế mở. 
Ngoài việc Nhà nước chỉ là “môi”, tạo nền, thì hiệu quả hoạt động 
phụ thuộc rất nhiều vào các nhà khoa học làm việc tại các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ cấu tổ chức phải được tự chủ, từ đó 
mới có định hướng lâu dài từ nghiên cứu tạo ra sản phẩm công nghệ, 
từ các sản phẩm chuyển giao thì mới tạo ra các hợp đồng dịch vụ. Có 


như vậy mới đưa hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm trở 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 363 


thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế 
xuất sắc về chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển công nghệ 
cao ở nước ta. 

Tự chủ là quan trọng, tự chủ là cần thiết để phát triển các phòng 
thí nghiệm trọng điểm, cũng giống như phát triển hệ thống giáo dục 
đại học. Tự chủ đối với phòng thí nghiệm trọng điểm không có nghĩa 
là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phải tự đi tìm kiếm thị 
trường, tìm kiếm đối tác và phải tự trang trải các hoạt động để duy 
trì phòng thí nghiệm. Thực tế cho thấy, các hoạt động nghiên cứu 
khoa học tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong quá trình tạo ra sản phẩm 
nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm thực tế tiêu thụ 
trên thị trường lại là cả một chặng đường phấn đấu chứ không phải 
cứ nói là làm được. 

Đối với các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Nhà nước đã 
đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại, tuy nhiên 
để duy trì hoạt động của phòng thí nghiệm thì cần phải có các dự án, 
các nhiệm vụ cần hoàn thành. Trong khi khu vực tư nhân, suy cho 
cùng họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận, mà khả năng thành công từ 
kết quả nghiên cứu đến việc thương mại hóa sản phẩm không cao, 
dù ở Trung Quốc hay thậm chí là các quốc gia phát triển ở phương 
Tây, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Dưới tư cách là nhà đầu tư, 
các doanh nghiệp rất e ngại mất vốn, để an toàn họ sẽ ký kết với các 
cơ sở nghiên cứu mạnh, kể cả bên ngoài lãnh thổ quốc gia, để thực 
hiện dự án. Các cơ sở nghiên cứu trọng điểm của Việt Nam, hiện tại 
nhân lực còn hạn chế, máy móc bị đánh giá đôi khi là lỗi thời, không 
hiện đại so với các cơ sở nghiên cứu của thế giới. Chính vì thế, nếu 
để phòng thí nghiệm loay hoay với bài toán tìm đối tác; nếu thành 
công, cũng chỉ là những dự án nhỏ lẻ, ít quan trọng. Các hợp đồng 
tìm được chỉ đủ trang trải cho sự vận hành của bộ máy, cùng lắm là 


bảo dưỡng máy móc. 


ö64 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 9.11: Danh sách các phòng thí nghiệm trọng điểm 
ở Việt Nam 


STTL Tên phòng thí nghiệm trọng điểm Cơ quan chủ quản 
I Lĩnh vực công nghệ sinh học 
1 | Công nghệ gen Viện Hàn lâm 
2 Công nghệ tế bào động vật Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
3 Công nghệ tế bào thực vật phái Bắc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
4_ | Công nghệ tế bào thực vật phái Nam Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 
5 | Công nghệ Enzym và Protein Đại học Quốc gia Hà Nội 
II Lĩnh vực công nghệ chế tạo máy và 
tự động hóa 
1 | Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 
2 Hàn và xử lý bề mặt Bộ Công Thương 
TII Lĩnh vực công nghệ vật liệu 
1 | Vật liệu Polyme và CompozIt Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2_ | Vật liệu Polyme và CompozIt Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 
3 Vật liệu và linh kiện điện tử Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 
TƯ Lĩnh vực công nghệ thông tin 
1 | Công nghệ mạng và đa phương tiện Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 
2_ |An toàn thông tin Bộ Quốc phòng 
V . Lĩnh vực hạ tầng 
1 Chuẩn đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ 
2 Động lực học sóng biển Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 365 


STT. Tên phòng thí nghiệm trọng điểm Cơ quan chủ quản 


VI Lĩnh vực năng lượng 


1| Điện cao áp Bộ Công Thương 


VIIl Lĩnh vực công nghệ lọc hóa dầu 


1 |Lọc hóa dầu Tập đoàn hóa chất 


Nguồn: Nguyễn Hữu Xuyên, 2019. 


Kinh nghiệm của Trung Quốc trong đầu tư phát triển hệ thống 
giáo dục đại học đẳng cấp thế giới nêu rõ, phòng thí nghiệm trọng 
điểm được đầu tư ngân sách để hiện đại hóa trang thiết bị. Chính 
phủ Trung Quốc giao, xét duyệt tuyển chọn đầu tư dự án lớn, hay hỗ 
trợ tài chính nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm 
trọng điểm quốc gia với các đối tác quốc tế tạo ra những sản phẩm 
có giá trị kinh tế cao. Sản phẩm sau khi thương mại hóa thành công, 
Chính phủ Trung Quốc không thu hồi vốn đầu tư mà còn phân bổ cho 
nhóm nghiên cứu 70%; tỷ lệ còn lại để lại nhà trường. Cái mà Chính 
phủ Trung Quốc thụ hưởng là sản phẩm đi vào cuộc sống. Nhiều 
người thụ hưởng, ngân sách nhà nước có được từ thuế đối với các 
sản phẩm đó tăng hằng năm. Chỉ khi làm được điều này, các phòng 
thí nghiệm trọng điểm nói chung, phòng thí nghiệm trọng điểm trực 
thuộc ngành giáo dục của Việt Nam mới phát huy vai trò và trách 
nhiệm đối với sự phát triển khoa học - công nghệ của quốc gia. 

Thứ năm, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu từ trường 
đại học. 

Để có thể thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các cơ sở 
giáo dục đại học thì cần phải nhìn nhận theo các quan điểm sau: 

- Thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục 
đại học phải xuất phát từ nhu cầu của xã hội, có tính thống nhất 


và được thể hiện trong các quan điểm, đường lối của Đảng, được cụ 


366 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thể hóa trong các văn bản pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành 
từ Trung ương đến địa phương, bởi hiện nay, phần lớn các kết quả 
nghiên cứu trong các trường đại học được hình thành thông qua việc 
sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Thương mại hóa kết quả nghiên cứu phải là nhu cầu cấp bách, 
tự thân vận động của các trường đại học, của cá nhân nhà khoa học, 
Nhà nước chỉ tài trợ, hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích, thúc đẩy hoạt 
động thương mại hóa thông qua việc tạo hành lang pháp lý thuận 
lợi, Nhà nước không làm thay. 

Trên thực tế, thương mại hóa kết quả nghiên cứu phải phù hợp 
với đặc thù nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà 
trường, phù hợp với sứ mệnh của nhà trường, đồng thời phù hợp với 
chiến lược/quy hoạch/chương trình/đề án phát triển giáo dục, kinh 
tế, xã hội, khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn và có sự gắn 
kết chặt chẽ với sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ. 

Do đó, để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu trong các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới Việt Nam cần: 

Một là, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, 
gắn hoạt động nghiên cứu với thực tiễn sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp theo hướng tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng, đặt hàng từ doanh nghiệp. Để làm tốt được điều này cần thiết 
phải nuôi dưỡng, duy trì và khuyến khích phát triển các tổ chức 
mạnh về nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Cùng với đó 
là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phòng 
thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm nghiên cứu mạnh 
trong việc hình thành, phát triển ý tưởng hướng tới đáp ứng nhu 
cầu của xã hội. 

Hai là, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh 
nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thương mại hóa kết quả 


nghiên cứu. Các bên cần phải xác định rõ động cơ, mục tiêu, chính 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 367 


sách liên kết. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm các bên trong hoạt động liên kết, đặc biệt là cơ chế phối hợp 
trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở đó, xây dựng 
cơ chế phân chia lợi ích trong liên kết, chỉ ra mối quan hệ giữa lợi 
ích của việc liên kết với ba hình thức liên kết cơ bản: doanh nghiệp 
và cơ sở giáo dục đại học cùng nghiên cứu, cùng hưởng lợi và cùng 
chịu rủi ro; doanh nghiệp (với tư cách là nhà sử dụng kết quả nghiên 
cứu) đặt hàng cho cơ sở giáo dục đại học, trường đại học nghiên cứu; 
doanh nghiệp và trường đại học liên kết theo phương thức chuỗi giá 
trị, cùng nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tiếp 
đến, các bên cùng nhau củng cố và xây dựng năng lực, uy tín của 
mình, đây là yếu tố quan trọng tác động tới hiệu quả của hoạt động 
liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp. 

Ba là, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học tiếp cận và sử dụng 
các nguồn vốn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các 
chương trình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia liên quan tới 
hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ví dụ như: Chương 
trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (Quyết định số 
2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 677/ 
QĐ-TTEg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1062/ 
QĐ-TTEg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 
quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (Quyết định số 
2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chương 
trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 
(Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04/7/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ); Đề án Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ 
nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa 


học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo 


368 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Quyết định số 2469/QĐ-TTg 
ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
(Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ), v.v.. 

Ngoài ra, cần hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học xác lập quyền 
tài sản trí tuệ, hỗ trợ đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu; hỗ trợ 
trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
Cùng với đó là hỗ trợ các trường đại học thành lập mạng lưới sở hữu 
trí tuệ để tư vấn cho các nhà khoa học xác định khả năng thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu. Để tăng nguồn cung kết quả nghiên 
cứu cho thị trường, đối với các đề tài, dự án trong lĩnh vực tự nhiên 
và kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là các chương trình khoa học và công 
nghệ cấp nhà nước, ngoài các sản phẩm như bài báo, sản phẩm thử 
nghiệm thì cần thiết phải bổ sung sản phẩm đầu ra là các đăng ký 
để xin cấp bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích. Hơn nữa, cần hỗ 
trợ để hình thành các cụm liên kết thông qua các chính sách khuyến 
khích, thúc đẩy, hợp tác giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, góp phần hình thành chuỗi giá trị các sản 


phẩm sáng tạo thông qua thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 


Chương 10 


MỘT Số KHUYẾN NGHỊ ĐổI VÚI VIỆT NAM TRŨNG 
H0ÀN THIÊN PHÍNH SÁCH, UY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI Với 
TỰ PHỦ ĐẠI H0 TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 


I. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM VÀ SO SÁNH VỚI TRUNG QUỐC 


1. Hệ thống chính sách, quy định của Nhà nước đối với tự chủ đại 
học ở Việt Nam 

1.1. Chính sách, quy định của Nhà nước đối với tự chủ về 
đào tạo, học thuật của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

Trước thực trạng về trình độ nhân lực đại học chưa đáp ứng 
được nhu cầu của xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra 
những yêu cầu đổi mới đối với hệ thống giáo dục nói chung, đào tạo 
đại học nói riêng theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, 
năm 1993, cụ thể là: 

- Xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội 
dung, phương pháp giáo dục và đào tạo cụ thể của từng bậc học, cấp 
học, ngành học. 

- Chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, nội dung nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu 
những tỉnh hoa văn hóa nhân loại. Đổi mới nội dung, phương pháp 
dạy và học các môn khoa học, công nghệ, đặc biệt là các môn khoa 
học kinh tế, khoa học quản lý. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo 


đức, thẩm mỹ, môi trường, dân số, rèn luyện thể chất cho học sinh. 


ö/0 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Mỏ rộng dạy và học ngoại ngữ, tin học. Thực hiện tốt chương trình 
giáo dục quốc phòng. 

- Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. 
Kết hợp tốt học với hành, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm 
và nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường với xã hội. Áp dụng những 
phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực 
tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. 

Về ngành đào tạo bậc đại học 

Luật Giáo dục ra đời năm 2005 khẳng định: “Giáo dục đại học và 
sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ 
cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và điều 
này được khẳng định lại trong Luật Giáo dục đại học năm 2012: 
“đại học là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao 
đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc 
các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào 
tạo các trình độ của giáo dục đại học”. Chính vì vậy, theo Danh mục 
giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 
27/4/2010, có 22 lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc đại học cho hệ cao 
đẳng và đại học theo chuẩn quốc tế, trong đó gồm 47 nhóm chương 
trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục đào tạo của hệ cao đẳng: 67 
nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục đào tạo của 
hệ đại học. Số chương trình, ngành, nghề giáo dục đào tạo của hệ cao 
đẳng là 162 và hệ đại học là 314. Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT 
đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 15/VBHN-BGDĐT ngày 
08/5/2014. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đảm nhận quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp trừ các trường sư phạm, ngành đào tạo giáo viên. Theo 
đó, 201 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp; hồ sơ 


quản lý về giáo dục nghề nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... gđ71 


nghiệp; nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án cũng như nhân sự Vụ 
Giáo dục chuyên nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được chuyển 


giao cho Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội. 


Bảng 10.1: Thống kê số mã nhóm ngành đào tạo cấp II, 
ngành đào tạo cấp IV ở Việt Nam 


Thông tư số Thông tư số 
14/2010 24/2017 
Số mã __.„ Số mã , 
nhóm nang nhóm nêm 
ngành ngành 
HOÊNG cấp IV kiến cấp IV 
cấp IH cấp HH 
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 3 36 3 41 
Nghệ thuật 4 34 5 34 
Nhân văn 9 46 B) 28 
Khoa học xã hội và hành vi - - t 25 
Báo chí và thông tin 4 lãi 5 12 
Kinh doanh và quản lý 4 16 5 18 
Pháp luật h) b) 2 6 
Khoa học sự sống 2 4 5 4 
Khoa học tự nhiên B) 10 4 18 
Toán và thống kê 2 4 3 6 
Máy tính và công nghệ thông tin 2 5 h) lời 
Công nghệ kỹ thuật 5 28 8 24 
Kỹ thuật 6 24 tị 33 
Sản xuất và chế biến Ũ 8 Ũ 10 
Kiến trúc và xây dựng 3 1 4 19 
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 3 18 4 sũ 
Thú y 1 1 2 ì 


3/2 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Thông tư số Thông tư số 
14/2010 24/2017 
Sốm | Sốmã |, _ 
: 5õ mã : 5õ mã 
nhóm ` nhóm : 
` ngành : ngành 
ngành _„ ngành |, 
W câp IVỊ `, cấp IV 
cấp LH cấp LH 
Sức khỏe t¿ 1ỗ 9 17 
Dịch vụ xã hội l 2 2 b) 
Khách sạn, du lịch, thể thao và địchvụi 2 1 5 6 
cá nhân 
Dịch vụ vận tải 1 3 2 4 
Môi trường và bảo vệ môi trường 3 4 Bà 4 
An ninh, quốc phòng 2 28 hộ) 31 


Nguồn: Nhóm tác giả thống kê theo các văn bản liên quan. 


Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại 
học được ban hành trong bối cảnh mới, theo đó có 7 khối ngành đào 
tạo, 23 lĩnh vực đào tạo đang được thực hiện tại các cơ sở giáo dục 
đại học của Việt Nam; nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề 
giáo dục, đào tạo của hệ đại học là 88; số chương trình, ngành, nghề 
giáo dục, đào tạo của hệ đại học là 342. Như vậy, theo Thông tư số 
24/2017/TT-BGDĐT đào tạo cao đẳng không còn thuộc hệ đào tạo 
đại học. Do đó, việc cho phép liên thông giữa trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng với trình độ đại học được điều chỉnh theo Quyết 
định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 


với trình độ đại học. 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 373 


Về mở ngành đào tạo 

Điều lệ trường đại học ban hành lần đầu năm 2003 theo Quyết 
định số 153/2003/QĐ-TTg khẳng định: Trường đại học được mở các 
ngành đào tạo đại học và chuyên ngành đào tạo sau đại học đã có 
trong danh mục ngành đào tạo của Nhà nước khi có đủ các điều kiện 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học đề xuất 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thí điểm các ngành đào tạo mới khi 
xã hội có nhu cầu về nhân lực. 

Theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGDĐT ngày 11/02/1999 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm 
tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy, 
chương trình đào tạo đại học phải được xây dựng với hai khối kiến 
thức: (1) Khối kiến thức giáo dục đại cương; (1) Khối kiến thức giáo 
dục chuyên nghiệp. Mỗi khối kiến thức có 2 nhóm học phần (nhóm 
học phần bắt buộc và nhóm học phần lựa chọn), mỗi học phần có khối 
lượng từ 2 đến 5 đơn vị học trình. Năm 2001, Quyết định số 31/2001/ 
QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thí điểm 
tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao 
đẳng hệ chính quy theo quy chế tín chỉ lần đầu tiên cho phép các 
cơ sở giáo dục đại học sử dụng “tín chỉ” thay thế cụm từ “đơn vị học 
trình”; và lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại học để thí điểm triển 
khai. Mặc dù vậy, trong nhiều bộ chương trình khung giáo dục đại 
học ở các khối ngành khác nhau trong giai đoạn từ năm 2004 đến 
năm 2012, thuật ngữ đơn vị học trình vẫn xuất hiện trong các thông 
tư, hướng dẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thêm vào đó, 
số đơn vị học trình của khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp cũng khác nhau giữa các khối ngành. 
Bên cạnh đó, khối kiến thức cơ sở khối ngành không phải là bắt 


ö/4 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


buộc phải có ở tất cả các chương trình khung được xây dựng trong 
giai đoạn này. Tình trạng tương tự diễn ra với khối kiến thức bổ trợ 
thuộc hệ thống khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khi so sánh 
chương trình khung giáo dục đại học giữa các khối ngành. 

Năm 2010, theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 
của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học được trao quyền 
chủ động trong mở ngành đào tạo mới. Khi đáp ứng đủ các điều 
kiện mở ngành, cơ sở giáo dục đại học xây dựng Đề án mở ngành 
đào tạo trên cơ sở các nghiên cứu khảo sát và tổ chức các hội thảo 
với sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản 
lý, các nhà tuyển dụng, đại diện các doanh nghiệp có liên quan 
đến ngành đăng ký. Đề án phải xác định rõ sự cần thiết mở ngành 
đào tạo, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề 
cương chỉ tiết các môn học, địa điểm và kế hoạch triển khai, các 
điều kiện mở ngành kèm theo minh chứng, vấn đề tài chính và các 
điều kiện khác để bảo đảm chất lượng đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tổ chức thẩm định đề án, ra quyết định mở ngành đào tạo nếu 
cơ sở giáo dục đại học đáp ứng các điều kiện để được mở ngành, 
chuyên ngành đào tạo, tương ứng. 

Luật Giáo dục đại học năm 2012 xác định: “Đại học quốc gia, 
các cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong việc mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại 
học, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong 
danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo đã được phê duyệt thuộc 
lĩnh vực đào tạo của nhà trường khi có đủ năng lực đáp ứng các điều 
kiện theo quy định”. Tuy nhiên, trên thực tế ở thời điểm này, chỉ có 
2 Đại học quốc gia là những đơn vị được mở ngành đào tạo mà không 


phải trình xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 375 


Đến năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 
số 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 
ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 
ngành đào tạo trình độ đại học; Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT 
quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành 
đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc 
chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; Thông tư 
số 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo 
trình độ tiến sĩ. Theo đó, hiệu trưởng nhà trường được phép thành 
lập hội đồng để thẩm định mở ngành đào tạo. Dựa trên các hồ sơ 
minh chứng về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, 
giáo trình, nếu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập của 
ngành đăng ký đào tạo trình độ đại học... nhà trường ra quyết định 
và chỉ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện thủ tục. Đây 
là điểm khác biệt rất lớn so với Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, khi 
trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thẩm định và ra quyết 
định mở ngành. 

Đố chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học có sự 
biến động khi nhiều chương trình đào tạo từng nằm trong mã 
ngành cấp IV theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT đã được nâng 
lên thành ngành. Bên cạnh đó, với việc cho phép các cơ sở giáo dục 
đại học chủ động trong mở ngành đào tạo và với hướng dẫn của 
Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã 
chủ động mở thêm các chương trình đào tạo mới (tương đương với 
mã ngành cấp IV), thậm chí là đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh 
như một số chương trình của trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
trường Đại học Bách khoa Hà Nội... bên cạnh hàng loạt các chương 
trình đào tạo được mở nhưng không chính thức đăng ký tuyển sinh 
theo mã ngành cấp TY. 


ö/6 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bảng 10.2: Sự biến động ngành đào tạo bậc đại học 
sau khi ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT 


ở một số cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 


Số ngành/chương trình 
đào tạo bậc đại học qua 


STT, Tên cơ sở giáo dục đại học bắp hãm 


2016 . 2017 2018. 2019 


1 |Trường Đại học Kinh tế quốc dân 25 26 39 46 


2 Trường Đại học Thương mại 15 17 24 26 


3_ |Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 35 34 53 SH) 


4 |Đại học Thái Nguyên _ - 134 141 
5_ | Trường Đại học Vinh 42 49 B1 54 
6 | Học viện Nông nghiệp - - 43 44 
7 ¡Trường Đại học Y Hà Nội 10 11 10 10 
8_ | Trường Đại học Xây dựng 19 19 18 23 


Nguồn: Nhóm tác giả thống kê từ trang web của cơ sở giáo dục đại học, 
tháng 12/2019. 


Về liên kết đào tạo 

Bên cạnh Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 ban 
hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học thay thế Thông tư 
số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 về liên kết đào tạo trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Đến thời điểm hiện nay 
liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài được thực hiện dựa trên Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về 
hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Giám đốc 
Đại học quốc gia, đại học vùng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học 


được hoạt động theo cơ chế tự chủ phê duyệt liên kết đào tạo trực 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 377 


tiếp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại những cơ sở giáo dục 
đại học mà họ được giao trách nhiệm phụ trách. 

Liên kết đào tạo được thực hiện theo chương trình của nước 
ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng; chương trình 
đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt 
Nam và một phần tại nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước 
ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam và của nước ngoài. 

Chuẩn đầu ra của các chương trình liên kết đào tạo với nước 
ngoài không được thấp hơn chuẩn đầu ra quy định bởi các văn bản 
pháp luật của Việt Nam. 


Bảng 10.3: Thống kê số chương trình liên kết với nước ngoài 


Ở các cơ sở giáo dục đại học 


STT Tên cơ sở giáo dục đại học Số chương trình 

1 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 35 
2_ | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 11 
3 Đại học Thái Nguyên 10 
4_ Trường Đại học Xây dựng 13 
5 _. Đại học Quốc gia Hà Nội 24 
6_ | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 47 
7 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1 


Nguồn: Nhóm tác giả thống kê từ trang web của các cơ sở giáo dục đại 
học, tháng 12/2019. 


Về biên soạn giáo trình 

Cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn, duyệt và thẩm định các 
giáo trình theo chuyên ngành và các tài liệu giảng dạy, học tập của 
trường; xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, trang thiết bị dạy - học 
đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp dạy - học, 


2/3 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu của 
người học (Điều 15 Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg). 

Từ năm 2010, hiệu trưởng trường đại học tổ chức biên soạn hoặc 
tổ chức lựa chọn, duyệt giáo trình các môn học sử dụng làm tài liệu 
giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường trên cơ sở thẩm định 
của hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng thành lập nhằm 
bảo đảm có đủ giáo trình giảng dạy, học tập; xây dựng hệ thống giáo 
trình, tài liệu, trang thiết bị dạy - học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn 
diện về nội dung, phương pháp dạy - học, phát huy tính tích cực, 
chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học (khoản 9, 
Điều 10 Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình sử dụng 
chung các môn lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh để làm tài 
liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học (khoản 2b, 
Điều 36 Luật Giáo dục đại học - Luật số 08/2012/QH18) và điều này 
không bị đưa vào điện điều chỉnh sửa đổi trong Luật Giáo dục đại 
học sửa đổi năm 2018 - Luật số 34/2018/QH14. 

Về chỉ tiêu và phương pháp tuyển sinh 

Trước năm 2010, cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch tuyển 
sinh hằng năm theo chỉ tiêu của Nhà nước trên cơ sở khảo sát nhu 
cầu nhân lực, hiệu quả đào tạo và năng lực cán bộ, cơ sở vật chất 
của nhà trường (Điều 16 Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg). Từ năm 
2010, hoạt động tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học được “Căn cứ 
vào năng lực của nhà trường, nhu cầu nhân lực của xã hội, trường 
đại học xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và tổ chức 
tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (Quyết định 
số 58/2010/QĐ-TTg). Sau khi một số cơ sở giáo dục đại học tham gia 
Đề án thí điểm tự chủ tài chính theo Nghị quyết số 77/NÑQ-CP ngày 
24/10/2014 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ 
sở thực hiện thí điểm tự chủ được phép xác định chỉ tiêu tuyển sinh; 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 379 


tuy nhiên chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường phải dựa trên Thông 
tư số 06/2018/TT-BGDĐT về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 
độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 
hằng năm được xác định bằng tổng quy mô đào tạo chính quy xác 
định theo năng lực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định về: () Số 
sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối 
ngành của cơ sở giáo dục; (1) Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục 
vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục tính trên một sinh viên 
chính quy của các hạng mục công trình và yêu cầu về chủng loại, số 
lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu theo yêu cầu của chương trình 
đào tạo và nghiên cứu khoa học; và (1) Nhu cầu lao động của thị 
trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: Cơ sở đào tạo xác định 
chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ nhu cầu lao động của thị trường, 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và 
của ngành trừ đi tổng quy mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại 
trường và cộng thêm số sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm 
tuyển sinh. 

Đối với ngành đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định 
chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được tự 
chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của 
chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó nhưng 
không vượt quá 120% chỉ tiêu đào tạo của năm trước liền kề; phải 
công bố công khai trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải 
trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền. Cơ sở giáo dục chưa 
được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng thì không tăng chỉ 
tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được 
mở trong năm tuyển sinh). 

Căn cứ vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới thi 


tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng tại 


380 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Công văn số 74/TB-VPCP ngày 20/02/2014 của Văn phòng Chính 
phủ yêu cầu: “có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn 
cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng”, từ năm 2015, các cơ sở giáo dục đại 
học đã sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc 
gia làm điểm xét tuyển người học. Các cơ sở giáo dục đại học xét 
tuyển thí sinh theo các nhóm tổ hợp khác nhau. 

Vì điểm xét tuyển vào đại học được tính từ kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông quốc gia, nên sau những bất cập của kỳ thi 
năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cầu thị tiếp thu ý kiến của đội 
ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, các nhà khoa học và 
chuyên gia giáo dục để thực hiện những điều chỉnh, bổ sung, hoàn 
thiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc 
gia năm 2019 theo yêu cầu của Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 
15/6/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, 
Quốc hội khóa XIV: Tiếp tục hoàn thiện và ổn định kỳ thi trung học 
phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, khắc phục tình 
trạng chạy theo thành tích trong giáo dục, giảm áp lực cho học sinh, 
gia đình và xã hội. Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 
2019 cơ bản giữ ổn định như đã tổ chức trong các năm 2017, 2018 để 
không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh 
cũng như xã hội. Tuy nhiên, phương án thực hiện có 5 điều chỉnh 
lớn, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, điều chỉnh về công tác đề thi 

- Về nội dung đề thi: Nội dung đề thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 
trung học quốc gia năm 2019 nằm trong chương trình trung học phổ 
thông, chủ yếu là chương trình lớp 12; đề thi của các môn thi được ra 
theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, dùng chung cho cả 
học sinh giáo dục phổ thông trung học và học viên giáo dục thường 


xuyên; đề thi không quá khó, không đánh đố học sinh, có ngưỡng 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 381 


cơ bản để xét tốt nghiệp phổ thông trung học; đồng thời có độ phân 
hóa phù hợp với phần lớn các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp để làm cơ sở cho tuyển sinh. 

- Về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi phục vụ ra đề thi: Tiếp tục 
bổ sung, nâng cao chất lượng câu hỏi thi để xây dựng ngân hàng câu 
hỏi thi đủ lớn phục vụ công tác ra đề thi; đồng thời, tăng cường công 
tác thử nghiệm câu hỏi thi để từng bước chuẩn hóa ngân hàng câu 
hỏi thi nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của kỳ thi phổ thông trung 
học quốc gia; huy động thêm các câu hỏi thi đề xuất từ các nguồn 
khác nhau, chú trọng nguồn đề xuất từ các giáo viên, giảng viên và 
các chuyên gia. 

- Về quy trình xây dựng đề thi chính thức: Chú trọng cải tiến 
khâu phản biện (bao gồm phản biện của tổ soạn thảo và của nhóm 
phản biện độc lập) và thẩm định đề thi để bảo đảm đề thi phù hợp 
với yêu cầu của kỳ thi phổ thông trung học quốc gia cả về độ khó 
và độ cân bằng giữa các mã đề nhằm “đánh giá đúng năng lực học 
sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo 
dục đại học”. 

Thứ hai, siết chặt kỷ cương trong công tác coi thi 

- Về tổ chức thi: Mỗi tỉnh tiếp tục tổ chức một hội đồng thi do 
sở giáo dục và đào tạo chủ trì để tổ chức thi; tiếp tục điều động 
cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng đến các tỉnh để 
phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa 
phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình; 
tăng cường vai trò của cán bộ lãnh đạo điểm thi là cán bộ, giảng 
viên các trường đại học trong công tác tổ chức coi thi; giáo viên các 
trường phổ thông được điều động tham gia tổ chức coi thi không 
được coi thi tại điểm thi có thí sinh lớp 12 của trường mình giảng 
dạy trong năm tổ chức thi. 


382 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


- Về quy định trách nhiệm đối với việc lưu trữ đề thị, bài thi tại 
các điểm thi: phó trưởng điểm thi là cán bộ trường đại học, thư ký 
điểm thi và cán bộ PA88 tại điểm thi có trách nhiệm quản lý đề thị, 
bài thi tại điểm thi và chuyển giao bài thi từ điểm thi về hội đồng thi. 

- Quy định về niêm phong bài thi và bảo quản đề thị, bài thi tại 
điểm thi để tăng cường bảo mật: Túi đựng bài thi được niêm phong 
bằng giấy mỏng chuyên dụng, dùng một lần, trên nhãn niêm phong 
có họ tên, chữ ký của phó trưởng điểm thi đến từ trường đại học sau 
khi niêm phong thì dán phủ băng keo trong lên trên, vòng quanh 
mép dán túi đựng bài thi; đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng 
đề thi, bài thi tại điểm thi và tại hội đồng thi 24/24 giờ. 

Thứ ba, điều chỉnh phương thức chấm thi để tăng tính khách quan 

- Việc chấm bài thi tự luận (môn Ngữ văn) được thực hiện như 
năm 2018 nhưng tăng cường thanh tra, kiểm tra, thẩm định, giám 
sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng. 

- Việc chấm bài thi trắc nghiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ 
trì tổ chức chấm tập trung, huy động sự tham gia của các trường 
đại học; đồng thời, tăng cường giám sát trực tiếp của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; yêu cầu cán 
bộ giám sát chấm thi trắc nghiệm phải am hiểu về công nghệ thông 
tin, nắm vững quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm và phải được tập 
huấn kỹ về nghiệp vụ. 

- Sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm 
theo hướng phân quyền cụ thể cho người dùng trong từng khâu 
chấm thi trên các máy xử lý; mã hóa dữ liệu tạo ra trong quá trình 
xử lý bài thi trắc nghiệm để tránh người dùng can thiệp; bảo đảm 
trong suốt quá trình xử lý bài thi, cán bộ xử lý bài thi không thể có 
được thông tin về mối liên hệ giữa thông tin cá nhân của thí sinh 
với phần nội dung trả lời trắc nghiệm, đây là một hình thức “đánh 


phách” điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; mọi thao tác 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 383 


xử lý, sửa đối, cập nhật trên hệ thống phần mềm chấm trắc nghiệm 
đều được lưu vết, chỉ người được cấp quyền mới có thể mở để đọc 
(không sửa được) các thông tin này. 

Thứ tư, điều chỉnh phương thức công bố kết quả thi để tăng tính 
công khai, minh bạch 

Khi có kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin 
tổng hợp phân tích kết quả thi cùng các số liệu, biểu bảng thống kê 
và phổ điểm các môn thi; phối hợp với các hội đồng thi công bố kết 
quả thì cho thí sinh. 

Thứ năm, điều chỉnh chi tiết phương thức sử dụng kết quả thi 
để bảo đảm đúng mục tiêu, ý nghĩa của kỳ thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông quốc gia 

- Đối với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông: 
điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng của kết quả thi, bảo đảm đúng 
tính chất kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Cụ thể, điểm xét tốt 
nghiệp gồm: 70% điểm các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
quốc gia + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh và điểm 
ưu tiên, khuyến khích (nếu cô). 

- Đối với mục tiêu làm cơ sở cho tuyển sinh đại học, cao đẳng 
sư phạm, trung cấp sư phạm: điều chỉnh theo hướng tăng cường 
phát huy tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp; không vì yêu cầu đặc biệt, quá cao của một số cơ sở mà làm 
mất tính phổ quát của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc 
gia. Các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm công 
bố thông tin về tuyển sinh trước kỳ thi trên Website của trường và 
Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin về 
tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư 
phạm phải chỉ rõ phương thức tuyển sinh, ngoài việc sử dụng kết 
quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, các trường có 
thể sử dụng các phương thức khác để tuyển sinh. 


ö84 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Với các chính sách hỗ trợ thúc đẩy đào tạo đại học, các ngành đào 
tạo, chương trình đào tạo được xây dựng mới ở hầu hết các cơ sở giáo 
dục đại học; thêm vào đó là việc tăng cường hoạt động liên kết quốc tế 
trong đào tạo đại học, quy mô đào tạo bậc đại học và cao học của các 


cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đã gia tăng từ năm học 2018-2019. 


Bảng 10.4: Số liệu đào tạo tại một số cơ sở giáo dục đại học 
ở Việt Nam 


Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 
u 
B¿ Quy tuý Quy 
mô Hô mô Kết 
` đà 
Hn0 đào ; Quy bự đào | Quy 
Quy tạo h z | (UY | tq0 h 2 
ˆ . | tạo ¡ mô Tuyến h . | tạ0 | mô | Tuyến 
mô đại , R : mô đại . ` : 
: đại | đào | sinh : đại | đào . sinh 
đào học va đào | học g 
"BI: học - tạo . tiễn NI học | tạo | tiễn 
tạo đại tiên : - |tạo đại | tiên |,„. § 
Mẽ hình | cao Sĩ .. | hình | ca0 Sĩ 
học ' tiến, „ học - tiên, B 
„ | thức ( học - | thức | học 
chất |,.. chât |... 
lượn RÓ lượn l 
V9 | gất "0 | ết 
ca0 ca0 
Đại học Quốc gia | 30.213| 2600| - |2.298| 242 |30.00012200| - | 6.000 
Hà Nội 
Đại học Đà Nẵng 41.737| - - J2.880| 181 |44.739. - - 13.549: 155 
Trường Đại học 32.763. 2667| 44.4119 67 |34.532|152.926| 964 |3.979L 90 
Kinh tế Quốc dân 
Trường Đại học 14.066|  - - ]2.120| 7Z6 |15.645. - - |J1.698| 160 
Vinh 


Nguồn: Nhóm tác giả truy cập website của các cơ sở giáo dục đại học, 
ngày 06/12/2019. 


Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở các cơ sở giáo 
dục đại học đang có xu hướng giảm trước những tiêu chuẩn đầu vào, 
đầu ra được ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 
04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 385 


Đối với chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, bên cạnh các yêu cầu về cơ sở vật 
chất và thiết bị, nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, thì số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối 
đa trên 01 giảng viên cơ hữu cũng là tiêu chí để xét chỉ tiêu đào tạo 


của nhà trường. 


Bảng 10.5: Chỉ tiêu đào tạo học viên cao học, nghiên cứu sinh 


theo số giảng viên cơ hữu 


„ Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 
Chỉ tiêu 


Giáo sư | Phó Giáo sư _ Tiến sĩ 


Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa B 4 


trên 01 giảng viên 


Chỉ tiêu học viên cao học tối đa Ví 5 3 


trên 01 giảng viên 


Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018. 


Về cấp văn bằng đào tạo 

Quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23/11/1990 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về quy chế văn bằng bậc đại học xác định: “Các 
văn bằng bậc đại học do các hiệu trưởng các trường đại học và cao 
đẳng cấp cho những người hoàn thành chương trình đào tạo theo 
một ngành học xác định của bậc đại học. Điều kiện cụ thể về việc 
hoàn thành chương trình đào tạo được quy định trong quy chế về 
thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hoặc trong những văn bản pháp quy tương đương”. Trong Quyết 
định số 1994/QĐ-ĐH cũng quy định rõ: () Bộ Giáo dục và Đào tạo 
là cơ quan duy nhất có quyền phát hành văn bằng bậc đại học; (1ï) 
Hằng năm các trường đại học và cao đẳng phải đăng ký với Bộ Giáo 
dục và Đào tạo số lượng văn bằng mà trường cần. Chậm nhất một 
tháng sau khi cấp bằng, các trường phải báo cáo với Bộ danh sách 
những người được cấp bằng: (1) Các văn bằng bậc đại học chỉ cấp 


386 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


một lần, nếu bằng bị mất với lý do khách quan chính đáng thì hiệu 
trưởng trường cấp bằng xem xét và có thể cấp lại giấy chứng nhận 
thay thế (việc cấp giấy chứng nhận cũng chỉ thực hiện một lần). 

Nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa việc cấp phát phôi bằng tốt 
nghiệp đại học, năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 
Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 quy định về quy 
trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, theo đó cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu cấp phôi văn bằng, 
chứng chỉ trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ 
(sau đây gọi là hồ sơ) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện về bộ phận 
một cửa, một dấu thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn 
vị được cấp phôi văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm thanh toán chi 
phí cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ. 

Hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, 
gồm có: Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp); 
Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng, trong đó ghi rõ số lượng và 
loại phôi văn bằng đề nghị cấp; Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh; 
Biên bản điểm trúng tuyển và Quyết định danh sách thí sinh trúng 
tuyển; Báo cáo kết quả sử dụng số phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, 
đại học, bằng thạc sĩ đã được cấp từ trước. 

Hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tiến sĩ, gồm có: Giấy giới thiệu 
người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp); Công văn đề nghị cấp 
phôi văn bằng, trong đó ghi rõ số lượng phôi văn bằng đề nghị cấp; 
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh và danh sách 
trúng tuyển nghiên cứu sinh; Hồ sơ bảo vệ luận án tiến sĩ theo quy 
định của Quy chế đào tạo tiến sĩ; Báo cáo kết quả sử dụng số phôi 
bằng tiến sĩ đã được cấp từ trước. 

Đơn vị có yêu cầu cấp bổ sung phôi văn bằng, chứng chỉ do bị hư 
hỏng, viết hỏng, viết sai trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phôi 
văn bằng, chứng chỉ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện về bộ phận 


một cửa, một dấu thuộc Văn phòng. 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 387 


Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 ban hành quy 
định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ 
Giáo dục và Đào tạo được thay thế Quyết định số 1994/QĐ-ĐH vào 
năm 2010; mặc dù có một số thay đối, điều chỉnh về mặt nội dung 
nhằm tăng cường sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 
việc cấp phát, phân phối phôi văn bằng, chứng chỉ. Theo đó, Văn 
phòng Bộ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phôi văn 
bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, sau khi 
ban hành Luật Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành quy chế 
quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo 
dục quốc dân. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo không còn quản trực 
tiếp việc in và cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo bậc đại học. Các cơ 
sở giáo dục đại học tự chủ về in phôi văn bằng giáo dục đại học và 
chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục 
quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, 
chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc 
in phôi văn bằng, chứng chỉ phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn, bảo 
mật và phải được lập sổ quản lý bởi các cơ sở giáo dục đại học. 

1.3. Chính sách, quy định của Nhà nước đối với tự chủ về 
tài chính của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

Một là, học phí đối vói người học 

Nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập chủ 
động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng 
cao chất lượng đào tạo đại học và giảm ch cho ngân sách nhà nước, 
đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh 
viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách; trên cơ sở Đề án thí 
điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017 đối với 4 trường 
đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Đại học Hà Nội, 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, 


388 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh); năm 2014, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế 
hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập gia1 đoạn 2014- 
2017. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện thí điểm tự 
chủ đại học có quyền: 

- Quyết định mức học phí bình quân (của chương trình đại trà) 
tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh 
viên công lập trong cả nước; 

- Quyết định mức học phí cụ thể (cao hoặc thấp hơn mức học 
phí bình quân) đối với từng ngành, nghề, chương trình đào tạo theo 
nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, bảo đảm mức học phí bình 
quân trong nhà trường không vượt quá giới hạn mức học phí bình 
quân tối đa nêu trên; thực hiện công khai mức học phí cho người học 
trước khi tuyển sinh. 

Năm 2015, để tạo khung pháp lý cho các cơ sở giáo dục đại học 
xác định cụ thể mức thu học phí, Chính phủ ban hành cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 
học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Theo đó, nhóm đối tượng 
được ưu tiên học phí bao gồm: 

() Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo 
học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, 
theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước; 

(1) Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định 
của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (Điều 6 Nghị định số 86) 
đến năm 2016, những quy định này đã được điều chỉnh (theo 
khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- 
BLĐTBXH ngày 30/3/2016). 


Phân III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 389 

Như vậy, ngoại trừ nhóm đối tượng được ưu tiên, học phí đối với 
sinh viên đại học được xác định theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 
ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chỉ phí học 
tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014- 
2015 được điều chỉnh lại theo từng loại cơ sở giáo dục đại học. 

Các cơ sở giáo dục đại học tự bảo đảm kinh phí xác định mức 
thu học phí của người học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, theo 
đó mức học phí được xác định đối với người học bậc đại học tại một 


số cơ sở giáo dục đại học cụ thể như sau: 


Bảng 10.6: Quy định mức trần học phí đối với các chương 
trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục 
công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chỉ đầu 
tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 
(kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ 

chế hoạt động) 


Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 


Từ năm học | Từ năm học | Năm 
Khối ngành, chuyên ngành | 2015-2016 đến | 2018-2019 đến học 
đào tạo năm học năm học 2020- 
2017-2018 2019-2020 2021 
1. Khoa học xã hội, kinh tế, 1.750 1.850 2.050 
luật; nông, lâm, thủy sản 
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 2.050 2,20 2.400 
công nghệ: thể dục thể thao, 
nghệ thuật; khách sạn, du lịch 
3. Y dược 4.400 4.600 5.050 


Nguồn: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. 


ö90 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập 
thuộc cấp trung ương quản lý xây dựng phương án bảo đảm kinh 
phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo nghị định của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt (bao gồm cả các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập tự bảo đảm 
kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được Thủ tướng Chính 
phủ quyết định cho phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo 
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí 
điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học 
công lập giaI đoạn 2014-2017) được áp dụng khung học phí theo 
quy định tại Điều 5 Nghị định số 86 (Điều 3 Thông tư liên tịch số 
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH). 


Hình 10.1: Học phí ngành công nghệ thông tin chương trình 
đại học đại trà ở một số cơ sở giáo dục đại học 


Đơn vị tính: triệu đồng/năm 


25 
20 
15,896 

15 

10 

5 

0 - 

Đại học Bách khoa Đại học Gông nghệ Đại học Sư phạm Học viện Công nghệ Đại học Công nghệ - 
Hà Nội thông tin - Đại học Kỹ thuật Thành phố Bưu chính viễn thông Đại học Quốc gia 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội 
Hồ Chí Minh 


Nguồn: https://vnexspress.net/giao-duc/so-sanh-hoc-phi-nganh-cong- 
nghe-thong-tin-o-cac-da1-hoc-3947297.htm]. 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 391 


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những cơ sở giáo 
dục đại học được trao quyền thí điểm thực hiện tự chủ, sau 3 năm 
tham gia đề án, học phí đối với Khóa 62 (tuyển sinh năm 2017) của 
chương trình đào tạo đại trà tăng và dao động ở mức từ 15 đến 22 
triệu đồng/năm; tổng chi phí đào tạo toàn khóa học đối với sinh viên 
chính quy theo học tại trường dao động từ 9ð triệu đến 120 triệu 
đồng. Đến Khóa 64 (tuyển sinh năm 2019), học phí đối với sinh viên 
theo học các chương trình đào tạo đại trà ở trường này tăng từ 120 
đến 160 triệu đồng (không bao gồm các khoản phải học lại, thi lại...). 
Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin của Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội có mức học phí cao nhất khi so sánh với mức 
học phí mà người học phải đóng tại hai cơ sở giáo dục đại học hàng 
đầu khác ở Việt Nam. Cũng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng 
Anh bậc đại học thì mức học phí mà người học chi trả là từ 150 đến 
180 triệu đồng cho toàn khóa học; số tiền sẽ cao hơn khi sinh viên 
theo học ở các chương trình liên kết đào tạo quốc tế do nhà trường 
cấp bằng. 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một 
trong những cơ sở giáo dục đại học tham gia Đề án thí điểm đổi mới 
cơ chế hoạt động từ giai đoạn đầu, đến thời điểm hiện nay, học phí 
chương trình đào tạo đại trà bậc đại học được xác định ở mức 18,5 
triệu đồng/năm đối với sinh viên năm thứ nhất; mức học phí tăng 
dần qua các năm và lên cao nhất đối với sinh viên năm cuối với mức 
2ð triệu đồng/sinh viên/năm học. Cũng giống như Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội, ở một số chương trình đào tạo đại trà bậc đại học, 
mức học phí mà người học phải đóng khi theo học tại cơ sở giáo dục 


đại học này thuộc nhóm cao nhất cả nước. 


392 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Hình 10.2: Học phí ngành ngân hàng - tài chính 
chương trình đại trà năm học 2019-2020 ở một số cơ sở 
giáo dục đại học 


Đơn vị tính: triệu đồng/năm 


Đại học Ngoại thương | 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ` 
Đại học Tài chính - Marketing | 
Đại học Kinh tế quốc dân | 

Đại học Thương Mại | 


Học viện Tài chính | 
Học viện Ngân hàng 8,9 


Đại học Kinh tế - Luật lộ N4. 
Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh IE—==.—==. 


0 2,9 9 f9 10 12,5 15 17,5 20 
Nguồn: https:/vnexpress.net/giao-duc/hoe-phi-nganh-tai-chinh- ngan- 
hang-cac-da1-hoc-3948824.htmI. 


Đinh viên theo học chương trình chất lượng cao dù được Trường 
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cam kết duy trì toàn khóa 
học, mức học phí thấp nhất là 32 triệu đồng/sinh viên/năm và cao 
nhất là 40 triệu đồng/sinh viên/năm. Nhìn chung, tại các cơ sở giáo 
dục đại học tham gia Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, bên 
cạnh việc gia tăng học phí, các cơ sở giáo dục đại học còn chủ động 
mở thêm các chương trình đào tạo mới với xu hướng hội nhập, để 
giải quyết nhu cầu nhân lực từ thị trường lao động. Các chương 
trình tiên tiến, chất lượng cao được chủ sử dụng lao động trên thị 
trường và người học đón nhận một cách tích cực, dù chi phí đào tạo 
có cao hơn so với chương trình đại trà. 

Các cơ sở giáo dục đại học chưa tham gia Đề án thí điểm đổi mới 
cơ chế hoạt động xác định mức học phí theo Nghị định số 49/2010/ 
NĐ-CP, cụ thể như sau: 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 


Bảng 10.7: Quy định mức trần học phí đối với các 


9ö 


chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở 


giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chỉ thường xuyên 


và chỉ đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành 
đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 


Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 


Từ năm học | Từ năm học ¡ Năm 
Khối ngành, chuyên ngành | 2015-2016 đến _ 2018-2019 học 
đào tạo năm học đến năm học | 2020- 
2017-2018 2019-2020 2021 
1. Khoa học xã hội, kinh tế, 610 810 980 
luật; nông, lâm, thủy sản 740 890 
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 720 87/0 1170 
công nghệ; thể dục thể thao, 870 960 
nghệ thuật; khách sạn, du lịch 
3. Y dược 880 1.180 1430 
1.070 1.300 


Nguồn: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. 


Hai là, hoạt động dịch vụ và nghiên cứu khoa học 
Quyết định số 241-TTg ngày 24/5/1993 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thu và sử dụng học phí cho phép các trường đào tạo được 


thu thêm tiền ở ký túc xá. 


Chỉ thị số 241-CT ngày 04/9/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ 


trưởng về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo 


dục và đào tạo khẳng định: 


Nhà nước khuyến khích các trường liên kết với các đơn vị sản 


xuất kinh doanh về nghiên cứu khoa học và sản xuất. Tạm thời 


chưa thu thuế đối với số thu nhập của các trường do các hoạt động 


'À Z ` ^ ^Z ^ ^ “` tA 
nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, để tạo thêm điều kiện 


ö94 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


tăng cường cơ sở vật chất của các trường và cải thiện đời sống cán 
bộ, công nhân viên, học sinh. 

Ngành đại học - trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được trực 
tiếp liên hệ và ký hợp đồng với nước ngoài về hợp tác đào tạo, sử 
dụng lao động kỹ thuật, nghiên cứu, thiết kế phù hợp với khả năng 
của mình và quy định chung của Nhà nước. Nếu hợp tác, liên doanh 
về sản xuất kinh doanh thì phải theo Luật Đầu tư của Nhà nước. 

Quan điểm cho phép đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản 
để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng, mua sắm máy 
móc thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Nhà nước dù 
được khẳng định lại tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Điều 5) nhưng 
đã bị bãi bổ bởi Nghị định số 52/2009/NĐ-CP (Điểm b, khoản 3, 
Điều 65). 

Bên cạnh đó, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP còn chủ trương cho 
phép “Đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ được vay vốn của các tổ 
chức tín dụng, được huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị 
để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ 
chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tự chịu 
trách nhiệm trả nợ vay theo quy định của pháp luật”, được hướng 
dẫn bởi Mục 3 Thông tư số 71/2006/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
Văn bản này cũng đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016. 

Nguồn ngân sách từ các chương trình khoa học và công nghệ 
trọng điểm cấp quốc gia đang giữ vai trò trọng yếu trong tạo ra kết 


quả nghiên cứu để xét cấp bản quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 395 


trong tổng số bằng độc quyền đã cấp thì tỷ lệ đóng góp từ phía các 
cơ sở giáo dục đại học còn khiêm tốn. Khoảng 1/5 số sáng chế độc 
quyền được cấp bằng ở Việt Nam đến từ các cơ sở giáo dục đại học 
trong năm 2018. Bên cạnh nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước 
mà nhà trường có thể huy động được qua tham gia đấu thầu các đề 
tài, dự án; nguồn tài chính lớn mạnh tiếp theo tác động đến nghiên 
cứu khoa học và công bố quốc tế của đội ngũ nhà trường được bắt 
nguồn từ kinh phí hoạt động của nhà trường. Các cơ sở giáo dục đại 
học chưa huy động được nguồn kinh phí khác để thúc đẩy nghiên 
cứu khoa học. 


Bảng 10.8: Kết quả nghiên cứu khoa học ở 


một số đại học ở Việt Nam năm 2018 


¬ Trong : sÀ 
Sở hữu trí tuệ ._ .„. ¡ Danh sách bài 
"my: đó, giải | _ 
được cấp băng há báo SCI, SCIE/ 
: á 
đến năm2018 _P”#P. 'scOopUS/BSCI 
hữu ích 
Đại học Quốc gia Hà Nội 28 lỗ 616 
Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 176 38 721 
Đại học Đà Nẵng 59 - 163 
Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam PP) 1 150 
Trường Đại học Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh - - HN 
Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân ' ' #9; 


Nguồn: Nhóm tác giả truy cập website của các cơ sở giáo dục đại học, 
ngày 06/12/2019. 


396 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Ba là, về chỉ trả lương và các khoản có tính chất lượng 

Từ khi Quyết định số 63-HĐBT' được ban hành năm 1991, bên 
cạnh khoản mục được cấp phát cho chi thường xuyên về lương đối 
với cán bộ, nhân viên nhà trường, khoản thu từ học phí “được sử 
dụng để bồi dưỡng cán bộ giảng dạy và chi hỗ trợ cho ngân sách 
đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghể”. Đến năm 1993, trong Quyết định số 241-TTTg, đã cho 
phép trường đại học “sử dụng quỹ học phí chi hỗ trợ cho đời sống 
giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài chính xem xét và 
quy định cụ thể”. Đến năm 1998, Thông tư liên tịch số 5ð4/1998/ 
TTLT-BGDĐT-TC về hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học 
phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân nhấn mạnh, nguồn thu từ học phí được sử dụng để: Hỗ trợ 
cho hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy. Bao gồm chi 
hỗ trợ cho lao động trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy của 
giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy và các bộ phận liên 
quan, chi khen thưởng và chi phúc lợi tập thể ở các trường và các cơ 
sở giáo dục đào tạo (tiểu mục 5.3.3 mục Ï]). 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã cho phép các 
đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, trường đại học nói riêng “thực 
hiện tỉnh giản biên chế, để tăng thêm thu nhập cho người lao động 
trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước”. Thu nhập của người lao động 
được xác lập khác nhau giữa các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm 
cả trường đại học. Việc chi trả thu nhập cho người lao động trong 
đơn vị được thực hiện theo quy chế thu chi nội bộ với nguyên tắc: 
người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng 
thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn. Theo đó: () Nhóm tự bảo đảm 


chi phí hoạt động được quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 397 


người lao động sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp tối thiểu 25% sau khi trang trải các khoản chi phí, 
nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu 
lớn hơn chi (nếu có); đồng thời thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, 
Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với 2 Quỹ khen 
thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền 
lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong 
năm; (1ï) Nhóm trường tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, được 
quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động, nhưng 
tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm 
do Nhà nước quy định sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển 
hoạt động sự nghiệp (giống như nhóm đầu tiên). 

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm bằng hoặc nhỏ 
hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm, đơn vị được 
sử dụng để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, trích lập 4 
quỹ: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc 
lợi, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, trong đó đối với 2 Quỹ khen 
thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền 
lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong 
năm. Mức trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ do Thủ trưởng 
đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị 
(khoản 1b Điều 19). 

Đến năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NĐ-CP, 
tiền lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ, nhân viên cơ sở giáo 
dục đại học công lập được xác định theo quy chế chi tiêu nội bộ, 
ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước. Nói cách 
khác, mỗi cơ sở giáo dục đại học, căn cứ vào Quy chế thu chỉ nội bộ 


do mình xây dựng để chi trả thù lao cho người lao động. 


398 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


1.3. Chính sách, quy định của Nhà nước đối với tự chủ về 
nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

Trước năm 2003 đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đại học 
là công chức nhà nước. Tuy nhiên, từ khi ban hành Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp rồi Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 
của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 
chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ngoại trừ ban giám 
hiệu, bí thư đảng ủy trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn lại của 
cơ sở giáo dục đại học đều được xếp vào dạng viên chức, hoặc lao 
động hợp đồng. Bên cạnh đó, Quyết định số 153/2003/QĐ-T'Tg ngày 
30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ xác định trường đại học có 
trách nhiệm “Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, 
tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân 
viên”, “Tổ chức thi tuyển cán bộ, nhân viên, quyết định việc tiếp 
nhận, chuyển ngạch các chức danh từ giảng viên chính trở xuống”, 
“Ký quyết định tuyển dụng, thôi việc và thuyên chuyển công tác 
giảng viên, cán bộ, nhân viên và ký hợp đồng lao động theo quy định 
của pháp luật”. Đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ nhóm đối tượng 
là công chức làm việc trong cơ sở giáo dục đại học, các cán bộ, giảng 
viên bậc đại học là viên chức và đang ký một trong hai loại hợp đồng 
lao động với nhà trường: (1) hợp đồng làm việc xác định thời hạn; và 
(1) hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (Điều 25 Luật Viên 
chức số 58/2010/QH19). 

Luật Giáo dục đại học năm 2012 khẳng định cơ sở giáo dục đại 
học chủ động và chịu trách nhiệm về “Bồi dưỡng, trao đổi giảng 
viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học”; đồng thời cho 
phép “Giảng viên có trình độ tiến sĩ, giảng viên có chức danh giáo 


sư, phó giáo sư công tác trong cơ sở giáo dục đại học có thể kéo dài 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 399 


thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm 
việc, đồng thời cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu”. Độ tuổi kéo dài của 
giảng viên được xác định cụ thể: “Thời gian kéo dài làm việc đối với 
giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5ð năm; đối với giảng viên 
có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên 
có chức danh giáo sư là không quá 10 năm” theo Điều 9 Nghị định 
số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 về quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 về ban hành 
quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi 
giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra 
đội ngũ cán bộ chủ chốt của các trường đại học vùng gồm: Đảng ủy, 
Giám đốc, Phó Giám đốc; các thành viên hội đồng đại học là công 
chức, viên chức của trường đại học hoặc của các đơn vị trực thuộc 
trường đại học; Chủ tịch công đoàn trường đại học; Bí thư Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường đại học (là viên chức), 
Chủ tịch hội cựu chiến binh của trường đại học; người đứng đầu, cấp 
phó người đứng đầu văn phòng, ban, viện, phân hiệu, khoa, trung 
tâm và các đơn vị khác trực thuộc đại học; giáo sư, phó giáo sư, tiến 
sĩ khoa học, giảng viên cao cấp và tương đương; đội ngũ cán bộ chủ 
chốt của các trường cao đẳng, trường đại học thành viên (sau đây 
gọi chung là trường); Bí thư Đảng ủy trường; Chủ tịch hội đồng 
trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn trường; 
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức), Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh trường; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa 
học, giảng viên cao cấp và tương đương; đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng và 


các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ gồm: “cấp ủy đơn vị; người 


400 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; các thành viên hội đồng 
trường/hội đồng quản lý (sau đây gọi chung là hội đồng trường) là 
công chức, viên chức của trường; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức), Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường và 
phân hiệu (nếu có); Bí thư Đảng bộ, chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ 
phận trực thuộc; trưởng, phó trưởng bộ môn thuộc khoa của trường 
và phân hiệu; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng 
viên cao cấp và tương đương”. 

Luật Giáo dục đại học năm 2012 khẳng định Hiệu trưởng do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận. Hiệu 
trưởng cơ sở giáo dục đại học được trao quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm 
và miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các tổ chức của cơ sở giáo 
dục đại học. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công 
chức, viên chức nói chung, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành 
giáo dục nói riêng được thực hiện theo Quyết định số 27/2003/QĐ- 
TTg ngày 19/02/2003. Theo đó, công chức, viên chức được đề nghị bổ 
nhiệm lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi để công tác 
trọn một nhiệm kỳ. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý còn từ 2 năm 
công tác trở lên thì thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định. 
Trường hợp còn dưới 2 năm công tác thì thực hiện quy trình kéo dài 
thời hạn giữ chức vụ. Trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, 
quản lý đã thôi giữ chức vụ sau một thời gian công tác, nếu được 
xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì điều kiện về 
tuổi được thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu. Thời hạn 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối 
với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị là 05 năm, 
tính từ thời điểm có hiệu lực ghi trong quyết định. Nhiệm kỳ giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 


người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp là 05 năm, tính từ thời điểm có 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 401 


hiệu lực ghi trong quyết định. Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ 
Giáo dục và Đào tạo không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp 
tại một đơn vị (Quyết định số 3268/2018/QĐ-BGDĐT). 

1.4. Chính sách, quy định của Nhà nước đối với tự chủ về bộ 
máy của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

Trong trường đại học ở Việt Nam, nếu ban giám hiệu được biết 
đến như bộ máy điều hành hoạt động của nhà trường, thì đảng ủy 
trường được biết đến như tổ chức chịu trách nhiệm định hướng chiến 
lược phát triển và quản lý nhân sự của nhà trường. Nói cách khác, 
ban giám hiệu điều hành hoạt động dưới định hướng của đảng ủy 
trường. Ngoài việc khẳng định lại vị trí, vai trò của đảng uỷ, ban 
giám hiệu trong điều hành trường đại học, Luật Giáo dục năm 2005 
bổ sung thêm việc thành lập hội đồng trường. Hội đồng trường được 
xác định là một trong những tổ chức bắt buộc phải có ở các trường 
công lập. Hội đồng trường được trao các chức năng: 

- Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát 
triển của nhà trường; 

- Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức 
và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, 
việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. 

Luật Giáo dục đại học lần đầu tiên ban hành năm 2012 đã làm 
rõ bộ máy của hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học với 
việc quy định về sự tham gia của các thành viên vào hội đồng này. 
Theo Luật Giáo dục đại học năm 2012, hội đồng trường hoạt động 
theo nhiệm kỳ hiệu trưởng, với thời gian là 05 năm; thêm vào đó, 
thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; việc bổ nhiệm, 
miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường; nhiệm vụ 


và quyền hạn của hội đồng trường; nhiệm vụ và quyền hạn của chủ 


402 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


tịch, thư ký hội đồng trường được quy định theo Điều lệ nhà trường. 
Nói cách khác, nhiệm vụ của hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại 
học năm 2012 chưa thể hiện được vai trò là tổ chức quản trị chiến 
lược của nhà trường. 

Vị trí, vai trò của hội đồng trường đã mang một tầm vóc mới 
trong Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 
năm 2018. Do ở Việt Nam đang vận hành hai hệ thống cơ sở giáo dục 
đại học: () Các trường đại học; và (1) Các đại học; hội đồng cơ sở giáo 
dục đại học của Việt Nam cũng được quy định thành: (@) Hội đồng 
trường đại học công lập; và (1) Hội đồng đại học công lập. 

Một là, hội đồng trường đại học công lập 

Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản 
trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích 
liên quan. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết 
định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường đại học quy định tỷ lệ biểu quyết cao hơn; quyết định của 
hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết. Hội đồng 
trường quyết định nhân sự hiệu trưởng trường đại học, việc quyết 
định chức danh quản lý khác của trường đại học trong quy trình bổ 
nhiệm nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệm, miễn nhiệm 
hiệu trưởng trường đại học; số lượng cán bộ quản lý cấp phó; thời 
gian tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chức danh 
quản lý khác của trường đại học. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 
05 năm. Hội đồng trường họp định kỳ ít nhất 03 tháng một lần và 
họp đột xuất theo đề nghị của chủ tịch hội đồng trường, của hiệu 
trưởng trường đại học hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành 
viên của hội đồng trường. Cuộc họp hội đồng trường là hợp lệ khi 
có trên 50% tổng số thành viên dự họp, trong đó có thành viên ngoài 
trường đại học; danh sách chủ tịch và thành viên hội đồng trường 
do cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; Chính phủ quy định 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 403 


chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường; 
việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; tổ chức 
hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng. 

Chủ tịch hội đồng trường đại học công lập: là người có phẩm chất 
chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại 
học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; độ tuổi đảm nhiệm chức 
vụ chủ tịch hội đồng trường theo quy định của pháp luật; là người 
do hội đồng trường bầu trong số các thành viên của hội đồng trường 
theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản lý có thẩm 
quyền ra quyết định công nhận; trường hợp thành viên ngoài trường 
đại học trúng cử chủ tịch hội đồng trường thì phải trở thành cán bộ 
cơ hữu của trường đại học; chủ tịch hội đồng trường không kiêm 
nhiệm các chức vụ quản lý trong trường đại học; là người có trách 
nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và 
quyền hạn của hội đồng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế 
hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp 
của hội đồng trường: ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của 
hội đồng trường: sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường đại 
học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng 
trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệm 
vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức 
và hoạt động của trường đại học. 

Thành viên hội đồng trường đại học công lập: tối thiểu là 15 
người và phải là số lẻ, bao gồm các thành viên trong và ngoài trường 
đại học; thành viên trong trường đại học bao gồm thành viên đương 
nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại 
biểu của trường đại học. Thành viên đương nhiên bao gồm bí thư 


cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ tịch công đoàn và đại diện 


404 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người 
học của trường đại học. Thành viên bầu bao gồm đại diện giảng viên 
chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số thành viên của hội đồng trường: 
đại diện viên chức và người lao động; thành viên ngoài trường đại 
học chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng 
trường, bao gồm đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền; đại 
diện của cộng đồng xã hội do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại 
biểu của trường đại học bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà 
giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, 
đại diện đơn vị sử dụng lao động. Thành viên hội đồng trường thực 
hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của hội đồng trường do chủ 
tịch hội đồng trường phân công và nhiệm vụ khác theo quy định của 
pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; tham 
gia đầy đủ các phiên họp của hội đồng trường, chịu trách nhiệm về 
việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường đại học công lập 
được quy định như sau: (1) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát 
triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển 
trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại 
học khác. (2) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài 
chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy 
định của Luật Giáo dục đại học (sửa đối, bổ sung năm 2018) và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. (3) Quyết định phương hướng 
tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học 
và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị 
sử dụng lao động. (4) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, 
thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại 
học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm 


việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 405 


bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của 
pháp luật. (5) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyển ra 
quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường 
đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường 
đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết 
định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động 
của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động 
hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; 
lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng 
trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức 
và hoạt động của trường đại học. (6) Quyết định chính sách thu hút 
các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, 
hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo 
tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn 
thu hợp pháp của trường đại học. (7) Quyết định chủ trương đầu tư 
và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại 
học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết 
định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh 
lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc 
và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại 
học. (8) Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, 
việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động 
của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường 
đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường 
đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại 
học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường. 
(9) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ 
quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định 
của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế 


độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; 


406 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ 
chức trong trường đại học. (10) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn 
khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường 
đại học. 

Hai là, hội đồng đại học công lập 

Thành viên hội đồng đại học công lập gồm thành viên trong đại 
học bao gồm bí thư cấp ủy, giám đốc đại học, chủ tịch công đoàn đại 
học, đại điện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học 
của đại học; chủ tịch hội đồng trường của đơn vị thành viên (nếu 
có) hoặc người đứng đầu đơn vị thành viên trong trường hợp đơn vị 
không có hội đồng trường; đại diện giảng viên, viên chức và người 
lao động của đại học do hội nghị đại biểu của đại học bầu; thành 
viên ngoài đại học chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên 
của hội đồng đại học bao gồm đại diện của cơ quan quản lý có thẩm 
quyền; đại diện thành viên ngoài đại học do hội nghị đại biểu của 
đại học bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà 
văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị 
sử dụng lao động. 

Thành viên hội đồng đại học tư thục bao gồm đại điện nhà đầu 
tư, thành viên trong và ngoài đại học do hội nghị nhà đầu tư bầu, 
quyết định theo tỷ lệ vốn góp. Thành viên hội đồng đại học tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận bao gồm đại diện nhà đầu tư do các 
nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp, thành viên trong và 
ngoài đại học. Thành viên trong đại học bao gồm thành viên đương 
nhiên là bí thư cấp ủy, giám đốc đại học, chủ tịch công đoàn đại học, 
đại điện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
là người học của đại học; thành viên khác do hội nghị đại biểu bầu 
là đại diện giảng viên, người lao động của đại học; thành viên ngoài 


đại học do hội nghị đại biểu của đại học bầu, bao gồm nhà lãnh đạo, 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 407 


nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, 
cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động; 

Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học công lập: (1) Quyết 
định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của đại 
học, việc kết nạp thành viên mới, tổ chức lại đại học theo quy định 
của pháp luật. (2) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế 
tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của đại học, phù hợp với quy định 
của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và quy định 
khác của pháp luật có liên quan. (3) Quyết định về phương hướng 
đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm 
chất lượng giáo dục đại học. (4) Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn 
vị thành viên của đại học; tiêu chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch (nếu 
có), thành viên hội đồng đại học; tiêu chuẩn giám đốc, phó giám 
đốc đại học; quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra 
quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc đại học; bổ 
nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó giám đốc đại học trên cơ sở đề 
xuất của giám đốc đại học; việc quyết định các chức danh quản lý 
đơn vị thuộc, trực thuộc đại học do quy chế tổ chức và hoạt động của 
đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của chủ tịch 
hội đồng đại học, giám đốc đại học hằng năm; lấy phiếu tín nhiệm 
đối với chủ tịch hội đồng đại học, giám đốc đại học vào giữa nhiệm 
kỳ hoặc đột xuất. (5ð) Quyết định chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở 
vật chất, nguồn lực dùng chung trong đại học; chính sách huy động 
các nguồn vốn đầu tư phát triển đại học; quyết định chủ trương đầu 
tư, sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của đại học theo 
quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của đại học; quy định 
chính sách tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của chức danh quản 
lý đơn vị thuộc, trực thuộc đại học theo kết quả, hiệu quả công việc; 
quy định chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch 


tài chính, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, thông qua quyết 


408 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của đại học. (6) Giám 
sát việc thực hiện quyết định của hội đồng đại học thực hiện quy 
chế dân chủ trong hoạt động của đại học và trách nhiệm giải trình 
của giám đốc đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài 
sản của đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của đại 
học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng đại học; 
(7) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ 
quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định 
của hội đồng đại học; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế 
độ báo cáo, chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, 
thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn của hội đồng đại học; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ 
chức trong đại học. 

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục đại học công lập được hướng 
dẫn theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP xác định: “Quy trình, thủ tục 
thành lập, công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn 
nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 
khác của hội đồng trường; công nhận hiệu trưởng” cụ thể như sau: 

Về thủ tục thành lập hội đồng trường như sau: () Đối với trường 
đại học mới thành lập: Cơ quan quản lý trực tiếp giao quyền hiệu 
trưởng để tham gia hội đồng trường lâm thời và thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của hiệu trưởng cho đến khi có quyết định công nhận 
hiệu trưởng chính thức theo đề xuất của hội đồng trường. Cơ quan 
quản lý trực tiếp quyết định về hội đồng trường lâm thời như sau: 
số lượng, cơ cấu thành viên, cách tổ chức bầu các thành viên bầu, 
chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bầu các thành viên bầu và bầu chủ 
tịch hội đồng trường lâm thời theo quy định đối với hội đồng trường 
tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 
ra quyết định công nhận hội đồng trường lâm thời và chủ tịch hội 
đồng trường lâm thời trước khi trường đại học đề nghị cho phép hoạt 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 409 


động đào tạo; nội dung quyết định ghi rõ thời gian hoạt động của hội 
đồng trường lâm thời, tối đa không quá 12 tháng kể từ khi được cơ 
quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận. Việc thành lập hội 
đồng trường chính thức được thực hiện theo quy định. @1) Đối với 
trường đại học đang hoạt động nhưng chưa thực hiện quy định của 
pháp luật về thành lập hội đồng trường, trong thời hạn 6 tháng, kể 
từ ngày Nghị định số 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tập thể 
lãnh đạo phải chỉ đạo thành lập hội đồng trường theo quy. (1) Đối 
với trường đại học đang có hội đồng trường: Trường hợp đến ngày 
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà nhiệm kỳ của 
hội đồng trường còn dưới 6 tháng thì hội đồng trường hoạt động cho 
đến hết nhiệm kỳ; đồng thời, tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo thực 
hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp theo 
quy định. Trường hợp đến ngày Nghị định số 99/2019/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành mà nhiệm kỳ của hội đồng trường còn từ 6 tháng 
trở lên thì thực hiện như sau: Nếu hội đồng trường đã được thành 
lập theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học và quy định của Đảng tại thời điểm thành lập 
thì hội đồng trường hoạt động đến hết nhiệm kỳ, quyết định nhân 
sự hiệu trưởng và thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy 
định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại 
học. Nếu hội đồng trường được thành lập chưa theo đúng quy định 
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 
và quy định của Đảng tại thời điểm thành lập thì trong thời hạn 
6 tháng, kể từ ngày Nghị định số 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi 
hành, tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo thực hiện quy trình thành lập 
hội đồng trường của nhiệm kỳ mới theo quy định. Hội đồng trường 
của nhiệm kỳ mới quyết định nhân sự hiệu trưởng và thực hiện các 
quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và quy chế 


tổ chức, hoạt động của trường đại học. (v) Cuối mỗi nhiệm kỳ hoặc 


410 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, Điều 7 Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP, tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy trình thành 
lập hội đồng trường của nhiệm kỳ mới theo quy định của Đảng, quy 
định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 
và các quy định sau: Tập thể lãnh đạo đề xuất cơ quan quản lý trực 
tiếp cử đại diện tham gia hội đồng trường; thống nhất về số lượng, 
cơ cấu thành viên hội đồng trường với đại diện cơ quan quản lý trực 
tiếp và các thành viên đương nhiên khác của hội đồng trường (nếu 
quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học chưa quy định); chỉ 
đạo thực hiện việc bầu các thành viên của hội đồng trường theo từng 
cơ cấu; tổ chức các thành viên hội đồng trường bầu chủ tịch hội đồng 
trường. Việc tổ chức giới thiệu các thành viên bầu, sử dụng hội nghị 
toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học, tỷ lệ tham gia 
hội nghị đại biểu (nếu có) phải được quy định trong quy chế tổ chức 
và hoạt động của trường đại học; nếu sử dụng hội nghị đại biểu thì 
số đại biểu phải chiếm trên 50% so với tổng số. Trường hợp quy chế 
tổ chức và hoạt động chưa quy định thì tập thể lãnh đạo thống nhất 
với đại diện cơ quan quản lý trực tiếp và các thành viên đương nhiên 
khác của hội đồng trường để chỉ đạo thực hiện; sau khi được công 
nhận, hội đồng trường phải chỉ đạo sửa đối, bổ sung hoặc ban hành 
mới quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật sửa đối, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, bao gồm nội dung nêu 
trên. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ ít nhất 30 ngày làm việc, tập thể 
lãnh đạo có trách nhiệm hoàn thiện, gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định 
đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận hội đồng 
trường và chủ tịch hội đồng trường của nhiệm kỳ mới. (vi) Tập thể 
lãnh đạo quy định trong khoản 1, Điều 7 Nghị định số 99/2019/NĐ- 
CP là tập thể lãnh đạo của trường đại học bao gồm: ban thường vụ 
đảng ủy hoặc cấp ủy (nơi không có ban thường vụ đảng ủy), chủ tịch 
hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có), hiệu trưởng, 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 411 


các phó hiệu trưởng. Tập thể lãnh đạo do chủ tịch hội đồng trường 
hoặc hiệu trưởng (trong thời gian chưa có chủ tịch hội đồng trường) 
chủ trì; làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, 
trường hợp tập thể lãnh đạo là số chẵn, có kết quả biểu quyết hoặc 
bỏ phiếu 50/50 thì quyết định theo ý kiến của bên có người chủ trì. 
Về thủ tục thay thế chủ tịch, thành viên hội đồng trường như 
sau: () Trường hợp chủ tịch hội đồng trường bị khuyết (bãi nhiệm, 
miễn nhiệm theo quy định, hết tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy 
định của pháp luật, chuyển công tác, mất) thì phó chủ tịch (nếu có), 
hoặc thư ký (nếu không có phó chủ tịch) tổ chức họp hội đồng trường 
để bầu chủ tịch hội đồng trường mới theo quy định và gửi 01 bộ hồ 
sơ theo quy định đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định 
công nhận. (1) Trường hợp hội đồng trường bị khuyết thành viên thì 
chủ tịch hội đồng trường căn cứ vào thành phần của các thành viên 
bị khuyết để chỉ đạo lựa chọn thành viên thay thế, phù hợp với quy 
định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của trường đại 
học; gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp 
ra quyết định công nhận. Tờ trình nêu rõ lý do thay thế thành viên 
hội đồng trường kèm theo các hồ sơ minh chứng liên quan (nếu cô). 
Về thủ tục công nhận hội đồng trường như sau: () Hồ sơ đề nghị 
công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường bao gồm: Tờ 
trình đề nghị công nhận hội đồng trường, trong đó nêu rõ quy trình 
xác định các thành viên hội đồng trường; danh sách, sơ yếu lý lịch, 
văn bản đồng ý tham gia của chủ tịch và các thành viên hội đồng 
trường: biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, văn bản cử thành viên 
tham gia hội đồng trường của cơ quan quản lý trực tiếp và các tài 
liệu có liên quan. (i) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ đề nghị của trường đại học, cơ quan quản lý trực tiếp ra 
quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch và các thành viên 


hội đồng trường; trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn 


419 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


bản và nêu rõ lý do. (11) Sau khi được công nhận, hội đồng trường 
được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của nhà trường để triển 
khai các công việc của hội đồng trường; chủ tịch hội đồng trường 
được hưởng phụ cấp chức vụ cao nhất trong danh mục phụ cấp chức 
vụ của trường đại học; phụ cấp chức vụ của phó chủ tịch hội đồng 
trường (nếu có), thư ký hội đồng trường và các thành viên khác 
trong hội đồng trường được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường. 

Về bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, miễn 
nhiệm thành viên khác của hội đồng trường được quy định như sau: 
() Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường và miễn 
nhiệm thành viên hội đồng trường được thực hiện trong các trường 
hợp sau: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia 
hội đồng trường; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không đủ sức 
khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc quá 
6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng hoặc đang chấp hành bản án của tòa án; có trên 50% 
tổng số thành viên của hội đồng trường đề nghị bằng văn bản về 
việc miễn nhiệm, bãi nhiệm; hoặc trường hợp khác được quy định 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học. Trong trường 
hợp có đề xuất hợp pháp về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội 
đồng trường thì phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hoặc thư ký 
hội đồng trường (nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường) hoặc 
một thành viên hội đồng trường được trên 50% thành viên hội đồng 
trường đề nghị (nếu đã có đề xuất hợp pháp quá 30 ngày mà phó chủ 
tịch hoặc thư ký hội đồng trường không thực hiện) chủ trì cuộc họp 
giải quyết; cuộc họp phải bảo đảm về tỷ lệ và thành phần tham gia, 
tỷ lệ biểu quyết theo quy định của pháp luật. (1) hội đồng trường có 
trách nhiệm xem xét, quyết định việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ 


tịch, miễn nhiệm thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 413 


cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận. Hồ sơ gồm có: 
tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm, bãi nhiệm và các văn bản, minh 
chứng liên quan. (ii) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ đề nghị của trường đại học, thủ trưởng cơ quan quản 
lý trực tiếp ra quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm; trường hợp không 
đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Về thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng và công nhận hiệu 
trưởng như sau: () Thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng được 
quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại 
học, phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật có liên quan. 
Trường hợp nhiệm kỳ của hiệu trưởng kết thúc đồng thời với nhiệm 
kỳ của hội đồng trường thì hiệu trưởng được kéo dài thời gian thực 
hiện nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp công nhận hiệu 
trưởng của nhiệm kỳ kế tiếp, trên cơ sở đề nghị của hội đồng trường 
nhiệm kỳ kế tiếp. (1) Sau khi quyết định nhân sự hiệu trưởng, hội 
đồng trường gửi tờ trình đề nghị công nhận hiệu trưởng tới cơ quan 
quản lý trực tiếp; trong đó nêu rõ quy trình xác định nhân sự hiệu 
trưởng theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học 
và các minh chứng kèm theo; sơ yếu lý lịch, văn bản đồng ý của 
người được đề nghị công nhận hiệu trưởng. (11) Trong thời hạn 30 
ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của hội đồng trường, 
thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận hiệu 
trưởng trường đại học; trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

Ba là, hội đồng trường đại học tư thục, trường đại học tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận 

Chủ tịch hội đồng trường đại học tư thục, trường đại học tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận: là cán bộ cơ hữu hoặc cán bộ kiêm 
nhiệm của trường đại học theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường đại học, do hội đồng trường bầu và được hội nghị 


414 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu trường đại học công nhận. Trường hợp 
chủ tịch hội đồng trường là người đại diện theo pháp luật của trường 
đại học thì phải đáp ứng tiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng trường 
đại học; phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn của mình. 

Thành viên hội đồng trường đại học tư thục, trường đại học tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận: phải là số lẻ, gồm đại diện nhà 
đầu tư, thành viên trong và ngoài trường đại học do hội nghị nhà 
đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp. Thành viên trong hội 
đồng trường bao gồm thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi 
hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học. Thành 
viên đương nhiên bao gồm bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, 
chủ tịch công đoàn, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh là người học của trường đại học. Thành viên bầu 
bao gồm đại điện giảng viên và người lao động của trường đại học. 
Thành viên ngoài trường đại học do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị 
đại biểu của trường đại học bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản 
lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh 
viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường đại học tư thục, 
trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận: hội đồng 
trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận thực hiện trách nhiệm và quyền hạn 
giống như hội đồng trường đại học công lập, trừ trách nhiệm và 
quyền hạn của nhà đầu tư. 

Nhiều trường đại học, kể cả trường công lập và trường dân lập, 
tư thục vẫn chưa được công nhận hội đồng trường, mặc dù các cơ sở 
giáo dục đại học này đã thực hiện thủ tục và quy trình áp dụng đầy 
đủ mọi quy định tại các điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ 


sung năm 2018) để thành lập hội đồng trường mà vẫn phải chờ các 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 415 


cơ quan chủ quản xem xét công nhận. Ví như, Trường Đại học dân 
lập Lương Thế Vinh (Nam Định) đã được chuyển đổi sang loại hình 
trường tư thục theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 
của Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 8/2019 cơ cấu bộ máy tổ chức 
của Trường Đại học tư thục Lương Thế Vinh đã hoàn thành. Việc 
công nhận hội đồng quản trị không được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 
Định quyết định công nhận theo Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT 
ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì phải áp 
dụng theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2019 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính 
phủ, dẫn đến khó khăn “nhà trường rơi vào tình trạng bỏ trống 
quyền lực, mọi hoạt động bị đình trệ, bế tắc”; Trường Đại học dân 
lập Hải Phòng được chuyển sang trường đại học tư thục và đổi tên 
thành Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng theo Quyết 
định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 20/6/2019, 
Trường đã có Tờ trình số 361/TTr-HPU cùng hồ sơ quá trình bầu 
cử thành viên hội đồng trường trình lên Ủy ban nhân dân thành 
phố Hải Phòng đề nghị công nhận. Ủy ban nhân dân thành phố Hải 
Phòng có Công văn số 4355/UBND gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xin 
chỉ đạo về việc công nhận hội đồng Trường Đại học Quản lý và Công 
nghệ Hải Phòng. Cho đến thời điểm này, sau 6 tháng kể từ ngày nhà 
trường trình hồ sơ đề nghị vẫn chưa có kết quả công nhận hội đồng 
trường dẫn đến việc nhà trường chưa được hoạt động dưới tên mới, 
vì chưa có đủ điều kiện để được Công an thành phố Hải Phòng cấp 
dấu mới. Chính vì vậy, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong mọi 
hoạt động - như những kiến nghị của trường tại Công văn số 681/ 
CV-ĐHDLHP ngày 26/11/2019 gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đặc 
biệt, Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường công lập trực thuộc 


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến nay vẫn chưa được cấp có 


416 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thẩm quyền công nhận hội đồng trường cũng vì vướng mắc giữa việc 
thực hiện các điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 
2018) và áp dụng quy định của Tổng Liên đoàn (về vấn đề này Hiệp 
hội đã có Công văn số 188/HH-NC&PTCS ngày 25/11/2019 gửi Ủy 
ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc 
hội cùng với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, về việc: giám sát văn 
bản dưới luật do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành). 

Đối với trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định 
“Thủ tục thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng trường: 
công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, công 
nhận hiệu trưởng”, cụ thể như sau: 

Về thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội 
đồng trường của trường đại học tư thục như sau: () Thủ tục thành 
lập, công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường đối với 
trường đại học mới thành lập hoặc chưa có hội đồng trường: Hội 
nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu xác định số lượng, cơ cấu hội đồng 
trường: cử hoặc bầu theo tỷ lệ vốn góp đối với: đại diện nhà đầu tư; 
thành viên ngoài trường đại học là nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà 
giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, cựu sinh viên, đại diện đơn 
vị sử dụng lao động; thành viên trong trường đại học là đại diện 
giảng viên, người lao động trên cơ sở nhân sự được hội nghị toàn 
thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học do hiệu trưởng tổ chức 
giới thiệu, đại diện người học (nếu có) do tổ chức của người học giới 
thiệu. Người có tỷ lệ vốn góp cao nhất trong số các thành viên tham 
gia hội đồng trường chủ trì việc bầu chủ tịch hội đồng trường, đề 
nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định công nhận 
hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường trước khi đề nghị cho 
phép hoạt động đào tạo (đối với trường mới thành lập) hoặc trong 
thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định số 99/2019/NĐ-CP có hiệu 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 4117 


lực thi hành. đ¡) Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường, chủ 
tịch hội đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp: Nhà đầu tư có thể trực 
tiếp hoặc ủy quyền cho hội đồng trường đương nhiệm tổ chức thực 
hiện quy trình thành lập hội đồng trường, bầu chủ tịch hội đồng 
trường theo quy định, đề nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu 
công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường cho nhiệm 
kỳ kế tiếp. (11) Trường hợp chủ tịch hội đồng trường bị bãi nhiệm, 
miễn nhiệm thì phó chủ tịch (nếu có), hoặc thư ký hội đồng trường 
(nếu không có phó chủ tịch) tổ chức họp hội đồng trường để bầu chủ 
tịch hội đồng trường mới theo quy định đề nghị hội nghị nhà đầu tư 
hoặc chủ sở hữu ra quyết định công nhận. (1v) Trường hợp có thành 
viên của hội đồng trường bị khuyết thì chủ tịch hội đồng trường căn 
cứ vào thành phần của thành viên bị khuyết để thực hiện quy trình 
lựa chọn thành viên thay thế theo quy định và gửi hồ sơ đề nghị hội 
nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu công nhận bổ sung, thay thế thành 
viên hội đồng trường. (v) Hồ sơ đề nghị công nhận hội đồng trường 
và chủ tịch hội đồng trường bao gồm: tờ trình đề nghị công nhận, 
trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viên hội đồng trường; 
danh sách, sơ yếu lý lịch, văn bản đồng ý tham gia của chủ tịch và 
các thành viên của hội đồng trường; biên bản họp, biên bản kiểm 
phiếu bầu chủ tịch và các thành viên bầu của hội đồng trường. (vì) 
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của 
cơ sở giáo dục đại học, hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết 
định công nhận hội đồng trường, chủ tịch và các thành viên hội đồng 
trường; trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. (vi) Chế độ, điều kiện làm việc của hội đồng trường và 
các chức danh trong hội đồng trường được quy định trong quy chế tổ 
chức và hoạt động của nhà trường. 

Về thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội 
đồng trường của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 


418 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


như sau: () Đối với trường đại học mới thành lập: hội nghị nhà đầu 
tư hoặc chủ sở hữu xác định số lượng, cơ cấu hội đồng trường; cử 
hoặc bầu đại diện nhà đầu tư tham gia hội đồng trường, trong đó 
xác định rõ người chủ trì thực hiện quy trình thành lập hội đồng 
trường, bầu chủ tịch hội đồng trường. Người chủ trì có trách nhiệm 
tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học 
bầu đại diện giảng viên, người lao động và các thành viên ngoài 
trường tham gia hội đồng trường; tổ chức các thành viên hội đồng 
trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung 
năm 2018) bầu chủ tịch hội đồng trường; đề nghị hội nghị nhà đầu 
tư hoặc chủ sở hữu quyết định công nhận hội đồng trường và chủ 
tịch hội đồng trường trước khi đề nghị cho phép hoạt động đào tạo. 
(1) Đối với trường đại học đang hoạt động: hội đồng trường phải bảo 
đảm về cơ cấu, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại 
học. Cuối mỗi nhiệm kỳ, chủ tịch hội đồng trường đề nghị hội nghị 
nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu cử hoặc bầu đại diện tham gia hội đồng 
trường nhiệm kỳ kế tiếp; tổ chức thực hiện quy trình thành lập hội 
đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp theo quy định và theo quy chế tổ 
chức, hoạt động của trường đại học. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ ít 
nhất 30 ngày, chủ tịch hội đồng trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ 
sơ, đề nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu trường đại học công 
nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường của nhiệm kỳ kế 
tiếp. (11) Trường hợp chủ tịch hội đồng trường bị bãi nhiệm, miễn 
nhiệm thì thực hiện theo quy định; trường hợp có thành viên của hội 
đồng trường bị khuyết thì thực hiện theo quy định; hồ sơ đề nghị và 
thời hạn công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường thực 
hiện theo quy định; chế độ, điều kiện làm việc của hội đồng trường 
và các chức danh trong hội đồng trường được quy định tại quy chế tổ 


chức và hoạt động của nhà trường. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 419 


Về bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường như sau: () 
Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường được thực hiện 
theo quy định. (1) Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc miễn 
nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị hội 
nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định. Hồ sơ bao gồm: tờ trình 
nêu rõ lý do các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm; các văn bản liên 
quan minh chứng cho các lý do miễn nhiệm, bãi nhiệm. (i1) Trong 
thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị, hội nghị 
nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu ra quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm 
chủ tịch hội đồng trường: trường hợp không đồng ý thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Về hội nghị nhà đầu tư được quy định trong Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP là hội nghị của tất cả các nhà đầu tư được quy định 
của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các quy 
định sau: () Điều kiện, hình thức quyết định, tổ chức và hoạt động 
của hội nghị nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Giáo 
dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và được quy định cụ thể 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. (1) 
Trước khi quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học có 
quy định cụ thể về hội nghị nhà đầu tư thì chủ tịch hội đồng quản 
trị (nếu có) hoặc đại diện đứng tên thành lập trường của các thành 
viên góp vốn (nếu không có hội đồng quản trị) triệu tập và chủ trì 
hội nghị nhà đầu tư. Hội nghị lần thứ nhất được coi là hợp pháp khi 
có số nhà đầu tư đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp tham dự; nếu 
lần triệu tập thứ nhất chưa đủ tỷ lệ này thì từ lần triệu tập thứ hai 
(về cùng nội dung hội nghị) phải có số nhà đầu tư đại diện ít nhất 
51% tổng số vốn góp tham dự hội nghị. Việc triệu tập hội nghị phải 
có nội dung rõ ràng, kèm theo dự thảo chương trình và các tài liệu 
liên quan; phải được gửi cho tất cả các thành viên góp vốn trước ít 


nhất 1ð ngày tính đến ngày tổ chức hội nghị, bằng hình thức thư 


420 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


bảo đảm hoặc thư phát chuyển nhanh hoặc hình thức khác có thể 
xác định được việc gửi và nhận thông tin. Nội dung hội nghị phải 
được ghi trong biên bản và được thông qua ngay tại hội nghị, có chữ 
ký của người chủ trì và thư ký hội nghị để lưu trữ. Nghị quyết của 
hội nghị phải được số thành viên góp vốn đại diện ít nhất 6ð% tổng 
số vốn góp của tất cả thành viên dự hội nghị thông qua bằng hình 
thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín, phải được gửi đến tất cả thành 
viên góp vốn trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được 
thông qua. 

Về thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng và công nhận hiệu 
trưởng của trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận thuộc thẩm quyền của hội nghị nhà đầu tư 
hoặc chủ sở hữu, thực hiện theo thủ tục được quy định. 

Việc công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn 
nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 
khác của hội đồng trường; công nhận hiệu trưởng trường đại học 
thành viên của đại học tư thục và đại học tư thục hoạt động không 
vì lợi nhuận thuộc thẩm quyền của hội đồng đại học, trừ trường hợp 
quy chế tổ chức và hoạt động của đại học tư thục và đại học tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận quy định do hội nghị nhà đầu tư hoặc 
chủ sở hữu của đại học quyết định công nhận. 

Luật Giáo dục đại học (sửa đối, bổ sung năm 2018) xác định vai 
trò, chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong bối cảnh mới, cụ thể 
như sau: 

Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học (gọi chung là hiệu 
trưởng cơ sở giáo dục đại học) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều 
hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp 
luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. 

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, 
hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 421 


công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục 
đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội 
đồng đại học quyết định bổ nhiệm. 

Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục 
đại học do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm 
vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học. 

Thứ nhất, tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học 

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được bổ nhiệm phải đáp ứng 
được những tiêu chuẩn sau: (1) Có phẩm chất chính trị, đạo đức 
tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy 
tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; độ tuổi đảm 
nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy 
định của pháp luật. (2) Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng 
cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt 
động của cơ sở giáo dục đại học. 

Thứ hai, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng cơ sở giáo dục 
đại học 

Hiệu trưởng trường đại học: (1) Là người đại diện theo pháp luật 
và là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục đại học, trừ trường hợp quy 
chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở 
giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có quy định 
khác. (2) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ 
chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt 
động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt 
động của cơ sở giáo dục đại học và quyết định của hội đồng trường, 
hội đồng đại học. (3) Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của 
hội đồng trường, hội đồng đại học sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ sở giáo dục đại học; ban 
hành quy định khác của cơ sở giáo dục đại học theo quy chế tổ chức 


và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. (4) Đề xuất hội đồng trường, 


499 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


hội đồng đại học xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức 
danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng đại 
học; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý 
khác của cơ sở giáo dục đại học, quyết định dự án đầu tư theo quy 
chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. (5) Hằng năm, 
báo cáo trước hội đồng trường, hội đồng đại học về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học và ban giám hiệu, 
tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện công khai, 
minh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, 
kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải 
trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. (6) Thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hội đồng trường, hội đồng 
đại học và các bên liên quan; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức 
có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 
Quan điểm về “nhiệm kỳ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo 
nhiệm kỳ của hội đồng trường” trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, 
bổ sung năm 2018) đã gây ra những vướng mắc trong triển khai, 
bởi theo cách hiểu này, khi nhiệm kỳ của hội đồng trường kết thúc, 
về mặt pháp lý nhà trường không có người điều hành vì ban giám 
hiệu cũng đã kết thúc nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của hội đồng trường; 
hoạt động điều hành của cơ sở giáo dục đại học về mặt pháp lý sẽ 
không được thực hiện cho đến khi ban giám hiệu mới được chính 
thức thành lập, theo hội đồng trường mới; hoạt động điều hành nhà 
trường do đó có tính pháp lý sớm nhất khi hiệu trưởng mới được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn giữ vị trí đảm nhận từ sự đề cử của 
hội đồng trường theo nhiệm kỳ mới. Những vướng mắc này đã được 
chỉnh sửa theo khoản a, mục 6 điều 7 của Nghị định 99/2019/NĐ-CP. 
Cụ thể là: “Trường hợp nhiệm kỳ của hiệu trưởng kết thúc đồng 
thời với nhiệm kỳ của hội đồng trường thì hiệu trưởng được kéo dài 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 423 


thời gian thực hiện nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp 
công nhận hiệu trưởng của nhiệm kỳ kế tiếp, trên cơ sở đề nghị của 
hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp”. 

Trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018), hội 
đồng khoa học và đào tạo được xác định như sau: 

Thứ nhất, cơ cấu tổ chức của hội đồng khoa học và đào tạo 

Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo do hội đồng bầu trong các 
thành viên của hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được 
trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng đồng ý. 
Chủ tịch hội đồng chỉ định thư ký hội đồng trong số các thành viên 
của hội đồng. 

Hội đồng khoa học và đào tạo có số lượng thành viên là số lẻ từ 
11 đến 2ð thành viên, bao gồm: hiệu trưởng, một số phó hiệu trưởng, 
trưởng của một số khoa, viện, phòng chức năng trong trường; đại 
diện giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường có chức danh giáo 
sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ, một số đại diện các nhà khoa 
học có liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
nhà trường, không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ 
hữu của trường (nếu cần thiết). Quy định cụ thể về hội đồng khoa 
học và đào tạo của trường đại học phải được thể hiện trong quy chế 
tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

Thứ hai, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng khoa học và đào tạo 

Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm kỳ 05 năm theo nhiệm 
kỳ của hiệu trưởng, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng về 
những công việc: đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định 
hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; 
thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín 
chỉ; kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ 


sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài 


424 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIÊM CỦA TRUNG QUỐC... 


để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công 
nghệ; đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ 
sở; bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong trường: trao 
tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của nhà trường cho 
các cá nhân; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng nhà trường; các 
phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh 
viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và bảo đảm chất 
lượng đầu ra; đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng của trang 
thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học công nghệ (nếu có), đánh 
giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ 
của các đơn vị trong trường. 

Hội đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất một lần trong một 
học kỳ do chủ tịch hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được 
thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày; 
cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; 
kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên 
theo danh sách của hội đồng khoa học và đào tạo biểu quyết đồng 
ý. Biên bản của cuộc họp phải được trình lên hiệu trưởng trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp. 

Về thành lập, sáp nhập, giải thể trường đại học 

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc 
cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động 
đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện đã 
quy định rõ ð điều kiện thành lập trường đại học và 6 điều kiện để 
trường đại học đi vào hoạt động, trong đó chú trọng những điều kiện 
có ý nghĩa trọng tâm của bảo đảm chất lượng giáo dục đại học như 
yếu tố cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, đội ngũ giảng viên, 


nguồn lực tài chính và tổ chức quản lý. Những điều kiện này nhằm 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 425 


bảo đảm các cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động 
khi có đủ những yêu cầu cần thiết nhất để kết quả đào tạo thực sự 
hướng đến chất lượng. 

Theo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới 
các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 thì đến năm 2020, 
cả nước sẽ có 460 trường đại học, cao đẳng. So với quy hoạch mạng 
lưới các trường được ban hành năm 2007, con số này đã giảm đi hơn 
100 trường (quy hoạch cũ đặt ra mục tiêu có tới 573 trường vào năm 
2020). Tuy nhiên, trên thực tế việc mở trường đã không tuân theo 
sự điều chỉnh này. Cho đến tháng 3 năm 2014, cả nước đã có 471 
trường đại học, cao đẳng trên cả nước, nghĩa là đã vượt quy hoạch 
dự kiến của năm 2020. Một điều đáng nói là, trong Quyết định số 
121/2007/QĐ-T'Tg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 
2006-2020 đã xác định: “Ưu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm 
lực và điều kiện; hạn chế việc nâng cấp các cơ sở hiện có”. Song theo 
thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm 2007-2013, 
cả nước có 133 trường được thành lập thì có tới 108 trường do nâng 
cấp. Việc nâng cấp ồ ạt dẫn đến các cơ sở giáo dục đại học khó bảo 
đảm yêu cầu về đội ngũ giảng viên, nội dung chương trình đào tạo 
và các điều kiện bảo đảm chất lượng khác. Điều này tất yếu dẫn đến 
chất lượng giáo dục đại học khó có thể được nâng cao. 

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP thông qua điều kiện để chuyển 
trường đại học thành đại học. Theo đó, trường đại học phải thỏa 
mãn các điều kiện: 4) Trường đại học đã được công nhận đạt chuẩn 
chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục hợp pháp. (1) Có ít nhất 03 trường đại học trực thuộc với ít 
nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; có quy mô đào tạo chính 


quy trên 15.000 người. (1i) Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản 


426 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


lý trực tiếp đối với trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các 
nhà đầu tư đại diện ít nhất 7ð% tổng số vốn góp đối với trường đại 
học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 
Nghị định cũng chỉ ra điều kiện để thành lập một trường đại học 
trong đại học, cụ thể là: Có ít nhất 05 ngành thuộc cùng một lĩnh 
vực đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 03 ngành 
đào tạo trình độ thạc sĩ, ít nhất 01 ngành đào tạo đến trình độ tiến 
sĩ; có quy mô đào tạo chính quy từ 2.000 người trở lên; có quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường thuộc cơ sở giáo 
dục đại học. Trường hợp thành lập trường chỉ để đào tạo các chương 
trình theo định hướng ứng dụng thì không cần điều kiện đào tạo đến 
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trường hợp thành lập trường có quy mô đào 
tạo chính quy nhỏ hơn 2.000 hoặc có số ngành thuộc cùng một lĩnh 
vực đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ít hơn quy định này thì 
phải có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào 


tính đặc thù của lĩnh vực hoặc trình độ đào tạo. 


2. So sánh chính sách, quy định của Nhà nước đối với tự chủ 
đại học giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Về học thuật và đào tạo, ở cả Trung Quốc và Việt Nam, các cơ sở 
giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng được chủ 
động mở các chương trình đào tạo dựa trên danh mục mã ngành đã 
được Bộ Giáo dục của Trung Quốc và Bộ Giáo dục và Đào tạo của 
Việt Nam thông qua. Các cơ sở giáo dục đại học có thể mở các chương 
trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
mà không phải trình xin ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục nếu 
những ngành đó không liên quan đến y tế và an ninh, quốc phòng. 
Tại Trung Quốc và Việt Nam, hội đồng khoa học trường chịu trách 
nhiệm về khung chương trình đào tạo được thiết kế; tuy nhiên ở 


Trung Quốc, sau khi thẩm định xong ở cấp cơ sở, các cơ sở giáo dục 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 427 


sẽ báo cáo với Bộ Giáo dục Trung Quốc để hưởng hỗ trợ ngân sách 
cho quá trình đào tạo chuyên ngành; còn ở Việt Nam sau khi thẩm 
định các cơ sở giáo dục đại học nếu được trao quyền tự chủ sẽ tự 
vận hành toàn bộ chương trình mà không có sự hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước. Ở cả hai nước, việc liên kết đào tạo với nước ngoài được 
khuyến khích và luật hóa với các hướng dẫn tương đối cụ thể, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, tạo cơ hội cho người học 
tiếp cận với các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. 

Ở cả hai nước, các học phần về ý thức hệ chính trị bậc đại học là 
bắt buộc đối với sinh viên bản địa theo học các chương trình đào tạo 
đại học trên toàn lãnh thổ. 

Về tự chủ tài chính, cả hai nước đều thực hiện tự chủ theo mô 
hình có điều kiện, tuy nhiên về bản chất tự chủ tài chính giáo dục 
đại học ở Việt Nam và Trung Quốc là hoàn toàn khác biệt. Nếu ở 
Trung Quốc, tự chủ tài chính được hiểu là tự chủ trong chi tiêu 
lượng ngân sách được phân bổ, bên cạnh đó nhà trường có thể chủ 
động huy động thêm nguồn thu từ tài trợ, thực hiện cung ứng dịch 
vụ với người học và xã hội. Ở Việt Nam, tự chủ được hiểu là các cơ 
sở giáo dục đại học phải tự tìm nguồn kinh phí trang trải toàn bộ 
các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư bảo đảm hoạt động của nhà 
trường. Trong khi cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học có 
trách nhiệm hỗ trợ vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở giáo dục đại 
học ở Trung Quốc; các cơ sở giáo dục đại học được trao thực hiện thí 
điểm tự chủ đại học ở Việt Nam thì sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc 
huy động nguồn kinh phí này. Ở cả hai nước, việc bán tài sản công, 
hay sử dụng tài sản công để huy động góp vốn là không được cho 
phép ở thời điểm hiện hành. Nếu học phí là khoản phải đóng nhằm 
nâng cao trách nhiệm của người học ở Trung Quốc, là một phần nhỏ 
trong chi phí đào tạo mà cơ sở giáo dục đại học nhận được; thì ở Việt 
Nam, đối với những cơ sở giáo dục đại học được trao tự chủ, học phí 


428 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


của người học là toàn bộ chi phí đào tạo mà nhà trường nhận được 
trong quá trình đào tạo cử nhân. 

Vấn đề về nhân sự của cơ sở giáo dục đại học cho thấy sự khác 
biệt rõ rệt về tự chủ đại học giữa Việt Nam và Trung Quốc, dù các cơ 
sở giáo dục đại học được trao quyền chủ động trong tuyển dụng cán 
bộ, giảng viên phục vụ định hướng phát triển của nhà trường. Trong 
khi đội ngũ cán bộ, giảng viên đại học ở Trung Quốc vẫn hưởng 
lương ngân sách và chịu sự quản thúc của cơ quan chủ quản; thì ở 
Việt Nam, ngoại trừ đội ngũ công chức, cán bộ, giảng viên tại các 
cơ sở giáo dục đại học tham gia đề án thí điểm thực hiện tự chủ tài 
chính hiện đang hưởng lương do nhà trường chi trả từ các nguồn thu 
ngoài ngân sách của nhà trường, thì các trường chưa tham gia đề án 
thí điểm tự chủ vẫn hưởng lương một phần từ ngân sách nhà nước. 

Về tổ chức bộ máy: mặc dù cả Trung Quốc và Việt Nam hiện 
nay, bộ máy quản trị đại học được xây dựng theo cấu trúc: (1) Có bộ 
phận thực thi điều hành nhà trường, và (1) có bộ phận quản trị nhà 
trường. Tuy nhiên, bản chất bộ máy điều hành nhà trường trong gial 
đoạn tới sẽ có nhiều khác biệt giữa hai nước đang theo một thể chế 
chính trị. Nếu ở Trung Quốc, mô hình quản trị đơn bộ máy với đẳng 
ủy đại học giữ vai trò, trách nhiệm về quản trị cơ sở giáo dục đại 
học; toàn bộ thành phần là đội ngũ đảng viên trong đảng ủy đại học, 
không có sự tham gia của đại diện ngoài trường. Ỏ Việt Nam, sau 
khi Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và có hiệu lực 
từ ngày 01/7/2019, mô hình quản trị đơn bộ máy được thay bằng mô 
hình quản trị song bộ máy như ở các quốc gia châu Âu là Đức, Pháp. 
Hội đồng trường/đại học cùng với đảng ủy đại học có vai trò, trách 
nhiệm thực hiện quản trị trường đại học. Nếu đảng ủy trường chỉ 
bao gồm các đảng viên trong nhà trường thì thành viên của hội đồng 
trường bao gồm cả những người trong và ngoài trường, cũng không 
có quy định thành viên hội đồng trường là đảng viên. Tuy nhiên, 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 429 


nếu trong mô hình song bộ máy quản trị của thế giới, vai trò và 
nhiệm vụ của hai bộ phận quản trị được quy định riêng biệt. Việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ ở Việt Nam còn chưa rõ ràng, chưa có 
văn bản hướng dẫn về mối quan hệ giữa hội đồng trường và đảng ủy 
trường, điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong định hướng 
phát triển trường, về quy hoạch nhân sự nếu đảng ủy đại học/trường 
và hội đồng đại học/trường không tìm được tiếng nói chung tại các cơ 
sở giáo dục đại học của Việt Nam. 

Tính đến tháng 12 năm 2019, khi Luật Giáo dục đại học (sửa 
đổi, bổ sung năm 2018) chính thức có hiệu lực sau 4 tháng thực 
hiện, mối quan hệ giữa chủ tịch hội đồng trường với đảng ủy trường 
và ban giám hiệu trong một số cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt 
Nam rất khác biệt, có cơ sở giáo dục đại học một cá nhân phụ trách 
cả ba vị trí; tuy nhiên cũng có cơ sở giáo dục đại học, ba vị trí do ba 
cá nhân đảm nhận; nhưng cũng có cơ sở giáo dục đại học ba vị trí 
lãnh đạo này được đảm nhận bởi hai nhà lãnh đạo cao cấp. Hầu hết 
ở các cơ sở giáo dục đại học, chủ tịch hội đồng trường là thành viên 
của đảng ủy trường, ngoại trừ trường hợp của Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam khi Chủ tịch hội đồng trường là thành viên Ban Phát 
triển Đảng theo Quyết định số 05-TB/ĐÐU của Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam năm 2015 cho nhiệm kỳ 2015-2020. 


Bảng 10.9: Mối quan hệ giữa chủ tịch hội đồng trường với 
đảng ủy trường và ban giám hiệu trong một số cơ sở 


giáo dục đại học công lập ở Việt Nam 


Chủ tịch Bí thư 
hội đồng đảng ủy 
trường | trường 


Hiệu 
trưởng 


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội * x 


Trường Đại học Kinh tế quốc dân X x 


430 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Chủ tịch | Bí thư 
hội đồng đảng ủy Sinh 
trường ' trường nhưng 
Đại học Quốc gia Hà Nội X 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh X 
Đại học Đà Nẵng X 
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh > x 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam % X 
Trường Đại học Vinh x X 
Trường Đại học Thương mại s‹ s4 X 


Nguồn: Nhóm tác giả truy cập website của các cơ sở giáo dục đại học, 
ngày 06/12/2019. 


II. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TRONG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, 
QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TỪ KINH NGHIỆM 
CỦA TRUNG QUỐC 

Tự chủ là xu hướng tất yếu và là điều kiện quan trọng nhằm 
thúc đẩy cơ sở giáo dục đại học công lập chủ động trong nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như trang thiết bị giảng dạy học 
và nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Sau 
giai đoạn triển khai thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ 
sở giáo dục đại học công lập theo tỉnh thần Nghị quyết số 77/NQ-CP 
ngày 24/10/2014, đến thời điểm hiện nay có 23 cơ sở giáo dục đại học 
công lập trực thuộc các bộ, ngành trung ương đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt đề án, phê duyệt kéo dài đề án thí điểm đổi 
mới cơ chế hoạt động của nhà trường theo Nghị quyết số 117/NQ-CP 
tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017. Nghị quyết 
khẳng định “Đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NÑQ-CP 
ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện cho tới 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 


431 


khi có nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo 


dục đại học công lập và nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự 


chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành”. 


Bảng 10.10: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được 


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ 
chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP 


STT 


0ơ sở giáo dục đại học 


Quyết định phê 
duyệt Đề án 


0ơ quan chủ quản 


Trường Đại học Kinh tế Thành phố 


2377/QĐ-TTg 


Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Hồ Chí Minh ngày 29/12/2014 
2 _. Trường Đại học Tôn Đức Thắng 158/QĐ-TTg ngày | Tổng Liên đoàn 
29/01/2015 Lao động Việt Nam 
3 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân 368/QĐ-TTg ngày | Bộ Giáo dục và Đào tạo 
17/3/2015 
4. Trường Đại học Hà Nội 377/QĐ-TTg ngày | Bộ Giáo dục và Đào tạo 
20/3/2015 
9| Irường Đại học Tài chính - 378/QĐ-TTg ngày ¡ Bộ Tài chính 
Marketing 23/3/2015 
6 | Trường Đại học Thương mại 998/QĐ-TTg ngày | Bộ Giáo dục và Đào tạo 
08/4/2016 
7 | Trường Đại học Ngoại thương 751/QĐ-TTg ngày | Bộ Giáo dục và Đào tạo 
02/6/2015 
8 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt 769/QĐ-TTg ngày | Bộ Công Thương 
May Hà Nội 04/6/2015 
9| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ 850/QĐ-TTg ngày | Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Chí Minh 12/6/2015 
10. Học viện Nông nghiệp Việt Nam 873/QĐ-TTg ngày Bộ Nông nghiệp và Phát 
17/6/2015 triển nông thôn 


432 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HE: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
k2 Quyết định phê ¬ 
STT Cơ sở giáo dục đại học Ni nG Cơ quan chủ quản 
duyệt Đề án 
11 .Trường Đại học Công nghiệp Thực | 901/QĐ-TTg ngày ' Bộ Công Thương 
phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 23/6/2015 
12 | Trường Đại học Công nghiệp Thành | 902/QĐ-TTg Bộ ông Thương 
phố Hồ Chí Minh ngày 23/6/2015 
13 | Trường Đại học Điện lực 1508/QĐ-TTg Bộ Gông Thương 
ngày 01/9/2015 
14 | Học viện °ông nghệ Bưu chính Viễn | 222/QĐ-TTg ngày | Bộ Thông tin và 
thông 04/02/2016 Truyền thông 
15 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [1924/QĐ-TTg Bộ Giáo dục và Đào †ạo 
ngày 06/10/2016 
16 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học 2533/QĐ-TTg Đại học Đà Nắng 
Đà Nẵng ngày 28/12/2016 
17 | Trường Đại học Trà Vinh 486/0Đ-TTg ngày | Ủy ban nhân dân tỉnh 
13/4/2017 Trà Vinh 
18. Trường Đại học Y dược Cần Thơ 455/0Đ-TTg ngày Bộ Y tế 
13/4/2017 
19 ¡Trường Đại học Luật Thành phố Hồ | 521/QĐ-TTg ngày | Đại học Quốc gia Thành 
Chí Minh 18/4/2017 phố Hồ Chí Minh 
20_| Trường Đại học Kinh tế - kỹ thuật |618/QĐ-TTg ngày Bộ Công Thương 
công nghiệp 08/5/2017 
21 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 937/QĐ-TTg ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh 30/6/2017 
22 | Trường Đại học Mở Hà Nội 941/QĐ-TTg Bộ Giáo dục và Đào †ạo 
ngày 03/7/2017 
23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 945/QĐ-TTg ngày Bộ Công Thương 
04/7/2017 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp theo các đề án được phê duyệt. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 433 


Tự chủ cho phép các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh quá trình 
xã hội hóa giáo dục, huy động các khoản đóng góp tự nguyện từ cựu 
sinh viên, các nhà hảo tâm nhằm nâng cấp kết cấu hạ tầng và trang 
thiết bị phục vụ giảng dạy của nhà trường như hội trường, phòng 
họp, phòng học với những trang bị hiện đại... 

Trong hoạt động đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học được trao 
thí điểm thực hiện tự chủ đã chủ động liên kết với các đại học nước 
ngoài, hoặc tham khảo chương trình đào tạo quốc tế để xây dựng các 
chương trình đào tạo theo hướng hội nhập. Các giáo trình quốc tế 
được đưa vào giảng dạy với sự tham gia của đội ngũ giảng viên trong 
và ngoài nước. Thu nhập, đời sống của đội ngũ cán bộ, nhân viên 
nhà trường từng bước cải thiện theo hướng tiến bộ. 

Cơ sở giáo dục đại học được trao thí điểm triển khai thực hiện 
tự chủ đã nỗ lực gia tăng tiết kiệm, tăng cường kiểm soát các khoản 
chi, thực hiện trách nhiệm giải trình,... Bên cạnh đó, trách nhiệm 
xã hội của các cơ sở giáo dục đại học được duy trì thông qua các nội 
dung như miễn, giảm học phí đối với nhóm đối tượng chính sách; bảo 
đảm học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập... 

Trong giai đoạn thí điểm vừa qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học 
đã tận dụng được cơ hội mở được nhiều ngành mới, chương trình 
mới, qua đó tăng được nguồn thu, có thêm nguồn lực tái đầu tư cho 
cơ sở vật chất, đào tạo giảng viên, đầu tư cho nghiên cứu khoa học 
và công bố quốc tế... 

Báo cáo của Lê Trung Thành (năm 2018) cho biết, sau khi tự 
chủ, nguồn thu từ học phí, lệ phí tăng lên; thu từ ngân sách nhà 
nước giảm xuống. Các cơ sở giáo dục đại học công lập tham gia thí 
điểm chỉ được cấp ngân sách nhà nước thông qua: () Các đối tượng 
sinh viên thuộc diện chính sách được hỗ trợ kinh phí học tập theo 
Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh 


434 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: XINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; và 
(1) Một số đối tượng sinh viên được đào tạo trong một số ngành đặc 
thù (nông, lâm, ngư nghiệp); phần ngân sách nhà nước còn lại mà 
cơ sở giáo dục đại học được tiếp cận là khoản cấp tăng vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản cho các dự án đang triển khai dở dang trước khi 
nhà trường chính thức thực hiện Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP của 
Chính phủ như trường hợp của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Tài chính - Marketing, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Mở 
Thành phố Hồ Chí Minh... 


Hình 10.3: So sánh tình trạng ngân sách các cơ sở giáo dục 


đại học trước và sau khi thực hiện thí điểm tự chủ đại học 


Thu dịch 
Vụ 
18,71% 


Thu dịch 
VỤ 
15,66% 


Thu học 
Thu sự phí, lệ 


nghiệp phí 
vs 75,207" 69,17% 


Thu sự 


Thu học 
Thu sự phí, lệ 


nghiệp phí 
` 4 79,b00 73,46% 


Thu sự 


Ngân sách b Ngân sách : 
nhà nƯớc nghiệp nhà nước nghiệp 
cấp khác cấp khác 
6,46% kinh 4,66% 5n 


Trước tự chú (2013-2014) 
Nguồn: Nhật Hồng, 2017. 


Trước tự chủ (2015-2016) 


Bên cạnh đó, Quyết định số 6196/QĐÐ-BGDĐT ngày 29/12/2013 
về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 
giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển 
công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào 


tạo với những quy định về quy trình bổ nhiệm người đứng đầu đơn 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 435 


vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm chủ tịch hội đồng 
trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đại học, trường đại học tỏ 
ra không còn phù hợp với những điều chính trong chính sách quản 
lý nhà nước đối với giáo dục đại học được luật hóa cụ thể trong Luật 
Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018). Trong bối cảnh vị trí, 
vai trò của hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường cơ sở giáo dục 
đại học đã được điều chỉnh theo Luật Giáo dục đại học (sửa đối, bổ 
sung năm 2018), quy trình lựa chọn thành viên hội đồng trường, lựa 
chọn chủ tịch hội đồng trường chưa được thể chế hóa; mối quan hệ 
giữa hội đồng trường với đảng ủy trường còn chưa được xác định. 
Bên cạnh đó, quy trình lựa chọn hiệu trưởng theo cơ chế đề cử từ hội 
đồng trường cũng cần phải thống nhất giữa các cơ sở giáo dục đại 
học cũng như cần có quy trình hướng dẫn cụ thể để triển khai. 

Với những nghiên cứu về tự chủ đại học của Trung Quốc và thực 
trạng ở Việt Nam để hoàn thiện chính sách tự chủ đại học của Việt 
Nam trong gia1 đoạn tới, cần thực hiện một số vấn đề sau: 

- Về đào tạo và học thuật 

Nghiên cứu cấu trúc đào tạo đại học, sau đại học ở Trung Quốc 
cho thấy, tại các đại học hàng đầu quốc gia, tỷ lệ đào tạo sinh viên 
bậc đại học chiếm chỉ khoảng 50% tổng số sinh viên được đào tạo 
toàn trường. Số còn lại là học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trong 
bối cảnh của Việt Nam, tỷ lệ đào tạo sinh viên bậc đại học trong các 
cơ sở giáo dục đại học bình quân chiếm từ 80 - 90% so với các bậc 
đào tạo khác của nhà trường như hiện nay. Khi tỷ lệ đào tạo sau đại 
học không cao, các giảng viên tập trung đào tạo bậc đại học và ít có 
thời gian nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí 
uy tín toàn cầu, năng lực học thuật, do đó không thể cập nhật và 
tiệm cận với nền giáo dục của các nước phát triển. Với định hướng tự 
chủ tài chính đang được áp dụng, các cơ sở giáo dục đại học đang nỗ 


lực mở rộng quy mô tuyển sinh bậc đại học nhằm bảo đảm nguyên 


436 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


tắc thu - chi. Việc tuyển sinh đào tạo sau đại học cũng hướng nhiều 
đến những ngành dễ tuyển sinh, ít phải đầu tư về khoa học - công 
nghệ và phòng thí nghiệm, bởi chi phí đầu tư cao và ít thu hút được 
người học, dẫn đến rủi ro về thu hồi chi phí đầu tư. Điều này đang 
là một trong những trở ngại không nhỏ trong quá trình phát triển 
trở thành đại học định hướng nghiên cứu. 

Chính vì vậy, để có thể cải thiện và gia tăng tỷ lệ tuyển sinh sau 
đại học, đặc biệt là đối với các ngành kỹ thuật thì phải có sự hỗ trợ 
từ phía Nhà nước trong việc đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên 
cứu, để gánh nặng đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ nghiên 
cứu giảng dạy không phải do nhà trường hoàn toàn chi trả, dựa trên 
phần lớn khoản thu từ đóng góp của người học. Trừ khi giải quyết 
vướng mắc ban đầu về tài chính, những cơ sở giáo dục đại học có xu 
hướng phát triển thành đại học định hướng nghiên cứu mới khắc 
phục được chỉ tiêu về tỷ lệ tuyển sinh quy định trong Nghị quyết số 
99/2019/NQ-CP. 

Việc tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục trong bối cảnh mới 
cũng là vấn đề cần quan tâm xử lý khi sự nhìn nhận của xã hội với 
phương thức tuyển sinh hiện hành là tích cực, đặc biệt là từ những 
điều chỉnh trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc 
gia năm 2019. Trong bối cảnh tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học có 
thể xây dựng phương án tuyển sinh riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên, 
khi để các cơ sở giáo dục đại học tự xây dựng phương án tuyển sinh, 
nhưng vẫn duy trì việc các cơ sở giáo dục đại học tham gia làm 
nhiệm vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia như 
hiện tại thì sẽ làm tăng chi phí vận hành của nhà trường. Thêm vào 
đó, nếu để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng phương án tuyển sinh 
riêng, có thể dẫn đến tình trạng tổ chức ôn luyện đầu vào: có thể 
lại nảy sinh các vấn đề xã hội phát sinh không mong muốn. Kinh 


nghiệm của Trung Quốc cho thấy, kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 437 


đang được sử dụng và Chính phủ Trung Quốc không ngừng tăng 
cường các biện pháp để bảo đảm công bằng của kỳ thi này, dù vẫn 
khuyến khích các địa phương xây dựng phương án mới, phù hợp hơn 
cho tuyển sinh. Trong giai đoạn tới, đối với Việt Nam, để tăng tính 
tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc xét tuyển người học, 
bên cạnh quyền lựa chọn sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học được chủ động 
xây dựng phương án xét tuyển chuẩn quốc tế (không trình phương 
án có tính yếu tố đặc thù để vận dụng cho tuyển sinh vào cơ sở giáo 
dục đại học ở Việt Nam). Sự tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông quốc gia của các cơ sở giáo dục đại học 
vẫn nên được duy trì. 

Việc nâng cao năng lực học thuật của nhà trường cũng nên có 
sự hỗ trợ của Chính phủ. Mặc dù thời gian qua, các cơ sở giáo dục 
đại học đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm 
thúc đẩy các giảng viên cơ hữu tham gia nghiên cứu công bố trên các 
tạp chí khoa học thuộc hệ thống ISI/Scopus. Điều này đã ghi nhận 
được những thay đổi tích cực theo hướng tiến bộ khi số nghiên cứu 
được công bố quốc tế của Việt Nam tăng mạnh theo thời gian. Tuy 
nhiên, để nâng cao hơn nữa năng lực học thuật thì chỉ dựa vào sự 
chủ động của nhà khoa học, nhà trường là chưa đủ. Chính phủ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã nhận thức được vấn đề này và đã triển khai 
nhiều biện pháp cứng rắn cũng như hỗ trợ đối với các nhà khoa học, 
mà gần đây nhất là tiêu chuẩn cứng để được xét công nhận chức 
danh phó giáo sư, giáo sư là phải có bài đăng trên tạp chí thuộc hệ 
thống ISI/Scopus, hay việc ban hành dự án SAHBP... Các nhà khoa 
học khối ngành kinh tế đã có tín hiệu hưởng lợi khi tiểu dự án “Xây 
dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở 
Việt Nam - chuyên sâu khối ngành kinh tế kinh doanh và quản lý” 


được xác lập. Tuy nhiên, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần 


438 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


đẩy nhanh quá trình đưa Dự án vào ứng dụng thực tiễn khi các nhà 
khoa học thuộc khối ngành này vẫn phải dùng các biện pháp khác 
nhau để tiếp nhận các ấn phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học 
quốc tế trong quá trình hoàn thiện công trình nghiên cứu để gửi đi 
duyệt đăng. Không tiếp cận được với các nghiên cứu được công bố 
trên các tạp chí thuộc hệ thống IS1I/Scopus sẽ thiếu luận cứ, tất yếu 
không có cơ hội đăng bài trên những tạp chí có uy tín toàn cầu, do 
đó không thể nâng cao năng lực học thuật của cơ sở giáo dục đại học 
theo chuẩn quốc tế. 

- Về tài chính 

Do nguồn ngân sách nhà nước không nhiều, thêm vào đó quá 
trình thử nghiệm trao quyền tự chủ đối với 23 cơ sở giáo dục đại 
học cho thấy hiệu ứng tích cực từ việc các trường tự chủ trong chi 
thường xuyên, với những kết quả tích cực từ nguồn thu, từ phát 
triển chương trình đào tạo và cải thiện thu nhập, đời sống của giảng 
viên cũng như điều kiện giảng dạy đối với người học nên việc để 
người học tự chịu toàn bộ chi phí đào tạo, nhưng Nhà nước có yêu 
cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã 
hội về chính sách miễn, giảm học phí, chính sách học bổng khuyến 
khích học tập... đã đem đến những tích cực đáng ghi nhận trong sự 
phát triển của hệ thống giáo dục đại học. 

Tuy nhiên, việc cắt toàn bộ chi đầu tư đối với các trường/đại học 
nên cân nhắc kỹ lưỡng. Không cấp ngân sách đối với trường/đại học 
tự chủ đồng nghĩa với việc nhà trường hoàn toàn phải dùng học phí 
để trang trải chi phí đào tạo. Các khoản thu của cơ sở giáo dục đại 
học thí điểm thực hiện tự chủ không chỉ trang trải cho chi thường 
xuyên, mà còn đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ giảng dạy. Với 
khung học phí được Chính phủ quy định, các trường tham gia thí 
điểm tự chủ đều đã gặt hái được những thành công nhất định. Tuy 


nhiên, để có thể tạo ra một hệ thống giáo dục đại học với những cơ 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 439 


sở được xếp hạng trong top 200 thế giới theo tinh thần HERA thì 
Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP tỏ ra chưa thỏa đáng. Kinh nghiệm 
của Trung Quốc cho thấy, để xây dựng các đại học trọng điểm, các 
đại học được thế giới biết đến, các đại học đẳng cấp thế giới, Chính 
phủ Trung Quốc đã đầu tư hơn 70 tỷ NDT và tiếp tục đầu tư hơn 
một nửa con số này trong giai đoạn tới để thực hiện World Class 2.0 
với mục tiêu “song hạng nhất” trong giai đoạn tới nhằm đưa Trung 
Quốc trở thành một cường quốc trong giáo dục đại học. Bên cạnh đó, 
các cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn được nhận kinh phí hỗ trợ đào 
tạo theo đầu sinh viên. 

Với nguồn lực ngân sách và nhân lực hạn hẹp, Việt Nam không 
thể xây dựng đại học đẳng cấp thế giới theo cách thức mà Chính phủ 
Trung Quốc đã và đang thực hiện, nhưng kinh nghiệm về xây dựng 
đại học được thế giới biết đến của Chính phủ Trung Quốc là bài học 
bổ ích đối với Việt Nam. Chính vì vậy, việc đầu tư tài chính để xây 
dựng hạ tầng phục vụ giảng dạy nghiên cứu, việc đầu tư tài chính 
để thu hút giảng viên quốc tế, hay Việt kiều trở thành giảng viên cơ 
hữu, giảng viên thỉnh giảng của nhà trường là cần thiết. Bên cạnh 
đó, những cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư trở thành đại 
học được thế giới biết đến nên nhận được kinh phí hỗ trợ đào tạo đối 
với người học từ phía Nhà nước. 

Một khía cạnh nữa liên quan đến tài chính là việc đánh thuế 
đối với hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm 
nghiên cứu của trường đại học. Nếu kết quả nghiên cứu và công bố 
trên tạp chí khoa học hàng đầu thế giới theo hệ thống ISI/Scopus có 
ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, đến xếp hạng đại học trên trường 
quốc tế thì hỗ trợ tài chính đối với những người tham gia nghiên cứu 
và có sản phẩm công bố quốc tế cũng sẽ tạo nên động lực hữu ích, 
thúc đẩy tinh thần của đội ngũ sư phạm nhà trường. Bên cạnh đó, 


thương mại hóa được kết quả nghiên cứu là một quá trình gian nan. 


440 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Chính phủ Việt Nam nên ban hành chính sách theo hướng khuyến 
khích, hỗ trợ để tạo ra kết quả tích cực thay vì quan điểm cần nhận 
lại ngay vốn đầu tư khi sản phẩm được thương mại hóa như hiện 
nay. Thực chất quá trình thương mại hóa sản phẩm chịu rất nhiều 
rủi ro, khu vực tư nhân không muốn mạo hiểm với những dự án do 
cơ sở giáo dục đại học thực hiện. Tuy nhiên, việc tạo ra các sản phẩm 
công nghệ lại là ưu thế của các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục 
đại học. Khi sản phẩm được nghiên cứu và chuyển đổi thành công để 
ứng dụng vào thực tiễn, lợi ích của nó đối với xã hội rất lớn và ngân 
sách nhà nước thu về thông qua thuế sẽ nhanh chóng bù đắp số tiền 
mà Nhà nước đã đầu tư vào nghiên cứu rồi thực hiện thương mại 
hóa sản phẩm mà không cần phải tính đến việc thu hồi vốn đầu tư 
từ bán sản phẩm. Việc Chính phủ Trung Quốc xác định tỷ lệ phân 
chia 30% cho nhà trường còn 70% cho nhóm nghiên cứu nếu bán 
được sản phẩm ra thị trường là một kinh nghiệm Việt Nam xem xét 
và có thể ban hành chính sách trong giai đoạn tới. 

- Về nhân sự 

Cùng với số lượng giảng viên bậc đại học tăng đều qua các năm, 
có sự tăng lên về số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ thì 
mục tiêu đề ra trong đào tạo tiến sĩ chưa thực hiện được. Thiếu đội 
ngũ tiến sĩ, các cơ sở giáo dục đại học khó có thể tăng thêm chỉ tiêu 
tuyển sinh đào tạo cao học, nghiên cứu sinh; cũng sẽ rất khó để thực 
hiện nghiên cứu khoa học, công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành thuộc hệ thống ISI/Scopus... Thiếu đội ngũ khoa học 
thì khả năng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm càng khó 
trỏ thành hiện thực. Mặc dù, Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 89/QĐ-TTTg ngày 18/01/2019 nhằm hỗ trợ toàn bộ học phí đối với 
đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cơ sở giáo dục đại học theo học 
nghiên cứu sinh, song chỉ giải quyết được phần nào mong muốn tự 


nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 441 


đại học. Ngoại trừ Chính phủ ban hành quy định mới liên quan đến 
tuyển sinh giảng viên của nhà trường. Theo đó, yêu cầu trong hợp 
đồng lao động có thời hạn được ký giữa nhà trường và người lao động 
phải có điều khoản sau bao lâu người lao động sẽ phải đăng ký theo 
học nghiên cứu sinh và sau bao lâu sẽ hoàn thành khóa học, nhận 
bằng tiến sĩ; khi đó mới ký hợp đồng không thời hạn với nhà trường, 
trở thành đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên ban hành chỉ thị yêu cầu các 
cơ sở giáo dục đại học xây dựng lộ trình nâng cao trình độ đội ngũ 
giảng viên; xác định lộ trình, phương pháp thực hiện gia tăng tỷ lệ 
tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn tới. Nếu cơ sở giáo 
dục đại học nào không đẩy nhanh tiến độ sẽ bị sáp nhập trở thành 
trường thành viên của các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện theo 
đúng lộ trình. 

Những vấn đề này dù mang tính chất hành chính, nhưng thực 
sự hữu ích bởi sẽ không thể thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng 
giáo dục đại học của quốc gia khi mà tỷ lệ tiến sĩ trong đào tạo đại 
học ở mức thấp (chưa bằng 1/3 so với tổng số giảng viên đứng lớp). 

- Về bộ máy 

Giống như một số quốc gia ở châu Âu, mô hình quản trị ở cơ sở 
giáo dục đại học của Việt Nam đã chuyển từ mô hình quản trị đơn 
bộ máy với đảng ủy trường/đại học (unitary model) sang mô hình 
quản trị song bộ máy với đảng ủy trường/đại học và hội đồng trường/ 
đại học (dual model). Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể việc thi hành Luật Giáo dục đại 
học (sửa đổi, bổ sung năm 2018), song vẫn còn một số điểm cần tiếp 
tục hoàn thiện. 

Quy trình thành lập và công nhận hội đồng trường; công nhận, 
bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ nhiệm, miễn 


nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; công nhận hiệu trưởng 


442 (UẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


của trường đại học công lập đặt vai trò của cơ quan chủ quản lên 
vị trí quyền lực cao nhất và làm vô hiệu hóa vai trò của hội đồng 
trường. Điều đó trái với tỉnh thần của các Nghị quyết số 14/2005 và 
Nghị quyết số 89/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 19/2017/ 
NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương. Cơ quan chủ quản chỉ nên 
cử đại diện tham gia vào hội đồng trường chứ không trực tiếp can 
thiệp vào việc ra quyết nghị hội đồng trường và đây cũng chính là 
phương thức mà chính phủ một số nước phương Tây đang thực hiện 
theo mô hình song bộ máy quản trị cơ sở giáo dục đại học. 

Đảng ủy đại học, trường đại học thực hiện quy hoạch, giới thiệu 
các ứng viên thành viên hội đồng trường ra đại hội toàn thể cán bộ, 
công nhân viên nhà trường. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên tham 
gia hội đồng trường phải rõ ràng. Tại đại hội lựa chọn, ngoài nhóm 
nhân sự do đảng ủy trường giới thiệu (những thành viên đương 
nhiên theo khoản 3 Điều 16 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung 
năm 2018) đã quy định, là những thành viên đương nhiên tham gia 
hội đồng gồm: “Bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ tịch 
công đoàn và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh là người học của trường đại học”), đại biểu tham dự có 
quyền đề cử, ứng cử người tham gia vào thành viên hội đồng trường 
dựa trên các tiêu chuẩn giới thiệu mà đảng ủy trường công bố. Tất 
cả ứng viên được đề cử, ứng cử tham gia thành viên hội đồng trường 
sẽ trình bày tham luận về những dự định sẽ làm trong gia1 đoạn tới 
trong vai trò là một thành viên của hội đồng trường; ứng viên cho 
vị trí chủ tịch hội đồng trường cũng phải trình bày định hướng hoạt 
động của hội đồng trường trong giai đoạn tới. 

Trên cơ sở phiếu bầu, hội nghị cán bộ chủ chốt được triệu tập để 
bầu cử ứng viên cho vị trí chủ tịch hội đồng trường. Đây là căn cứ để 
đảng ủy trường đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ 


nhiệm hội đồng trường đại học và chủ tịch hội đồng trường đại học. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 443 


Quy trình bầu cử ban giám hiệu trường đại học cũng nên đi 
theo quy trình này, trong đó chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ quy 
trình sẽ do hội đồng trường, dưới sự định hướng của đảng ủy trường 
sẽ thực hiện nhiệm vụ bầu cử, trình cấp có thẩm quyền ra quyết 
định phê duyệt hiệu trưởng nhà trường. 

Mô hình đại học tại 5ð cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đang 
biểu hiện nhiều bất cập, đại học bao gồm các trường đại học thành 
viên và được tổ chức 2 cấp, tức là đại học có bộ máy quản lý riêng 
của đại học và các trường thành viên cũng có bộ máy quản lý riêng. 
Tương tự, nếu ở cấp trên có phòng chức năng nào thì ở các trường 
thành viên cũng có phòng chức năng tương ứng. Chính điều này dẫn 
đến lãng phí nguồn lực và cũng là nguyên nhân bất cập của mô hình 
và là sự cản trở phát triển của đại học. 

Trong giai đoạn tới, hệ thống đại học nên thiết kế thống nhất theo 
mô hình ba cấp: () đại học; (1) các trường thành viên, các viện/trung 
tâm nghiên cứu; (11) khoa/bộ môn hoặc đơn vị chuyên môn. Trong 
đó, định hướng chiến lược phát triển nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh, 
tuyển dụng nhân sự sẽ do các phòng/ban chức năng cấp 1 đảm nhận 
dựa trên đề xuất của đơn vị cấp 2; đơn vị cấp 2 căn cứ vào nhu cầu 
năng lực của đơn vị xác định chỉ tiêu tuyển sinh, số nhân lực cần 
tuyển dụng trình đơn vị cấp 1 để đưa vào kế hoạch hành động của 
nhà trường: đơn vị cấp 3 sẽ chịu trách nhiệm về phát triển chuyên 
môn và quản lý nhân sự trong thẩm quyền của mình. Đây cũng là 
cách thức mà Chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách để thực 
hiện quản trị bộ máy và nhân sự đối với cơ sở giáo dục đại học mà 


Chính phủ Việt Nam có thể tham khảo trong giai đoạn tới. 


Chương T11 


MỘT Số KHUYẾN NGHỊ ĐỔI VỨI VIỆT NAM TRNG 
H0ÀN THIỆN QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỔI VỨI BẢ0 ĐẢM 
0HẤT LƯỢNG §IÁ0 DỤC ĐẠI HC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
§IÁ0 DỤC ĐẠI HỤC TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 


I. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM VÀ SO SÁNH VỚI TRUNG QUỐC 


1. Chính sách, quy định của Nhà nước về bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam 

Trong những năm qua, một loạt các văn bản quản lý nhà nước 
ở tầm quốc gia đã khẳng định rõ chủ trương đổi mới quản lý nhà 
nước đối với giáo dục đại học theo hướng quản lý chất lượng. Từ năm 
2004, Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội khóa XI thông qua 
ngày 03/12/2004 đã chỉ rõ: “Lấy việc quản lý chất lượng làm nhiệm 
vụ trọng tâm; thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục hằng 
năm”. Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 
Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo 
dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 tạo ra một cơ chế đột phá 
cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc chủ động thực hiện nhiệm 
vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bộ máy, nhân sự, tài chính nhằm 
tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. Với yêu cầu về 
trách nhiệm cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo, Chính phủ đã tạo 


ra thiết chế để gắn kết giữa tự chủ với trách nhiệm xã hội của các cơ 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 445 


sở giáo dục đại học và sự tự chủ này hướng đến một mục tiêu là các 
cơ sở giáo dục đại học có đủ điều kiện, nguồn lực cung cấp dịch vụ 


giáo dục đại học thực sự có chất lượng. 


Hình 11.1: Quá trình phát triển của kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học ở Việt Nam 


CEA-UD 
KĐCLGD Đào tạo được VU-EA được 
được đưa KĐV, TT thành thành lập, 
Cục KT &KĐCLGD vào Luật ¬ Hạ Š TT 60, 61, 04, VBHN lập, ÊV Các hướng dẫn 
được thành lập bủy dục 62, 37 06-07-08 1237 766, 767, 768, 769 


®6©- xa ` 


Phòng (Ð 38/0Đ Nghị định TT18, VNU-CEA,  0EA-AVU&0 TT 12 
KĐGLGD 75/2006/NĐ-P mì VNU-HCM CEA được thành lập ban hành 
ra đời được thành lập Bộ tiêu 

chuẩn 2.0 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 


Để trực tiếp quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học, 
ngày 02/8/2004 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 
Chỉ thị số 25/2004/CT-BGD&ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành trong 
năm học 2004-2005 trong đó yêu cầu các cấp quản lý giáo dục, các 
trường đại học và cao đẳng trong toàn quốc khẩn trương xây dựng 
và hoàn thiện về tổ chức, bộ máy và triển khai hoạt động của hệ 
thống khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 

Một là, về quy trình đánh giá 

Sau khi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được 
thành lập theo Nghị định số 85/2003/NĐ-CP về quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
năm 2004, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tư vấn 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT 
quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học. Quy định 
tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và 


446 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đào tạo được ban hành sau gần 2 năm dự thảo và lấy ý kiến góp ý của 
các trường đại học, các chuyên gia trong và ngoài nước. Với quy định 
này, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục của đất nước, Việt Nam đã có 
được một bộ tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch, cơ bản xác định được các 
yêu cầu về chất lượng liên quan đến sứ mạng, mục tiêu, cơ cấu, điều 
kiện nguồn lực và các mặt hoạt động của một trường đại học của Việt 
Nam. Theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT hệ thống kiểm định 
chất lượng trường đại học của Việt Nam gồm 10 tiêu chuẩn, 53 tiêu 
chí và được đánh giá theo mức 1 và 2. 

Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng trường đại học được 
thành lập giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển 
khai kiểm định chất lượng trường đại học. Hội đồng quốc gia kiểm 
định chất lượng trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định thành lập, gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy 
viên. Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 
Thứ trưởng phụ trách đào tạo đại học và sau đại học được Bộ trưởng 
ủy quyền, Phó Chủ tịch thường trực là Cục trưởng Cục Khảo thí và 
Kiểm định chất lượng giáo dục. Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh 
đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện 
một số bộ, ngành liên quan, đại diện các trường đại học, Hội Sinh 
viên Việt Nam, cơ quan khoa học và kỹ thuật, doanh nghiệp. Các Ủy 
viên Hội đồng có nhiệm kỳ 5 năm và không tham gia quá 2 nhiệm kỳ 
liên tiếp. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên sẽ thôi trách nhiệm 
trong Hội đồng khi không còn giữ chức vụ ở cơ quan mà họ đại điện. 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số lượng thành viên cụ 
thể, nguyên tắc làm việc và các hoạt động cụ thể của Hội đồng. Cục 
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm thường 
trực giúp Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng trường đại học 
triển khai cụ thể kế hoạch kiểm định (đề xuất kế hoạch đánh giá 
bên ngoài đối với các trường đại học có đăng ký kiểm định chất lượng 


và thành lập các đoàn chuyên gia đánh giá bên ngoài). 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 447 


Quy trình kiểm định chất lượng bước đầu được xác định với các 
hoạt động: (1) Tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học được thực hiện 
bởi Hội đồng tự đánh giá do Giám đốc/Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại 
học ra quyết định thành lập với số thành viên tối thiểu là 11 người; 
(1) Đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục đại học do đoàn chuyên gia 
đánh giá ngoài được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
thành lập; 17) Quyết định công nhận cấp độ đạt tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng của cơ sở giáo dục đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của trường 
đại học, kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá bên ngoài, ý 
kiến thẩm định của Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng trường 


đại học. 


Bảng 11.1: Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 
đại học theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT 


Các bước Chủ thể thực hiện Nội dung thực hiện 
Tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá do | Thu thập thông tin, rà soát các hoạt 
trường đại học Giám đốc/Hiệu trưởng trường ¡ động thuộc lĩnh vực liên quan (quy 


đại học quyết định thành lập trình tự đánh giá của trường đại học 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 
dẫn bằng văn bản riêng) 

Viết báo cáo tự đánh giá; công bố kết 
quả tự đánh giá; kết quá công nhận 
đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 


Đánh giá bên ngoài và Đoàn chuyên gia đánh giá Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá 
thẩm định của cơ bên ngoài do Bộ trưởng Bộ | của trường đại học đã đăng ký kiểm 
quan kiểm định chất: Giáo dục và Đào tạo quyết ' định chất lượng. Thu thập, nghiên 
lượng giáo dục định cứu xử lý các thông tin liên quan 

Tiến hành khảo sát tại trường đại 
học, xác định cấp độ trường đại học 
đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 


448 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Các bước 


Chủ thể thực hiện 


Nội dung thực hiện 


Viết báo cáo đánh giá và 
đề nghị Hội đồng quốc gia 
kiểm định chất lượng trường 
đại học xem xét, đệ trình 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo công nhận trường 
đại học đạt tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng 


Cục Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng giáo dục có trách nhiệm 
thường trực giúp Hội đồng quốc gia 
kiểm định chất lượng trường đại học 
triển khai cụ thể kế hoạch kiểm định 


lượng 


Quyết định công nhận 
trường đại học đạt tiêu 
chuẩn kiểm định chất 


Căn cứ kết quả tự đánh giá 
của trường đại học, kết quả 
đánh giá của đoàn chuyên 
gia đánh giá bên ngoài, 
ý kiến thẩm định của Hội 
đồng quốc gia kiểm định 
chất lượng trường đại học, 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quyết định công 
nhận trường đại học đạt tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng 
ở cấp độ tương đương 


Trường đại học được công nhận 
đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
theo các cấp độ dưới đây: 

Cấp độ 1: Trường đại học có ít nhất 
80% tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn 
kiểm định chất lượng đạt mức 1 và 
mức 2, nhưng chưa đủ điều kiện để 
công nhận đạt cấp độ 2. 

Cấp độ 2: Trường đại học có ít nhất 
60% tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn 
kiểm định chất lượng đạt mức 2 
và các tiêu chí còn lại đạt mức 1, 
nhưng chưa đủ điều kiện để công 
nhận đạt cấp độ 3. 

Cấp độ 3: Trường đại học có 100% 
tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng đạt mức 2. 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT. 


Đến năm 2007, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các 


đại học, học viện và trường đại học được quy định là 5 năm/lần; quy 


trình kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học được Bộ 


Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh từ 3 bước lên 4 bước theo Quyết định 
số 76/2007/QĐ-BGDĐT, theo đó: 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 449 


(1) Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, tiến hành tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá cho 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

(2) Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nghiên cứu báo cáo tự đánh 
giá, khảo sát, viết báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho trường được đánh 
giá, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị thẩm định kết quả đánh 
giá chất lượng giáo dục. 

(3) Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành 
thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc không công nhận trường đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

(4 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận 
hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 
4138/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống 
kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020. Theo Đề án, trong năm 2011, 
2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Rà soát, sửa đối, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành về quy trình, chu kỳ và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 
dục các cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục đại học. 

- Tiến tới ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá dùng chung cho các 
chương trình giáo dục thuộc các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và 
bộ tiêu chuẩn đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của các trường 
đại học. 

Đề án cũng nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành 
các chính sách khuyến khích thành lập các tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục và các chính sách liên quan đến việc sử dụng kết 
quả kiểm định chất lượng giáo dục cho công tác quản lý, thúc đẩy 


quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp hệ thống 


450 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


và cấp trường. Theo Đề án, để thực hiện chủ trương, chính sách về 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cần nhanh chóng xúc tiến 
thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học, đến 
hết năm 2012 có ít nhất 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của 
Nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động. Các trung tâm được 
thành lập là cơ sở để thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đào 
tạo, góp phần thực hiện mục tiêu về kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học ở Việt Nam. 

Để hỗ trợ triển khai kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo 
tỉnh thần Đề án, bên cạnh việc ban hành quy định về kiểm định 
viên kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư số 60/2012/TT- 
BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn ban hành quy định điều kiện 
thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục theo Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT; quy định 
về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 76/2007/ 
QĐ-BGDĐT được thay thế bằng Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT. 
Mặc dù trình tự, quy trình và chu trình thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học không thay đổi nhiều, nhưng vai trò của các 
bên tham gia trong quy trình kiểm định có rất nhiều khác biệt, đặc 
biệt là đánh giá ngoài, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo 
dục đại học, công nhận kết quả đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 
đại học. Nếu theo Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT, hoạt động 
đánh giá ngoài chỉ được thực hiện đối với cơ sở giáo dục đại học có 
được báo cáo chấp thuận từ phản biện kín nộp về Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; các thành viên tham gia đoàn đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Nếu kết quả đánh giá 
ngoài không được như mong muốn của cơ sở giáo dục đại học và khi 
trường có công văn khiếu nại, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 


đoàn đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài với các thành phần gồm 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 451 


đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra 
và các vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, đại 
diện cơ quan chủ quản của trường được đánh giá. Các thành viên 
của đoàn chuyên gia đánh giá lại là những người chưa tham gia 
đoàn đánh giá ngoài. Sau khi thẩm định kết quả đánh giá cuối cùng, 
Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định công nhận hoặc không công 
nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Với những điều chỉnh của Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT, hoạt 
động kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã được quy định rõ hơn. 
Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học đã biết được những việc phải làm 
trong giai đoạn tự đánh giá, như việc cơ sở giáo dục phải có kế hoạch 
tự đánh giá, với 07 nội dung phải thực hiện: () Mục đích và phạm vi 
của đợt tự đánh giá; (1) Thành phần Hội đồng tự đánh giá; (11) Phân 
công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng, xác định 
những công việc phải thực hiện tương ứng với từng tiêu chuẩn, thời 
gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính và những 
người phối hợp; (iv) Công cụ tự đánh giá; (v) Xác định các thông tin 
và minh chứng cần thu thập: (vi) Dự kiến các nguồn lực và thời điểm 
cần huy động các nguồn lực trong quá trình triển khai tự đánh giá; 
(vi) Thời gian biểu: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai 
và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể trong quá trình triển 
khai tự đánh giá. Thông tư cũng hướng dẫn rõ ràng việc viết báo cáo 
tự đánh giá và các hoạt động mà cơ sở giáo dục đại học cần thực hiện 
sau quá trình tự đánh giá. 

Nếu trong Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT quy định thành 
viên đoàn đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra 
quyết định, thì theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT) thành phần 
đoàn đánh giá ngoài do Giám đốc của tổ chức kiểm định chất lượng 


giáo dục quyết định thành lập. Về yêu cầu đánh giá lại, trong thời 


452 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo đánh giá ngoài 
và đề nghị thanh lý hợp đồng của tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục, cơ sở giáo dục được quyền đề nghị tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài khi hai bên chưa 
đạt được sự nhất trí về kết quả đánh giá. Khác với Quyết định số 
76/2007/QĐ-BGDĐTT, thành phần đoàn đánh giá lại đánh giá kết 
quả của đánh giá ngoài theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT được 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thành lập với số lượng, thành 
viên tham gia đáp ứng theo tiêu chí thành lập đoàn đánh giá ngoài. 
Đồng thời, các thành viên đã tham gia đoàn đánh giá ngoài tại cơ sở 
giáo dục không tham gia đoàn đánh giá lại. Kết quả đánh giá ngoài 
và đánh giá lại (nếu có) được sử dụng làm cơ sở để cơ sở giáo dục 
thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để Hội 
đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục thẩm định, đề nghị công nhận hoặc không công 
nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Khác với Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 
62/2012/TT-BGDĐT quy định việc thẩm định đánh giá chất lượng 
giáo dục do Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục của tổ 
chức kiểm định chất lượng thực hiện. Căn cứ đề nghị của Hội đồng 
quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục, Giám đốc tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục ra quyết định và cấp Giấy chứng nhận kiểm 
định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều 
kiện. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục thiết kế và in ấn sau khi đăng ký 
mẫu giấy chứng nhận với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị thời hạn 5 năm kể từ ngày 
cấp, trong đó ghi rõ tỷ lệ phần trăm số tiêu chí đạt yêu cầu. 

Năm 2017, trên cơ sở kế thừa tỉnh thần của Thông tư số 62/2012/ 
TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT với một 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 453 


số điều chỉnh trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học 


trong bối cảnh mới. Theo đó, có một số thay đổi trong thực hiện quy 


trình kiểm định chất lượng, như yêu cầu ít nhất 50% số thành viên 


có thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. 


Bảng 11.2: So sánh Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT và 
Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT 


Nội dung 


Quyết định số 
76/2007/0Đ-BGDĐT 


Thông tư số 
62/2012/TT-BGDĐT 


(Quy trình 
kiểm định 
chất lượng 
giáo dục 


Trường đăng ký kiểm định chất lượng 
giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
tiến hành tự đánh giá và gửi báo cáo tự 
đánh giá cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nghiên 
cứu báo cáo tự đánh giá, khảo sát, viết 
báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho trường 
được đánh giá, cho Bộ Giáo dục và Đào 
tạo để chuẩn bị thẩm định kết quả đánh 
giá chất lượng giáo dục 

Hội đông quốc gia kiếm định chất lượng 
giáo dục tiến hành thẩm định kết quả 
đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận hoặc không công nhận trường đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ra quyết định công nhận hoặc không 
công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục 


Cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá 


Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá 
ngoài với một tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục và đề nghị xem 
xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục 


Tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục tiến hành đánh giá ngoài 


Tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục thẩm định, công nhận hoặc 
không công nhận cơ sở giáo dục 
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 


Chu kỳ 
kiểm định 


Thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lân 


Thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lân 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT và 
Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


454 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁU DỤC ĐẠI HE: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 

Hai là, về kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học 

Quyết định số 38/2004/QĐÐ-BGDĐT' được biết đến là văn bản 
quy phạm pháp luật đầu tiêu xác định bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng giáo dục đại học ở Việt Nam với 10 tiêu chuẩn và 53 tiêu 
chí. Đến năm 2007, hệ thống 10 tiêu chuẩn trong đánh giá chất 
lượng trường đại học về cơ bản vẫn được duy trì trong Quyết định số 
65/2007/QĐ-BGDĐT; nhưng các tiêu chí thành phần đã có những 
thay đổi, điều chỉnh và tăng thêm 7 chỉ tiêu so với trước đây. 


Bảng 11.3: So sánh tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
trường đại học giữa Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT 
và Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT 


quyết định số 38/2004/0Đ-BGDĐT 
Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí; mỗi tiêu 
chí được đo bằng 2 mức: mức 1 là mức đạt 
được yêu cầu; mức 2 là mức đạt cao hơn 
yêu cầu 


Quyết định số 65/2007/0Đ-BGDĐT 
Đánh giá các tiêu chuẩn theo đ1yếf định số 
63/2007/Đ-BGDĐT được thực hiện theo 
hướng dẫn ban hành kèm theo Gông văn số 
927/KTKĐCULGD-KĐĐH năm 2013 


Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của 
trường đại học 


Tiêu chuẩn †: Sứ mạng và mục tiêu của 
trường đại học 


Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 


Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 


Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo 


Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 


Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo 


Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 
viên và nhân viên 


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 
viên và nhân viên 


Tiêu chuẩn 6: Người học 


Tiêu chuẩn 6: Người học 


Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ 


Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 


Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 


Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 


Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học 
tập và cơ sở vật chất khác 


Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học 
tập và cơ sở vật chất khác 


Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 


Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT 
và Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 455 


Với quan điểm kiểm định chất lượng trường đại học “là hoạt 
động đánh giá bên ngoài nhằm công nhận trường đại học đáp ứng 
mục tiêu đào tạo đề ra”, mặc dù đã đề cập đến 3 bước của quy trình 
kiểm định chất lượng trường đại học, cũng như ban hành Quyết 
định số 38/2004/QĐÐ-BGDĐT xác định bộ tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng trường đại học, song năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT để khắc phục những 
bất cập của Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT. Theo đó, bộ tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học được điều chỉnh thành 
bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, bởi kiểm định 
được hiểu là một quy trình và đánh giá trường đại học với các tiêu 
chí chỉ là một bước trong quy trình đó. 

Thêm vào đó, so với Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT,) việc 
thực hiện đánh giá chất lượng trường đại học không chỉ thay đổi từ 
các chỉ tiêu đánh giá, mà còn cả cách thức đánh giá chất lượng giáo 
dục trường đại học. Thay vì sử dụng 2 mức đánh giá (mức 1 là mức 
đạt được yêu cầu; mức 2 là mức đạt cao hơn yêu cầu) theo Quyết 
định số 38/2004/QĐ-BGDĐT, việc đánh giá chất lượng giáo dục 
trường đại học theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT được hướng 
dẫn cụ thể bởi Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2013. 

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến thời điểm hiện nay, chất lượng cơ 
sở giáo dục đại học được kiểm định dựa trên 2ð tiêu chuẩn và 111 
tiêu chí quy định theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT. Hệ thống 
tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đại học trong các cơ sở giáo 
dục đại học ở Việt Nam hiện nay đi theo mô hình AUN-QA phiên 
bản hai, được chia thành 4 nội dung cụ thể: bảo đảm chất lượng về 
mặt chiến lược với 8 tiêu chuẩn và 37 tiêu chí; bảo đảm chất lượng 
về mặt hệ thống với 4 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí; bảo đảm chất lượng 
về mặt thực hiện chức năng với 9 tiêu chuẩn và 39 tiêu chí; bảo đảm 


chất lượng về kết quả hoạt động với 4 tiêu chuẩn và 16 tiêu chí. 


456 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục hiện 
hành có thang đánh giá 7 mức (tương ứng với 7 điểm). Trong đó: 

Mức 1. Không đáp ứng yêu cầu tiêu chí: Không thực hiện công 
tác bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Không có các kế 
hoạch, tài liệu, minh chứng hoặc kết quả có sẵn. Cần thực hiện cải 
tiến chất lượng ngay. 

Mức 9. Chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí, cần có thêm nhiều cải 
tiến chất lượng: Công tác bảo đảm chất lượng đối với những lĩnh vực 
cần phải cải tiến để đáp ứng yêu cầu tiêu chí mới đang ở giai đoạn 
lập kế hoạch hoặc không đáp ứng yêu cầu. Có ít tài liệu hoặc minh 
chứng. Hoạt động bảo đảm chất lượng còn ít được thực hiện hoặc 
hiệu quả kém. 

Mức 3. Chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí nhưng chỉ cần một vài 
cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu: Đã xác định và thực hiện hoạt 
động bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí nhưng cần 
có thêm cải tiến nhỏ mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí. Có 
các tài liệu, nhưng không có các minh chứng rõ ràng chứng tỏ chúng 
được sử dụng, triển khai đầy đủ. Việc thực hiện hoạt động bảo đảm 
chất lượng không nhất quán hoặc có kết quả hạn chế. 

Mức 4. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chí: Thực hiện đầy đủ công 
tác bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí. Có các minh 
chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành đầy đủ. Việc thực hiện 
hoạt động bảo đảm chất lượng đem lại kết quả đúng như mong đợi. 

Mức 5. Đáp ứng cao hơn yêu cầu tiêu chí: Công tác bảo đảm chất 
lượng đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu của tiêu chí. Có các mình chứng 
chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách hiệu quả. Việc thực 
hiện hoạt động bảo đảm chất lượng cho thấy các kết quả tốt và thể 
hiện xu hướng cải tiến tích cực. 

Mức 6. Thực hiện tốt như một hình mẫu của quốc gia: Việc thực 


hiện công tác bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 457 


được xem là điển hình tốt nhất của quốc gia. Có các minh chứng 
chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách hiệu quả. Việc thực 
hiện hoạt động bảo đảm chất lượng cho các kết quả rất tốt và thể 
hiện xu hướng cải tiến rất tích cực. 

Mức 7. Thực hiện xuất sắc, đạt mức của các cơ sở giáo dục hàng 
đầu thế giới: Việc thực hiện công tác bảo đảm chất lượng để đáp ứng 
yêu cầu của tiêu chí được xem là xuất sắc, đạt trình độ của những 
cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới hoặc là điển hình hàng đầu để các 
cơ sở giáo dục khác trên thế giới học theo. Có các minh chứng chứng 
tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách sáng tạo. Việc thực hiện 
hoạt động bảo đảm chất lượng cho các kết quả xuất sắc và thể hiện 
xu hướng cải tiến xuất sắc. 

Cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục được kiểm 
định khi có điểm trung bình của các tiêu chuẩn đạt từ mức 3,5 điểm 
trở lên, đồng thời không tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 
điểm sẽ được công nhận là cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng 


giáo dục (khoản 3, Điều 46 Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT). 


Bảng 11.4: Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường 
đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT 


^ hd ^ ` Z ` « Z 
Tiêu chuẩn 1: Tâm nhìn, sứ mạng và văn hóa 


"` ^ 2 . 
Tiêu chuẩn 2: Quản tr] 


Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 


Bảo đảm chất Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 


lượng về mặt | Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu 


chiến lược khoa học và phục vụ cộng đồng 


Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 


Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 


Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 


458 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Tiêu chuẩn 9: Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong 


Bảo đảm chất | Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 


lượng về mặt  |Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng 
hệ thống bên trong 


Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 


Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 


Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 


Tiêu chuẩn 1ð: Giảng dạy và học tập 


Bảo đảm chất 
lượng về mặt 
thực hiện chức 


Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 


Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 


năng Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 


Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 


Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 


tÀ ^? Z⁄4 ^^“ ` ^ Ầ 
Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 


Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 


Bảo đảm chất 


SN Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 
lượng về kết 


Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 


quả hoạt động 
Tiêu chuẩn 2ð: Kết quả tài chính và thị trường 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT. 


Ba là, về đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học 

Năm 2016, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT. 
Theo đó, 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí đã được xây dựng cho đánh 
giá chương trình đào tạo. Việc đánh giá từng tiêu chí trong mỗi tiêu 
chuẩn sử dụng thang 7 mức. Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 


đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 459 


Bảng 11.5: Tiêu chuẩn và số tiêu chí về đánh giá 
chương trình đào tạo các trình độ đại học 
theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT 


—a` x Lư .^ , 
Tiêu chuẩn Số tiêu chí 


lể2) 
=¬ 
b=) 


*tÀ ` ^ ^ ` ` 
Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 


Bản mô tả chương trình đào tạo 


Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 


Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 


Đánh giá kết quả học tập của người học 


Đội ngũ nhân viên 


Người học và hoạt động hỗ trợ người học 


€© |œI¬m|@G@|Cr| => |C2|\`»S | 


Cơ sở vật chất và trang thiết bị 


10 |Nâng cao chất lượng 


h) 
h) 
h) 
B) 
5 
Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 7 
5 
5 
5 
6 
5 


11 | Kết quả đầu ra 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT. 


Để triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Cục Khảo thí 
và Kiểm định chất lượng giáo dục đã ban hành Công văn số 1074/ 
KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 
đại học; Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn 
tự đánh giá chương trình đào tạo; Công văn số 1076/KTKĐCLGD- 
KĐĐH về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo. 

Ngoài bộ tiêu chí chung để đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo, việc đánh giá chất lượng chương trình giáo dục bậc đại học ở 
một phạm vi đặc thù được thực hiện theo các hướng dẫn đặc thù dù 
cùng do khối ngành sư phạm đảm nhận như Thông tư số 49/2012/ 
TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 


460 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại 
học; Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT về ban hành quy định về tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật 
công nghiệp trình độ đại học... 


Bảng 11.6: So sánh tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo đại học đặc thù của Việt Nam 


Thông tư Thông tư 
số 49/2012/TT-BGDĐT số 23/2011/TT-BGDĐT 


PA _v PA ^ À PA _v PA ` _v 
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu, chuân đâu Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn 
^Z ^ Z 2 Z ` ` À 
ra, cơ cấu tổ chức, quan lý đào tạo và | đầu ra 


công tác đánh giá hoạt động đào tạo 


Tiêu chuẩn 9: Chương trình và các Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo 


hoạt động đào tạo 


Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ giảng viên và | Tiêu chuẩn 3: Hoạt động đào tạo 


nhân viên tham gia chương trình 


Tiêu chuẩn 4: Người học và công tác Tiêu chuẩn 4: Đội ngũ giảng viên, 


hỗ trợ người học cán bộ quản lý và nhân viên 


Tiêu chuẩn 5: Cơ sở vật chất phục vụ | Tiêu chuẩn 5: Người học 
chương trình 


Tiêu chuẩn 6: Công tác tài chính | Tiêu chuẩn 6: Cơ sở vật chất phục 


phục vụ chương trình đào tạo vụ chương trình 


Tiêu chuẩn 7: Công tác đánh giá sinh Tiêu chuẩn 7: Công tác tài chính 
viên tốt nghiệp và hoạt động tư vấn | phục vụ chương trình 


việc làm 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT và 
Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT. 


Bốn là, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 
số 07/2015/TT-BGDĐT quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 


yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 461 


với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 
thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ. Văn bản này đã xác định yêu cầu về năng lực của trình độ 
đại học trên các phương diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ 
và trách nhiệm. Những yêu cầu về năng lực trong văn bản này có 
tính cụ thể, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học 
điều chỉnh, hoàn thiện chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, 
bảo đảm chuẩn đầu ra thực sự là công cụ cần thiết nâng cao chất 
lượng đào tạo. 

Năm là, về quản lý nhà nước đối vói các trung tâm kiểm định 
chất lượng. 

Đau khi Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án Xây 
dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với 
giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp gia1 đoạn 2011-2020, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT 
về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục, theo đó tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục được cấp giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo 
dục khi “có số vốn tối thiểu 2 tỷ đồng để triển khai các hoạt động”, 
thêm vào đó, tổ chức còn phải bảo đảm “có trụ sở hoạt động ổn định 
và điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên 
với diện tích tối thiểu là 8 m?/người; mỗi kiểm định viên có một máy 
tính và bàn ghế làm việc”. Chính vì vậy, giải pháp cho giai đoạn đầu 
là thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ 
sở giáo dục đại học để có thể tận dụng các điều kiện cơ sở vật chất 
sẵn có. Hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của hai đại 
học quốc gia được thành lập năm 2014; đầu năm 2015, Trung tâm 
Kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng được thành 


462 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


lập; tiếp đó, cuối năm 2015, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 
dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam được 
thành lập; đến cuối năm 2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục của Trường Đại học Vinh được thành lập. 


Hình 11.2: Các tổ chức được thực hiện kiểm định 


chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam 


Bộ Giáo dục và Đào †ạo 
Cục Quản lý chất lượng 


Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
do Nhà nước thành lập do tổ chức, cá nhân thành lập 


VNU- | VNU- | | 
HCM CEA CEA-UD VU-EA GEA - AVU&C 


Cơ sở giáo dục/Chương trình đào tạo 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 


Ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc 
Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, 4 trung tâm kiểm 
định chất lượng giáo dục còn lại được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành quyết định thành lập, cho phép đặt tại các cơ sở giáo 
dục đại học, dựa trên đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo với cam 
kết “sau hai năm sẽ tách ra thành đơn vị độc lập” theo tỉnh thần của 
Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT là: “Tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu riêng; có trụ 


sở giao dịch; hoạt động độc lập với các cơ sở giáo dục”. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 463 


Sáu là, về chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam 

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo), tính đến ngày 31/8/2019, cả nước có 255 cơ sở giáo dục hoàn 
thành báo cáo tự đánh giá (trong đó có 222 cơ sở giáo dục đại học và 
33 trường cao đẳng sư phạm); 133 cơ sở giáo dục đại học và 07 trường 
cao đẳng sư phạm được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
trong nước đánh giá ngoài, trong đó 123 cơ sở giáo dục đại học và 
05 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục; có 07 trường đại học được đánh giá ngoài và được 
công nhận theo tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục của Hội đồng cấp 
cao về Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCER.ES) và 
AUN-QA. Trong đó Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh được cả hai tổ chức trên công nhận đạt tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục. Có 62 chương trình đào tạo được đánh 
giá ngoài theo tiêu chuẩn trong nước, 150 chương trình đào tạo đã 
được công nhận chuẩn quốc tế về đánh giá ngoài. 

Bảy là, về nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế 

Xét trên phạm vi cả nước, trong thời gian từ năm 2011 đến 
năm 2014 số công bố quốc tế của Việt Nam vào khoảng 10.000 bài 
báo. Tuy nhiên, trong 2 năm 2016-2017, số bài báo công bố trên tạp 
chí quốc tế của Việt Nam gần đạt 15.000 bài trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành hàng đầu thế giới; hơn 60% số ấn phẩm nghiên 
cứu xuất phát từ các trường đại học. Nếu so sánh, mức độ công bố 
quốc tế của Việt Nam với mức độ công bố quốc tế của Philippines, 
Thái Lan thời điểm hiện tại thì tương đối ngang nhau; tuy nhiên 
nếu xét về khía cạnh chất lượng của từng công bố, về mức độ được 
trích dẫn nhiều của các công bố bởi các nhà khoa học nước ngoài, các 
doanh nghiệp quan tâm, thì tỷ lệ trích dẫn của các bài báo do các 


học giả Việt Nam xuất bản có tỷ lệ trích dẫn cao hơn. 


464 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Với hơn 60% công bố quốc tế xuất phát từ các cơ sở giáo dục đại 
học Việt Nam, thì tỷ lệ hơn 75% các nhà khoa học được nhận giải 
thưởng danh giá Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ trao 
đã phản ánh được vai trò của các cơ sở giáo dục đại học đối với phát 
triển học thuật, khoa học và công nghệ của Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng khích lệ, chất lượng 
hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn tồn tại nhiều điểm bất cập, cần 
được khắc phục. Giáo dục đại học mới giải quyết phần nào bài toán 
về cung ứng số lượng nhân lực được đào tạo sau phổ thông ra thị 
trường lao động, chưa đáp ứng được đòi hỏi về nhân lực chất lượng 
cao có trình độ đại học của thời kỳ mở cửa hội nhập, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Nhiều biện pháp nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học đã được triển khai, tuy nhiên cái “lắc 
đầu” của các nhà tuyển dụng với chất lượng sinh viên mới ra trường 
không ít. 

Xét từ kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Những bất 
ổn nội tại trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được chỉ ra với 
khoảng 50% cơ sở giáo dục đại học được đánh giá chưa đạt những tiêu 
chí khá quan trọng trong kiểm định chất lượng đối với một cơ sở giáo 
dục đại học. Đó là: () Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và 
thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá; (1) Yêu cầu 
đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên; (11) Yêu cầu 
mức độ đáp ứng của thư viện, thư viện điện tử; (v) Có đủ diện tích 
đất và diện tích mặt bằng tổng thể phục vụ cho hoạt động của các cơ 
sở giáo dục; (v) Kết quả thực hiện nghiên cứu khoa học. 

Mặc dù đạt chuẩn kiểm định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khía cạnh 
vẫn phải tiếp tục hoàn thiện khi phương pháp giảng dạy, phương 
pháp kiểm tra, đánh giá của phần lớn các trường đều chưa chuẩn 


hóa, chưa theo kịp chuẩn của khu vực và quốc tế. Nhiều trường quy 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 465 


mô sinh viên rất lón, đội ngũ giảng viên thấp, chuẩn đầu ra hoàn 
toàn không phù hợp, thậm chí bị lệch. Nghiên cứu khoa học được 
đánh giá thấp khi kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ từ trường đại học là khá thấp bởi như suất đầu tư cho nghiên 
cứu quá thấp, kết quả công bố quốc tế thấp, doanh thu từ chuyển 
giao công nghệ cũng tương tự. 

Theo Huyền Nga (2019), mặc dù chất lượng giáo dục đại học ở 
một vài cơ sở giáo dục đại học đã được các tổ chức kiểm định quốc tế 
công nhận trong gia1 đoạn vừa qua với 4 cơ sở giáo dục đại học được 
xếp hạng vào top 1.000 của thế giới, tuy nhiên đến thời điểm hiện 
nay chưa có cơ sở giáo dục đại học nào của Việt Nam lọt vào top 350 
trường đại học tốt nhất châu Á; vẫn còn khoảng cách khá xa giữa kỹ 


năng được đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 


Hình 11.3: Quy hoạch phát triển cơ sở giáo dục đại học 


của Việt Nam đến năm 2020 


120 
102 
100 
91 
80 
60 55 59 
42 
40 = 
20 17 
20 15 14 
9 Am lữ] 
0 : man, : 
Vùng trung du Vùng đồng Vùng Bắc Vùng Vùng Đông Vùng đồng 
và miền núi bằng sông Trung Bộ và Tây Nguyên Nam Bộ bằng sông 
phía Bắc Hồng duyên hải Cửu Long 
miền Trung 
Số lượng dự kiến đến năm 2020 Tháng 8/2017 


Nguồn: Theo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg. 


466 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Bên cạnh đó, một vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại 
học hiện hành là hiện tượng “chạy” để đạt kiểm định chất lượng. 
Khi thù lao cho hoạt động kiểm định không cao, các trung tâm kiểm 
định trở thành khách hàng của cơ sở giáo dục đại học, nên việc hai 
bên cố gắng thỏa mãn nhu cầu của nhau là điều khó tránh khỏi. 

Thường thì hợp đồng kiểm định chất lượng ký với các trường từ 
200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tùy theo quy mô sinh viên, số 
lượng các cơ sở phải đi khảo sát, mức độ công việc... Trong khi đó 
kiểm định chương trình tối đa là 100 triệu đồng. Và tất cả tiền trong 
hợp đồng đều chi cho các kiểm định viên, theo từng vị trí và công 
việc. Mỗi người được 18-25 triệu đồng cho 6 tháng. Mức thu nhập 
này rõ ràng không cao cho kiểm định viên, trong khi trung tâm phải 
tự chủ hoàn toàn, ngay cả việc thuê địa điểm để đặt trung tâm. 

Tám là, về vai trò bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đại 
học của Cục Quản lý chất lượng 

Tại Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng được trao các nhiệm vụ 
và quyền hạn về quản lý chất lượng giáo dục, bao gồm cả chất lượng 
giáo dục, theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, cụ thể như sau: 

- Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục 

+ Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy 
định về quy chuẩn bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện dịch vụ công về bảo 
đảm, kiểm định chất lượng giáo dục. 

+ Thẩm định việc thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục; cấp giấy phép hoạt động, đình 
chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với các tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục; giao nhiệm vụ đào tạo, bổi dưỡng kiểm 
định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt 
động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở đào 
tạo, bổi dưỡng kiểm định viên; tuyển chọn kiểm định viên, cấp và 


thu hồi thẻ kiểm định viên. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 467 


+ Thẩm định việc công nhận tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam. Công bố danh sách các 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và nước ngoài 
được Việt Nam công nhận. Công khai kết quả kiểm định chất 
lượng giáo dục. 

- Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục 

+ Xây dựng các quy chế thi và hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, cuộc 
thi các môn văn hóa cấp quốc gia, quốc tế dành cho học sinh, sinh 
viên; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kỳ thi, cuộc thi các môn 
văn hóa dành cho học sinh ở các địa phương: tổ chức các đội tuyển 
quốc gia, các đoàn học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực. 

+ Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục 
vụ ra đề thi các kỳ thi cấp quốc gia; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, 
đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu 
hỏi thi chuẩn hóa. 

+ Thực hiện các dịch vụ công về xây dựng và phát triển ngân 
hàng câu hỏi thi chuẩn hóa; tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo 
dục; đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Việt; khai thác, sử dụng kết 
quả đánh giá chất lượng giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo 
dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Về cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng 

Cục Quản lý chất lượng có 4 phòng và 3 đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kiểm định chất lượng 
giáo dục; Phòng Quản lý thi; Phòng Quản lý văn bằng, chứng chỉ; 
Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục; Trung tâm Khảo thí quốc 
gia; Trung tâm Công nhận văn bằng. 

Như vậy, theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, Cục Quản lý 
chất lượng được trao quyền, trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn, 


kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn bảo đảm và 


468 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


kiểm định chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp trong hệ thống giáo 
dục của Việt Nam. Cục cũng là đơn vị được trao trách nhiệm thực 
hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện dịch vụ công 
về bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp trong 
hệ thống giáo dục Việt Nam. Cục Quản lý chất lượng còn là đơn vị 
được trao quyền đảm nhận bồi dưỡng kiểm định viên, cấp và thu 
hồi thẻ kiểm định viên; đặc biệt là quyền được cấp giấy phép hoạt 
động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với các 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. 

Việc đánh giá chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học tại 
Việt Nam hiện đang được thực hiện theo Thông tư số 12/2017/TT- 
BGDĐT, do Cục Quản lý chất lượng trực tiếp xây dựng, trình Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Chín là, về bất cập trong quản lý nhà nước đối với bảo đảm, 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam 

Cơ chế, chính sách khuyến khích cũng như các chế tài về công 
tác kiểm định chất lượng giáo dục còn chưa cụ thể; một số quy định 
về tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo còn chưa được ban 
hành (như chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung 
cấp; chương trình đào tạo từ xa đối với giáo dục đại học...); một số 
hướng dẫn đánh giá đã được ban hành nhưng còn chậm. 

Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cấp hệ thống còn thiếu, chưa đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm và kiểm định chất 
lượng giáo dục. Hệ thống phần mềm quản lý về bảo đảm và kiểm 
định chất lượng giáo dục chưa được thiết lập và vận hành. 

Hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục vẫn còn bộc lộ 
những hạn chế nhất định, chưa đồng đều giữa các tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 469 


Đội ngũ đánh giá viên và kiểm định viên còn thiếu và chưa được 
sử dụng có hiệu quả; trong khi có một số người tham gia rất nhiều 
đoàn đánh giá thì nhiều người khác từ khi có thẻ kiểm định viên đến 


nay chưa từng được mời tham gia. 


2. So sánh quản lý nhà nước về bảo đảm, kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Một là, về vai trò và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong 
bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là trách nhiệm không phải 
chỉ riêng của cơ sở giáo dục đại học mà còn là trách nhiệm của nhà 
nước; tham gia vào quá trình bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 
còn có cả cộng đồng xã hội... Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 
của Việt Nam và Trung Quốc cũng tuân theo những nguyên tắc 
này. Ở cả hai nước, Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(đối với Việt Nam) và Bộ Giáo dục (đối với Trung Quốc) trực tiếp 
quản lý chất lượng hệ thống giáo dục, bao gồm cả giáo dục đại học. 
Bộ thành lập bộ phận hỗ trợ lãnh đạo bộ trong quản lý chất lượng 
giáo dục đại học từ ban hành chính sách bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học đến đảm nhận trách nhiệm đào tạo và cấp bằng đối với 
những người hoàn thành khóa học kiểm định viên. Tuy nhiên, trong 
khi quản lý chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo trao trách nhiệm cho Cục Quản lý chất lượng giáo 
dục đảm nhận, do đó Cục Quản lý chất lượng giáo dục cùng lúc đảm 
nhận công việc bảo đảm chất lượng giáo dục cho toàn bộ hệ thống 
giáo dục của quốc gia, từ mầm non đến hết đại học; thì ở Trung 
Quốc, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học được trao cho HEEBC đảm 
nhận, còn chất lượng giáo dục sau đại học lại do một cơ quan khác 


trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc đảm nhận. Thêm vào đó, trách 


470 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học ở Trung 
Quốc cũng khác nhau tùy thuộc vào tình trạng quản lý trực tiếp của 
cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục 
đại học do bộ và cơ quan ngang bộ quản lý chịu sự quản lý trực tiếp 
về chất lượng giáo dục đại học bởi HEBC trực thuộc Bộ Giáo dục 
Trung Quốc; các cơ sở giáo dục đại học do chính quyền địa phương 
quản lý hành chính sẽ chịu sự quản lý về chất lượng bởi các HEEC 
trực thuộc chính quyền địa phương. HEBC địa phương phải báo cáo 
kết quả thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học về HEEC 
trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc để có dữ liệu đánh giá tổng thể 


về chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc. 


Bảng 11.7: So sánh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước 
trong bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đại học 


giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay 


Trung Quốc Việt Nam 
Ban hành các chính sách về | Bộ Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào 
bảo đảm chất lượng giáo dục tạo 
đại học 
Thành lập đoàn đánh giá HEEC Tổ chức kiểm định 
ngoài đối với cơ sở giáo dục chất lượng giáo dục 
đại học 


Thẩm định kết luận của Hội đồng chuyên gia |Tổ chức kiểm định 
đoàn đánh giá ngoài đánh giá quốc gia chất lượng giáo dục 
của Bộ Giáo dục 


Cấp giấy chứng nhận kiểm |HEEC Tổ chức kiểm định 
định chất lượng cơ sở giáo chất lượng giáo dục 
dục đại học 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp trên cơ sở rà soát hệ thống chính sách 
hiện hành. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 471 


Hai là, về tiêu chuẩn thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học 

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học giữa 
Việt Nam và Trung Quốc là không đồng nhất, bởi việc đánh giá chất 
lượng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam theo Thông tư số 12/2017/ 
TT-BGDĐT bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí; trong khi đó việc 
đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc sử dụng hệ 
thống 6 tiêu chuẩn và 24 tiêu chí. Mặt khác, việc đánh giá cơ sở giáo 
dục đại học của Việt Nam đạt chuẩn hay chưa đạt chuẩn phụ thuộc 
vào tình trạng điểm số trung bình của 25 tiêu chuẩn có trên 3,ð/5 
hay không; còn ở Trung Quốc các tiêu chuẩn được đánh giá theo 
nguyên tắc có - không; đủ - không đủ; tốt - không tốt; đạt chuẩn - 
không đạt chuẩn. 

Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo giữa Việt Nam và 
Trung Quốc cũng thể hiện sự khác biệt, khi chương trình đào tạo đại 
học ở Trung Quốc được đánh giá theo 8 chỉ tiêu với 19 tiêu chí hợp 
phần; còn việc đánh giá chương trình đào tạo ở Việt Nam hiện nay 
áp dụng 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí hợp phần. 

Hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn triển khai đánh giá 
ngoài với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Trung Quốc được đánh giá 
là rõ ràng; đặc biệt là hệ thống quy định hỗ trợ thực hiện kiểm 
định chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật, cái mà đã đưa hệ 
thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc đạt 
chuẩn quốc tế từ tháng 6 năm 2016 khi Trung Quốc ký Hiệp ước 
Washington về công nhận đào tạo chương trình khối ngành kỹ thuật 
đạt chất lượng quốc tế. Cũng chính hệ thống này đã giúp Trung 
Quốc, Nga và EU đạt được thỏa thuận công nhận tiêu chuẩn kiểm 


định chất lượng giữa các thành viên. 


472 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Trong khi đó, với hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí nhiều hơn, chi 
tiết hơn; hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học, đánh giá chương 
trình đào tạo đại học của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, cần tiếp 
tục hoàn thiện. Bên cạnh bộ tiêu chuẩn để đánh giá chương trình 
đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng đã ban hành văn 
bản hướng dẫn đánh giá chi tiết với một số chương trình đào tạo đặc 
thù như Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học 
phổ thông trình độ đại học; Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ban 
hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo 
dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học... Tuy nhiên, 
chính việc phân nhỏ với những hướng dẫn đặc thù này cũng đang 
tạo thêm phiền phức và đòi hỏi phải hình thành thêm những hướng 
dẫn, đánh giá đối với các chương trình đào tạo đặc thù khác như 
chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp; chương 


trình đào tạo từ xa đối với giáo dục đại học... 


Bảng 11.8: So sánh tiêu chuẩn đánh giá chương trình 


đào tạo của Trung Quốc và Việt Nam 


Trung Quốc Việt Nam 


Nguyên tắc định hướng phát triển | Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương 


hoạt động đào tạo của đại học trình đào tạo 


Đội ngũ giảng viên Bản mô tả chương trình đào tạo 


Điều kiện giảng dạy và sử dụng Cấu trúc và nội dung chương trình 


trang thiết bị phục vụ giảng dạy dạy học 


Môn học và giảng dạy Phương pháp tiếp cận trong dạy học 
Quản lý giảng dạy Đánh giá kết quả học tập của người học 
Môi trường học thuật Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 


Đầu ra của đào tạo Đội ngũ nhân viên 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 473 


Trung Quốc Việt Nam 
Các khía cạnh đặc biệt Người học và hoạt động của người học 


Cơ sở vật chất, trang thiết bị 


Nâng cao chất lượng 


Kết quả đầu ra 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 


Ba là, về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

Giữa hai nước, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học 
đều được thực hiện theo 4 bước, tuy nhiên sự tham gia của các bên ở 
quy trình 4 bước giữa hai nước khác nhau về bản chất. Điểm chung 
duy nhất trong quy trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học giữa hai nước là hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết 
định thành lập hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Tuy 
nhiên, sau bước đầu tiên và duy nhất giống nhau này, vai trò và 
trách nhiệm thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 
của các bên là khác nhau. Nếu ở Việt Nam, theo quy định hiện hành, 
cơ sở giáo dục đại học được tự do lựa chọn tổ chức được cơ quan quản 
lý nhà nước ủy quyền thực hiện kiểm định; điều này chưa được thực 
hiện ở Trung Quốc khi HEEC ra quyết định thành lập đoàn đánh 
giá ngoài tham gia vào quy trình này. Vì HEEC ra quyết định thành 
lập đoàn đánh giá ngoài, nên việc thẩm định kết quả đánh giá ngoài 
của cơ sở giáo dục đại học sẽ do Hội đồng chuyên gia đánh giá quốc 
gia của Bộ Giáo dục Trung Quốc thực hiện; cũng chính Hội đồng này 
có trách nhiệm công bố kết quả kiểm định khi các tiêu chuẩn kiểm 
định được thông qua. Trong khi đó ở Việt Nam, tình trạng cơ quan 
quản lý nhà nước tham gia thẩm định kết quả đánh giá ngoài đã 
chấm dứt từ khi Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT được ban hành; 


việc thẩm định kết quả đánh giá ngoài và cấp chứng nhận kiểm 


474 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


định chất lượng giáo dục đại học cũng đã được trao cho tổ chức kiểm 


định chất lượng. Việc công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở 


giáo dục đại học ở Việt Nam là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại 


học tham gia kiểm định; trong khi đó, Hội đồng chuyên gia đánh giá 


quốc gia của Bộ Giáo dục Trung Quốc chịu trách nhiệm công bố kết 


quả thẩm định ra công chúng nếu đạt yêu cầu thẩm định. 


Trong khi thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 


đại học của Trung Quốc được đăng tải trên website của HEBEC thì 


hệ thống phần mềm về quản lý thông tin chất lượng giáo dục đại 


học tại Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt 


Nam còn rất hạn chế. 


Bảng 11.9: So sánh vai trò của các bên trong thực hiện 


quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học 


giữa Việt Nam và Trung Quốc 


Trung Quốc 


Việt Nam 


Tự đánh giá 


Hiệu trưởng cơ sở giáo 
dục đại học thành lập 
Hội đồng tự đánh giá cơ 


sở giáo dục đại học 


Hiệu trưởng cơ sở giáo dục 
đại học thành lập Hội đồng 
tự đánh giá cơ sở giáo dục 


đại học 


Đánh giá ngoài 
đối với cơ sở giáo 


dục đại học 


HEEC ra quyết định thành 
lập đoàn đánh giá ngoài 
trên cơ sở tờ trình đăng ký 
kiểm định chất lượng từ cơ 
sở giáo dục đại học 

Đoàn đánh giá ngoài sử 
dụng dữ liệu mà cơ sở 
giáo dục đại học đăng ký 
kiểm định gửi cho HEEC 
để tiến hành đánh giá 


Viết báo cáo đánh giá 


Cơ sở giáo dục đăng ký đánh 
giá ngoài với một tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 
phép hoạt động 

Cơ sở giáo dục gửi báo cáo 
tự đánh giá và các hồ sơ liên 
quan đến tổ chức ký hợp đồng 
thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục để thẩm định 


Viết báo cáo đánh giá 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 475 


Trung Quốc Việt Nam 


Thẩm định kết Hội đổng chuyên gia Hội đồng kim định chất 
luận của đoàn | đánh giá quốc gia của Bộ lượng giáo dục của Tổ chức 
đánh giá ngoài | Giáo dục thẩm định kiểm định chất lượng giáo dục 


Cấp giấy chứng Hội đổng chuyên gia | Giám đốc tổ chức kiểm định 
nhận kiểm định | đánh giá quốc gia của Bộ chất lượng giáo dục 
chất lượng Giáo dục 


Công bố ra công | Hội đồng chuyên gia đánh | Cơ sở giáo dục đại học 
chúng giá quốc gia của Bộ Giáo 
dục công bố kết quả thẩm 
định ra công chúng nếu 
đạt yêu cầu thẩm định 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 


Bốn là, về các tổ chức tham gia kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học 

Ở cả Việt Nam và Trung Quốc, các tổ chức được tham gia đánh 
giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục đại học là các tổ chức được 
nhà nước thành lập, nhà nước trao quyền cho thực hiện đánh giá 
ngoài; hay là các tổ chức quốc tế được cấp phép đánh giá ngoài đối 
với cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi lãnh thổ. Các tổ chức tham 
gia đánh giá chất lượng giáo dục đại học chỉ thực hiện mục tiêu 
đánh giá xem cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài có đạt được tiêu 
chuẩn về đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hay không, 
kết quả của đánh giá chất lượng giáo dục không được dùng để xếp 
hạng cơ sở giáo dục đại học. 

Năm là, về sử dụng kết quả của kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học 

Nếu ở Việt Nam việc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, dù 


là tổ chức trong hay ngoài nước đánh giá thì kết quả kiểm định 


476 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


chất lượng chỉ tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục thực hiện chức 
năng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, đối với Trung 
Quốc kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chí 
về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc là căn cứ 
để cơ sở giáo dục đại học được nhận phân bổ tài chính từ ngân sách 
nhà nước trong đầu tư nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục đại 
học trong những năm tiếp theo. Đối với các cơ sở giáo dục đại học 
của Trung Quốc, việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học do các tổ chức trong nước có ý nghĩa nhiều hơn 
việc đạt được kết quả chứng nhận kiểm định chất lượng của các tổ 
chức quốc tế. 

Mặc dù kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các 
tổ chức quốc tế không ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tiền mà cơ sở 
giáo dục đại học được phân bổ từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên việc 
đạt được tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế đối với các chương trình 
đào tạo chuyên ngành lại là sự khẳng định của các cơ sở giáo dục đại 
học của Trung Quốc về chất lượng giáo dục đào tạo của Trung Quốc 
so với thế giới. 

Sáu là, về kinh phí chi trả cho hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học 

Ỏ Trung Quốc, trong khi việc chi trả chi phí kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học do Nhà nước đảm nhận, thì ở Việt Nam, các 
cơ sở giáo dục đại học tự trang trải chi phí cho các đợt đánh giá 
ngoài, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

Bảy là, về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 

Việc xây dựng tiêu chí xếp hạng cơ sở giáo dục đại học dù được 
đề cập ở cả Việt Nam và Trung Quốc, nhưng Chính phủ cả hai nước 
đều không đầu tư ngân sách để xây dựng hệ thống thang đo này và 


việc đánh giá xếp hạng do các tổ chức trung lập thực hiện. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 477 


II. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 

Để thực hiện được mục tiêu bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học, việc ban hành quy chế với vai trò và trách nhiệm của 
các bên là điều hết sức quan trọng. Mặc dù bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, 
quy trình, cách đánh giá, kiểm định của Việt Nam và Trung Quốc 
là khác biệt; tuy nhiên, khi nhìn vào kinh nghiệm của Trung Quốc 
trong quá trình xây dựng, triển khai bảo đảm chất lượng giáo dục 
đại học, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học của Việt Nam 

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) khẳng định 
lại vị trí và vai trò của việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, xác 
định vai trò, trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo 
đảm chất lượng giáo dục đại học. Theo đó, “Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định cho phép hoạt động, đình 
chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quyết 
định công nhận, thu hồi quyết định công nhận hoạt động của tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài ở Việt Nam; quy định việc 
giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục”. Luật 
Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) khẳng định vị thế của 
tổ chức kiểm định: “Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư 
cách pháp nhân, độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và 
cơ sở giáo dục đại học, có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về hoạt động kiểm định và kết quả kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học”. Chính vì vậy, sẽ rất cần thiết và hữu ích khi 
tiến hành rà soát lại tính độc lập về tổ chức với cơ sở giáo dục đại 


học của 4/ð trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam, 


478 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


bao gồm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của hai đại học 
quốc gia (VNU-CEA, VNU-HCM CEA), Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) và Trung tâm Kiểm 
định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Vinh (VU-CEA). Điều 
này đồng nghĩa với việc nhanh chóng ban hành các chính sách hỗ 
trợ để 4/5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam 
hoạt động theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018). 

Các chỉ tiêu được nêu ra trong Quyết định số 69/QĐ-T'Tg của 
Thủ tướng Chính phủ năm 2019 phê duyệt Đề án Nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 như: “Phấn đấu 100% 
cơ sở giáo dục đại học (đủ điều kiện) thực hiện kiểm định chất lượng 
giáo dục, trong đó khoảng 10% được kiểm định bởi các tổ chức kiểm 
định nước ngoài có uy tín; trên 35% chương trình đào tạo được kiểm 
định trong nước hoặc nước ngoài, trong đó 100% chương trình đào 
tạo giáo viên ở tất cả các trình độ được kiểm định” nên được thực 
hiện bởi các văn bản bổ sung, hướng dẫn với những lộ trình cụ thể. 
Theo đó cần làm rõ cách hiểu về “100% cơ sở giáo dục đại học (đủ 
điều kiện) thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục”; xác định rõ con 
số cụ thể theo chỉ tiêu “trên 35% chương trình đào tạo” sẽ được kiểm 
định bởi các tổ chức nước ngoài; Nhà nước có định hướng hỗ trợ ra 
sao đối với những trường đăng ký kiểm định chương trình bởi các tổ 
chức nước ngoài... 

Thứ hai, về xu hướng định hướng phát triển đối vói các tổ chức 
tham gia kiểm định giáo dục đại học trong giai đoạn tồi 

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã chọn tổ chức kiểm 
định nước ngoài thay vì lựa chọn trung tâm kiểm định trong nước 
để tiến hành kiểm định trường, kiểm định chương trình đào tạo, thể 
hiện xu hướng muốn có được chứng chỉ kiểm định của tổ chức nước 
ngoài; đặc biệt là từ những cơ sở giáo dục đại học có danh tiếng của 


Việt Nam. Chi phí chi trả cho đánh giá ngoài của các tổ chức quốc tế 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 479 


cao hơn nhiều so với việc chi trả cho đánh giá ngoài được thực hiện 
bởi các tổ chức trong nước. Tiêu chuẩn và cách thức thực hiện đánh 
giá ngoài giữa các tổ chức trong và ngoài nước cũng khác nhau. Việc 
có được chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng từ hai nhóm tổ chức này có 
ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động quản lý nhà nước về giáo 
dục thì còn tương đối mơ hồ ở Việt Nam. Kết quả của kiểm định chỉ 
là điều kiện cần để cho đơn vị tiếp tục được tuyển sinh; kết quả kiểm 
định chất lượng giáo dục của tổ chức quốc tế uy tín cũng không làm 
thay đổi chất lượng đào tạo của nhà trường, của các chương trình 
đào tạo được kiểm định, cái mà có thể tạo động cơ thu hút sinh viên 
quốc tế đến học tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm định 
quốc tế sẽ làm gia tăng chi phí vận hành của nhà trường, đặc biệt là 
trong bối cảnh chi phí vận hành được trang trải phần lớn từ học phí 
của sinh viên tại những cơ sở giáo dục đại học danh tiếng tham gia 
thí điểm tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc về bảo đảm chất lượng 
cho thấy, các cơ sở giáo dục đại học công lập coi trọng kiểm định theo 
tiêu chuẩn của HEEC hơn bất kỳ chứng chỉ nào khác, bởi đây là 
căn cứ để nhà trường nhận được hỗ trợ từ cơ quan quản lý trực tiếp. 
HEEC không ngừng hoàn thiện bộ tiêu chí và đã có được sự công 
nhận của Hoa Kỳ và châu Âu. Còn ở Việt Nam, đối với Cục Quản 
lý chất lượng, việc nhiều hay ít cơ sở giáo dục đại học có được kết 
quả kiểm định quốc tế cũng không làm thay đổi phương thức đang 
được Cục thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở 
Việt Nam. Cùng với việc cho phép các cơ sở giáo dục đại học tự do 
lựa chọn các trung tâm kiểm định chất lượng, thì Cục nên tư vấn 
để lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ cho các cơ sở giáo dục đại 
học biết được quyền lợi và trách nhiệm khi lựa chọn một trong các 
tổ chức kiểm định được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Thêm vào 
đó, việc kiểm định vừa do nhà trường lựa chọn tổ chức kiểm định, 


480 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


vừa tự trang trải chi phí cho hoạt động kiểm định; quan hệ cung - 
cầu trong kiểm định có thể dẫn đến những đánh giá thiếu tính 
khách quan. Trong giai đoạn tới, việc chi trả chi phí kiểm định nên 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, trên nguồn quỹ được trích lập 
từ các trường đại học, hoặc tối ưu là do Nhà nước chu cấp. Nguồn 
quỹ này chỉ dành cho các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá ngoài 
bởi một trong những tổ chức kiểm định trong nước. 

Cục Quản lý chất lượng cần phải hoàn thiện tốt hơn hồ sơ hướng 
dẫn tự đánh giá, cũng như tiêu chí đánh giá dành cho đoàn đánh 
giá ngoài. Chẳng hạn các tiêu chuẩn từ 6 đến 7, rồi phụ lục 01 
phục vụ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ 
của giáo dục đại học theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 
31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu hướng dẫn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 
đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 
20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, đang tạo ra những cách hiểu 
khác nhau giữa cơ sở giáo dục đại học và đoàn đánh giá ngoài. Phải 
chăng đơn vị thực hiện chương trình đào tạo được hiểu là cơ sở giáo 
dục đại học? Tỷ lệ tính toán giảng viên/sinh viên ra sao? Tình trạng 
tương tự như đối với đội ngũ viên chức khối phòng, ban,... Rất khó 
tách biệt đội ngũ giảng viên, chuyên viên là của đơn vị thực hiện 
đào tạo hay của nhà trường tham gia vào chương trình đào tạo được 
kiểm định, hay việc đưa toàn bộ nhân viên nhà trường tham gia 
phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng là 
thành viên của đơn vị đào tạo; tuy nhiên cũng không thể để đội ngũ 
này bên ngoài quá trình đào tạo người học tại cơ sở giáo dục đại học. 

Thứ ba, về công cụ quản lý bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 
của Việt Nam 

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, sau khi các dữ liệu về 


báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài được gửi về HEEC; HEEC có 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 481 


hệ thống phần mềm chuyên dụng và cổng thông tin điện tử để công 
bố tình trạng bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trên phạm vì cả 
nước. Trong khi đó, ở Việt Nam, mặc dù các cơ sở giáo dục đại học có 
gửi báo cáo tự đánh giá về Cục Quản lý chất lượng trước khi đoàn 
đánh giá ngoài tiến hành đánh giá; và đoàn đánh giá ngoài có gửi 
kết quả khi kết thúc đợt đánh giá ngoài về Cục Quản lý chất lượng. 
Công cụ để quản lý và công bố công khai những hồ sơ này lại tỏ ra 
tương đối lạc hậu trong bối cảnh phát triển của cách mạng công 
nghiệp 4.0 hiện nay. Việc đầu tư phát triển hệ thống phần mềm để 
quản lý, cung cấp thông tin bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là 
điều cần gấp rút thực hiện trong giai đoạn tới. 

Thứ tư, đối với xây dựng hệ thống xếp hạng đại học 

Tại Trung Quốc, dù một số tổ chức ngoài nhà nước đã tham 
gia xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cơ sở giáo dục đại học ở 
Trung Quốc, song việc ứng dụng các tiêu chí này vào xếp hạng cơ sở 
giáo dục đại học chưa nhận được sự quan tâm của Chính phủ Trung 
Quốc. Thay vào đó, việc ghi danh trên các bảng xếp hạng đại học 
quốc tế do các tổ chức quốc tế đảm nhận, cũng như có được chứng 
nhận kiểm định chất lượng của HEEC mới có ý nghĩa đối với các cơ 
sở giáo dục đại học công lập cũng như cơ quan quản lý nhà nước ở 
Trung Quốc. 

Ở Việt Nam, thay vì đầu tư xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng đại 
học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tổ chức các khóa đào tạo, cũng như 
đầu tư ngân sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học phát triển thành 
đại học định hướng nghiên cứu hiểu và đáp ứng các tiêu chí thuộc 
bảng xếp hạng của THE WUR hay QS WUR. Nên tận dụng những 
công nghệ quốc tế và thực hiện đầu tư ngân sách trọng điểm trong 
bối cảnh không dư giả về tài chính là cách thức tối ưu để nâng cao 


chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong gial1 đoạn tới. 


Chương 12 


MỘT Số KHUYẾN NGHỊ, BIẢI PHÁP ĐỐI VI VIỆT NAM 
TR0N6 H0ÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỤ SINH VIÊN 
TỪ KINH NGHIỆM bỦA TRUNG QUỐC 


I. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG 
HỖ TRỢ SINH VIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ SO SÁNH VỚI TRUNG QUỐC 


1. Chính sách, quy định của Nhà nước về hỗ trợ sinh viên ở Việt Nam 

Một là, chính sách hỗ trợ học phí sinh viên 

Trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
Cộng sản Việt Nam năm 1986, Nghị định số 114-HĐBT của Hội 
đồng Bộ trưởng năm 1986 về chế độ học bổng và sinh hoạt phí của 
học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 
dạy nghề khẳng định: “Học sinh các trường đào tạo trong nước (đại 
học, cao đẳng, chuyên tu, dự bị đại học, trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề, chuyên ngữ để chuẩn bị đi học nước ngoài) theo chỉ tiêu 
đào tạo của kế hoạch nhà nước, được cấp học bổng và sinh hoạt phí 
theo chế độ quy định ở Nghị định này. Mức học bổng cụ thể để cho 
từng học sinh chia ra nhiều loại tuỳ theo đối tượng và kết quả học 
tập của học sinh nhằm khuyến khích học sinh quan tâm đến kết 
quả học tập, đồng thời chiếu cố thích đáng đối với các học sinh thuộc 
diện chính sách”. 

Nói cách khác, trong thời kỳ này sinh viên sẽ không phải chi trả 
ch1 phí học tập khi theo học đại học. Căn cứ vào thành tích học tập, 
người học sẽ nhận mức học bổng khác nhau; những người bị học lại 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 483 


sẽ nhận mức học bổng thấp hơn so với những người hoàn thành kết 
quả học tập ở mức đạt yêu cầu; những người hoàn thành kết quả học 
tập ở dạng xuất sắc sẽ nhận được học bổng cao nhất. 

Tình trạng bao cấp trong đào tạo đại học không còn được thực 
hiện sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Quyết 
định số 63-HĐBT năm 1989 về học bổng, học phí của học sinh các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề cho 
phép các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề thu học phí đối với những đối tượng theo học. Mức học phí được 
xây dựng khác nhau căn cứ vào chính sách ưu tiên của Nhà nước đối 
với các ngành, cũng như các đối tượng ưu tiên cụ thể. Học bổng vẫn 
được duy trì trong đào tạo đại học, tuy nhiên giá trị nhận được của 
học bổng giảm rất nhiều so với thời kỳ trước đó, thậm chí thấp hơn 
ð lần so với mức học bổng thấp nhất được quy định trong Nghị định 
số 114-HĐBT năm 1986. 

Năm 1998, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC hướng 
dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào 
tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Khung học phí đối 
với giáo dục đại học được xác định. Theo đó, giám đốc các đại học, 
hiệu trưởng và thủ trưởng các trường và cơ sở đào tạo thuộc Trung 
ương có thể: Căn cứ vào khung học phí nêu trong Thông tư liên tịch 
số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC, đặc điểm và yêu cầu phát triển của 
các ngành, nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, hoàn cảnh của từng 
loại học sinh, sinh viên để quy định mức thu học phí cụ thể đối với 
từng loại đối tượng. 

Cũng trong năm 1998, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp ban hành Thông 
tư liên tịch số 53/1998/TTTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn 


thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh 


484 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỤC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


viên các trường đào tạo công lập. Theo đó các đối tượng theo học tại 
các trường đại học, cao đẳng công lập có điều kiện được tiếp cận với 
hai loại học bổng: @) học bổng khuyến khích học tập: (1) học bổng 
chính sách. Ngoài ra, Thông tư liên tịch này cũng xác định đối tượng 
và mức được hưởng trợ cấp khi theo học đại học; học bổng khuyến 
khích học tập được chia thành 3 mức, học bổng đối với những sinh 
viên có học lực khá, học bổng đối với những sinh viên có học lực giỏi 
và học bổng đối với những sinh viên có học lực xuất sắc. Theo tỉnh 
thần của Thông tư liên tịch số 53, sinh viên khi thỏa mãn điều kiện 
sẽ nhận được học bổng trong quá trình theo học bậc đại học tại các 
cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Đến năm 2007, điều kiện thụ hưởng học bổng đối với sinh viên 
theo học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được điều chỉnh 
trong Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích 
học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường 
năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, chỉ những người có học 
lực tối thiểu ở mức giữa của giỏi đến xuất sắc mới có cơ hội nhận 
học bổng khuyến khích học tập, cụ thể theo Điều 2 Quyết định số 
44/2007/QĐ-BGDĐT và học bổng bắt đầu mang tính cạnh tranh với 
số lượng có hạn do quy mô quỹ là: Quỹ học bổng khuyến khích học 
tập được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn thu học phí hệ giáo dục 
chính quy đối với các trường công lập và tối thiểu bằng 5% nguồn 
thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường ngoài công lập. 
Đối với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu 
học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 15% từ nguồn 
học phí do Nhà nước cấp bù. Theo khoản a Điều 4 Quyết định số 
44/2007/QĐ-BGDĐT, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quỹ học 
bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến 
khích học tập cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp nếu 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 485 


số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều 
hơn số suất học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng 
quy định. 

Đến năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 
31/2013/TT-BGDĐT về sửa đối, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Quyết định 
số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là tại Điều 1 Thông tư số 31/2013/ 
'TT-BGDĐIT. 

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% 
nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập 
và tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối 
với các trường ngoài công lập. Đối với các trường sư phạm và các 
ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích 
tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí. 

Đối với học bổng chính sách, từ năm 2008, những quy định về 
loại học bổng này trong Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLUT/BGDĐT- 
BTC-BLĐTBXH được thay thế bởi những quy định trong Thông tư 
liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học 
sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân. Theo đó, thay vì hưởng 120.000 đồng/tháng và có thể 
nhận thêm học bổng khuyến khích học tập dựa trên thành tích học 
tập, nhóm đối tượng chính sách chỉ được hưởng học bổng chính sách. 
Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, khi Nhà nước điều chỉnh 
mức lương tối thiểu chung thì mức học bổng chính sách được quy 
định tại Thông tư số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC được 
điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với các quyết định điều chỉnh mức 
lương tối thiểu chung của Nhà nước, bảo đảm mức học bổng chính 
sách bằng 80% mức lương tối thiểu. 


486 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Đối với sinh viên khối ngành sư phạm, chế độ hỗ trợ ch1 phí đào 
tạo đã được điều chỉnh. Nói cách khác, quy định “Học sinh, sinh viên 
sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không 
phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp 
xã hội” trong Luật Giáo dục năm 2005 đã được thay thế bằng quy 
định “Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và 
chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng 
học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu 
không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời 
gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã 
hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo”; bên cạnh 
đó, chính sách hỗ trợ đi lại bằng phương tiện công cộng đối với học 
sinh, sinh viên tiếp tục được khẳng định lại trong Luật Giáo dục 
năm 2019: “Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm giá 
vé khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham 
quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định 
của Chính phủ”. 

Hai là, chính sách hỗ trợ tín dụng với học sinh, sinh viên 

Từ khi chuyển sang vận hành theo cơ chế nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện xã hội hóa giáo dục 
nói chung, giáo dục đại học nói riêng theo nguyên tắc chung mà 
nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, sinh viên theo học tại các cơ 
sở giáo dục đại học phải đóng học phí. Tuy nhiên, do hoàn cảnh 
kinh tế gia đình của những nhóm đối tượng này rất khác nhau, 
nhiều người đỗ đại học nhưng không thể chỉ trả học phí nếu không 
có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Để hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh 
khó khăn và khuyến khích học tập đối với sinh viên có kết quả học 
tập cao, Chính phủ Việt Nam đã, đang thực hiện các chính sách 
đầu tư hỗ trợ trực tiếp đối với sinh viên trong quá trình theo học 
bậc đại học. Cụ thể như: 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 487 


- Chính sách về học bổng khuyến khích học tập nhằm khuyến 
khích học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục công lập, theo đó học 
sinh, sinh viên có thành tích học tập đạt từ loại khá trở lên sẽ nhận 
được học bổng từ chính sách này. 

- Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho học sinh, sinh viên 
thuộc diện chính sách, hướng đến các nhóm đối tượng là sinh viên 
hệ cử tuyển, học sinh các trường dự bị đại học dân tộc, các trường 
dân tộc nội trú, học sinh là người tàn tật học tại các trường dạy nghề 
trung ương dành cho thương binh và người tàn tật do ngành lao 
động - thương binh và xã hội quản lý. 

- Chính phủ cũng đã ban hành chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ tín dụng đối với 9 nhóm đối tượng chính sách đang theo học 
tại các cơ sở đào tạo đại học công lập; chính sách ưu đãi tín dụng đối 
với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc một trong hai người còn lại 
không có khả năng lao động; gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 
gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, 
hỏa hoạn trong thời gian theo học; bộ đội xuất ngũ, thanh niên nông 
thôn học nghề. 

Nếu theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đối 
tượng học sinh, sinh viên được vay tín dụng được xác định với 3 
nhóm đối tượng, cụ thể như sau: 

“1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha 
hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. 

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một 
trong các đối tượng: hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp 
luật; hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 
150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo 
theo quy định của pháp luật. 


488 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính 
do tai nạn, bệnh tật, thiên ta1, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian 
theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
GU LÝÚ ; 

Theo quy định, học sinh, sinh viên được vay vốn để theo học tại 
các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ 
sở đào tạo nghề, không phân biệt loại hình đào tạo (công lập hay 
dân lập) và thời gian đào tạo trên một năm hay dưới một năm. Lãi 
suất cho vay, mức cho vay của chương trình được điều chỉnh theo 
hướng linh hoạt, phù hợp với thực tế trong từng thời kỳ. Học sinh, 
sinh viên trong thời gian đang theo học tại 230 cơ sở đào tạo và tối 
đa một năm sau khi ra trường người vay chưa phải trả nợ, trả lãi 
tiền vay. Trường hợp trả nợ trước hạn được hưởng chính sách giảm 
lãi suất cho vay. 

Về phương thức, thủ tục cho vay, với học sinh, sinh viên vay vốn 
thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay 
vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội; người 
vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải gia nhập và là thành 
viên tổ tiết kiệm, vay vốn tại thôn, ấp, bản, buôn (gọi chung là thôn) 
nơi hộ gia đình đang sinh sống, được tổ bình xét đủ điều kiện vay 
vốn, lập thành danh sách đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách 
xã hội gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Việc cho vay của Ngân 
hàng Chính sách xã hội được thực hiện ủy thác từng phần qua các tổ 
chức chính trị - xã hội theo cơ chế hiện hành của Ngân hàng Chính 
sách xã hội. Đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc 
chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao 
động được vay vốn và trả nợ trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã 


hội nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 489 


Hình 12.1: Quy trình cho vay tín dụng sinh viên 
thông qua hộ gia đình 


- Tổ tiết kiệm và vay vốn 
- Tổ chức chính trị - xã hội 


Người đề nghị vay vốn 


Chi nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội 
địa phương 


Nguồn: Nguyễn Mai Hương, 2019. 


Về quy trình cho vay. Quy trình cho vay tín dụng sinh viên 
thông qua hộ gia đình đang được thực hiện như: (1) Tổ tiết kiệm 
và vay vốn tại địa phương trực tiếp nhận hồ sơ vay vốn, dưới sự 
chỉ đạo hoặc phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương 
tiến hành bình xét người đề nghị vay vốn là sinh viên trên địa bàn; 
(2) Nếu đúng đối tượng được vay vốn, hồ sơ được đưa lên xác nhận 
tại chính quyền địa phương: (3) Hồ sơ đã xác nhận được chuyển 
đến chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương để tiến 
hành phê duyệt; (4), (5), (6) Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển 
kết quả phê duyệt cho chính quyền địa phương để thông báo cho 
người đề nghị vay vốn thông qua tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ 
vay vốn và tiết kiệm; (7) Người đề nghị vay vốn tới chi nhánh Ngân 
hàng Chính sách xã hội địa phương để làm thủ tục giải ngân. 

Ngân hàng Chính sách xã hội hiện đang thực hiện cho vay đối 


với học sinh, sinh viên mở rộng các đối tượng chính sách theo các 


490 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Quyết định số 121/2009/ 
QĐ-TTg ngày 09/10/2009 Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy 
nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học 
nghề, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề 
án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, khi đó đối 
tượng thụ hưởng từ chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên 
theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg được bổ sung thêm đối tượng 
là bộ đội xuất ngũ và lao động nông thôn có nhu cầu vay vốn để 
học nghề. Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, đối tượng học sinh, sinh 
viên tham gia đào tạo nghề đối với người lao động bị thu hồi đất. 
Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh 
viên y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề cũng 
được tiếp tục vay vốn tín dụng. Quyết định số 12/QĐ-TTg về chính 
sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề nghiệp đối với người dân thuộc 
hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố 
môi trường biển tại 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa 
Thiên Huế. Việc cho vay được thực hiện bởi Ngân hàng Chính sách 
xã hội thông qua hộ gia đình của sinh viên hoặc tại nơi nhà trường 
đóng trụ sở. Mức cho vay tối đa được thay đổi theo từng thời kỳ. 
Hiện nay theo Quyết định số 751/2017/QĐ-T'Tg ngày 30/5/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, 
sinh viên là 1.500.000 đồng/học sinh, sinh viên/tháng. Thời hạn cho 
vay tối đa bằng thời gian giải ngân (bằng thời gian học sinh, sinh 
viên theo học tại trường) + thời gian ân hạn sau khi học sinh, sinh 
viên kết thúc khóa học (tối đa 12 tháng) + Thời gian thu nợ (bằng 
thời hạn giải ngân). 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 491 


Tình hình cho vay, thu nợ của ngân sách nhà nước như sau: 

- Tổng doanh số cho vay đến ngày 30/4/2019 đạt 62.903 tỷ đồng, 
doanh số cho vay bình quân là 3.992 tỷ đồng/năm, năm 2011 cho vay 
cao nhất là 9.438 tỷ đồng. 

- Tổng doanh số thu nợ đến ngày 30/4/2019 đạt 50.696 tỷ đồng, 
doanh số thu nợ bình quân là 3.256 tỷ đồng/năm, năm 2014 thu nợ 
cao nhất đạt 8.588 tỷ đồng. 

- Dư nợ đến ngày 30/4/2019 là 12.214 tỷ đồng, trong đó nợ quá 
hạn là 137 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,1%/tổng dư nợ. Các năm có dư nợ 
đạt cao là năm 2011 với dư nợ 33.447 tỷ đồng; năm 2012 là 35.802 
tỷ đồng; năm 2013 là 34.262 tỷ đồng. 

- Đối với sinh viên học đại học: dư nợ là 10.298 tỷ đồng, với trên 
438 nghìn học sinh, sinh viên dư nợ, chiếm 60,15% tổng số học sinh, 


sinh viên vay vốn của Chương trình. 


Bảng 12.1: Tổng hợp thực hiện chính sách tín dụng 
học sinh, sinh viên giai đoạn 2003-2019 


Tỷ 


Doanh số Doanh số| Tổng dư |Nợ quá... ` 
lệ nợ. Số hộ 


: cho vay | thu nợ nợ hạn „ l 
Năm ` - lẻ „ quá | còn dư 
(triệu (triệu (triệu (triệu ˆ 
: Ạ Ạ Ạ hạn , nợ (hộ) 
đồng) đồng) đồng) đồng) 
(%) 
2003 51,157 6.212 88.181 9.847 (11,17, 46.546 


2004 58.166 13.465 132.861 11.028 | 8,30 59.456 


2005 43.619 19.852 156.971 12.600 | 8,03 62.384 


2006 36.948 27.226 216.693 15.247 | 7,04 | 88.582 


200/7 2.626.996. 36.655 2.807.034 | 18.446 | 0,66 | 602.746 


2008 | 7.011.182 7.406 9.740.810 | 22.414 | 0,23 |1.189.369 


2009. 6.7/3./17,. 283.625 | 18.230.856| 4/.279 | 0,26 |1.562.135 


492 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 
_ ". ,| Tỷ 
Doanh số ' Doanh số | Tông dư Nợ quá v0 2y 
lệ nợ. Số hộ 
: cho vay | thu nợ nợ hạn : : 
Năm ` “ sa nà quá còn dư 
(triệu (triệu (triệu (triệu - 
Ạ : F A hạn | nợ (hộ) 
đồng) đồng) đồng) đồng) 
(@®) 
2010 8.770.161. 948.990 |26.052.014. 78.744 | 0,29 |1.792.000 
2011 9.438.390 ; 2.048.918 | 33.446.486 ' 144.785 | 0,43 (1.928.159 
2012 6.741.188 | 4.385.052 | 35.802.269 | 167.198 | 0,47 (1.886.289 
20153 5.335.446 | 6.8/3.937/ | 34.261.788 | 168.328. 0,49 |1.701.402 
2014 | 4.126.090 | 8.587.845 | 29.793.755 | 114.255 | 0,38 1.677.964 
2015 3.009.419 ; 8.338.759 | 24.455.866 ' 107.732 | 0,44 1.308.775 
2016 | 2.418.326 | 7.479.484 | 19.375.049 | 125.923: 0,65 | 830.012 
2017 | 2.142.695 | 5.683.735 | 15.812.829 | 132.720 | 0,84 | 641.918 
2018 1.858.944 | 4.613.048 . 18.045.780 13/.054 1,1 (¡ 558.638 
30/4/2019. 446.374 | 1.277.631 |12.214.522 |136.929) 1,1 | 509.493 
Tổng 
- 62.903.818. 50.696.840. 12.214.522 | 136.929. 1,1 509.493 
cộng 


Nguồn: Bùi Trung Hải, 2019. 


Đối với xã hội, chương trình tín dụng sinh viên ở Việt Nam là 


một chủ trương nới lỏng “nút thắt” gánh nặng học phí đối với học 


sinh, sinh viên nghèo. Chính phủ đã tạo ra một cơ chế tín dụng 


phù hợp giúp học sinh, sinh viên chỉ phải trả học phí sau khi đã 


tốt nghiệp (khi đã đi làm). Sau 10 năm thực hiện, chương trình góp 


phần thực hiện công bằng xã hội, hỗ trợ và tạo cơ hội cho học sinh, 


sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của 


Nhà nước, góp phần trang trải cho việc học tập, sinh hoạt tại trường. 


Chính sách này đã giúp một bộ phận nhân dân thu nhập thấp có 


được sự bình đẳng về đào tạo, hỗ trợ kinh phí để học các bậc học 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 493 


khác nhau, kể cả đào tạo nghề, giúp họ có thể có một việc làm ổn 
định, phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình. 

Tuy nhiên, chương trình tín dụng sinh viên ở Việt Nam cũng còn 
một số bất cập, hạn chế nhất định: 

- Tín dụng sinh viên ở Việt Nam hiện nay mới chỉ được xem xét 
trong phạm vị hẹp với vai trò là “tín dụng chính sách”, chưa được 
định hướng trở thành “tín dụng thương mại”, chưa được nhìn nhận 
vai trò trong cải cách giáo dục đại học... 

- Tín dụng sinh viên ở Việt Nam không áp dụng hình thức đánh 
giá năng lực tài chính của sinh viên làm cơ sở cho việc cho vay khi 
ngân hàng xét hồ sơ pháp lý. Điều này dẫn đến hệ quả là người cần 
vay thì chỉ được vay ít còn người không cần vay cũng được vay và 
lại dùng khoản tiền vay đó vào mục đích khác. Đối tượng vay của 
chương trình cũng chưa thực sự linh hoạt mở rộng đến người học 
bán thời gian nâng cao trình độ tại các trường đại học. 

- Mức cho vay và số tiền cho vay của chương trình được xác định 
để trang trải cho các chi phí như: tiền học phí, chi phí mua sắm sách 
vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại. Tuy nhiên, với số tiền 
được vay hiện tại, sinh viên nhìn chung là không đủ chi trả toàn bộ 
ch phí học đại học. Tính trung bình một sinh viên học tại Hà Nội 
phải chi từ 3-4 triệu đồng/tháng, nhưng hạn mức cho vay vốn đối 
với học sinh, sinh viên vẫn ở mức tối đa là 1,ð triệu đồng/tháng. Do 
đó, nhiều sinh viên dù có vay cũng không đủ bảo đảm trang trải chỉ 
phí sinh hoạt. 

Thêm vào đó, theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, 
các cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ sẽ thực hiện tăng học 
phí theo lộ trình. Đến năm học 2020-2021, mức học phí của một số 
trường đại học có thể sẽ tăng gấp đôi hoặc gần gấp 3 so với hiện nay. 
Do đó, ngoài chính sách học bổng, trợ cấp cho học sinh, sinh viên 


có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, con em vùng dân tộc 


494 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thiểu số..., rất cần mở rộng và nâng cao hiệu quả của gói tín dụng 
học sinh, sinh viên để bảo đảm tất cả người học đều tiếp cận được 
với giáo dục đại học. 

- Quy trình cho vay được đánh giá là gây khó khăn, làm mất 
nhiều thời gian cho cả người vay và người đi vay, do mỗi hồ sơ phải 
qua hai lần bình xét, phê duyệt. Riêng thủ tục bình xét đối tượng 
vay vốn tại địa phương có thể lên đến hàng tháng vì các tổ tiết kiệm 
và vay vốn phải tập hợp nhiều hồ sơ mới làm thủ tục một lần. Ngoài 
ra, tiêu chí bình xét chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Việc bình 
xét để xác định đối tượng vay vốn là sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn chủ yếu dựa vào tiêu chí mức thu nhập của gia đình. Việc sử 
dụng chỉ số này như một tiêu chí duy nhất để quyết định việc cho 
vay vốn là một vấn đề bất cập, bởi việc đánh giá mức độ khó khăn 
của một gia đình còn bao gồm các yếu tố khác như số trẻ em hoặc 
người già trong gia đình, số con là học sinh, sinh viên, người chủ gia 
đình là nữ hay nam... Mặt khác, mức thu nhập gia đình dùng làm 
căn cứ phân định hộ nghèo hiện nay được xác định ở mức tương đối 
thấp, mới chỉ dựa trên mức đáp ứng nhu cầu tối thiểu bảo đảm duy 
trì cuộc sống hàng ngày, còn nhiều nhu cầu khác như đi lại, nhà ở, 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hưởng thụ về văn hóa tỉnh thần... chưa 
được tính đến. Điều này dẫn đến thực tế nhiều hộ nghèo đủ điều 
kiện và có nhu cầu vay vốn không đủ điều kiện bình xét, đặc biệt là 
những hộ có hai con đi học. 

Ba là, chính sách hỗ trợ sinh viên khỏi nghiệp 

Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh 
nghiệp” với nhóm đối tượng tác động chính là mọi tầng lớp nhân 
dân, trong đó chú trọng lực lượng thanh niên, học sinh và sinh viên 
các trường đang có những tác động tích cực đến cách nghĩ của thế 
hệ trẻ trong việc thay đổi tâm thế tìm việc làm ngay từ khi còn 


ngồi trên ghế nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 495 


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện chương trình 
phối hợp cộng tác, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động khởi nghiệp, 
việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện 
tốt, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, 
Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được 
Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017 với mục tiêu thúc đẩy 
tỉnh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến 
thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian 
học tập tại các nhà trường: tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học 
sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt 
nghiệp. Đề án hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Đến năm 2020: 100% các đại học, học viện, trường đại học, 
trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công 
tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% học sinh, 
sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, 
trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về 
khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% các đại học, học viện, trường 
đại học, 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư 
từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các 
quỹ đầu tư mạo hiểm. 

- Đến năm 2025: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp 
cho học sinh, sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm 
hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các đại học, học viện, 
trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp; 100% các đại học, 
học viện, trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp 


496G QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được 
hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh 
nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. 

Đề án đề ra kế hoạch xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ 
học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các khu vực nhằm tạo môi trường 
trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Chủ động tìm kiếm nguồn vốn 
xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo. 

Cũng theo đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước nghiên 
cứu, ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích giảng viên, sinh viên 
tham gia các hoạt động khởi nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp 
xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho học sinh, 
sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo. Nội dung thí điểm tập trung 
vào hai vấn đề: @) Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo 
hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các 
kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa 
một cách phù hợp. Bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy 
đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp 
khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp; 
(1) Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động 
trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu 
cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, 
thúc đẩy tỉnh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến 
khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Tăng cường 
kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các 
nhóm học sinh, sinh viên đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận 
hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu. 

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xây dựng bộ 
tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học 
theo Đề án 166ã. Theo đó 05 nội dung đánh giá được đề xuất bao 


Phản III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 497 


gồm: @) Hoạt động thông tin, truyền thông; (1) Hỗ trợ đào tạo khởi 
nghiệp; (11) Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 
(iv) Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của 
học sinh, sinh viên; (v) Cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3041/ 
BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/7/2019 về việc góp ý bộ tiêu chí đánh 
giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong trường đại học theo 
Đề án 1665. 

Tại giai đoạn khởi động (các năm 2018-2019), đề án sẽ tập trung 
vào các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp nghề của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội cùng phối hợp để triển khai trong hệ 
thống các cơ sở giáo dục đào tạo. Nhiệm vụ đặt ra là phải đẩy mạnh 
truyền thông, cung cấp thông tin, tổ chức diễn đàn để sinh viên 
thay đổi tư duy trong việc học, tích lũy kiến thức trong nhà trường 
hướng đến tương lai lập nghiệp, tự tạo ra cơ hội việc làm. Đồng thời 
với công tác truyền thông trong học sinh, sinh viên cần thúc đẩy 
đội ngũ lãnh đạo nhà trường nhận thức được việc khởi nghiệp trong 
trường là quan trọng đối với sự phát triển của sinh viên cũng như 
nhà trường, đặc biệt là tạo nên thương hiệu của trường khi sinh viên 
đạt được những thành tựu nhất định. 

Hoạt động thông tin truyền thông trọng tâm mà Bộ Giáo dục 
và Đào tạo dự kiến là tổ chức ngày hội khởi nghiệp trong sinh viên 
để tạo ra một chuỗi hoạt động, bắt nguồn từ các nhà trường đến các 
cụm khu vực, mở ra quy mô toàn quốc. Ngày hội này khác với ngày 
hội khởi nghiệp của Đề án 844, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên 
tham gia và đóng góp ý tưởng từ trong nhà trường, từ đó tìm cách 
hỗ trợ các ý tưởng có khả năng phát triển. 

Về việc hỗ trợ đào tạo cho sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo 


xác định công tác đào tạo ở Đề án 1665 là đào tạo nền tảng, hỗ trợ 


498 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


về kiến thức, kỹ năng ban đầu để học sinh, sinh viên có kiến thức, 
thông tin, kỹ năng xây dựng ý tưởng, tham gia khởi nghiệp. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường nghiên cứu đưa 
nội dung đào tạo về khởi nghiệp vào chương trình đào tạo của nhà 
trường. Hiện nay khá nhiều trường đã đưa kiến thức khởi nghiệp 
vào chương trình đào tạo chính thức, triển khai theo các tín chỉ, học 
phần tùy theo điều kiện của từng trường. 

Khi sinh viên đã có kiến thức, kỹ năng mức sàn ban đầu, có ý 
tưởng tốt mang tính chất đổi mới, sáng tạo sẽ bước vào Đề án 844 
để đào tạo nâng cao. Đó chính là hướng đi “từ 1665 đến 844”. Trong 
chương trình đào tạo như vậy, ở hai phân khúc khác nhau thì nội 
dung chương trình, kiến thức, kỹ năng cũng khác nhau. Như vậy, 
đầu ra Đề án 166 sẽ là đầu vào của Đề án 844, không trùng lặp. 

Về công tác tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp. Theo thống kê chưa chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cho thấy, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên còn rất hạn chế, 
trong số trên 200 trường đại học trong nước chỉ có khoảng 15 trường 
đại học có hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Một số trường 
được đánh giá có hoạt động và hiệu quả nổi bật như: Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại 
thương, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Huế, Trường 
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông - 
Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các cơ sở giáo dục đại học có 
không gian làm việc, có trung tâm hỗ trợ sinh viên, hoạt động giúp 
sinh viên tiếp cận môi trường khởi nghiệp và quy mô hoạt động khá 
hiệu quả. 

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thúc đẩy tất cả 
các trường vào cuộc, tạo được môi trường hỗ trợ khởi nghiệp cho 
sinh viên. Thứ nhất, xây dựng không gian làm việc chung, thành 


lập câu lạc bộ... tạo môi trường để sinh viên có thể học hỏi, sinh hoạt 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 499 


chung, tạo ra tỉnh thần và ý tưởng khởi nghiệp trong quá trình học 
tập. Thứ hai, đề nghị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp bố trí 
không gian, cơ sở vật chất để sinh viên tham gia vào hoạt động liên 
quan đến ý tưởng khởi nghiệp và tiếp thu kiến thức, kỹ năng cho 
khởi nghiệp sau này. Thứ ba, cung cấp thông tin cho học sinh, sinh 
viên. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Đề án 844 
và các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống thông tin chung về các 
ý tưởng, vấn đề, kiến thức liên quan đến khởi nghiệp, thông qua việc 
kết nối tất cả thông tin đến cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo để học sinh, sinh viên cập nhật nhanh chóng và tham gia phát 
triển ý tưởng. 

Với những bước đi cụ thể như vậy, các giải pháp về đẩy mạnh 
truyền thông, hỗ trợ đào tạo và tạo môi trường khởi nghiệp là ba 
nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu trong quá trình thực hiện Đề 
án 1665, tận dụng thế mạnh của các trường đại học, cao đẳng, trung 
cấp tạo điều kiện cho sinh viên có tinh thần, kiến thức, kỹ năng tốt 
trong quá trình học tập để khi ra trường có cơ hội việc làm tốt hơn. 

Bốn là, quy định quản lý và công bố thông tin việc làm sinh viên 
sau tốt nghiệp 

Để hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục cũng như 
hỗ trợ học sinh phổ thông có thêm thông tin khi đưa ra quyết định 
chọn trường, chọn ngành để theo học bậc đại học, năm 2016, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã gửi công văn đến các trường đại học yêu cầu thực 
hiện triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việc làm 
của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng. 
Theo đó, báo cáo từ các trường gửi lên Bộ phải thể hiện được các 
nội dung: () Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: 
Báo cáo phân tích kết quả điều tra dựa trên ba chỉ tiêu: có việc làm, 
chưa có việc làm, chưa có việc làm và đang học nâng cao; (1) Khu 


vực làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp: báo cáo phân tích 


500 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


kết quả điều tra sinh viên sau khi tốt nghiệp đang làm việc theo khu 
vực (khu vực nhà nước, tổ chức tư nhân, liên doanh với nước ngoài); 
(1) Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc 
làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Báo cáo đánh giá tình hình 
việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và đưa ra các kiến nghị 
trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, điều chỉnh cơ cấu ngành đào 
tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học 
hoặc những thay đổi khác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 


đào tạo của nhà trường. 


2. So sánh chính sách, quy định của Nhà nước trong hỗ trợ 
sinh viên giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Thứ nhất, hỗ trợ học phí đối với sinh viên 

Cả Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đều thu học phí của người 
học và nhìn nhận học phí là trách nhiệm của người học, cũng như 
một khoản đóng góp mà người học phải trả cho mong muốn có được 
tri thức. Để hỗ trợ người học, cả hai nước đều sử dụng các học bổng 
khuyến khích học tập, thực hiện miễn, giảm học phí với các đối tượng 
xuất thân từ các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn; thậm chí 
còn hỗ trợ người học tiếp cận tới khoản tín dụng sinh viên để trang 
trải một phần chi phí đào tạo... Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa sinh 
viên Việt Nam với sinh viên Trung Quốc là học phí mà sinh viên 
Việt Nam đang đóng tại các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ 
theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP bao gồm toàn bộ chi phí đào tạo 
mà sinh viên phải trả cho nhà trường; trong khi đó học phí mà sinh 
viên Trung Quốc phải đóng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi 
phí đào tạo mà nhà trường thu được từ đào tạo sinh viên, phần còn 
thiếu được ngân sách nhà nước cấp bù với quan điểm: “Chính phủ 


Trung Quốc hỗ trợ phần lớn chi phí đào tạo của sinh viên nhằm 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... B01 


đào tạo những con người vừa hồng vừa chuyên phục vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. 

Thứ hai, hỗ trợ tín dụng đối với sinh viên 

Các nhóm đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được cả 
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện tiếp 
cận tín dụng trong quá trình theo học đại học. Tuy nhiên, tác động 
của khoản vay đến bảo đảm chỉ trang trải chi phí đào tạo trong quá 
trình theo học tại trường của sinh viên khác nhau giữa hai nước. 
Trong khi mức vay thực tế của sinh viên đối tượng chính sách ở Việt 
Nam là thấp, chỉ bảo đảm một phần chi phí sinh hoạt trong quá 
trình theo học đại học thì mức vay của sinh viên Trung Quốc cao 
hơn xét cả về giá trị lẫn sức mua của đồng tiền theo giá hiện hành. 
Thêm vào đó, đối tượng sinh viên được tiếp cận tín dụng ở Việt Nam 
hiện nay được coi là các nhóm “đối tượng chính sách”; tín dụng sinh 
viên ở Việt Nam chưa được mở rộng, tạo điều kiện để mọi sinh viên 
đều có quyền tiếp cận nhằm giảm tải gánh nặng tài chính của gia 
đình; thì sinh viên Trung Quốc được tiếp cận tín dụng theo nhu cầu 
tài chính của bản thân với mức vay được hỗ trợ về lãi suất. 

Thứ ba, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

Quan điểm hiện tại về khởi nghiệp cũng khác nhau, không chỉ 
giữa các học giả, mà còn cả giữa các nhà chính trị gia ở Việt Nam 
và Trung Quốc. Trong khi một số học giả cho rằng, khởi nghiệp là 
sự lựa chọn nghề nghiệp của các cá nhân giữa việc đi làm thuê hoặc 
tự tạo việc làm cho mình; thì một số học giả khác lại cho rằng, làm 
thuê được hiểu là cá nhân sẽ làm việc cho một doanh nghiệp hoặc 
một tổ chức do người khác làm chủ. Do đó, khởi nghiệp là lựa chọn 
nghề nghiệp của những người không sợ rủi ro, tự làm chủ công việc 
kinh doanh của chính mình và thuê người khác làm cho họ. Như 
vậy, giữa khởi nghiệp và tự tạo việc làm là khác biệt. Tự tạo việc làm 


tức là người lao động sẽ tự làm chủ bản thân, không đi làm thuê cho 


502 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


tổ chức, cá nhân khác; trong khi đó, khởi nghiệp thì doanh nhân có 
thể thành lập doanh nghiệp mới, thuê người quản lý doanh nghiệp 
của mình, còn bản thân có thể đi làm thuê cho doanh nghiệp khác. 

Đối với Chính phủ Trung Quốc, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 
được hiểu là các biện pháp, chính sách được ban hành để tạo điều 
kiện cho sinh viên tham gia vào thị trường lao động ở cả dưới dạng 
tự mình làm chủ, hoặc tìm việc làm ở các doanh nghiệp. Để hỗ trợ 
khả năng tham gia chủ động vào thị trường lao động của sinh viên 
sau khi tốt nghiệp, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các biện 
pháp, chính sách ưu đãi không chỉ đối với sinh viên mà còn cả với 
các doanh nghiệp sử dụng lao động là sinh viên mới tốt nghiệp. Bên 
cạnh đó, Chính phủ còn có chính sách định hướng, khuyến khích 
sinh viên chủ động tham gia vào những lĩnh vực ngành nghề được 
Nhà nước ưu tiên, hay chủ động tìm việc làm ở những khu vực kinh 
tế được Nhà nước khuyến khích... với những ưu đãi về tài chính, bảo 
lãnh kinh doanh hay trợ cấp đào tạo nhân tài... Bên cạnh những 
biện pháp, chính sách tác động đến sinh viên và người sử dụng lao 
động, Chính phủ Trung Quốc cũng đã ban hành các chính sách tác 
động đến các đại học thông qua việc khuyến khích cơ sở giáo dục đại 
học đưa các nội dung giảng dạy liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới 
vào quá trình đào tạo ở nhà trường; đổi mới các dịch vụ hỗ trợ sinh 
viên khởi nghiệp trong đại học, hay yêu cầu thành lập các trung tâm 
hỗ trợ khởi nhiệp trong khuôn viên đại học. 

Ở Việt Nam, quan điểm về khởi nghiệp của sinh viên cũng 
hướng đến tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, 
trong khi các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với sinh viên của 
Trung Quốc hướng đến cả ba nhóm đối tượng, sinh viên, đại học và 
đơn vị sử dụng lao động; thì chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với 
sinh viên của Việt Nam mới chỉ hướng đến hai nhóm đối tượng là 


sinh viên và cơ sở giáo dục đại học. Các biện pháp khuyến khích 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 503 


tài chính mà Nhà nước dành cho doanh nghiệp sử dụng nhóm lao 
động sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có. Điều này chưa tạo ra 
tâm lý cần tuyển lao động là sinh viên sau khi tốt nghiệp để giảm 
chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Thêm vào đó, các chính sách 
khuyến khích sinh viên sau khi tốt nghiệp tham gia thị trường lao 
động ở những khu vực kinh tế khó khăn mới chỉ gắn liền với lĩnh 
vực sư phạm; đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng thiếu nhân lực trình độ cao là người bản địa trên địa 
bàn khu vực chưa phát triển. 

Thứ tư, quản lý thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Ở cả hai nước, Bộ Giáo dục của Trung Quốc và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo của Việt Nam đều yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải 
công bố tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp; tuy nhiên việc 
theo dõi tình trạng việc làm của Trung Quốc dù rất hành chính, 
nhưng có vẻ như số liệu về tình trạng việc làm của sinh viên chuẩn 
xác hơn so với Việt Nam. Ỏ Trung Quốc việc quản lý theo hộ khẩu 
rất gắt gao. Quá trình sinh viên theo học đại học, hộ khẩu người học 
được chuyển đến trường: khi tốt nghiệp, hộ khẩu người học được 
chuyển về công ty sinh viên được tuyển dụng. Quá trình tìm việc 
làm của sinh viên năm cuối thường diễn ra ngay tại các đại học, nơi 
ngày hội việc làm được tổ chức để hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù 
hợp với yêu cầu tuyển dụng từ phía doanh nghiệp. Khi người lao 
động không còn làm cho đơn vị tuyển dụng, hộ khẩu sẽ được chuyển 
về quê nếu cựu sinh viên không tìm được việc làm mới. Việc theo 
dõi thông tin việc làm của cựu sinh viên Trung Quốc vì thế chặt chẽ 
hơn. Trong khi đó, để có được thông tin việc làm của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp ở Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học chỉ có thể liên 
hệ với cựu sinh viên để cập nhật tình trạng việc làm của những đối 


tượng này. Thông tin được thu thập dựa trên mối quan hệ của người 


S04 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


thu thập cũng như sự nhiệt tình của người trả lời. Mức độ chính xác 
của thông tin được cung cấp rất khó được kiểm chứng. 


I. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 
CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HỖ TRỢ SINH VIÊN 
TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 


1. Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo đối với sinh viên 

So với Trung Quốc, chi phí đào tạo của sinh viên Việt Nam hiện 
nay không thấp hơn, nhưng điều kiện học tập lại không bằng. Trong 
khi số tiền mà sinh viên Trung Quốc phải đóng học phí chỉ bằng một 
phần của chi phí đào tạo mà nhà trường nhận được, thì ở Việt Nam 
số tiền mà người học đóng cho nhà trường có xu hướng trở thành 
toàn bộ số tiền nhà trường nhận được trong đào tạo sinh viên. Nói 
cách khác, theo phương thức chi trả hiện hành, thì sinh viên Việt 
Nam đang ở trong tình trạng phải chi trả nhiều hơn nhưng chất 
lượng và dịch vụ được thụ hưởng từ giáo dục đại học lại thấp hơn 
so với sinh viên Trung Quốc. Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, việc 
tăng học phí của các trường cần được Chính phủ cân nhắc xem xét 
để có kế hoạch đầu tư hỗ trợ học phí theo đầu sinh viên, đồng thời 
khoản đầu tư hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn là điều kiện để nhà 
trường cải thiện kết cấu hạ tầng. Điều này sẽ trở nên khả thi khi 
số trường trực thuộc khối Trung ương sẽ giảm xuống còn 10% trong 
tổng số cơ sở giáo dục đại học công lập trong cả nước, số cơ sở giáo 
dục công lập còn lại sẽ chuyển về dưới sự quản lý điều hành của địa 
phương nhằm hỗ trợ đào tạo phục vụ nhu cầu nhân lực chất lượng 
cao trên địa bàn. Với số lượng cơ sở giáo dục đại học công lập trực 
thuộc bộ, ngành giảm còn khoảng 10% so với hiện nay, ngân sách 
của các bộ, ngành dành cho hỗ trợ theo đầu sinh viên sẽ rõ nét và 
cũng làm tăng chất lượng đào tạo của các trường trọng điểm so với 


các trường do địa phương quản lý. 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 505 


Bên cạnh đó, trong bối cảnh tự chủ tài chính, các cơ sở giáo dục 
đại học được Chính phủ khuyến khích hình thành các quỹ học bổng 
hỗ trợ sinh viên nên chủ động trong việc huy động các doanh nghiệp, 
các tổ chức tư nhân để hình thành quỹ học bổng nhà trường. Các 
suất học bổng được trao cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp tuyển 
chọn những ứng viên tài năng về làm việc cho tổ chức tài trợ khi 


sinh viên tốt nghiệp. 


2. Chính sách tín dụng 


Thứ nhất, về chủ trương, bên cạnh chương trình tín dụng sinh 
viên theo dạng chính sách hiện hành, Chính phủ cân nhắc triển 
khai bổ sung chương trình tín dụng thương mại trong tương lai để 
tạo điều kiện và nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong quá trình 
theo học đại học. Đây là cách mà Chính phủ Trung Quốc đã và đang 
thực hiện, và kết quả đem lại là tương đối tích cực đối với người học. 

Thứ hai, rà soát, sửa đổi một số nội dung khoản vay cho phù hợp 
hơn như: điều chỉnh tăng mức cho vay; cho phép xây dựng lịch trả 
nợ linh hoạt căn cứ trên thu nhập của sinh viên sau khi ra trường; 
giảm dần ưu đãi về lãi suất cho vay bởi lãi vay của chương trình đã 
tiệm cận lãi suất cho vay trung bình của các ngân hàng thương mại, 
qua đó cải thiện nguồn vốn cho chương trình. 

Thứ ba, để có cơ sở thực hiện hai giải pháp trên, thì hướng tiếp 
cận hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên là dựa vào kết quả 
nghiên cứu đối tượng đi vay vốn. Việc nghiên cứu quyết định vay 
vốn cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tín 
dụng của sinh viên có thể đưa ra kết quả có giá trị để hoàn thiện 


chính sách tín dụng sinh viên. 
3. Chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 


Với chủ trương Đề án 1665 “không phải để tạo ra nhiều startup 
hay tỷ phú mà để trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên về khởi 


S06 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


nghiệp, cao hơn nữa là tạo kết nối giữa các trường đại học, viện 
nghiên cứu, doanh nghiệp. Và cao nhất là rèn luyện tinh thần khởi 
nghiệp trong học sinh, sinh viên, hun đúc và nhân lên tỉnh thần ấy”. 
Chính vì vậy, Đề án xác định: Đến năm 2025, 100% các đại học, học 
viện, trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có 
ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được 
hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh 
nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh 5 nhóm giải pháp được 
đề cập trong Đề án, dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc về hỗ trợ 
sinh viên khởi nghiệp, để hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Việt 
Nam trong giai đoạn tới đạt được những kỳ vọng đặt ra, cơ quan 
quản lý nhà nước cần chú trọng triển khai một số nội dung sau: 

- Để tạo ra được những sinh viên năng động, tự tin chủ động 
khởi nghiệp khi tham gia vào thị trường lao động, thì nhà trường 
phải trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ với những sinh viên này. 

- Để hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thành công, thì chương trình 
đào tạo phải thay đổi, phương pháp giảng dạy phải thay đổi; thậm 
chí không chỉ các trang thiết bị hỗ trợ đào tạo của các môn học cũng 
phải thay đổi, mà các công viên khởi nghiệp cũng phải được hình 
thành nhằm tạo ra sân chơi bước đệm đối với sinh viên trước khi họ 
chính thức tham gia vào thị trường lao động với những khắc nghiệt 
của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập. 

- Việc thúc đẩy hợp tác trong đào tạo giữa các nhà giáo dục, 
các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các cựu sinh viên thành đạt sẽ 
là nguồn động lực lớn trong thúc đẩy tỉnh thần khởi nghiệp của 
sinh viên. 

- Bên cạnh việc ban hành các chính sách hỗ trợ hình thành 
các trung tâm khởi nghiệp ở các trường đại học, quy định bắt buộc 
thường niên về tổ chức các khóa học khởi nghiệp trong khuôn viên 


nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước còn cần phải chủ động hỗ trợ 


Phần III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẦN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... 507 


tài chính trong triển khai hoạt động khởi nghiệp ở trường đại học. 
Làm được điều đó thì trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và 
nhà trường trong hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên mới mang ý nghĩa 
thiết thực chứ không chỉ dừng lại ở “chủ trương” và mang tỉnh thần 
“khẩu hiệu”. 

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, sử 
dụng lao động có trình độ cao cũng cần phải nghiên cứu thấu đáo 
hơn để xem xét áp dụng vào điều kiện của Việt Nam trong những 


năm tới. 


Hình 12.3: Quan điểm hoàn thiện chính sách hỗ trợ 
sinh viên khởi nghiệp ở Việt Nam dựa trên 


kinh nghiệm Trung Quốc 


Đơn vị sử dụng lao động 


Làm thuê 
Chủ động 


' Tham gia thị trường lao động : 
sao Làm chủ 
Chính phủ 


Chương trình đào tạo (đổi mới và khởi nghiệp) 

Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên với đội ngũ giảng viên, 
cố vấn tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

Tăng cường nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp của sinh viên, 
hình thành những vườn ươm doanh nhân 


Thúc đẩy kết hợp giữa giáo 
dục nguyên lý với thực tiễn 
kinh doanh, cùng với sự 


tham gia của các chuyên ^ 
gia, các cựu sinh viên và Cơ SỞ 
doanh nhân... giáo dục đại học 


Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng mô hình hóa. 


4. Đối với quy định về quản lý thông tin việc làm sinh viên 
sau tốt nghiệp 
Bởi nguyên lý quản lý hộ khẩu của Việt Nam và Trung Quốc là 


khác nhau, nên sự tham khảo quy định về quản lý thông tin việc 


S508 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


làm sinh viên sau tốt nghiệp của Trung Quốc để đưa ra bài học 
cho Việt Nam là không thỏa đáng. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, 
việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, yêu cầu hoặc ban hành văn 
bản pháp lý quy định bắt buộc các cơ sở giáo dục đại học công bố 
thông tin tình trạng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp trên website 
của nhà trường, đây có thể xem là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo 
đảm tính chính xác về thông tin việc làm của cựu sinh viên mà nhà 
trường công bố, bởi sự giám sát từ cộng đồng xã hội, đặc biệt là của 


các cựu sinh viên của nhà trường. 


10. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Báo Giáo dục Trung Hoa (2011): Phác thảo Kế hoạch Cải cách 
và Phát triển Giáo dục Trung và dài hạn của tỉnh Vân Nam 
(2010-2020), http:/www.Jyb.cn/info/dfJyk/201105/t20110581_— 
433768_5.html]. 

Bộ Giáo dục (1984): Ach1vement ofeducation In China, StatIstics 
1949-1988, p.51. 

Bộ Giáo dục (2000): Quy định tạm thời về thành lập trường cao 
đẳng và đại học. 

Bộ Giáo dục (2002): Cương yếu chỉ đạo xây dựng chương trình 
giáo dục thể chất trong các trường đại học của Trung Quốc. 

Bộ Giáo dục (2008): Giải thích chính sách thu phí giáo dục, 
http://www.moe.gov.ecn/Jjyb_sJzl/moe_364/moe_902/moe_1002/ 
tnull_ 9408.html. 

Bộ Giáo dục (2006): http://www.moe.gov.cn/Jyb_xwfb/xw_fbh/ 
moe_2606/moe_2074/moe_2438/moe_2442/tnull_39567.html. 
Bộ Giáo dục (2007): Yêu cầu về khung chương trình giảng dạy 
tiếng Anh bậc đại học. 

Bộ Giáo dục (2010): Phác thảo Kế hoạch Cải cách và Phát triển 
Giáo dục Trung và dài hạn của thành phố Thương Hải (2010- 
2020), http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/ 
sð520/201104/117418.htm]. 

Bộ Giáo dục (2011): Phác thảo Kế hoạch Cải cách và Phát 
triển Giáo dục Trung và dài hạn của tỉnh Hồ Bắc (2010-2020), 
http://old.moe.gov.en/publiecfiles/business/htm]files/moe/ 
s4604/201104/117819.html]. 

Bộ Giáo dục (2012): http://old.moe.gov.en//publiefiles/business/ 
htmlfles/moe/s7052/201412/xxgk_181258.htmI]. 


S10 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


11; 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


lùy Ã 


li 


IN, 


20. 


Bộ Giáo dục (2017): “Công tác thông tin Chính phủ mở, http:// 
www.moe.edu.cn/sresite/A01/s7048/201703/t20170330_301574. 
html]. 

Bộ Giáo dục (2018): “Thống kê giáo dục đại học của Trung 
Quốc”, http://en.moe.gov.cn/documents/statistics/⁄2018/natlonal/ 
1ndex_5.html. 

Bộ Giáo dục, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài 
chính (2013): Quy hoạch giáo dục đại học khu vực Trung và Tây 
Trung Quốc, http:/www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/ 
201305/t201305238_881895.htm. 

Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính (2018): http:/www.moe.gov.cn/ 
srcsIte/A05/s7052/201306/t20130619_181256.html. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 
theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT về quy 
chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT về ban 
hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tờ trình số 1008/TTr-BGDĐT về phương 
án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD 
ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu 
hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 
20/4/2018. 

Bùi Trung Hải (2019): “Chính sách tín dụng cho sinh viên: 
Thực trạng và Đề xuất”, Hội thảo Quản lý nhà nước đối với 
giáo dục đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị đối 
với Việt Nam. 


VậP 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


SÍ:a 


28. 


A9. 


ỏ0. 


ö1. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B11 


Chen D Y (2004): Chinas Mass Higher Educatlon: Problem, 
Analysis, and Solutions. Asia Pactfic Education Review, ð(1), 
p.23-38. 

Chen, ‹J1anguo (2006): A Study on Problems 1n Personal Ineome 
Distributlion System 1n Institutions of Higher Learning 1n 
Chìna. Eujian Normal UnIversIty. 

Cheng Ying (2011): A reflection on the effects ofthe 98ð ProJect, 
Chinese Education & SocIety, Volume 44, 2011 - Issue 5ð, https:// 
doI.org/10.2753/CED1061-1932440502. 

Chính phủ Trung Quốc (2018): http://www.gov.cn/zwgk/2012- 
04/20/content_2118168.htm. 

Chính phủ Việt Nam: Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện 
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

Chính phủ Việt Nam: Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về việc 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn 
vị sự nghiệp của Nhà nước. 

Chính phủ Việt Nam: Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về Đổi mới cơ 
bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020. 
Chính phủ Việt Nam: Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ về 
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học 
công lập gia1 đoạn 2014-2017. 

Chính phủ Việt Nam: Nghị định số 73/2015/NĐ-CP về quy định 
tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng 
cơ sở giáo dục đại học. 

Chính phủ Việt Nam: Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục đại học. 

Chính quyền thành phố Bắc Kinh (2017): “Phê chuẩn thành 
lập các cơ sở giáo dục đại học tư thục”, http://www.bjedu.gov.cn/ 
bsfw/xzbs/ssx]J]yxgJy/mbgdJyJgsldsp/. 


S12 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


2. 


Đỏ. 


ỏ4. 


ỏ5. 


ỏ6. 


g/a 


ỏ8. 


ỏ9. 


40. 


41. 


Chính quyền thành phố Thượng Hải (2017): “Hướng dẫn thành 
lập, chia, sáp nhập, thay đổi và chấm dứt trường cao đẳng tư thục”, 
http:/www.shmec.gov.cn/web/wsbs/on]ineservices/xzsp.php?Id=A1. 
Chính quyền tỉnh Cam Túc (2016): “Thông báo của chính quyền 
tỉnh Cam Túc về Kế hoạch phát triển giáo dục đại học 5 năm 
lần thứ 13 của tỉnh”, http:/www.gansu.gov.cn/art/2016/5/17/art_ 
4786_273526.html]. 

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến (2016): “Kế hoạch phát triển giáo 
dục ð năm lần thứ 13 của tỉnh Phúc Kiến”, http:/www.fjfa.gov. 
cn/fasJyJ/C037665/C037665_D337327.htmI. 

Chong.Jiaoping (2017): “Sinh viên đại học dám khởi nghiệp và thể 
hiện sức sống xã hội”, http:/www.gov.cn/guowuyuan/2017-10/14/ 
content_5231668.htm. 

Crossley, A. (2012): “Wostern China”s rise set to eclipse that 
of the Hast; Chengdu seeks to become a global financial hub”, 
Chìna Daily Mail, 26 Nov. Available at: http://chinadallymaIl. 
com/2012/11/26/western-ch1inas-r1se-set-to-ecplise-that-of- 
the-east-chengduseeks-to-become-a-global-financ1al-hub/. 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia: Điểu tra đổi 
mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam, Nxb. Khoa học - 
Kỹ thuật, Hà Nội, 2018. 

Dao K (2015): Key challenges In the reform of governanee, 
quality assuranece, and finance1n Vietnamese hIgher education - 
a case study. Studles 1n higher education, 40(5), p. 745-760. 
Đại học Bắc Kinh (2017), http:/xxgk.pku.edu.en/does/20171101 
185606518385.pdf. 

Đại học Công nghệ Chiết Giang (2018): http://www.edubrisbane. 
org/publish/portal49/tab3458/ñnfo126768.htm. 

Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán: Định mức giảng dạy 
giảng viên đại học, 2018. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


4i. 


48. 


49. 


50. 


Đ1. 


52. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B13 


Đại học Nhân dân Trung Quốc (2015): “Tỉnh Cam Túc để thúc 
đẩy kế hoạch thực hiện của các trường đại học cấp cao và các 
ngành học hàng đầu”, http://plan.rue.edu.en/Index/displaynews/ 
1d/2760.htmI. 

Đại học Phúc Châu (2018): http://Jgxy.fzu.edu.cn/XWZ2X/11000 
022.]html] (trang thông tin điện tử Trường Đại học Phúc Châu). 
Đại học sư phạm Bắc Kinh (2019): “Giới thiệu về Đại học sư phạm Bắc 
nh”, https:/english.bnu.edu.en/about/factsandñgures/ndex.htm. 
Đại học Sư phạm Hoa Đông (2019): “Giới thiệu về Đại học Sư phạm 
Hoa Đông”, http://english.eenu.edu.en/1720/1st.htm. 

Đại học Sư phạm Tây Bắc (2019): “Giới thiệu về Đại học Sư phạm 
Tây Bắc”, https:/www.nwnu.edu.cn/3344/1ist.htm. 

Đại học Sư phạm Thượng Hải (2018): “Giới thiệu về Đại học Sư 
phạm Thượng Hải”, http:/www.edu.cn/j]iao_shi_pin_dao/gediqu/ 
shangha1⁄200912/t20091281_436498.shtm]. 

Đại học Sư phạm Vân Nam (2018): “Giới thiệu về Đại học Sư 
phạm Vân Nam”, http://fzyJzx.ynnu.edu.cnñndex.aspx?lanmuld= 
60&sublanmu1d=5383. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1993): Nghị quyết 04-NQ/HNTW 
DeHeng Law Offices (2017): Research on the operation mode 
oŸ selentifc and technologTcal achievements transformation, 
https:/www.lexology.com/library/deta1l.aspx?g=6e0df840-f49d- 
4df9- 87f6-be94b8fd31b2. 

DeJnn Su, Dayong Zhou, Chunlin Lau, Lanlan Kong (2015): 
Government-driven  unIversity-Industryy hnkages 1n an 
emerging country: the case oŸ China, jJourrnal off Sclence and 
Technology Pohcy Management. 

Education and Research, Australian Embassy, BelJing (2016): 
Chinese unIversiItles establishing programs and campuses In 
forelgn countries, https:/nternatlonaleducatlon.gov.au/News/ 


Latest-News/Pages/Ch1nese-un1versItIles-establishIng.aspx. 


S14 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


ĐỎ. 


54. 


ĐĐ. 


ĐỒ. 


Dĩ. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


Embassy of Switzerland 1m China, Sclence, Technology and 
Education Section (2014): Research and Hngher ducation 1n China. 
Feng HuI-mn và Guo Mei (2007): General education curr1eulum 
reforming advanece 1n the unIversitles of China mainland, DS- 
Chìna Education Review. 

Futao Huang (2006): Ủndergraduate CurrIculum Reforms 1n 
China (A Cross-National Analysis ofUndergraduate CurrIeulum 
Models: Focusing on Research-lntensive UnIversItles), 
https://c1.n11.ae.Jp/els/eontentseinii_20181180201030.pdf?id= 
ART0009070961. 

Gavin Newton-Tanzer (2015): Làm thế nào để Trung Quốc đôi 
khi dự án hạng nhất của họ thay đổi giáo dục đại học ở Trung 
QuốØ©?, https:/www.huffpost.com/entry/how-will-chinas-double- 
first-elass-proJect-change_b_5a20200fe4b02edd56c6d748. 

Haibo Zhang (2009): An Analysis of The Chinese College 
Admission Svystem; PhD In Economics The UnIversity of 
Edinburgh, https://core.ac.uk/download/pdf280092.pdf. 
Hedclub (2017): Higher Educatlon Quality Monitoring and 
Evaluation 1n China. 

HERC - Higher education evaluation center of the Ministry of 
k;ducation, China(2017); Annua]lquality reportofundergraduate 
eduecation 1n China (2016). 

Hua Jiang và XIaobnn L1 (2012): Party Secretaries 1n Chinese 
Hiegher Educatlon Institutlons, Who Are They” djournal of 
International Educatlon and Leadership, Volume 2 Issue 2 
Summer 2012, https://files.erIic.ed.gov/fulltext/E¿J1136044.pdf. 
Huang F (2008): Poliey and Practice ofthe InternatTlonal1zat1on oŸ 
Higher kducation 1n China. Journal oŸ Studles 1n International 
Education, 7(8), p.225-240. 

James Jacob (2009): Higher Education 1n China: Access, Fqu1ty 
and Equahty, In Inequality in Education, p.215-289. 


63. 


64. 


65. 


66. 


ĐU, 


68. 


B9. 


t5 


Ji < 


12. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B15 


Ji Ping (2010): Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học của Trung Quốc, http:/lwww.pgzx.edu.cn/ 
modules/lilundongtal_d.Jsp?id=134. 

Kathryn Mohrman, Yiqun Geng, and YIingJie Wang (2011): Faculty 
Le 1n China, The NHA 2011 Almanac of Higher Educatlon. 

Kiều Linh (2019): Các tỉnh muốn tự cân đối ngân sách chỉ có 
cách phát triển doanh nghiệp, http:/lvneconomy.vn/cac-tinh- 
muon-tu-ean-do1-ngan-sach-ch1-eo-ceach-phat-trien-doanh- 
ngh1ep-201907110083823386.htm. 

Lê Trung Thành (2018): Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực 
hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP và tình hình thành lập, tổ chức 
hoạt động của hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học, Đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp bộ B2017.A2ã. 

Lefkowitz, M. (2018): Strike hard against Immigration: 
China new exit-entry law, in China Brief, Vol. 13, Issue 28 
(Washington, DC, The jJamestown Foundatlon), pp. 18-15. 
Avallable at: http:/www.Jamestown.org/reglons/africa/single/2 
tx_ttnews[poInter]=1&tx_ttnews[tt_news]=41669&tx_ 
ttnews[backPIid]E55&cHash=ed89de55260b969b0b5c006. 

L¡ Y Q, Ivan § (2016): “Lãi và lỗ trong phát triển Dự án 211, 
985”, https:/www.cIngta.eom/deta1l/1551. 

Ln, Y. (2010): Qualrty Assurance 1n Chinese Higher Education, 
Research 1n ComparatIive and Internatlonal Education, ð(1), 
p.58-76. 

Lu X (2017): The governance 1n the development of public 
unIversitIies In China, jJournal of Higher Education Policy and 
Management, 39 (3), 266-281. 

lu, 5S. (2016: Quality assurance and I1nstitutlonal 
transformation. The Chinese experlence, SpInger, Sw1tzerland. 
Ma Xialoyinng (2012): The organilzatlonal management and 
regulatlon of the Chinese private higher education sector, Asian 


PacIfc Journal of BusIness and Management Volume 3(2) p.35-49. 


S16 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


T3. 


14. 


175. 


16. 


Ta 


78. 


19. 


30. 


Mai Ngọc Anh, Khiếu Thị Nhàn (2020): “Sự phát triển hệ thống 
giáo dục đại học của Trung Quốc: thành công, tồn tại và một 
số gợi ý với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 273, 
tr.74-82. 

Mai Ngoc Anh, Do Thì Hai Ha, Mai Ngoc Cuong, Nguyen Thị 
Ngoc Huyen, Nguyen Dang Nui (2019): Policles for Higher 
bkducation Development 1n Peoples Republhec of China, ‹Journal 
of EeonomIcs and Development, Vol. 21, p.175-194. 

Mai Ngọc Anh, Đỗ Thị Hải Hà, Nguyễn Đăng Núi (2019a): 
“Phát triển đại học đẳng cấp quốc tế: Kinh nghiệm Trung Quốc 
và khuyến nghị đối với Việt Nam”; Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, số 6/2019 (723), tr.23-26. 

Mai Văn Tỉnh (2019): “Liên kết đào tạo với công nghiệp các mô 
hình đối tác UIL, SI, UIG, Triple helix hiệu quả: kinh nghiệm 
thế giới và vận dụng cho Việt Nam”. 

Mạng lưới giáo dục của Trung Quốc (2016): “Bộ Nhân lực và Khoa 
học Xã hội: Các trường cao đẳng và đại học sẽ thực hiện một hệ 
thống việc làm hợp đồng đầy đủ”, http://www.edu.en/jiao_shi_ 
pm_dao/jiao_yu_ren_ca1I_z1_xun/201608/t20160830_1444122. 
shtmI. 

Mạng lưới tuyển sinh tỉnh Sơn Tây (2017): “Phương pháp thi 
3 + 3 mới cho chương trình cải cách thi tuyển sinh đại học mới 
2018”, http://www.gaokao.com/e/20170908/59b203198c7c8. 

Mei L¡ và Rui Yang (2014): Governance reforms 1n higher 
educatlon: Á study of China, UNESCO. 

Mimi Œu, Area Speclalist, và ‹Jesslca Magaziner (2016): The 
Gaokao: Hstory, Reform, and Riising International SIignificance 
oŸ Chỉnas National Colleee Entrance Examination, http:/iwenr. 
wes.org/2016/05/the-gaokao-hIstory-reform-and-international- 


signIñcanece-of-chinas-national-college-entrance-examinatfion. 


II 


82. 


33. 


34. 


85. 


96. 


i. 


38. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B17 


Newsletter of Peking ÙnIversity (2009): Án Emprrical Study on 
the Employment of Graduates 1n 2009, http:/www.gse.pku.edu. 
cn/ianbao/200901.htm. 

Ngoc Anh Mai, Thị Hai Ha Do, Dang Nui Nguyen, Thị Nhan 
EKhieu, Dinh Hung Nguyen, Trị Tuan Vu (2019): China higher 
education development: Polcy review and recommendatlons; 
jJournal of CommunIty Positive Practices, XIX (3) 2019, p.74-83, 
ISBN Print: 1582-8344; ElectronIc: 2247-6571. 

Nguyễn Đình Hưng và các cộng sự (2019): “Chính sách nhà nước 
về hỗ trợ học phí, tín dụng sinh viên của Trung Quốc và một số 
khuyến nghị đối với Việt Nam”, Hội thảo Quản lý nhà nước đối 
với giáo dục đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị] 
đối với Việt Nam. 

Nguyễn Hữu Xuyên (2019): “Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam”, Hội 
thảo Quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học: Kinh nghiệm 
Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam. 

Nguyễn Mai Hương (2019): “Chương trình tín dụng sinh viên và 
một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính, http://tapchitaichinh. 
vn/ngan-hang/chuong-trinh-tin-dung-sinh-vien-va-mot-so- 
van-de-dat-ra-302426.htmI. 

Nhân dân Nhật báo (2019): “Tài trợ cho sinh viên sẽ đóng một vai 
trò lớn hơn trong giảm nghèo”, https://www.scxszz.cn/single/ 20 
19/03/01/1903222235371451008817110314240116610038.htmI]. 
Nhật Hồng (2017): “Tự chủ đại học: Tổng thu của 10 trường 
tự chủ tăng hơn nghìn tỷ đồng”, https://dantri.com.vn/giao-due- 
khuyen-hoec/tu-chu-da1-hoe-tong-thu-eua-10-truong-tu-chu- 
tang-hon-ngh1n-ty-dong-20171109162807435.htm. 

Pan, S.Y. (2007): IntertwIning of Academla and Officialdom and 
UniversIty Autonomy: Experlence from Tsinghua ỦnIversity 1n, 
Higher Education Policy, 202), p.121-144. 


S518 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


Si h 


90. 


DI 


92. 


93. 


94. 


B5. 


96. 


Đn. 


Đố. 


ĐÓ, 


100. 


Phương Lĩnh (2019): “Lượng người học đại học ở Việt Nam vẫn 
còn rất thấp”, https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/luong-nguo1- 
hoc-da1-hoe-o-v1et-nam-van-eon-rat-thap-post198509.gd. 
Prashant L, Yingquan 8, jJ1anguo W (2012): The distr1IbutTion of 
fnanclal aid In China: Ils aid reachIing poor students?, China 
Economlc Review 23, p.898-917. 

Hội đồng Đại biểu nhân dân nước Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa (2016): Luật Giáo dục đại học sửa đổi. 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018): 

Luật số 34/2018/QH14 - Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. 

Rhoads R A và Hu ¿j (2012): The 1nternatlonahzatlon offaculty 

hfe 1n China, Asia Pacrfic Journal of Rducatlion, 32:3, p.351-365, 

DOI: 10.1080/02188791.2012.711298. 

Ryan jJ (2011): Higher education and Chinese teachers. In 

Morgan and Wu (2011): H:igher Education Reform 1n China, 

Routledge. 

Shen, H. and LI, W (2008): A review of the student loans 

scheme 1n China, UNERSCO, Bangkok. 

Shu EANG và các cộng sự (2012): Empirical research of 

advantage disciphnes of C9 League, Chinese djJournal of 

Library and Information Sclence Vol. 6 No. 4. 

Sun dJJing, (2017): Chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc, 

https:/www.chsI.com.en/Jyzx/201'710/201771018/1636074194.html. 

Teichler (2000): 7owards a Highly Educated SoclIety, Higher 

Education Policy, 4(4). 

Teichler, Ù. (1991): 7owards a Fhighly Educated SocIety, Higher 

Educatlion Policy, 4(4), p.11-20. 

Thâm Quyến (2017): Biện pháp thu hút nhân tài cao cấp thành 

phố Thâm Quyến. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B19 


TÚ, 


102. 


108. 


104. 


105. 


106. 


TÚI, 


108. 


109. 


Thanh Hoa Holdings (2018): 3Š!#†*]ÿ8fRÑ2mj http://www. 
thholding.ecom.cn/news/1ndex/catid/2.htmI]. 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 157/2007/QĐ- 


TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đối tượng học sinh, 


sinh viên được vay tín dụng. 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg 
về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao 
đẳng giai đoạn 2006-2020. 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 751/2017/QĐ-TTg 
về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 69/2019/QĐ-TTg 
về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai 
đoạn 2019-2025. 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 89/2019/QĐ-TTg 
về phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán 
bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới 
căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gia1 đoạn 2019-2030. 
Tổng Cục Thống kê Trung Hoa (2007a): Notice by the Ministry 
of Educatlon and Other Related Departments on the Measures 
for the Implementation (Tria]) of Providing Free Education for 
Students of NÑormal Dniversitles Directly Under the Ministry 
of Education. The State Council Bulletin of the People's 
Republic of China, 17. 

Tổng cục Thống kê Trung Hoa (2011): Niên giám thống kê 
Trung Quốc 2011, China Statistics Press, Beijing. 

Trần Đại Lâm (2019): “Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh thực 
sự mạnh: Chìa khóa để nâng cao chất lượng nghiên cứu và 
công bố”, Hội thảo khoa học xây dựng cơ chế chính sách phát 
triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, 


Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


520 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


110. 


11. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


là VÀ 


118. 


119. 


Tran. T. T (2014): Governanee 1n higher educatlon 1n Vietnam - 
a move towards decentralization and 1ts practical problems. 
JjJournal of Asian Public Policy. Vol. 7, No. 1, p.71-83. 

Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Mạng máy tính (2019): 
https://www.edu.cn/rd/gao_ xiao_cheng_gøguo/gao_x1ao_zZ1_ 
xun/201904/t20190428_1656570.shtm]. 

Vietnamnet (2018): “Đại biểu quốc hội chỉ ra nhiều bất cập 
của mô hình Đại học 2 cấp”, https:/baodanang.vn/channel/ 
5411/201811/da1-b1leu-quoe-ho1-ch1-ra-nh1eu-bat-eap-cua- 
mo-hinh-da1-hoc-2-cap-31232168/. 

Vietnamnet (2012): “Đoạn kết buồn của đề án 322”, https:// 
vietnamnet.vn/vn/giao-duc/doan-ket-buon-cua-de- 
an-3232-772895.html]. 

Vũ Sỹ Cường (2019): “Một số vấn đề về chi ngân sách nhà nước 
cho giáo dục đào tạo ở địa phương”, Hội thảo Quản lý nhà nước 
đối với giáo dục đại học: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến 
nghị đối với Việt Nam. 

Vương Kinh (2011): “Hoàn thiện phương pháp tuyển chọn hiệu 
trưởng để xây dựng hệ thống đại học hiện đại”, http:/www.moe. 
øov.cn/s78/A04/A04_ztz]/s6703/201208/t20120822_140897.html]. 
Wang L (2010): Higher education øovernance and unIVersIty 
autonomy In China, Œlobalization, Socletles and Education, 
8(4), p.477-495. 

Wang L (2014): Quality assurance 1n higher educatlon 1n 
Chna: Control, aecountability and freedom, Policy and Soclety, 
33, p.253-262. 

Wang (2011): Nhìn vào Chiến lược Tài năng của Trung Quốc, 
Nxb. Đông Phương, Bắc Kinh. 

Wang, H. (2018): Blue book of global talent: Annual report on 
the development of Chinese returnees, BeiJing, China Soclal 


ScIlence Academy Press. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 521 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


157. 


128. 


128. 


Wang, H.and Bao, ŸY. (2015): Reverse m1gratlon1n contemporary 
China: Returnees, entrepreneurshIp and the Chinese economy, 
London, Palgrave Maemnllan. 

Wang, Q. H., Wang, Q. & Lau, N. €. (2011): Building world- 
class unIvers1tles In China: Shanghal lao Tong, The road to 
academiec excellence, p.33-62. 

Weli .Jianguo and Wang Rong (2009): Student Loan Reform 
1n China: Problems and challenges, China Institute for 
Educatlional Finance Research, Peking ÙnIversIty. 

Wei Lnu, (2018): The Internal governance model In Chinese 
Uun1versItles: an International comparative analysis, jJournal 
of Applied Research In Higher Education, Vol. 11 Issue: 3, 
pp.428-438, https://do1.org/10.1108/JARHE-09-2018-0200. 
Xiaoxu L1 (2015): The Role of the Board of Trustees In Publie 
Universitles In China, Doctor of Philosophy, DnIverslty of 
Toronto. 

Xinhuanet (2016): Hủy bỏ việc thành lập các trường cao đẳng và 
đại học phải đối mặt vói những thách thức trong phân cấp, http:/! 
news.xInhuanet.com/politics/2016-02/28/c_128743106.htm. 
'Yan-hua, B. (2014): Development ofCareer ServIces In Chinese 
Hhngher Education, US-Chìna Bducation Review B, ISS5N 2161- 
6248 May 2014, 4(5), p.331-343. 

YiqInn Eu (2018): Chinas Dnfair Collegse Admlsslons System, 
https://www.theatlantic.eom/china/arch1ve/2013/06/chinas- 
unfanr-college-adm1sslons-system/2'76995/. 

Yue Changjun (2018): Phân tích xu hướng việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc: 2003-2017, http:Jlwww. 
cssn.cn/Jyx/Jyx_gdJyx/201811/t20181119_4778064_7.shtm]. 
Yuzhen Xu và Hongbo Wong (2011): School-Based Curriculum 


Development1n China Policy AnalysIs, Theoretical Controversy, 


522 QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


150. 


151. 


132. 


153. 


134. 


and Practical Exploration; Chinese Education and SoclIety, vol. 
44, no. 4, jJuly-August 2011, pp. 44-683. 

Zhao Jian (2012): Đặc tả công việc giảng dạy đại học giáo viên 
đại học Hohai (sửa đổi), http:/www.hhu.edu.en/2012/0615/ 
c262a84473/page.htm. 

Zhong và các cộng sự (2019): What the S (and rest of the 
world) should know about higher educatIon 1n China, Change: 
The magazIne of higher education, 5:13, p.8-20. 

Zhong, B. & Zhu, €. (1997): Higher Education In Transition 
Economles In Asia, The First Workshop on Strategles and 
Policles in Higher Education Reform 1n Transition Eeonomles 
1n Asia China, p.19-31. 

Zhu, H. 2. & Lou, 5. (2011): Development and Reform of Higher 
bducatlon 1n China, Chandos Publishing, Hexagon House, 
Avenue 4, Station Lane, Witney, Oxford OX28 4BN, UK. 

Zong và Zhang (2017): Establishing world-elass un1versItles 1n 
Chna: deployIng a quasI-experimental design to evaluate the 
net effects of ProJect 985. Studies In Higher Education, DOI: 
10.1080/03075079.2017.1368475. 


MỤC LUỤC 


Lời Nhà xuất bản 


Phần I 


TỔNG QUAN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH 


CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY 


Chương 1: Chiến lược phát triển giáo dục đại học, 


| JIIỆ 


quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đầu 
tư ngân sách nhà nước đối với phát triển các đại 
học, ngành đào tạo trọng điểm của Trung Quốc từ 
năm 1978 đến nay 

Chiến lược phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc 
qua các giai đoạn từ năm 1978 đến nay 

Quy hoạch, phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 
ở Trung Quốc 

Đầu tư ngân sách nhà nước đối với phát triển đại học, 


ngành đào tạo đại học trọng điểm ở Trung Quốc 


IV. Chiến lược phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc 


đến năm 2085 


Chương 3: Chính sách, quy định của nhà nước Trung 


II. 


Quốc đối với tự chủ đại học 

Bối cảnh kinh tế - xã hội và quan điểm của nhà nước 
Trung Quốc đối với tự chủ đại học ở Trung Quốc 

Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về tự chủ 


học thuật và đào tạo trong giáo dục đại học ở Trung Quốc 


Trang 


21 


5X 


49 


60 


60 


64 


S24 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


TII. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về tự chủ 


tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 80 


IV. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về tự 


chủ bộ máy của cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 92 


V. Chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về tự 


chủ nhân sự của cơ sở giáo dục đại học 107 


Chương 3: Quản lý nhà nước đối với bảo đảm chất 


lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng 


giáo dục đại học ở Trung Quốc 125 


I Bối cảnh kinh tế - xã hội và sự cần thiết thực hiện quản 


lý nhà nước đối với bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 


và kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc 12ã 


II. Quan điểm quản lý nhà nước đối với bảo đảm chất lượng 


giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại 


học ở Trung Quốc 136 
TH. Quản lý nhà nước đối với kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học ở Trung Quốc 142 
Chương 4: Chính sách, quy định của nhà nước Trung 

Quốc đối với hỗ trợ sinh viên ở Trung Quốc 156 
I. Quan điểm của nhà nước Trung Quốc đối với hỗ trợ sinh 

viên ở Trung Quốc 156 
II. Quy chế quản lý sinh viên đại học ở Trung Quốc 157 


III. Chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với hỗ trợ học 


phí cho sinh viên Trung Quốc 164 


IV. Chính sách của nhà nước Trung Quốc về hỗ trợ tín dụng 


đối với sinh viên Trung Quốc 169 


V. Chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với hỗ trợ 


sinh viên khởi nghiệp ở Trung Quốc 171 


VI. Quy định của nhà nước Trung Quốc về quản lý thông tin 


việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Trung Quốc 175 


MỤC LỤC 


Phần II 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 


PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRUNG QUỐC 


TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY 


Chương 5: Đánh giá chiến lược phát triển giáo dục 


| ÿIIỆ 


đại học, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
học, đầu tư ngân sách nhà nước đối với phát triển 
các trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm của 
Trung Quốc 


Thực trạng hệ thống giáo dục đại học ở Trung Quốc 


. Thực trạng đầu tư ngân sách nhà nước đối với phát 


triển đại học trọng điểm, ngành đào tạo đại học trọng 
điểm và kết quả đạt được ở Trung Quốc 

Đánh giá thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đại 
học, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đầu tư 
ngân sách nhà nước đối với phát triển các trường đại 


học, ngành đào tạo trọng điểm của Trung Quốc 


Chương 6: Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước 


HỆ 


Trung Quốc đối với tự chủ đại học ở Trung Quốc 
Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước Trung 
Quốc đối với tự chủ học thuật và đào tạo trong giáo dục 
đại học ở Trung Quốc 

Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc 


về tự chủ tài chính cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 


II Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc 


IV. 


về tự chủ bộ máy cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 
Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước Trung Quốc 
về tự chủ nhân sự cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 
Đánh giá hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chính 
sách, quy định của nhà nước Trung Quốc về tự chủ của 


cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc 


525 


lưC) 


181 


181 


197 


213 


221 


221 


231 


286 


246 


257 


526 


Chương 7: Đánh giá quản lý nhà nước đối với bảo 


TY: 


đảm chất lượng giáo dục đại học và kiểm định 
chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc 
Thực trạng bảo đảm chất lượng giáo dục đại học ở 


Trung Quốc 


. Thực trạng kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở 


Trung Quốc 
Đánh giá tác động kiểm định chất lượng giáo dục đại 
học và chất lượng giáo dục đại học ở Trung Quốc 


Chương 8: Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước 


TIT, 


IV. 


Trung Quốc đối với hô trợ sinh viên ở Trung Quốc 
Z⁄ -A? Z __ ^ ^ 7 
Kết quả, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của chính 


sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên ở Trung Quốc 


Z⁄, . A SA ^ ^ zZ 
.. Kết quả, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của chính 


sách hỗ trợ tín dụng sinh viên ở Trung Quốc 

Kết quả, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của chính 
sách hỗ trợ đối với sinh viên khởi nghiệp ở Trung Quốc 
Kết quả, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của quy 
định nhà nước về công bố thông tin việc làm cho sinh 


viên sau tốt nghiệp ở Trung Quốc 


Phần TH 


MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 


Ỏ VIỆT NAM TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 


Chương 9: Một số khuyến nghị đối với Việt Nam về 


xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học, 
quy hoạch mạng lưới đại học, đầu tư ngân sách 
nhà nước cho phát triển đại học, ngành trọng 
điểm từ kinh nghiệm của Trung Quốc 

Thực trạng chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy 
hoạch mạng lưới đại học, đầu tư vào đại học trọng điểm, 
ngành đào tạo đại học trọng điểm ở Việt Nam và so 


sánh với Trung Quốc 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ §IÁ0 DỤC ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC... 


260 


260 


275 


286 


296 


296 


300 


303 


305 


309 


ð11 


ð11 


MỤC LỤC 


TL 


Một số khuyến nghị đối với việc hoàn thiện chiến lược 
phát triển giáo dục đại học Việt Nam, quy hoạch mạng 
lưới hệ thống giáo dục đại học, đầu tư đại học trọng 
điểm, ngành đào tạo đại học trọng điểm của Việt Nam 


từ kinh nghiệm của Trung Quốc 


Chương 10: Một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong 


TL. 


hoàn thiện chính sách, quy định của Nhà nước đối 
với tự chủ đại học từ kinh nghiệm của Trung Quốc 
Thực trạng chính sách, quy định của Nhà nước đối với 
tự chủ đại học ở Việt Nam và so sánh với Trung Quốc 

Một số khuyến nghị trong hoàn thiện chính sách, quy 
định của Nhà nước về tự chủ đại học từ kinh nghiệm 


của Trung Quốc 


Chương 11: Một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong 


II. 


hoàn thiện quản lý nhà nước đối với bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học từ kinh nghiệm của Trung Quốc 
Thực trạng quản lý nhà nước đối với bảo đảm chất lượng 
giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học 
ở Việt Nam và so sánh với Trung Quốc 

Một số khuyến nghị trong hoạt động bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo 


dục đại học từ kinh nghiệm của Trung Quốc 


Chương 12: Một số khuyến nghị, giải pháp đối với 


TL. 


Việt Nam trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ sinh 
viên từ kinh nghiệm của Trung Quốc 

Thực trạng chính sách, quy định của Nhà nước trong hỗ 
trợ sinh viên của Việt Nam và so sánh với Trung Quốc 
Một số khuyến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chính 
sách, quy định của Nhà nước trong hỗ trợ sinh viên từ 


kinh nghiệm của Trung Quốc 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


527 


J54 


369 


369 


430 


411 


41441 


477 


482 


482 


504 
509 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC BI SỰ THẬT 
Só 6/86 Duy Tân, bàu 0iáy, Hà Nội, BT: 080.49221, Fax: 080.49222 
Email: suthat@nxhctg.vn, Website: www.nxbct0.vn 


TÌM DỤ $Á0H BÙA NHÀ KUẤT BẢN 0Í TRỊ §UÚC ŒIR SỰ THẬT 


PGS.TS. Lê Văn Thắng - TS. Nguyễn Văn Tuân 
(Đồng chủ biên) 
TRÍ THỨC VIỆT NRM VỚI CUỘC PÁPH MẠNG ÔNG NGHIỆP 4.0 


TS. Phạm Thị Thu Hương 
KÃ HỘI HúÚR GIÁ0 DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY - 
MỘT SÚ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN WÀ THỰC TIẾN 


Joseph E. Stiglitz và Bruce C. Greenwald 


KÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP: CÁCH TIẾP GẬN MỚI 
H0 TĂNG TRƯỞNG, PHúT TRIẾN WÀ TIỀN BỘ XÃ HỘI 


ISBN 978-604-57-5982-0 | 


86045 759820 8955279124596 


9 
Giá: 227.000đ 


